Giáo Trình 
Phật Học 


Chan Khoon San 

Người dịch: lẨ Kim Kha 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


2 • Giáo trình Phật học 


“cho Mẹ, Ba, anh, chị, em còn sổng và đã khuất. 



Sabbadanam dhammadanam jinati 
Món quà về Chân Lý là món quà cao quý nhất 


Nguyện cho công đức Pháp thí này được hồi hướng 
đến những người thân quyến và tất cả chúng sinh 



4 • Giảo trình Phật học 


Biên tập tiếng Anh & phát hành miễn phí bởi: 

Bro. Chan Khoon San, 

91, Leboh Bagor, Taman Petaling, 

41200 Klang, Malaysia 

Email: chankhoonsan@gmail.com 

Biên dịch tiếng Việt & phát hành miễn phí bởi: 

Lê Kim Kha 

Email: lekinikha@gmail.com 
Tel: 0909503993 

Tác giả Chan Khoon San giữ bản quyền nguyên bản tiếng A nh 
(Buddhism Course). Nguời dịch giữ bản quyền bản dịch tiếng 
Việt. 

Bản dịch tiếng Việt này đuợc nguời dịch in để ấn tống miễn phí và 
không đuợc sao in để bán. 

• Chúng tôi không ấn tống và không phát hành bản in năm 2013 do Nxb 
Tổng Họp Tp.HCM cấp phép, vì sách có nhiều lỗi in sai. 


MỤC LỤC 


Mục lục & Giới thiệu • 5 


Trang 

Lời người dịch . 15 

Lời đề tặng . 19 

Lời nói đầu . 21 

về tác giả . 25 

Phần 1. TỨ DIỆU ĐÉ.27 

/. Tứ Diệu Đe là gì? .29 

11. Tại sao gọi là những Chân Lý cao diệu? . 30 

UI. Chân Lý về Khổ . 32 

IV. Khô Là Do Năm Uân Dính Chăp . 47 

V. Chân Lý về Nguồn Gốc Kho . 53 

VI. Chân Lý về Sự Chấm Dứt Khô . 63 

VII. Chú Giải . 68 

VUI. Sách & Tài Liệu Tham Khảo . 71 

Phần II. CON ĐƯỜNG CHÁNH ĐẠO.73 

Chân Lý về Con Đường dẫn đến Sự Chẩm Dứt Khổ . 75 

I. Chảnh Tri Kiến .77 

II. Chảnh Tư Duy . 80 

UI. Chánh Ngữ . 82 

IV. Chảnh Nghiệp . 83 

V. Chánh Mạng . 85 

VI. Chánh Tinh Tẩn 


87 























6 • Giáo trình Phật học 

VII. Chảnh Niệm . 90 

VIII. Chánh Định . 94 

IX. Chú Giải . 96 

X. Sách & Tài Liệu Tham Khảo . 100 

Phần IIL LÝ DUYÊN KHỞI.101 

I. Quỵ Luật Duyên Khởi Là Gì? . 103 

II. Luật Duyên Khởi Vận Hành Như Thế Nào ? . 105 

IU. Câu Hỏi về Nguyên Nhân Đầu Tiên . 106 

IV. Lý Duyên Khởi Là Khác Với Nguyên Nhân Trực Tiếp. 109 

V. Lý Duyên Khởi giải thích về Nguồn Gốc Khố . 111 

VI. Chiều Ngược Lại Của Vòng Duyên Khởi Giải Thích Sự 

Chẩm Dứt Khổ . 129 

VII. Lý Duyên Khởi Siêu Thể . 132 

VUI. Ngọn Lửa Sẽ Đi về Đâu Sau Khi Tắt? Giác Ngộ Có 
Nghĩa Là Gì? . 134 

IX. Chú Giải . 136 

X. Sách & Tài Liệu Tham Khảo . 138 

Phần IV. QUY LUẬT CỦA NGHIỆP.139 

I. Năm Quy Luật Của Vũ Trụ . 141 

II. Sự Quan Trọng Của Việc Hiếu Biết về Quy Luật Nghiệp 

.r!.".r^....!. 143 

IU. Nghiệp (Kamma) Là Gì? . 146 

IV. Quy Luật Nghiệp Vận Hành Như Thể Nào? . 149 

V. Cái Gì Là Nguyên Nhân Của Nghiệp? . 151 

VI. Ai Là Người Thi Hành Nghiệp? Ai Là Người Nhận Lãnh 

Nghiệp Quả? . 153 























Mục lục & Giới thiệu • 7 

VII. Tẩt Cả Nghiệp Chứa ở Đâu? . 155 

VIII. Phăn Loại Nghiệp . 157 

IX. Phải Chăng Một Người Nhận Lãnh Chỉ Một Phần Của 

Tất Cả Các Nghiệp Mà Người Đó Đã Tạo Ra? . 163 

X. Những Bài Học Rút Ra Từ Nghiệp . 167 

XI. Chú Giải . 170 

XII. Sách & Tài Liệu Tham Khảo . 172 

Phần V. CHÉT & TÁI SINH.173 

I. Sự Khác Nhau Giữa Tái Sinh & Đầu Thai . 175 

II. Sự Tái Sinh Diễn Ra Như Thế nào . 177 

IU. Thức Kết Nối Lại hay Thức Tái Sinh . 179 

IV. Những Kiểu Chết . 181 

V. Những Đối Tượng Hiện Diện Trong Tâm Trước Lúc Chết 

...!. 183 

VI. Năm Viễn Cảnh Của Một Người sắp Chết . 187 

VII. Thức Hấp Hổi, Thức Lúc Đang Chết . 189 

VUI. Những Kiểu Sinh . 193 

IX. Bốn Dạng Cảnh Giới . 195 

X. Sách & Tài Liệu Tham Khảo . 197 

Phần VI. NĂM CẢNH GIỚI TÁI SINH.199 

Cảnh Giới Tải Sinh Là Gì? . 201 

I. Địa Ngục (Niraya) . 203 

II. Súc Sinh (Tiracchana) . 207 

IU. Ngạ Quỷ (Peta) . 208 

IV. Con Người (Manussa) . 213 

V. Những Cõi Thiên Thần & Trời. 


217 


























8 • Giáo trình Phật học 


VI. Tuôi Thọ Của Những Chúng Sinh ơ Địa Ngục và Những 

Ngạ Quỷ . 224 

VII. “Tuổi Thọ Của Những Thiên Thần” . 226 

VIII. “Tuổi Thọ Của Những Vị Trời Phạm Thiên” . 229 

IX. Chú Giải . 231 

X. Sách & Tài Liệu Tham Khảo . 233 

Phần VII. NHỮNG CHU KỶ THÉ GIỚI.235 

I. Cách Tính Thời Gian Theo Phật Giáo . 237 

II. Đại Kiếp (Maha-kappa) . 238 

III. A-tãng-tỳ-Kiểp . 241 

IV. Trung Kiếp (Antara-kappa) . 245 

V. Kiếp Người (Ayu Kappa) . 248 

VI. Phật Kiếp (Buddha Kappa) . 249 

VII. Hai Mươi Bốn Vị Phật Trước Đức Phật Thích Ca .252 

VIII. Tám Phẩm Chất Của Một Vị Phật Bồ-Tát: Vị Phật 

Tương Lai . 255 

IX. Chúa Gỉê-Su Có Phải Là Một Vị Bồ-Tát không? .257 

X. Thời Gian Đê Hoàn Thiện Những Ba-La-Mật (Paramỉs) 

.....°.^. 260 

XI. Tại Sao Có Sự Khác Nhau về Thời Gian Hoàn Thiện 

Những Ba-la-mật . 264 

XII. Thật Hiếm Thay Sự Xuất Hiện Của Một Vị Phật! . 267 

XIU. Tám Kiếp sống Bất Hạnh Nhất Trong Vòng Luân Hồi 

Sinh Tử . 271 

XIV. Sự Thực Hành Ba-la-mật Của Phật Duyên Giác & Của 

Những Đại Đệ Tử Của Đức Phật . 274 

XV. Những Đại Đệ Tử ưu Tú Của Đức Phật . 281 























Mục lục & Giới thiệu • 9 

XVI. Chú Giải . 283 

XVII. Sách & Tài Liệu Tham Khảo . 287 

Phần VIIL QUY Y NƯƠNG TựA.289 

I. Ý Nghĩa Nơi Nương Tựa (Sarana) . 291 

II. Nguồn Gốc Của Việc Quy YNương Tựa . 293 

III. Hành Động Quy Y Nương Tựa . 295 

IV. Tại Sao Chúng Ta cần Nơi Nương Tựa? . 297 

V. Ba Nơi Nương Tựa - Tam Bảo (Tisarana) . 303 

VI. Những Yếu Tổ Hỗ Trợ Việc Quy Y Nương Tựa . 308 

VII. Sự Bất Tịnh & Hủy Bỏ Quy Y. . 310 

VIII. ích Lợi Của Việc Quy Y Tam Bảo . 314 

IX. Sách & Tài Liệu Tham Khảo . 316 

Phần IX. NĂM GIỚI HẠNH VÈ ĐẠO ĐỨC.317 

I. Năm Điều Xấu & Năm Đức Hạnh . 319 

II. Tự Chịu Trách Nhiệm . 323 

IU. Những Giới Hạnh Là cần Thiết Đe Tu Dưỡng Đạo Đức 

.".!. 325 

IV. Đặt Mình Vào Vị Trí Của Người Khác Theo Quan Diêm 

Của Giáo Pháp . 327 

V. Giới Hạnh Thứ Nhất: Không Sát Sinh . 330 

VI. Giới Hạnh Thứ Hai: Không Trộm cẳp . 337 

VII. Giới Hạnh Thứ Ba: Không Tà Dâm . 342 

VIII. Giới Hạnh Thứ Tư: Không Nói Dổi . 345 

IX. Giới Hạnh Thứ Năm: Không uống Rượu, Không Dùng 

Ma Túy . 350 

X. ‘ích Lợi Của Việc uống Rượu Có Chừng Mực ’: . 358 

























10 • Giảo trình Phật học 


XI. Những Yeu Tổ Hỗ Trợ Việc Giữ Gìn Những Giới Hạnh 

."... 361 

XII. Những Hệ Quả Của Việc Vỉ Phạm & Gìn Giữ Năm Giới 


Hạnh Đạo Đức . 365 

XIII. Sách & Tài Liệu Tham Khảo . 368 

Phần X. MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG 
ĐỨC: DẪN NHẬP...369 

I. Những Căn Thiện & Căn Bất Thiện (Akusala Kusala Hetu) 

.".^.L.... 371 

II. Những Hành Động Công Đức (Punna-kỉrỉya) . 372 

III. Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức (Dasa Punna- 

kỉrỉya Vatthu) . 375 

IV. Những Loại Nghiệp Thiện (Kusala Kamma) . 378 

V. Phân Loại Con Người (Puggala-bheda) . 382 

VI. Sách & Tài Liệu Tham Khảo . 385 

Phần XI. MƯỜI CĂN BẢN HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC: 
NHÓM “BÓ THÍ”. 387 

I. Bổ Thỉ (Dana) . 389 

II. Những Yeu Tố Làm Tăng ích Lợi . 393 

III. Ỷ Định Bổ Thi, Cho, Tặng, Hiến, Chia sẻ . 395 

IV. Sự Thanh Tịnh Của Người Nhận Bổ Thỉ . 402 

V. Củng Dường Cho Tăng Đoàn (Sanghỉka Dana) . 406 

VI. Những Loại Vật Phắm Bố Thí, Cúng Dường . 409 

VU. Bổ Thí, Tặng Tiền Đe Sử Dụng Cho “Nghiệp Mới” ...412 

VUI. Những Quà Tặng, Phầm Vật Cúng Dường . 416 

IX. Những Lợi ích Của Việc Bố Thi, Cúng Dường, Cho, 
Tặng, San sẻ (Dana) . 418 





















Mục lục & Giới thiệu • 11 


X. Chia Sẻ, Chuyến Nhượng Hồi Hướng Công Đức (Pattỉ- 

dana) . 423 

XI. Chuyến Nhượng, Hồi Hướng Công Đức Cho Những 

Người Thân Quyến Đã Khuất . 426 

XII. Mục Đích Củng Dường Thức Ẵn Trong Việc Bố Thi 

“Công Đức ” Là Cúng Cho Ai? . 427 

XIII. Ngạ Quỷ Có Hưởng Được Thức Ẵn Thức uổng Được 

Cúng Trực Tiểp Cho Họ Hay Không? . 435 

XIV. Những Loại Chúng Sinh Nào Nhận Được Công Đức 

Hồi Hướng Cho Mình? . 439 

XV. Phong tục của người Trung Quốc đốt hàng mã bằng giấy 

đế cúng cho người chết . 444 

XVI. Vui Mừng, Hoan Hỉ Với Công Đức Của Người Khác 

(Tùy Hỷ Công Đức) (Pattanumodana) . 447 

XVII. Sách & Tài Liệu Tham Khảo . 450 

XII. MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC: 
NHÓM “GIỚI HẠNH”. 453 

I. Định Nghĩa Giới Hạnh Đạo Đức (Sila) . 455 

II. Tỉnh Chất, Chức Năng, Biếu Hiện & Nguyên Nhân Cận 

Ke Của Giới Hạnh . 459 

UI. Giới Hạnh Đổi Với Những Phật Tử Tại Gia . 462 


IV. Năm Giới Hạnh & Những Giới Hạnh Trong Bát Chánh 


Đạo . 464 

V. Tám Giói . 466 

VI. Mười Giới . 469 

VII. Những Phắm cấp & Những Loại Giới Hạnh . 471 

VUI. Những ích Lợi Của Giới Hạnh . 473 

IX. Sự Tôn Kính . 475 




















12 • Giảo trình Phật học 

X. Sự Lễ Phép & Phụng Sự . 480 

XI. Sách & Tài Liệu Tham Khảo . 482 

Phần XIII. MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG 
ĐỨC: NHÓM “T HI ỀN”...483 

I. Sự Kỳ Diệu Của Năng Lực Giáo Pháp . 485 

II. Việc Truyền Dạy Giáo Pháp (Dhamma-desana) . 487 

IU. Việc Truyền Dạy Giáo Pháp bởi Những Phật Tử Tại Gia 

& Những ích Lợi . 490 

IV. Lắng Nghe Giáo Pháp . 493 

V. Cách Thức Đúng Đắn Đe Lắng Nghe Giảng Pháp & Lợi 

ích . 496 

VI. Chỉnh Lý Quan Điếm Niềm Tin Của Mình — Củng cố 

Chánh Tín (Ditthijukamma) . 499 

VII. Những Dạng Tà Kiến (Mỉccha-dỉtthỉ) . 500 

VUI. Những ích Lợi Của Việc Chỉnh Lý Quan Điếm, Củng 
Cổ Chảnh Tinh . 504 

IX. Sách & Tài Liệu Tham Khảo . 506 

Phần XIV. “THIỀN MINH SÁT” CỦA PHẬT GIÁO ....507 

I. Những Loại Thiền Khác Nhau . 509 

II. Những Đối Tượng Thiền Trong Thiền Định . 512 

III. Mục Đích Của Thiền Minh Sát . 515 

IV. Vai Trò Của “Chảnh Niệm” Trong Thiền Minh Sát . 517 

V. Bốn Nen Tảng Chánh Niệm . 520 

VI. Thiền Minh Sát Thực Hành . 523 

VII. Những ích Lợi Của Thiền Minh Sát . 531 

VIII. Chú Giải . 536 

IX. Sách & Tài Liệu Tham Khảo . 537 























Mục lục & Giới thiệu ‘13 


Phần XV. TƯỞNG NIỆM PHẬT, PHÁP, TĂNG.539 

I. Tưởng Niệm Phật . 541 

II. Tưởng Niệm Pháp . 569 

2.3.1 Câu Hỏi: Liệu Một Người cỏ Thê Chứng Đạt Thảnh Đạo 
Mà Không Chứng Ngộ Thánh Quả Lập Tức Hay Không? 576 

III. Tưởng Niệm Tăng . 590 

IV. Sách & Tài Liệu Tham Khảo . 601 

Phần XVI. TAM TẠNG KINH ĐIỂN CỦA PHẬT GIÁO 
.’..!. .603 

1. Tam Tạng Kinh Điển (Tỉpỉtaka) Là Gì? . 605 


11. Ngôn Ngữ Phật Dùng Đê Giảng Dạy ịBuddhavacana). 613 


IU. Ngôn NgữPali Là Gì? . 621 

IV. Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Thứ Nhất . 628 

V. Hội Đồng Kết Tập Thứ Hai . 640 


VI. Cuộc Ly Khai Lớn Của Các Trường Phái Phật Giáo... 645 


VH. Nguồn Gốc của 18 Trường Phái Phật Giáo Kỉnh Bộ 
Nỉkaya . 657 

VIII. Hội Đồng Ket Tập Kỉnh Đỉến Lần Thứ Ba . 663 

IX. Kết Tập Phiên Bản Tam Tạng Kỉnh Điển Vào Trong Trí 

Nhớ . 669 

X. Hội Đồng Ket Tập Kinh Điến Lần Thứ Tư: Kết Tập Tam 

Tạng Kinh Bang Chữ Viết . 674 

XI. Hội Đổng Ket Tập Lần Thứ Năm & Thứ Sáu ở Myanmar 

ị Miến Điện) . 680 

XH. Kết Luận . 686 


XIU. Phụ Lục Những Nội Dung Của Tam Tạng Kinh Palỉ 
(Tỉpỉtaka hay Ba Rỗ Kinh) . 689 




















14 • Giảo trình Phật học 


XIV. ‘Phụ Đinh ’ Quy ước Trích Dần Kinh Điển Nguyên 

Thủy . 696 

XV. Chú Giải . 706 

XVI. Sách & Tài Liệu Tham Khảo . 724 

Phần XVII. CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT.729 

I. Đản Sinh . 731 

II. Lời Tiên Tri . 735 

III. Le Hội Cày Ruộng . 739 

IV. Tuổi Trẻ Của Thải Tử Siddhattha . 741 

V. Bổn Dấu Hiệu & Cuộc Từ Bỏ Vĩ Đại . 743 

VI. Cuộc Tầm Cầu & Đấu Tranh Đê Giác Ngộ . 747 

VII. Giác Ngộ & Bảy Tuần Sau Đó . 751 

VUI. Đức Phật Khai Giảng Giáo Pháp . 755 

IX. Sự Chuyến Hóa của Ngài Xá-Lợi-Phất và Ngài 

Moggallana . 761 

X. Đức Phật về Thăm Lại Nơi Sinh Của Người . 765 

XI. Thời Gian Truyền Bá Giáo Pháp Của Đức Phật . 768 

XII. Bát-Nỉết-bàn & Những Lời Khuyên Bảo Cuối Cùng dành 

cho các Tỳ kheo . 771 

XIU. Chú Giải . 776 

XIV. Sách & Tài Liệu Tham Khảo . 783 

về người dịch . 785 





















Lòi người dịch 


Mục ỉục & Giới thiệu ‘15 


Quyến sách “Giảo Trình Phật Học ” quỷ độc giả đang cầm 
trên tay là được biên dịch qua tiếng Việt từ quyến “Buddhism 
Course” của tác giả Chan Khoon San. Tác giả đã cho phép và 
có mong muốn tôi biên dịch quyến sách này ra tiếng Việt và 
phát hành cho những đối tượng độc giả người Việt khác nhau. 

(1) Độc giả đã đọc qua phần “Lời Giới Thiệu” của tác giả 
và có thế hình dung ra những chủ đề căn bản của Phật Học 
được bàn luận trong quyên sách này. 

(2) Chúng ta có thê biêt đây là một tác phâm được biên tập 
và biên dịch từ tất cả những nguồn Kinh điến (trích dẫn) nguyên 
thuỷ, hàng trăm sách, tư liệu và tài liệu quý giá của những học 
giả nghiên cứu và những tu sĩ Phật giáo noi tiếng nhất ở Miến 
Điện, Tích Lan, Ân Độ và phương Tây. Độc giả có thế đọc thêm 
rất nhiều những tựa sách & tư liệu trong những phần “Sách & 
Tài Liệu Tham Khảo ”. 

(3) Quyên sách được biên tập theo trình tự của một giáo 
trình Phật giáo, từ những đề tài căn bản như những chân lý Tứ 
Diệu Đe....cho đến Thiền Minh Sát, Tam Tạng Kỉnh Đỉến, cỏ thế 
là rất thuận tiện và đáng quý cho bất kỳ Phật tử hay người nào 
muốn bắt đầu tìm hiếu Phật giáo theo thứ tự từ đầu. 

Trong lần tải bản này, sau khi đã cố gắng sửa lại tất cả các 
lỗi in, lỗi chinh tả và lỗi trình bày, chúng tôi đã dời Phần I 
“Cuộc Đời Của Đức Phật” ra sau thành Phần XVH. Lý do thứ 
nhất là chúng tôi muốn độc giả bắt đầu ngay vào những giáo lý 
căn bản, những chân lý mà Đức Phật đã giảng dạy. Thứ nữa là 
trong phần “Cuộc Đời Của Đức Phật” ghi lại nhiều về những 
về lịch sử Giáo Pháp, Tăng Đoàn, về các đề tài mà độc giả mới 
bắt đầu sẽ cảm thấy bỡ ngỡ. 



16 • Giáo trình Phật học 


(4) Quyến sách giảng luận về phần giáo lý và lịch sử của 
Phật Giáo Nguyên Thủy với những trích dân từ Kinh điên được 
cho là ghi chép lại những lời do chinh Đức Phật nói ra và được 
kết tập sau khi Đức Phật Bảt-Niết-Bàn, không có phần giảng 
rộng về Phật Giáo Đại Thừa trong giáo trình này. 

(5) Bản dịch tiếng Việt, người dịch đã cố gắng dịch tất cả 
nội dung và ý nghĩa ra tiếng Việt hiện đại mà chúng ta đang 
nói và tư duy ngày nay. Cũng như trong những dịch phâm khác, 
người dịch cũng đưa vào những từ Hán Việt tương đương cần 
được sử dụng song song, một khi có những từ ngữ về chủ đề 
giáo lý mà tiếng Việt hiện nay vẫn quen dùng hoặc vẫn cần phải 
mượn tiếng Hán Việt; nhằm mục đích đế quý độc giả dễ dàng 
nhận ra những thuật ngữ Phật học. 

(6) Quý độc giả nào cần có bản gốc tiếng Anh đế đọc hay 
đối chiếu hay thảo luận, xin vui lòng liên hệ người dịch hoặc 
nhanh nhất là tìm thấy ngay trên rất nhiều trang website Phật 
giáo như: buddhanet.com, urbandharma.org, nalanda.org.my... 

Người dịch xin được gửi gắm quyến sách này cho: 

(1) Các Tăng Ni quan tâm đến nội dung quyến sách này và 
có thế dùng đế làm giáo trình giảng dạy cho những Tăng sinh, 
những sinh viên ngành Phật Học và những Phật tử ở Việt Nam. 

(2) Các Tăng sinh, sinh viên ở những trường Phật học trong 
nước có nhu cầu nghiên cứu về những đề tài giáo lý Phật Giáo 
Nguyên Thủy bằng tiếng Việt, với những trích dẫn kinh điến và 
những thuật ngữ từ tiếng Pali. Các Phật tử, Tăng sinh và sinh 
viên muốn hiếu thêm Phật Giáo Nguyên Thủy như là một cách 
đế đối chiếu và tìm ra những chân lý trong Giáo Pháp của Đức 
Phật, nhằm giúp tìm ra những cách tu tập phù hợp nhất cho 
mình. 



Mục ỉục & Giới thiệu • 17 


(3) Những Phật tử gần xa muốn bắt đầu tìm hiếu hay ôn lại 
kiến thức Phật giáo của mình theo một trình tự theo những chủ 
đề căn bản khá đầy đủ trong một quyến sách cầm tay. 

Lời Cảm ơn: 

(1) Xin chân thành cảm ơn tác giả Chan Khoon San, người 
đã giúp đỡ tôi và cho phép bản quyền quyến sách này được dịch 
ra tiếng Việt, ông luôn luôn từ bi trao đoi và động viên tới thực 
hiện công việc biên dịch và phát hành này. 

(2) Xin cảm ơn thầy Thích Trúc Thông Tịnh (Thiền Viện 
Trúc Lâm Đà Lạt), người đã luôn giúp đỡ, động viên tôi thật 
nhiều trong quá trình biên dịch những sách Phật học, cũng như 
đã nhắc nhở tôi trong việc thực hiện quyến sách bằng tâm và 
hành vi hướng thiện đúng mực và thanh tịnh đê mang lại lợi lạc 
cho mình và mọi người; và thầy cũng là người giúp đọc, chỉnh 
sửa lại từng chương của bản thảo. 

(3) Cảm ơn cư sĩ Tiến sĩ Bình Anson đã hoan hỷ cho phép 
đưa vào bài viết quý giá của ông “Quy ước Trích Dan Kinh 
Điên Pali” trong phân “Phụ Đinh” của quyên sách này. 

(4) Cảm ơn những Phật tử Nguyễn Thị Thu Nga, Ngô Đức 
Lân, Lê Hoàng Phi đã giúp đánh máy, sửa lỗi bản thảo. 

(5) Cảm ơn những độc giả gần xa trong và ngoài nước đã 
liên lạc khích lệ và góp ý chỉnh sửa nhiều lỗi in sai của ấn bản 
lần đầu và mong niệm tình bỏ qua. 

Sau cùng, cũng như lời tác giả, đây là công việc có được 
nhờ vào sự khởi sinh Tâm Từ, lòng thành tâm hồi hướng công 
đức cho Cha, Mẹ, anh, chị, em và tất cả chúng sinh trên thế 
gian buồn vui này. 

Cầu mong rất nhiều người sẽ được biết đến những chân lý 
và lẽ thật về sự sống mà Đức Phật đã từ bi chỉ dạy từ những 
ngày co xưa nơi trần gian thật đẹp và đầy những buồn vui này. 



18* Giáo trình Phật học 


Nhà Bè, mùa Hành hương 2011(PL.2555) 
Lê Kim Kha 



Lòi đê tặng 


Mục ỉục & Giới thiệu ‘19 


Kính tặng quyến sách này cho tất cả những người thầy tâm 
linh của tôi, những người đã giúp tôi trong nhiều năm, vào 
những thời gian khác nhau & bằng những cách này hay cách 
khác, trong quá trình học hành Giáo Pháp Đức Phật 
(Dhamma), đặc biệt là những người Thầy sau đây: 


Thiền Viện Chanmyay Yeiktha, Yangon, Myanmar 

• Chanmyay Sayadaxv Bhadanta lanakabhivamsa, 

• Sayadaxv u Sobhita 

• Sayadaxv u Rewata, 

• Sayadaxv u Wathawa, 

• Sayadaxv u Kittidhaja, 

• Sayadaxv u Rakkhita Dhamma, 

• Ven. u Nyanaramsi, 

• Ven. Ariya Nani, 

• Mr. Khin Maung Win (Sayadaxv u Khemissara) 

• Mr. Jeff Oliver (Ven. u Dhammarakkhita) 

Thiền Viện Chanmyay Myaing, Yangon, Myanmar 

• Sayadaxv Ashin Indaka 

Vishwa Shanti Vihara, Kathmandu, Nepal 

• Venerable Bhikshu Inanapurnik 

Chùa Phật Giáo Tích Lan (Sri Lankan Buddhist 
Temple), Sentul, Kuala Lumpur 


• Venerable Saranankara Mahathera 




20 • Giáo trình Phật học 

Tu Viện Ngakyanpyan Dhamma Yeiktha, Yangon, 
Myanmar 

• Sayadaxv u Dhammapiya 

Thiền Viện Santisukharama, Kota Tinggi, Johore 

• Venerable Sujiva 



Lòi nói đâu 


Mục ỉục & Giới thiệu ‘21 


Vài năm trước đây, nhiều độc giả đã gợi ỷ cho tôi rằng 
những bài viết trong Giáo Trình Dan Nhập Phật Học 
(Introductory Course in Buddhism) còn quá ngắn và nên 
biên tập thêm nhiều chi tiết. 

Quyến sách “Giáo Trình Phật Học ” (Buddhism Course) 
là ẩn bản được nghiên cứu và bố sung một cách cấn thận. 
Nó bao gồm 17 chương nói về hầu hết nhưng đề tài liên 
quan trong Phật học, như: 

Cuộc đời của Đức Phật, 

Tứ Diệu Đe, Bát Chánh Đạo, 

Thuyết Duyên Khởi, 

Quy Luật Nghiệp, 

Chết & Tái Sinh, 

Năm Cảnh Giới Tái Sinh, 

Chu Kỳ Thể giới, 

Mười Căn Bản Hành Động Công Đức, 

Thiền Minh Sát (Vipassana) của Phật Giáo, 

Tưởng Niệm Phật, Pháp & Tăng, 

Tam Tạng Kinh Điến (Tipitaka) 

Trong quyến sách in kỳ này, những tư liệu từ những 
nguồn khác nhau đã được đưa vào đế cung cấp cho độc giả 
những trang viết lý thú về Phật học. 

Phần “Chết & Tái Sinh ” mô tả những ‘dạng’ hay 
những ‘kiếu ’ Chết và những đoi tượng hiện trong tâm trước 
khi chết, vỉ dụ như là năm viễn cảnh của một người sắp 
chết, theo sau là những hình thức tái sinh khác nhau. 



22 • Giáo trình Phật học 


“Năm Cảnh Giới Tải Sinh ” (Pancagati) mô tả chi tiết 
về 31 Cõi Hiện Hữu là đích đến của con người và mọi 
chúng sinh sau khi chết và tái sinh, theo quan điếm về vũ 
trụ của Phật Giáo. 

“Những Chu Kỳ Thế Giới Khi Những Đức Phật Xuất 
Hiện ” mô tả những điều kiện và sự “hiếm thay” trong 
“hằng hà sa so” kiếp đế thế gian may mắn có được một 
Đức Phật xuất hiện; cũng như về những Hạnh Ba-la-mật 
(parami) mà một người có đại nguyện trở thành Phật 
Duyên Giác ịPacceka Buddha) hay một Đại A-la-hán 
(Maha Arahant) hay một vị Phật (Buddha) cần phải vượt 
qua. Và câu hỏi liệu chúa desus có phải là một vị Bồ-tát 
hay không cũng được giải đáp trong chương này. 

Phần “Tưởng Niệm Phật, Pháp & Tăng” giảng bày 
chi tiết về Chỉn Đức Hạnh Vô Thượng của Đức Phật, về 
Sáu Phấm Hạnh của Giáo Pháp (Dhamma) và Chín Phấm 
Hạnh của Tăng Đoàn (Sangha). Sự hiếu biết đúng đắn về 
Tam Bảo sẽ giúp ích cho việc tu tập “thiền Chánh Niệm về 
Phật, Pháp & Tăng”, vẩn đề về “Giáo Pháp có hiệu lực 
tức thì hay không? ”, một số học giả có quan điếm cho rằng 
sau khi chứng đạt thức con đường thánh Đạo (magga) thì 
không nhất thiết phải lập tức chứng ngộ thánh Quả (phala) 
ngay và điều thứ hai có thế xảy ra sau. Những kết luận đó 
có thế do diễn dịch sai về những danh từ “Người Căn Tín ” 
và “Người Căn Trí” trong kinh “Alagaddupama Sutta” 
thuộc Trung Bộ Kinh. Sự giải thích về vấn đề này cũng 
được nói ở trong chương này. 



Mục ỉục & Giới thiệu • 23 


Phần XVII “Tam Tạng Kinh Điển ” (Tipitaka) của 
Phật giáo là chương dài nhất nói về Tam Tạng Kinh Pali 
kế từ lúc hình thành và lưu truyền suốt 2.500 năm qua, qua 
các kỳ Kết Tập Kỉnh Điển bẳt đầu từ Hội Đồng Kết Tập 
Thứ Nhất ở thành Vương Xá (Rajagaha) vào lúc 3 tháng 
sau khi Bát-Niết-Bàn của Đức Phật cho đến Hội Đồng Ket 
Tập Thứ Sáu ở Yangon vào năm 1956, vào lúc đúng 2.500 
năm sau ngày ra đì hay Bát-Niết-Bàn của Đức Phật. Mặc 
dù về sự cân đoi các chương, thì chương này hơi quá dài, 
nhưng tác giả mong muốn đưa vào đế cho quỷ độc giả đọc 
biết, hiếu rõ và biết ơn vai trò quan trọng và đầy kiên trung 
của Tăng Đoàn trong việc bảo tồn, truyền thừa và làm 
sổng mãi Giáo Pháp của Đức Phật (Buddha Sasana) cho 
đến ngày hôm nay. 

Nhiều trang bài viết cũng đã được mở rộng ra (so với 
ẩn bản lần đầu) với rất nhiều “Chú Giải ” chi tiết, đáng kế 
là ở những Chương I (Cuộc Đời của Đức Phật), Chương V 
(Lý Duyên Khởi Siêu Thế), Chương XII (Hồi Hướng Công 
Đức Cho Những Người Thân Quyến Thuộc), Chương XVI 
(Liệu Có Thể Một Người Chứng Đạt Thức Con Đường 
Đạo (Magga) Mà Không Chứng Ngộ Thức Đạo Quả 
(Phala) Trong Lập Tức?)...v.v... 

Việc biên tập quyến sách này là sự lao động của Tâm 
Từ và lòng Hoan Hỷ. Hy vọng rằng quý độc giả sẽ tìm thấy 
được niềm thú vị khi đọc những trang viết này và những lợi 
lạc mà chúng có thế mang lại cho quỷ độc giả. 


Tri Ân & Hồi Hướng Công Đức 



24 • Giáo trình Phật học 


Tôi mang ơn nữ Đạo Hữu Wooi Kheng Choo và 
Christine Lee Chin Har ở Hội Phật Giáo Subang Jaya, 
Malaysia vì đã miệt mài đọc lại bản thảo và đưa ra những 
gợi ỷ đế hoàn thiện quyến sách. Thành thật biết ơn sự trợ 
giúp của anh Tey Seng Heng, người đồng nghiệp trước đây 
của tôi ở Công ty Nghiên Cứu Nông Nghiệp ứng Dụng 
(Applied Agricultural Research Sdn. Bhd.) trong việc soạn 
thảo vi tỉnh. 

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn những cá nhân các hội đoàn 
khác nhau đã ủng hộ cho việc xuất bản quyến sách này như 
một Giáo Trình Phật Học giúp nhiều người hiếu biết thêm 
về lịch sử và học thuyết của Phật giáo. 

Nguyện cho Công Đức của Pháp Thỉ này được hồi 
hướng cho những người thân quyến thuộc, những bạn bè 
và tất cả chúng sinh. 

Sadhu! Sadhuỉ Sadhu! 

Lành Thay! Lành Thay! Lành Thay! 


Chan Khoon San 

tháng Tám, 2010 



Vê tác giả 


Mục ỉục & Giới thiệu • 25 


Đạo hữu Bro. Chan Khoon San sinh ngày 8 tháng Tám, 
1941 ở Penang, Malaysia. Sau khỉ học xong Đệ Lục hồi đó, 
ông đã học Trường Đại Học Sư Phạm Mã-Lai-Á (Malayan 
Teachers College) ở Brins/ord Lodge, Anh Quốc. Sau khi 
tốt nghiệp, ông trở về quê hương và dạy học trong một thời 
gian ngắn từ năm 1964 đến 1967. Năm 1968, ông vào học 
trường Đại Học University of Malaya và tốt nghiệp bằng 
Cử Nhân Danh Dự ngành Hóa Học vào năm 1971. Từ năm 
1971 cho đến khi nghỉ hưu năm 1996, ông làm việc trong 
ngành nghiên cứu nông nghiệp dầu cọ, như là một Nhà 
nghiên cứu hỏa nông thâm niên. 

Sau khi nghỉ hưu, đạo hữu Bro. Chan đi Miến điện 
Myanmar đế tu học thiền Minh Sát Tuệ Tứ Niệm Xứ 
(Satipatthana Vipassana) dưới sự dẫn dắt của thiền sư 
Sayadaw Bhaddanta Janakabhivamsa ở Thiền Viện 
Chanmyay Yeiktha, thủ đô Yangon. Ke từ sau đó, hàng năm 
ông đều đến tu học và thực hành thiền Minh Sát Tuệ đã 15 
năm tại Miến Điện dưới sự dẫn dắt của nhiều vị Thiền sư 
khác nhau ở thiền viện Chanmyay Yeiktha ở Hmawbi, Miến 
Điện. 


Bro. Chan đã viết những quyến sách rất nối tiếng về 
Phật học, như là: Hướng Dan Hành Hương về Xứ Phật 
(Buddhist Pilgrimage), Không Có Tiểu Thừa Trong Phật 
Giáo đã xuất bản bằng tiếng Việt (bởi cùng người dịch), 
Giáo Trình Phật Học (Buddhism Course) mà quý độc giả 
đang cầm trên tay. 



26 • Giáo trình Phật học 


Ông thường xuyên từ bi trao đổi những thông tin và 
kỉnh sách Phật học với người dịch, ông đã giúp người dịch 
thật nhiều về bản quyền, chỉnh sửa, cập nhật thông tin. 

Hiện nay ông làm cố vẩn ngành Hóa Nông bán thời 
gian cho những nghiên cứu nông nghiệp ở Malaysia. Phần 
thời gian còn lại ông nghiên cứu và giảng dạy Kinh tạng 
tại nhiều Hội Phật Giảo ở Thung Lũng Klang, Malaysỉa; 
viết luận giảng, sách và xuất bản sách về Phật học. 

Tác giả là một cư sĩ nghiên cứu Phật học, một thiền giả, 
người có tâm nguyện cao đẹp và là một tẩm gương đáng 
kỉnh và đáng được tri ân trong sự nghiệp truyền bá Phật 
Pháp. 



Phầnl 


TỨ DIỆU ĐÉ 

{Bổn Chân Lỷ Cao Diệu) 



28 • Giáo trình Phật học 


NỘI DUNG 

1 . Tứ Diệu Đe Là Gì? 

2 . Tại Sao Gọi Là Diệu Để? 

3 . Chân Lý về Khổ 

4 . Khổ Bởi Vì Năm uẩn Dính Chấp 

5 . Chân Lý về Nguồn Gốc Khổ {Dục Vọng) 

(1) Dục Vọng Khoái Lạc Giác Quan 

(2) Dục Vọng Được sổng và Liên Tục Hiện Hữu 

(3) Dục Vọng Vì Không Còn Liên Tục Hiện Hữu 

6 . Chân Lý về Sự Chẩm Dứt Khổ 

7 . Chú Giải 

8 . Sách & Tài Liệu Tham Khảo 



Tứ Diệu Đê • 29 


I 


Tử Diệu Đế là gì? 


Sau 6 năm đấu tranh gian khổ trong kiếp sống cuối 
cùng của Người, Đức Phật đã tìm thấy Chân Lý khi Người 
chứng đạt sự Giác Ngộ Cao Nhất bên dưới gốc cây Bồ Đề 
(Bodhi) ở Bodhgaya, Ân Độ (nơi này bây giờ được gọi là 
Bồ-Đe Đạo Tràng). Sự kiện lịch sử đáng ghi nhớ này đã 
diễn ra vào Ngày Trăng Tròn của tháng Wesak, năm 588 
trước CN. 

Đề tài “Tứ Diệu Đế” này chính là trái tim và cốt lõi 
của đạo Phật. Những chân lý này, {chân lý hay có thể gọi 
một cách bình dị là những “sự thật” hay “lẽ thật” — ND), 
được tìm ra bởi Đức Phật sau khi Giác Ngộ, đã tạo nên 
nền tảng và cốt lõi của Giáo Pháp (Dhamma) và đã luôn 
luôn được bàn luận trong mọi vấn đề và từng phần của 
Giáo Pháp. Bốn Chân Lý Cao Diệu đó là: 

(1) Chân Lý về Khổ 

(2) Chân Lý về Nguồn Gốc Khổ 

(3) Chân Lý về Sự Chấm Dứt Khổ 

(4) Chân Lý về Con Đường dẫn đến Sự Chấm 
DửtKhổ 


30 • Giáo trình Phật học 


II 

Tại sao gọi là những Chân Lý cao diệu? 


(a) Bởi vì những chân lý đó là lẽ thật và là sự thật 
không thể chối cãi được của cuộc đời. Cho dù Đức Phật 
có được sinh ra ở cõi người này hay không, thì những chân 
lý đó cũng sẽ tồn tại trên thế gian này. Chính Đức Phật đã 
phát hiện ra những chân lý đó và truyền dạy lại cho nhân 
loại. 

Điều thứ hai, những điều đó được gọi là những chân lý 
bởi vì chúng thuộc về khoa học và đúng với khoa học về 
vật lý, tâm sinh lý — thiết nghĩ độc giả cần nắm rõ tư tưởng 
này ngay từ đầu. Phật giáo bàn luận về những lẽ thật và 
những chân lý, mặc dù Phật giáo không đề cập ngay đến 
vấn đề là ‘ai’ tạo ra chân lý đó, khoa học đó hay những 
quy luật vận động của sự sống và vũ trụ. {Bởi vĩ sự khởi 
thủy hay nguồn gốc của mọi sự trên thế gian là không dễ 
dàng thấy được, bạn sẽ có cơ hội tìm hiếu sau khi đã nắm 
bắt những giáo lý cơ bản về con người trước đã — ND). 

(b) Những chân lý đó được gọi là Cao Diệu bởi vì 
chúng được khám phá ra bởi một Thánh nhân vĩ đại nhất, 
một người đã hoàn toàn xa rời khỏi những ô nhiễm và bất 
tịnh. (Có the dịch là cao diệu, cao cả, thánh thiện, thuộc 
bậc Thánh, không phải thuộc những chân lý bình thường 
của thế gian. Chữ Arỉya trong tiếng Pali có nghĩa là bậc 
Thánh, thuộc bậc Thánh..., vĩ vậy có rất nhiều sách đã 
dịch là Tứ Thánh Đế thay vì Tứ Diệu Đế - ND). 



Tứ Diệu Đê • 31 


Nói cách khác, chúng được gọi là Chân Lý Cao Diệu 
hay Diệu Đe hay Thảnh Đe, vì nó sẽ làm cho con người 
trở nên cao thượng nếu chịu khám phá ra chúng, nỗ lực 
thâm nhập và giác ngộ được chúng, thì những người ấy sẽ 
được gọi là những bậc Thánh nhân - những Arìya. 

Đe thuận tiện trong việc gọi tên trong giáo trình này, 
chúng ta thống nhất cách gọi là “Bốn Chân Lý Cao Diệu” 
hay “Tứ Diệu Đe” (HV), bởi vì cách gọi này cũng đã được 
thông dụng khá lâu trong giód Phật học ở Việt Nam. 

Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng 
chân lý của Bốn Chân Lý Cao Diệu nói trên mà Đức Phật 
đã khai giảng. 


32 • Giáo trình Phật học 


III 

Chân Lý về Khổ 


“Khổ” ở đây được dịch nghĩa từ chữ “Dukkha"’ trong 
tiếng Pali. Thật ra chữ “dukkha'’ mang nhiều ý nghĩa rất 
rộng, rất sâu sắc về triết lý và thực tại để mô tả bản chất 
khổ, khổ sở, bất toại nguyện, bất ổn định, luôn thay đổi, 
chóng vánh, thăng trầm, sinh diệt, có rồi không, hư ảo, giả 
tạm... là những bản chất của sự sống và kiếp sống của con 
người, của tất cả chúng sinh và tất cả mọi sự trên thế gian. 
Những bản chất này gây ra tất cả mọi sự “khổ” cho mọi 
chúng sinh, mọi sự. (ND). 

Chân lý thứ nhất là Chân lý về Khổ (dukkha) bao gồm 
11 lẽ thật trong cuộc đời chúng ta: 


(1) Sinh ra ựati) là Khổ 

Theo Phật giáo, quá trình của mọi hiện tượng đều có 3 
giai đoạn, đó là: Hình thành, tăng trưởng và tàn hoại. Giai 
đoạn hình thành là Sinh, giai đoạn bình thường, tĩnh tại là 
giai đoạn Tăng trưởng & Già đi từng giây, từng ngày) và 
giai đoạn tàn hoại là Chết. 

Một chúng sinh được sinh ra có nghĩa là một sự hình 
thành mới về tinh thần và vật chất (tâm và thể xác) sau khi 
chết, tức là sau khi kiếp sống trước đã tàn hoại. Nói khác 
đi, một phôi thai mới được hình thành, về sinh vật lý, 
không có sự đau khổ hay đau đớn nào ngay lúc đầu tiên 



Tứ Diệu Đê • 33 


của sự hình thả nh một phôi thai hay một mầm mống của 
sự sống, nhưng vì sự tái sinh lại là tạo cơ sở, là bắt đầu để 
tạo ra sự hiện hữu kéo theo những sự “Khổ” về tinh thần 
và thể xác về sau này, nên sự sinh ra được xem là Khổ: là 
dukkha. 

(Xem thêm phần nói về năm Uân cấu tạo nên một thực 
thế sổng, một ‘con người ’ ở những phần tiếp theo). 


^ Nhiều người hay nói một cách ví von: “Hãy nhìn 
những đứa trẻ, vừa mới sinh ra là đã khóc, khóc ngay lúc 
chưa kịp mở mắt nhìn thay thế gian như thế nào'\ Hay một 
câu quen thuộc của một triết gia: “Tin buồn từ ngày mẹ 
cho mang nặng kiếp ngườH. Những cách nói đều mang 
một ý nghĩa man mác buồn: “sinh là khổ, sinh ra là đổi 
diện với mọi sự khô, còn tái sinh là Khô'': Dukkha. 


(2) Già (Jara) là Khổ 

Già, đối với một con người, có nghĩa là tóc bạc, răng rụng, 
da nhăn nheo, lưng còng, tai điếc, mắt mờ. Nói cách khác, 
sự tàn hoại, sự hoại diệt đã có sẵn bên trong của những tập 
họp Uẩn thuộc về tinh thần và thể xác (danh sắc), rất dễ 
nhận ra từng ngày. Sự già đi về mặt tâm trí thì khó nhận 
thấy hơn, nhưng đến lúc người đã rất già, thì sự mất trí nhớ 
cũng như sự lão suy, sự lú lẫn sẽ diễn ra, cũng là lúc gần 
kề với sự ra đi, một chuyến đi xa mới. 

Sự già đi từng ngày trong giai đoạn còn sớm, là lúc 
những Uẩn về tinh thần và vật chất còn đang trong giai 


34 • Giáo trình Phật học 


đoạn tĩnh tại, tăng trưởng bình thường và thực sự cũng 
không thể gọi là đau đớn hay đau khổ gì cả. Nhưng nếu xét 
cho đúng, chính sự già đi từng ngày, góp phần cho sự già 
đi của từng tháng, từng năm; rồi sau nhiều năm nhanh 
chóng trôi qua, làm cho người ta mất đi tính sống động, 
các giác quan không còn hoạt động tốt như trước đó, sự 
giảm dần thể lực và sức khỏe, mất đi tuổi trẻ, không còn 
mạnh mẽ và những nét trẻ đẹp..vậy là khổ. Mọi người ai 
cũng thật sự sợ bị già đi, vì ai cũng muốn mình được trẻ 
lâu, nên già yếu là một nỗi sợ tất nhiên từ thiên cổ. 

Nỗi sợ cũng chính là sự kho sở. Vì nó chính nó tạo ra 
nguồn gốc của sự khổ sở về mặt tinh thần và thể xác, nên 
sự già đi được cho là Khổ, là dukkha. 


^ Bạn có bao giờ nhìn mình trong gưong soi mỗi ngày 
hay không? Bạn không thấy hôm nay mình ‘già’ hon 
những hôm trước hay sao? Bạn có bao giờ nhìn vào những 
bức hình chụp ông, bà, cha, mẹ từ lúc thiếu thời và những 
hình chụp mới đây, hay hình của bạn lúc học trung học và 
lúc học đại học? Bạn có thể “cười” phá lên một cách khôi 
hài về những sự khác nhau của những hình sắc trong 
những bức hình đó, nhưng trong lòng bạn và những người 
trong hình chắc sẽ “buồn” ít nhiều?. Sự già đi là yếu đi, là 
ngắn lại tuổi sống, làm nôn nao kẻ yêu đời, làm buồn lòng 
những tâm hồn trẻ, làm nao núng về một kiếp sống ngắn 
ngủi. Già là nỗi buồn, những ngày trong tuổi bóng xế 
chiều ngồi nhìn về xa xăm, bức cỏ tiếc nuối cho một đời 
sống mau sớm tàn phai. Già là Khổ, vì chẳng có sự già nua 
hay cũ kỳ nào làm hài lòng con người với tham vọng bên 
lâu, sống lâu. 



Tứ Diệu Đê • 35 


(3) Chết (Marana) là Khổ 

Chết là sự chấm dứt một mạng sống, vốn đã liên tục sống 
và hiện hữu từ lúc sinh của một kiếp sống hay một sự hiện 
hữu nào đó. Mọi chúng sinh hữu tình (có cảm giác, có suy 
nghĩ) đều luôn luôn sợ chết. Nhung chết bản thân nó 
không phải là sự đau đớn hay đau khổ, vì chính nó chỉ là 
một khoảng khắc (sát-na) hoại diệt nguồn lực sống của 
nhóm năm uẩn của tinh thần và vật chất. 

Tuy nhiên, khi cái chết đến, một nguời phải từ bỏ thân 
xác và bỏ lại gia đình quyến thuộc, bạn hữu và của cải. 
Chinh cái ý nghĩ rời bỏ kiếp sống hiện tại và bóng tối mù 
mịt về tương lai thì thật là đáng sợ!. Khi cái chết đến gần, 
tất cả chúng sinh thuờng cũng phải bị trải qua những sự 
yếu đuối, bất lục, những con đau bệnh trầm trọng; và đa số 
sẽ phải chịu nhiều đau đớn, quằn quại... truớc khi chết. 

Chết, là nguồn gốc và tác nhân gây ra những lo sợ 
& thống khổ nhu vậy, nên cái chết đuợc xem là Khổ, là 
dukkha. 


^ Bạn có bao giờ tuởng tuợng đến cảnh mình chết 
vào một ngày nào đó chua?, cho dù ý nghĩ này có thể đuợc 
cho là “tiêu cực”, nhung trong nhà Phật đó là một câu nhắc 
nhở nhiều nhất, dù Phật giáo không hề mang ý nghĩa tiêu 
cực hay bi quan - {Xem thêm những “Điều Phật Đã Dạy”, 
Ch. I, của HT. TS. w. Rahula). 


36 • Giáo trình Phật học 


Neu không, thì chắc bạn đã từng chứng kiến những 
ngày kề cận với sự ra đi của nhiều người thân yêu trong 
gia đình rồi: Điều đó chắc hẳn thật là đau khổ và đáng 
buồn. 


Thật ra nếu không có sự thật này, nếu không ai phải 
chết, không ai phải còn tái sinh trong biển luân hồi sinh tử, 
thì Đức Phật có lẽ cũng đã không quyết tâm đi tìm ra và 
thuyết giảng về Phật Giáo như là một con đường giải thoát 
khỏi sinh tử khổ đau như vậy. Nguyên nhân “đau khổ” do 
sinh tử là lý do của Phật Giáo và “Con đường” chỉ ra để 
giải thoát khỏi sinh tử là Giáo Pháp của Đức Phật, và 
chúng sinh bước đi trên “Con đường” đó là thực hành 
Giáo Pháp là làm theo những lời khuyên dạy của Đức Phật 
để mong có ngày thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử và 
những chết chóc đầy khổ đau và tuyệt vọng đó. 

Chết, có lẽ đây là chân lý, là lẽ thật mà con người có 
thể nhìn thấy dễ dàng nhất, có thể là nguyên nhân trực 
diện nhất đối với một số người để nhìn ra kiếp sống là hữu 
hạn, và từ đó tâm nguyện đi tìm con đường để giải thoát 
khỏi thực tại sinh tử đầy khổ đau và vô định của những 
kiếp sống. 


(4) Buồn rầu (Soka) là Khổ 

Buồn rầu là sự đốt cháy trong tâm khi con người bị ảnh 
hưởng bởi những điều bất hạnh (byasana) như là: Mất 
người thân thuộc, thiệt hại hay mất tài sản, của cải, suy 
giảm sức khỏe và tuổi thọ, sự suy sụp về tinh thần hay suy 



Tứ Diệu Đê • 37 


đồi về đạo đức và sự thay đổi từ cách nhìn đúng đắn sang 
những quan điểm sai trái. 

Buồn là một dạng uu phiền về mặt tâm trí, sự khổ 
tâm hay “phiền não”, là “domanassa’\ nguợc lại với 
“manassa”, bản thân nó chính là sự khổ thục sự từ bên 
trong, là một dạng khổ rồi, nên phải thuộc về Khổ. Nhiều 
nguời vì những tai uong hay nghiệp chuông xảy ra trong 
đời mà ôm lòng sầu não làm cho già héo và hay chết mòn. 

Chính tâm trạng buồn rầu, một dạng của phiền não, 
cũng dẫn đến những sự sa sút khác về sức khỏe, trí lực, 
nên nó chắc chắn là một dạng Khổ, là dukkha.. 


^ Bạn có bao giờ buồn rầu không?, và cảm giác đó 
nhu thế nào? Bạn có bao giờ đếm thử thời gian buồn rầu 
chiếm bao nhiêu phần trăm so với thời gian ‘vui sướng’ 
trong cuộc đời?. 

Trong khi về mặt triết học ở những phần sau, bạn sẽ 
biết rằng ngay cả những niềm vui trong đời, thì chính 
những “niềm vui suớng qua nhanh’" đó cũng lại nằm bên 
trong, hoặc kéo theo, những nỗi buồn, buồn chán và khổ 
mà thôi. Sự thật là có những nỗi buồn và có những nguời 
cứ mang nặng canh cánh chúng trong suốt phần lớn cuộc 
đời mình cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. 


(5) Than khóc, Ai Oán (Parideva) là Khổ 


38 • Giáo trình Phật học 


Than khóc là điều mọi người hay thể hiện khi bị mất đi 
người thân, của cải hay những mất mát và chịu đựng khác. 
Như bị mất trí và cuồng loạn, người ta hay kêu than, kể lể 
đức hạnh của người mới chết hay giá trị, chất lượng của tài 
sản, của cải mới vừa bị mất hoặc đổ lỗi cho kẻ thù hay 
người mình ghét phải chịu trách nhiệm cho sự mất mát của 
mình. Bản thân sự than khóc, ai oán đó không hoàn toàn 
phải là khổ, nhưng nó tạo thêm phiền não và đau đớn mà 
thôi. 

Cho nên, nó chính là một dạng của Khổ. Khóc lóc, đau 
đớn thì chắc chắn là Khổ, là dukkha. 


^ Bạn đã bao giờ rên khóc? Hay bạn có bao giờ nghe 
tiếng một đứa trẻ khóc thét, hay đã chứng kiến chính mình 
hay bao nhiêu người than khóc trong hoạn nạn chưa?. 

Sự than khóc, rên xiết, ai oán là biểu hiện của sự dằn xé 
trong tâm can, trong cõi lòng vốn đang chất chứa đầy đau 
khổ, oan nghiệt hay tuyệt vọng. 

Ngay cả những giọt nước mắt hạnh phúc (vì đoàn tụ, vì 
chiến thắng, vì vinh danh...) thì cũng chứa đựng những đau 
khổ, đó là những đau khổ và mất mát hay không có trước 
đó; hay đó là hứa hẹn những bất tọai nguyện sau khi có 
được chúng. 


(6) Đau đớn, đau yếu, đau nhửc {về thể xác) là 
Khổ 



Tứ Diệu Đê • 39 


Tất cả những triệu chứng và cảm giác đau, rát, ngứa ngáy, 
cảm giác nóng bức, lạnh... đều là sự chịu đựng, đều là khổ 
sở. Những nỗi đau về thể xác đích thực là đau khổ, nên cái 
khổ này chính là Khổ do khổ gây ra, nên thuờng đuợc gọi 
là “Khổ kh ổ” (dukkha-dukkha). Ngay cả chim chóc, động 
vật...cũng phải cố gắng chạy ngay khi nghe một dấu hiệu 
nhỏ nhất là mình có thể bị đánh, bị bắn, bị giết, bởi vì điều 
đó là một sự đau đớn thể xác. Điều dễ thấy nhất là bệnh 
tật, đau yếu chính là những dạng khổ lớn hất và tất yếu xảy 
ra ve mặt thể xác trong cuộc đời con nguời. Không ai tránh 
đuợc. 

Mà đã có đau đớn về mặt thể xác, thì sẽ dẫn đến lo toan 
và mệt mỏi về mặt tinh thần, nên nỗi Khổ về thể xác luôn 
luôn kéo theo nổi Khổ về tinh thần, vì tinh thần phải bị ảnh 
huởng vì những chịu đựng đó. Nên chúng là Khổ, là 
dukkha, một trong những dạng Khổ lớn nhất mà ít ai tránh 
đuợc. 

Ngay cả chính bản thân Đức Phật và những vị thánh 
tăng A-la-hán cũng không thóa khỏi những điều đau đớn, 
khổ sở về mặt thể xác này. 


^ Bạn đã bao giờ bị cảm lạnh hay sốt mê man chua?. 
Bạn đã đến lúc già đi và bệnh tật bắt đầu khởi sinh nhu 
một quy luật tự nhiên, làm bạn khó khăn, đau đớn, lo lan, 
hoang mang, chịu đựng. Bạn đã bao giờ nhập viện vì một 
căn bệnh nan y đau đớn chua?, hay đã từng ghé thăm một 
nguời thân đang nằm trong bệnh viện và nhìn thấy cảnh 
hàng trăm nguời khác cũng đang nằm đau đớn gần bên?. 


40 • Giáo trình Phật học 


Đây cũng là những nỗi khổ trực diện nhất mà con người 
(cũng như sinh vật) luôn luôn lo lắng sẽ xảy đến, vì chẳng 
ai muốn chịu đựng đau đớn, dù là về thể xác. 


(7) Phiền não (Domanassa) là Khổ 

Tiếng Pali từ “domanassa'’ có nghĩa là khổ tâm hay phiền 
não, tức là nỗi đau về mặt tinh thần. Nó biểu hiện dưới 
nhiều dạng khác nhau về tâm trạng, như là: lo lắng, lo sợ, 
bực tức, khó chịu, bị dày vò, ghét, sợ hãi, khổ SỞ...VV... 
những dạng phiền não chính đích thực là kho từ trong bản 
chất, nó không những áp lực, đè nén tâm trí mà con gây 
ra những chứng bệnh về thể xác như stress, mất ngủ, chán 
ăn, vật vã làm suy tàn sức khỏe rất nhanh, và thậm chí là 
chết chóc. 

Phiền não chính là sự Khổ, là dukkha, đáng sợ. Đó chính 
là tâm bệnh. 


(8) Thất vọng, tuyệt vọng (Upayasa) là Khổ 

Tưong tự như những tâm trạng phiền não trên kia, thất 
vọng hay tuyệt vọng là tâm trạng không còn vui cười lạc 
quan và chỉ còn lại chán nản, sau khi mất người thân yêu, 
của cải hay mất đi hy vọng về bất cứ điều gì. Nó cũng là 
nguyên nhân gây ra than khóc, tiếc nuối, ai oán, đốt cháy 
tâm trí gây ra nhiều bức xúc, chán đời và có thể dẫn đến 
những chứng bệnh như điên hay mất trí, và thậm chí dẫn 
đến sự tự sát. Tuyệt vọng vì vậy là một dạng chịu đựng, 
khổ, cả tâm trí và thể xác. Tuyệt vọng cũng đích thực là 



Tứ Diệu Đê • 41 


một dạng Khổ đáng sợ, là dukkha, là Khổ Khổ: dukkha- 
dukkha. 


^ Bạn có bao giờ tuyệt vọng vì điều gì không, một 
lần thi rớt khi còn trẻ? Bạn có bao giờ thấy những người 
khốn khổ, mạt nghiệp đã cố hết sức mình suốt đời mà vẫn 
không lo được miếng cơm, manh áo hàng ngày và mỗi 
ngày họ đều cố gắng sống mòn trong nỗi tuyệt vọng vô bờ 
bến? 


Hay bạn có bao giờ thấy hay đọc được những người 
giàu có mà sống và chết trong những nỗi tuyệt vọng về 
tinh thần và vì những bế tắc về ỷ nghĩa cuộc đờil. 


^ Như để mình họa: 

Buồn rầu ịsoka) giong như nấu dầu hay nước thuốc 
nhuộm trong nồi với lửa nhỏ, âm ỉ, liên tục. 

Than khóc, gào thét (parideva) thì giống như nấu nồi 
sùng sục bằng lửa lớn. 

Còn tuyệt vọng (upayasa) thì giong như phần dầu đặc 
hay thuốc nhuộm còn lại, sau khi đã nau sôi liên tục và 
tiếp tục nau cho đến khi cạn khô, cháy khét. 


(9) Gặp người hay những thử mình ghét là 
Khổ 


42 • Giáo trình Phật học 


Gặp gỡ với người mình ghét là điều không ai thích hay 
vui cả, nên sẽ gây khó chịu, bối rối và lại gia tăng thêm sự 
thù ghét. Đó là khổ. Gặp những hoàn cảnh khó chịu {quá 
nóng, quá lạnh, bân thỉu, ồn ào, quá khắc nghiệt...đổi với 
mình), gặp những con vật mình không ưa, môi trường, chỗ 
ở.. .mình ghét, thì cũng là khổ. Sự gặp hay sự rơi vào hoàn 
cảnh đó bản thân nó chưa phải chỉ là một sự đau đớn 
không chịu đựng được, nhưng chính nó dẫn đến sự khó 
chịu, khổ sở và phiền não. Mà phiền não hay chán chường 
bản thân nó chính là khổ. Nên điều này là Khổ, là dukkha, 
và bị Đức Phật xếp vào dạng của Khổ Khổ {Dukkha- 
Dukkha). 


(10) Rời xa, rời bỏ người thân yêu hay những 
thử gì mình yêu quý là Khổ 

Đi xa khỏi người thân yêu, gia đình không phải là sự 
đau nhức về thể xác, những sẽ lập tức tạo ra nỗi buồn và 
đau khổ trong lòng hay trong tâm trí. Rời bỏ hay mất 
người thân yêu, dù người đó chết hay còn sống, cũng là 
điều đau khổ. Bị mất của cải, những thứ mình yêu thích 
hay phải rời bỏ nơi chốn, ngôi nhà, hoàn cảnh... mà mình 
yêu thích cũng đem lại sự đau buồn. 

Bởi vậy, Đức Phật cũng xếp hoàn cảnh này, tâm trạng 
này vào dạng Khổ trong đời người, là dukkha, dạng Khổ 
Kho {Dukkha-Dukkha). 


^ Điều này, ai cũng đều biết đó là đau khổ khó tránh 
được trong cuộc đời luôn luôn thay đổi. Rời xa nhà, xa 



Tứ Diệu Đê • 43 


quê, xa chỗ ở, xa người thân yêu; hay mất mẹ, mất cha, 
mất người thân yêu; hoặc ngay cả mất của cải, tiền bạc hay 
một vật gì yêu quý...tất cả đều là những nỗi khổ không 
bao giờ né tránh được trong một cuộc đời. 


(11) Không đạt được cái mình muốn là Khổ 

Muốn mà không được là khổ. Không đạt được cái mình 
muốn cũng không phải là sự đau đớn về thể xác, nhưng sự 
mong muốn, ước muốn không được thỏa mãn, là sự bất 
toại nguyện. Nó luôn dẫn đến kết quả thất vọng, chán nản 
và nhiều trường hợp tuyệt vọng dẫn đến tự sát nữa. Đau 
khổ sẽ phát sinh nếu mục tiêu gì mình không đạt được, 
ngay cả mục tiêu đó là cố gắng thoát khỏi đau khổ mà 
không được, thì cũng chính lại làm thêm đau khổ. 

Nếu không thực hành “Bát Chánh đạo”, thì sự giải 
thoát, hạnh phúc sẽ không bao giờ có được bằng những 
ước nguyện suông. Và chính điều này cũng làm cho đời 
người trăn trở và cũng là một dạng khổ tâm, phiền não, 
còn hơn những ước muốn về vật chất và giàu có không đạt 
được vốn đã làm người đời buồn chán, thất vọng suốt đời. 

Nói chung cái gì muốn, nguyện, ước mà không đạt 
được, không làm được, không có được sẽ dẫn đến đau khổ, 
một dạng khổ do thất vọng hay bất toại nguyện mang lại, 
nên là khổ nữa, là dukkha, một dạng Khổ Khổ {Dukkha 
dukkha). 


44 • Giáo trình Phật học 


^ Dù sẽ cảm thấy hài hước, nhưng bạn có bao giờ thấy 
nét mặt của nhiều ngưòd khi nói về sự giàu có và sự sung 
sướng, mà họ đã cố gắng mưu cầu, nhưng chưa bao giờ có 
được? 

Bạn đã bao giờ thử mở một hàng quán với kỳ vọng cải 
thiện cuộc sống nhưng không hiểu sao mỗi ngày đều thưa 
thớt khách và bạn lâm vào cảnh nợ nần, cảm giác của bạn 
như thế nào?. Đau phải cái gì mình tính, mình muốn đều 
thực hiện được đâu. 

Bạn có bao giờ thấy niềm vui nào kéo dài mãi mãi 
không? — Không!, nó sẽ sớm hay muộn chấm dứt, sẽ là bẩt 
toại nguyện. 


(12) “Nói ngắn gọn, Năm uẩn Dính Chấp là Khổ!” 

Đây là câu nói của Đức Phật về nguồn gốc thâm sâu hay 
‘truyền kiếp’ của sự Kho. 

Hay nói cách khác, Khổ bắt nguồn từ Năm uẩn Dính 
Chấp, Khổ là do Năm uẩn Dính Chấp gây ra. 

Theo Phật giáo, một con người (hay một chúng sinh 
hữu tình) thì được cấu tạo bởi Năm tập hợp vật chất & tinh 
thần. {Hán-Việt gọi là những tập họp đó là “Vàn”, nên 
hay gọi là Năm Vàn hay Ngũ Vân). Nói cách khác uấn tức 
là nhóm những tập hợp tạo nên thân và tâm của ta. 

• Vậy năm tập hợp (Uẩn) đó là gì?. Đó là: 



Tứ Diệu Đê • 45 


(1) Tập hợp Uẩn về vật chất, là sắc uẩn 

(2) Tập hợp Uẩn về cảm giác, là Thọ uẩn 

(3) Tập hợp Uẩn về nhận thức, là Tưởng uẩn 

(4) Tập hợp Uẩn về những hành động cố ý, là Hành 
Uẩn 

(5) Tập hợp Uẩn về thức hay tâm thức, là Thửc uẩn 

Mọi loài hữu tình đều là do năm uẩn kết tạo thành một 
thực thể sống. Những uẩn đó dính chặt {tiếng Anh: 
clinging) vào cơ thế, xem nó là ''Tôi, cơ thế của tôi, không 
thay đổi...vv..T. Nhóm tập hợp về vật chất này đuợc gọi 
là tập hợp Uẩn dính mắc. 

Nhóm tập hợp Uẩn về tinh thần, tâm trí thì tạo ra những 
cảm giác, sự nhận thửc, những hành động cố ý và 
những tâm thửc, cũng khăng khăng nắm giữ, chấp thủ 
{tiếng Anh: grasping) và tự cho mình là "Tôi, tâm trí của 
tôi, đó là cái tôi nghĩ, không thay đôi...vv..T. Bốn nhóm 
tập hợp về tinh thần này đuợc gọi là tập hợp uẩn chấp 
thủ. 

Vì vậy, tất cả những (năm) tập hợp uẩn trên đuợc gọi 
chung là Năm tập hợp uẩn Dính Chấp {Updana- 
khanda). 


^ Ví dụ về Năm tập họp uẩn Dính Chấp ngay lúc 
đang nhìn: 

(1) Mắt và đối tuợng nhìn thấy đuợc là sắc uẩn. 

(2) Cảm giác dễ chịu, không dễ chịu hay trung tính 
(không dễ chịu cũng không khó chịu) là Thọ uẩn. 


46 • Giáo trình Phật học 


(3) Nhận biết hay tưởng nhớ đến đối tượng là Tưởng 
Uẩn. 

(4) Ý hay tâm ý muốn nhìn và chuyển sự tập trung 
vào đối tượng muốn nhìn, đó là Hành uẩn. 

(5) Chỉ đơn giản là biết được đối tượng đang được 
nhìn là Thức uẩn. 


Khi nói sâu về bản chất thân tâm của chúng ta, “Khổ” 
bắt nguồn từ Năm uẩn, Khổ là do Năm uẩn Dính Chấp 
gây ra, và những tập hợp uẩn đó mang mầm móng của 
“lấiổ”. 


Khi nói về nguồn gốc sâu xa của mọi “Khổ” (dukkha), 
Đức Phật đã tuyên bố: “Nói ngắn gọn, Năm uẩn Dính 
Chấp là Khỗr 


^ Bạn có thấy cái nào trong 12 cái “KHỒ” được nói 
trên là ‘sướng” hay đáng được mong ước không? 

Hình như hầu hết chúng ta đều phải đi qua những điều 
“Khổ’ này. Chúng ta không thoát khỏi chúng, dù trong tâm 
tưởng, dù có chui vô hang động hay trốn chạy đến phương 
nào, 

Ngay cả tấm thân của ta cũng chứa đầy những thứ Khổ. 
Nó được cấu thành bằng những yếu tố vật chất & tinh 
thần, phụ thuộc vào những quy luật tự nhiên, biến đổi và 
sinh diệt không ngừng, không có một ngày hay một phút 
giây nào thật sự cố định, là thật sự ổn định cả. Nên bản 
thân nó cũng là kho hay tức là một gánh nặng của ta. 



Tứ Diệu Đê • 47 


IV 

Khổ Là Do Năm uẩn Dính Chấp 


(a) Khổ Khổ {Dukkha-Dukkha) 

Khổ là do tự bản chất là khổ, là không dễ chịu, không 
sướng. Mười một (11) trong mười hai (12) loại Khổ được 
đề cập trước đây, bắt đầu từ “Sinh là khổ” cho đến 
“Không đạt được cái mình muốn là khô ”, đều thuộc dạng 
khổ của Khổ Khổ, tức là những cái khổ, đau khổ, sầu khổ, 
về thân xác và tinh thần, đích thực xảy ra trong bản chất 
con người {tiếng Anh: instrinsic sujferings). Những đau 
khổ đó khởi lên chỉ bởi vì có Năm uẩn Dính Chấp đó, 
không có 5 uẩn dính chấp đó, thì sẽ không có khởi sinh 
lên đau khổ. 

Nói cho đúng lẽ, bởi vì cơ thể là tập hợp những uẩn vật 
chất và tinh thần, cho nên những đau khổ về thân xác và 
tinh thần cũng phụ thuộc vào cơ thể mà khởi sinh. Vì vậy, 
Năm Uẩn Dính Chấp là Khổ-Khổ {dukkha-dukkha), khổ 

đích thực từ trong bản chất của cơ thể mà ra. 

Còn những trường hợp khác, nguyên nhân Khổ không 
hiển hiện trước mắt, không dễ dàng thấy được rõ ràng, thì 
đó là kết quả của những nguyên nhân khác: như quy luật 
biến đổi, thay đổi hay Luật Vô Thường {viparinama) thì 
được gọi là Khổ do Vô Thường, tức Khổ là do thay đồi, do 
biến đổi không ngừng. 


48 • Giáo trình Phật học 


(b) Khổ Do Vô Thường (Viparinama-Dukkha) 

- tức là Khô do thay đôi, do biến đôi. 

Cảm giác dễ chịu về thể xác được khởi sinh từ những 
tiếp xúc giác quan với đối tượng bên ngoài được gọi là 
những cảm thọ dễ chịu của thân. Trạng thái vui thích, dễ 
chịu của tâm khởi sinh do tâm tiếp xúc với những đối 
tượng dễ chịu được gọi là những cảm thọ dễ chịu của tâm. 
Cả 2 trạng thái dễ chịu này, (HV: Lạc thọ), làm hài lòng 
mọi người và chúng sinh. Ai cũng đeo đuổi theo và luôn 
mong có được những cảm thọ, những trạng thái vui sướng 
này, ngay cả phải trả giá bằng mạng sống của mình, và 
ngay cả khi đạt được sự vui sướng, thì lòng tham muốn 
vẫn còn vô hạn. 

Tuy nhiên, một khi họ đã có được sự hài lòng vui 
sướng, nếu những đối tượng giác quan đó (đang mang lại 
cảm thọ hạnh phúc và vui sướng cho họ) biến mất hoặc bị 
chấm dứt, thì sự bối rối, thất vọng và buồn bực sẽ khởi 
sinh. Một khi tài sản được tích lũy của họ, như tiền bạc, 
của cải... bị mất đồ vì những lý do nào đó, khi cái chết hay 
sự chia ly xảy ra đối vói những người thân yêu... chắc 
chắn sẽ làm họ thất vọng, đau khổ và buồn rầu. Vì vậy, 2 
dạng hạnh phúc hay khoái lạc thuộc về tinh thần và vật 
chất đều là Khổ, bởi vì những hạnh phúc này lúc nào cũng 
phụ thuộc vào sự thay đỗi, sự vô thường là bản chất của 
năm Uẩn. 

Sự Khổ khởi sinh bởi phụ thuộc vào năm uẩn — Năm 
Uẩn Dính Chấp luôn luôn biến đổi — được gọi là Khổ do 
thay đối, hay Khố do Vô thường iyiparinama-dukkha). 



Tứ Diệu Đê • 49 


(c) Khổ do điều kiện, do nhân duyên (Sankhara 
Dukkha) 

Từ “sankham ” trong câu của Đức Phật dạy; “Sabbe 
sankhara dukkha ”, có nghĩa là: “Tất cả những gì do điều 
kiện sinh ra đều là Khô ”, tức là “Mọi pháp hữu vi đều là 
Khổ”. Những gì do nhiều tác nhân, nhiều điều kiện 
{duyên) tạo ra, thì được gọi là những pháp hữu vi. Từ 
sankhara ở đây có nghĩa là hữu vi.^ 

Năm Uẩn dính chấp luôn luôn ở trong trạng thái như 
một dòng chảy liên tục, biến đổi liên tục, không có một 
khoảnh khẳc nào là chính nó, không có một khoảnh khắc 
nào dừng lại ở một dạng nào hết. Một khoảnh khắc (sát- 
na) vừa khởi sinh, thì lập tức bị thay đổi, giống như dòng 
nước cứ trôi, như một triết gia đã nói: “Không bao giờ 
bạn bước chân xuống hai lần trong một dòng sông ”, vì 
những dòng nước mới luôn luôn chảy qua chân bạn. 

Đức Phật cũng đã dạy: giống như một dòng sông 

chảy từ trên núi, nước chảy và nước trôi đi mất, mang 
theo mọi thứ trong dòng của nó, không có một khoảnh 
khắc, một lúc, một giây nào nó ngừng chảy, mà nó liên 
tục chảy, liên tục. Vì vậy, này các Bà-la-môn, đời người 


' Lưu ý; ớ đây cần phân biệt nghĩa của từ “sankhara” frong chữ sankhara- 
dukkha với nghĩa của nó trong chữ “sankhara-khanda”(Hành Uân): có nghĩa 
là tập họp những hành động cố ý, những hành động tạo tác. Theo ưiết lý của 
nhà Phật thì chỉ có những hành động cố ý, thuộc ý chí, có chủ tâm thì mới tạo ra 
nghiệp quả sau đó. Cho nên, nếu nghiên cứu sâu rộng hơn, cũng có thế gọi là 
những hành động tạo nghiệp, tạo tác hay các “Hành”). 



50 • Giáo trình Phật học 


cũng vậy, giống như một dòng sông chảy từ trên núi 

yậy’’- 

(Xem thêm quyển “Những Điều Phật Đã Dạy ” Ch. 6, 
HT. TS. TV. Rahuỉa - ND). 

Chúng khởi sinh ra vì những tạo tác khác nhau. Chúng 
phụ thuộc vào điều kiện, do duyên, sinh ra (hay mất đi). 
Chúng là những pháp hữu vi. Sự tồn tại của chúng phụ 
thuộc vào những điều kiện nào đó, và một khi những điều 
kiện, những duyên và những tác nhân tạo ra chúng không 
còn, thì chúng cũng không còn tồn tại. Sự sống thay đổi 
liên tục trong từng khoảnh khắc, trong khi sự chết (sự hoại 
diệt) thì chờ đợi trong trạng thái liên tục, tất cả phụ thuộc 
vào năm uẩn vô thuờng, luôn luôn biến đổi, giống nhu 
tình trạng đang sống trong một ngôi nhà có dấu hiệu bị sập 
bất kỳ lúc nào. 

Tính chất biến đổi liên tục của Năm uẩn Dính Chấp đòi 
hỏi phải có những lực ” liên tục để bổ sung những 
điều kiện để giữ đuợc hiện trạng sống. Ví dụ: những cơ 
thế con nguời cần phải đuợc (cho) ăn, uống liên tục để duy 
trì sự sống, cảm giác hạnh phúc, vui suớng cũng phải đuợc 
liên tục thêm những điều kiện để giữ đuợc cảm giác đó, 
nếu ngung những điều kiện đó hay không bổ sung những 
điều kiện tích cực khác, trạng thái hạnh phúc, vui suớng sẽ 
bị chấm dứt ngay. Ngay cả những cảm thọ ‘quân bình’ hay 
‘bình thuờng’ hàng ngày cũng phải liên tục có những điều 
kiện, những duyên và liên tục tục bổ sung theo nề nếp, thói 
quen thì một nguời mới cảm giác đang sống bình thuờng 
đuợc. 



Tứ Diệu Đê • 51 


Những những thứ gì tồn tại mà cần phải có “những nỗ 
lực liên tục và liên tục cần phải có”, thì đó là sự Khổ. Vì 
vậy, năm uẩn Dính Chấp là Khổ, là dukkha, là Khổ do 
điều kiện, do duyên {sankhara-dukkha). 


52 • Giáo trình Phật học 


TÓM LẠI 


Năm Uẩn Dính Chấp là Khổ, bao gồm những Khổ 
(dukkha) là Khổ Khổ {dukkha dukkha), Khổ do Thay Đổi 
(Vô Thường Khổ: viparinama-dukkhà), và Khổ do Điều 
Kiện {sankhara-dukkha), do Duyên (hay Khổ do vì là 
‘hữu vi’, còn gọi là Hành Khổ). 

Nói tóm lại, năm uẩn Dính Chấp chính là Sự Thật về 
Khổ, là Chân Lý về Khổ. 




— Bạn đã biết được Sự Thật về Khố, những dạng khác 
nhau của Khô và tác nhân chính gây ra Khô là Năm Uân 
Dính Chấp cẩu tạo ra một ‘con người một thực thế sổng. 
Vậy đâu là Nguồn Gốc của chúng? Tại sao Năm Uân Dính 
Chấp kia lại mang mầm mong của Khô ? 

— Mời bạn bước qua phần tiếp theo: Sự Thật hay 
“Chân Lý về Nguồn Gốc Khổ”. 



Tứ Diệu Đê • 53 


V 

Chân Lý về Nguồn Gốc Khổ 


Theo Đức Phật, Chân Lý về Nguồn Gốc Khổ là: 

''Chính dục vọng ịtanha: sự thèm khát) này tạo ra sự 
luân hồi và tái sinh (pono-bhavika), và nó bị trói buộc 
cùng với sự ‘tham muốn si mê’ (nadiràgasahagatà) và đi 
tìm khoái lạc mới chô này chô khác'”. 


(a) Vậy dục vọng là gì? 

1. Dục vọng về khoái lạc giác quan (kama-tanha, Dục 
lạc). 

2. Dục vọng được liên tục sống và được trở thành 
(bhava-tanha: Dục vọng được song, được hiện hữu): tin 
rằng Tinh hồn’ là bất diệt, là trường tồn, bất biến. 

3. Dục vọng vì không được liên tục sống, không được 
hiện hữu (vi-bhava-tanha: Dục vọng không hiện hữu hay 
tự hủy diệt): tin rằng sau khi chết sẽ không còn là gì hết, 
chết là hết, chẳng còn gì để mà hưởng phúc hay bị trừng 
phạt trả báo. 

Cho nên người mang dục vọng này luôn làm bất cứ 
điều gì để đuọc thụ hưởng, để thỏa mãn mọi nhu cầu dục 
vọng, bất chấp đạo đức, bất chấp quả báo. không sợ hãi 
hay sĩ nhục vì tội lỗi. 


54 • Giáo trình Phật học 


(b) Dục vọng (tanha) khởi sinh, bắt nguồn hay cấm rễ 
từ đâu? 

Trên thế gian, ở đâu có gì vui suớng và khoái lạc, thì ở 
đó có dục vọng (tanha) khởi sinh và cấm rễ. 


(c) Những gì là vui sướng và khoái lạc trên thế gian 
này? 

Chúng có thể được tóm tắt như sau: 

1. Sáu Giác quan (sáu căn): Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và 
tâm. 

2. Sáu Đối tượng giác quan (sáu trần): những hình sắc 
nhìn thấy được, âm thanh, mùi hương, mùi vị, sự chạm 
xúc (với thân) và những đối tượng của tâm ý - (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc và pháp). 

3. Sáu dạng Thức (sáu thức): Thức nhìn thấy, Thức 
nghe, Thức ngửi mùi, Thức nếm vị, Thức tiếp xúc (thân) 
và Thức của tâm ý — (nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt 
thức, thân thức và ý thức). 

4. Sáu loại Tiếp Xúc. 

5. Sáu loại cảm giác, thọ (vedana); nhận biết hay 
tưởng (sanna); ý chí hay tâm hành (cetana); tham muốn 
hay dục vọng (tanha); tư duy hay định tâm khai thiền 
(vitakka: Tầm (HV)); tư duy hay định tâm liên tục trên 
đối tượng trong khi thiền (vỉcara: Tứ (HV)), khởi sinh lên 



Tứ Diệu Đê • 55 


từ sáu loại Tiếp Xúc. (Xem thêm phần nói về Thiền định, 
Thiền quán). 

Mọi đối tượng trên đời này đều lôi cuốn và mang lại 
khoái cảm. “Dục vọng khỏi sinh lên từ bất cứ điều gì tạo 
ra vui sướng, hấp dẫn và khoái lạc”. 

Điều này được gọi là lẽ thật, là Chân Lý về Nguồn Gốc 
Khổ (Samudaya). 


(1) Dục Vọng về Khoái Lạc Giác Quan 

(Kama-Tanha) 

Dục vọng khoái lạc giác quan (hay nhục dục) là dục 
vọng nhắm tới những đối tượng của các giác quan của 
mình. Chúng bao gồm những thứ như sau: 

(1) Cảnh trần đẹp hay những hình sắc nhìn thấy được 
đẹp mắt, ví dụ như vẻ bề ngoài, hình dáng, thân thể... đẹp 
mắt, dễ nhìn, lôi cuốn... (đối tượng của mắt). 

(2) Âm thanh dễ nghe, dễ chịu, lôi cuốn và những đối 
tượng âm thanh, ví dụ như là giọng nói, người nói... (đối 
tượng của tai). 


(3) Mùi hương thơm tho, dễ chịu và những nguồn phát 
ra mùi hương, ví dụ như nước hoa, người xức nước hoa... 
(đối tượng của mũi). 


56 • Giáo trình Phật học 


(4) Mùi vị ngon lành, ngon miệng và thức ăn có mùi vị 
thơm ngon, hay người nấu, người phục vụ món ngon làm 
lôi cuốn... (đối tượng của lưỡi). 

(5) Cảm giác chạm xúc dễ chịu, làm thích thú, mê ly, 
khoái lạc và những đối tượng tạo ra cảm giác đó (đối 
tượng của thân). 

(6) Mong muốn được sinh ra làm thiên thần (devà), làm 
đàn ông, làm đàn bà; mong muốn được hưởng lạc thú như 
chư thiên, chư thần, hoặc như con người. Ngay cả cái ý 
nghĩ trong đầu về những mong muốn hay hưởng thụ lạc 
thú đó cũng đã được xếp vào nhục dục. Đây là dục vọng 
về khoái lạc của tâm, tâm cũng là một giác quan. 

► Sau này các bạn còn biết thêm nữa rằng ngay cả ý 
muốn, mong muốn hiểu biết hết Giáo Pháp để tầm cầu sự 
Giác Ngộ, sự mong muốn có được kiến thức, trí tuệ về 
Giáo Pháp hơn người, thì đó cũng là những dạng dục vọng 
tạo ra đau khổ. 

Bởi vì sự Vô Minh (avijja), sự “không hiểu biết 
những sự vật như chúng thật là”, mà con người cứ bám 
chặt những nhận thức, suy nghĩ và quan điểm sai lạc, được 
gọi theo thứ tự là (a) Nhận thức Lầm Lạc hay Ảo tưởng 
(sanna-vipallasa), Suy nghĩ Lầm Lạc (citta-vipallasa) và 
Cách Nhìn, quan điểm, kiến giải Lầm Lạc (ditthi- 
vipallasa), lầm lạc như sau: 

(a) Bản chất của mọi sự là Vô Thường mà cho là thường 
hằng, là không thay đôi. 

(b) Khô mà cho là Sướng, cho là hạnh phúc. 



Tứ Diệu Đê • 57 


ịc) Vô Ngã mà cho là có bản ngã, có linh hồn bất diệt, 
(d) Những cái ghê tởm, thô thiến mà cho là đẹp đẽ. 

Vì vậy, những cái không tốt đẹp lại cho là tốt đẹp, rồi 
thích nó. Khi sự yêu thích, mong muốn đã khởi sinh thì sẽ 
dẫn đến hay tạo nên dục vọng, rồi dục vọng dẫn dắt mình 
đến những hành động, hành vi để đạt được, để thỏa mãn 
dục vọng. Những hành động, hà nh vi như vậy chính là 
Nghiệp Ợcamma) và là những hành động ý chí, những 
hành vi tạo tác (sankhara), chịu trách nhiệm cho việc tạo 
ra những tập hợp uẩn mới về tinh thần và vật chất (thân và 
tâm) cho sự tồn tại hay tình trạng hiện hữu tiếp theo. Do bị 
ảnh hưởng bởi Dục Vọng, nên thậm chí cái Thức cuối 
cùng trước khi chết cũng còn bám chặt vào những đối 
tượng nhìn thấy cuối cùng ngay trước ‘cổng chết’, và sau 
đó nó biến mất, trở thành Thức tái sinh bám chặt những 
đối tượng nhìn thấy cuối cùng đó, mang theo vào kiếp 
sống mới, vốn được cấu tạo bằng năm uẩn Dính Chấp = 
chính là Khổ. 


— Vì vậy, Dục vọng Khoái Lạc Giác Quan là nguồn 
gốc của Khổ. Đó là sự thật, là Chân Lý về Nguồn Gốc của 
Khổ. 


(2) Dục Vọng Dục Vọng Được sống & Được Trở 
Thành 

(Bhava-Tanha) 

Đây là đạng dục vọng muốn được sống, được liên 
tục hiện hữu, trường tồn. 


58 • Giáo trình Phật học 


Dục vọng này bắt nguồn từ tư tưởng về sự thường 
hằng hay sự hiện hữu trường tồn. Dục vọng này là do 
quan điếm sai lầm hay tà kiến cho rằng có linh hồn 
hay bản ngã không bị hủy diệt. ‘Linh hồn’ đó chui vào 
thân xác mới và tiếp tục ở nguyên trong đó. Ngay cả 
thế gian rung chuyển, sụp đổ, thì linh hồn ấy vẫn 
trường tồn và không bị hủy diệt. 

Những tôn giáo khác Phật giáo đều bám giữ quan 
điểm linh hồn bất diệt này. Nhiều người tin rằng, sau 
khi chết một người sẽ được đưa lên sống mãi trên 
thiên đường hoặc chịu đày đọa dưới địa ngục mãi mãi, 
tùy theo sự phán xử của Thượng Đe. 

Đa số người khác lại hiểu lầm rằng ‘mạng sống’ 
mặc dù sẽ di chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống 
khác theo kiểu Nghiệp dẫn (kamma), nhưng mạng 
sống đó không thay đổi, tồn tại mãi. Họ hiểu theo kiểu 
như ví dụ một con chim bay từ cây đầu tiên qua cây 
khác khi cây đầu tiên bị gãy đổ xuống đất, rồi lại bay 
qua cây thứ ba khi cây thứ hai bị gãy đổ xuống. Giống 
như vậy, linh hồn hay thực thể sống, ngay khi thể xác 
chết đi và tan rã, sẽ di chuyển nhập vào một thể xác 
khác, và ‘linh hồn’ đó vẫn tồn tại mãi chử không 
chết đi. 

Dục vọng được sống, được hên tục hiện hữu, được 
trở thành được dựa vào quan điểm sai lầm này là linh 
hồn hay thực thể sống, hay bản ngã của một con người 



Tứ Diệu Đê • 59 


là trường tồn, chỉ chuyển kiếp và thay thân xác mà 
thôi. Cho nên, cái ‘Tôi’ luôn có cảm giác là tồn tại 
riêng và luôn luôn cảm nhận về cái ‘Tôi’ đó. Vì tin 
như vậy, nên dục vọng này tìm vui sướng và khoái lạc 
trong mọi đối tượng của 6 giác quan và cả những đối 
tượng hứa hẹn sự vui sướng và khoái lạc trong tương 
lai. Vì thế, dục vọng này mưu cầu được hưởng thụ một 
cuộc sống giàu sang trong hiện tại và tương lai; được 
sinh ra ở nơi sung sướng, hạnh phúc trong kiếp sau; 
được sinh ra hưởng được phúc đức, hạnh phúc cũng 
như những chư thiên, chư thần hay được phúc của một 
kiếp người sung sướng... trong kiếp sau. 

Buồn cười thay, một số người bị ảnh hưởng bởi 
nhiều mặt phức tạp của cuộc đời này, lại có dục vọng 
được sinh ra phải là đàn ông, một số người thì ước 
phải được làm đàn bà trong kiếp sau.. .Mọi ước muốn 
như vậy đều là Dục vọng được hiện hữu, được trở 
thành vói một lỉnh hồn bất diệt. 

Và chính bởi vì những dục vọng này, đã tạo ra 
những điều kiện hay nhân duyên hay những nguồn 
năng lực, để khởi sinh, tái sinh một sự sống mới được 
cấu thành bằng Năm uấn Dính Chấp, mang bản chất 
của sự Khổ (Dukkhà), như đã trình bày ở phần trên. 

— Vì vậy, Dục vọng được hiện hữu, được trở 
thành chính là nguồn gốc Khố. Đây là sự thật, là 
Chân Lý về Nguồn Gốc của Khổ. 


60 • Giáo trình Phật học 


(3) Dục Vọng Vì Không Còn Hiện Hữu 

( Vibhava-Tanha) 

{Đây là dục vọng vì quan điếm cho là sẽ còn không liên 
tục hiện hữu và sẽ tự hủy diệt sau khi chết). 

Đây là Dục vọng, ngược lại, tin rằng sự hiện hữu hay 
linh hồn cũng như ‘mạng sống’ trong kiếp này thôi, chỉ tồn 
tại khi còn đang sống, không còn gì sau khi chết — như rất 
nhiều ngưòd hay than thở một cách khẳng định ""Chết là 
hết ỉ ” vậy. 

Dục vọng này được dựa trên quan điểm sai lầm về sự 
không hiện hữu, sự không còn gì sau khi chết, điều đó 
hoàn toàn là chủ nghĩa tự hủy diệt. Dục vọng này mang 
ý tưởng là sau khi chết, sự hiện hữu, bản thể sự sống, hay 
nói nôm na là lỉnh hồn, sẽ lập tức bị hủy diệt mà không 
cần bất cứ nỗ lực nào của tác nhân nào. Với quan điểm tiêu 
cực này, con người trở nên không cần phải sổng tốt với 
người hay vật khác, không cần phải làm những việc thiện 
hay từ tâm và không kiêng cử gì những ỷ nghĩ và hành 
động bất thiện, tức làm điều ác không sợ quả báo, vĩ họ 
tin rằng: làm gì có kiếp sau trường tồn hay luân hồi đế mà 
hưởng phước đức hay chịu quả báo. 

Và vì vậy, chuyện bất thiện, chuyện ác^ ngày càng 
nhiều trên đời. 


^ ớ đây, chữ Ác (akusala: không thiện, bất thiện, xấu) là trái với Thiện, Tốt, 
Lành (kusala) được dùng đê chỉ cho từng ý nghĩ và hành động nhỏ nhặt cho đên 
chuyện lớn, từng giây, từng phút, từng ngày..., chứ không phải phải là giết 
người, cướp của, sát sanh... mới gọi là hành động Ác. Ngay cả một ý nghĩ nghi 
ngờ hay một ý nghĩ không đúng sự thật về người khác cũng đã là Ác, là không 
tốt; chưa kế đến hàng ngàn việc ác lớn nhỏ trong cuộc mưu sinh, tranh giành 



Tứ Diệu Đê • 61 


Đây cũng là một dạng của chủ nghĩa hư vô. Cùng lúc, 
họ tranh thủ thời gian sống {trước khi chết) làm, nỗ lực, lo 
hưởng lạc và chạy theo những đối tượng khoái lạc giác 
quan, thỏa mãn nhục dục bằng mọi cách và mọi giá và đa 
số không hề nghĩ đến hậu quả. Chính những sự săn đuổi 
liên tục của dục vọng vật chất và tinh thần, sự săn đuổi 
khoái lạc giác quan bằng mọi giá đã dẫn đến tạo Nghiệp 
(kamma, nhân) và những hành động tạo nghiệp chất chứa 
lâu dài trong tập hợp Hành uẩn {sankhara), là những hành 
động đưa đến sự hình thành kiếp sống tiếp theo (thông qua 
con người được tạo lập bởi những tập hợp uẩn dính chấp). 

Cứ mỗi một ý nghĩ, mỗi một hành động, mỗi lần săn 
đuổi thụ hưởng khoái lạc giác quan, thì Dục vọng về khoái 
lạc giác quan sẽ được nhập vào Thức. Ngay cả ngay trước 
khi chết, Thức vẫn còn ghi nhận những đối tượng nhìn 
thấy được trước khi chết, và sau khi chết, Thức tái sinh sẽ 
khởi sinh, mang theo những đối tượng lần cuối nhìn thấy 
đó vào trong kiếp sống mới, vốn được cấu tạo bằng Năm 
tập hợp Uẩn Dính Chấp, mang bản chất của sự Khổ 
{dukkha), như đã trình bày ở trên. 

— Vì vậy, Dục vọng (vì) sẽ không còn hiện hữu, được 
dựa trên niềm tin sai lạc là không còn hiện hữu sau khi 
chết, chính là nguồn gốc Khổ. Đây là sự thật, là Chân Lý 
về Nguồn Gốc của Khổ. 


những quyền lợi về vật chất và tinh thần... đế thỏa mãn những dục vọng, như 
những nhục dục đã trình bày ở ưên. (ND) 



62 • Giáo trình Phật học 


TÓM LẠI 


Những nguyên nhân và nguồn gốc đích thực tạo ra Khổ 
chính là những Dục vọng {tanha)\\\. Ba (3) loại dục vọng 
là: 


(1) Dục vọng về khoái lạc giác quan, về nhục dục 
(kama-tanha); 

(2) Dục vọng được sống, được hiện hữu, được trở thành 
(bhava-tanha); và 

(3) Dục vọng vì không được hiện hữu, vì quan điểm 
cho là không còn được hiện hữu sau khi chết ịyi-bhava- 
tanha). 



Tứ Diệu Đê • 63 


VI 

Chân Lý về Sự Chấm Dửt Khổ 


Theo Đức Phật, Người đã chứng ngộ hoàn toàn về sự 
thật, về Chân lý về sự Chấm Dứt Khổ; thì sự Chấm Dứt 
Khổ là việc diệt sạch, làm biến mất và tắt ngấm những dục 
vọng này; đó là sự từ bỏ và buông bỏ dục vọng; sự tự do 
và giải thoát khỏi dục vọng. Chân Lý về sự Diệt Khổ đó là 
dập tắt mọi nguồn gốc dục vọng. 

Hay nói cách khác: Chỉ có tiêu diệt hết, dập tắt hết mọi 
dục vọng thì mới chẩm dứt hết Khổ. 

Theo Phật giáo, có bốn (4) giai đoạn tu hành và chứng 
ngộ trên con đường dập tắt Dục vọng cho đến khi vô dục 
và được giả thoát, đó là: 


(1) Tầng Thánh Đạo & Thánh Quả Đầu Tiên: 

Người chứng đạt được Tầng Thánh Thứ Nhất được gọi 
là sotapanna (Nhập Lưu), có nghĩa là đã nhập vào dòng 
của bậc thánh nhân: (âm Hán Việt: Tu-Đà-Hoàn). Dòng 
Thánh này như là dòng suối dẫn đến Niết-bàn. 

Đạo có nghĩa như một con đường vậy: Neu bạn không 
bước vào con đường, con đường đúng, thì làm sao bạn đến 
được đích mình muốn đến?. Con đường này hay dòng suối 
này chính là con đường Bát Chánh Đạo. (ND) 


64 • Giáo trình Phật học 


Mọi người Nhập Lưu cũng không bao giờ vi phạm Năm 
Giới Cấm hay phạm những tội lớn. {Xem Chương V, Phần 
8 b của quyến sách này). Người Nhập Lưu cũng đã tiêu 
diệt ảo tưởng về tự ngã, về cái ‘Tôi’ (sakkaya ditthi)- 
(HV: Thân Kiến); Hoài Nghi (vicikiccha) và Những tục lệ 
cúng bái, tế lễ không đúng {silabbata paramasa). Hay 
nói cách khác, những trở ngại về Thân kiến {sakkaya- 
ditthi), Hoài nghi (vicikiccha), và Tục lệ cúng bái 
(siỉabbata-paramasa) chỉ vượt qua được khi đạt quả Nhập 
Lưu vào dòng Thảnh. 

Nhưng vì bậc Nhập Lưu chưa diệt sạch tận gốc những 
gông cùm trói buộc mình vào sự hiện hữu, cho nên vẫn 
còn bị tái sinh từ 1-7 lần vào cõi dục giới như cõi người; 
nhưng đã thoát khỏi 4 cõi Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh 
và A-tu-la đầy đau khổ. 

Đối với bậc đã chứng đắc thánh quả Nhập Lưu, cánh 
cửa trần tục đã đóng chặt và không bao giờ người ấy còn 
thối chuyển hay hoàn tục trở lại làm người phàm phu nữa. 

Người ấy cuối cùng vẫn đạt được thánh quả cuối cùng là 
A-la-hán và chứng ngộ Niết-bàn một ngày nào đó trong 
kiếp này hay một trong 7 kiếp sau. 

Có 3 dạng của bậc Nhập Lưu, tùy theo số lần tái sinh 
trước khi chứng ngộ A-la-hán và Niết-Bàn, đó là: 

(1) Ekabiji-sotapanna = Chứng Niết-Bàn sau 1 lần tái 
sinh. 

(2) Kolamkola-sotapanna = Chứng Niết-Bàn sau 1-6 
lần tái sinh. 



Tứ Diệu Đê • 65 


(3) Sattakkhattu-parama-sotapanna = Chứng Niết-Bàn 
sau 7 lần tái sinh. 


(2) Tầng Thánh Đạo & Thánh Quả Thứ Hai 

Người đã chứng đạt được Tầng Thánh Thứ Hai được 
gọi là sakadagamin (Nhất Lai), có nghĩa là người chỉ còn 
tái sinh 1 lần nữa trước khi Niết-Bàn, (âm Hán Việt gọi là 
Tư-Đà-Hàm). Thánh quả thứ hai này đắc trí tuệ cao hơn, 
làm suy yếu hết những Dục vọng thô tế và những tâm xấu 
{tham, sân), cho nên người chúng đạt tầng thánh này chỉ 
còn 1 lần tái sinh nữa vào cõi dục giới trước khi chứng 
quả A-la-hán. 

So với bậc Nhập Lưu, bậc Nhất Lai này còn ít tham dục 
(raga), sân hận (dosa)', và tất nhiên, thánh quả này cao hơn 
Nhập Lưu. 


(3) Tầng Thánh Đạo & Thánh Quả Thứ Ba: 

Người đã chứng đạt được Tầng Thánh Thứ Ba được gọi 
là anagamin (Bất Lai), có nghĩa là không còn tái sinh lại 
vào cõi dục giới nữa, (âm hán Việt: A-Na-Hàm). Thánh 
quả này đã tiêu diệt hết các gông cùm tham, sân. Một bậc 
Bất Lai không bao giờ còn có cảm giác về giận, ghét, lo 
lắng, thất vọng, sợ hãi hay bất kỳ cảm thọ khó chịu nào; và 
cũng không còn tham muốn hay hưởng thụ khoái lạc nào 
nữa. Nói tóm lại, mọi dục vọng đã diệt sạch, không còn 
biết (cảm thọ) Khổ, không còn biết (cảm thọ) Sướng nữa. 


66 • Giáo trình Phật học 


Tuy nhiên, người đạt thánh quả này vẫn còn một số 
dạng dục rất vi tế {chang hạn như sự tham đắm an trú vào 
cõi Vô sẳc giới) và vẫn còn Si mê (Si) hay Vô minh. Cho 
nên, bậc thánh quả này sau đó sẽ được an trú ở cõi Trời 
Sắc giới, tiếp tục tu hành để chứng quả A-la-hán. 


^ Từ thánh quả Nhập Lưu đến thánh quả Bất Lai thì 
được gọi là giai đoạn “Thánh Hữu Học ”, tức là vẫn còn 
tu học. Đen khi chứng đạt được thánh quả cao nhất là A- 
la-hán thì được gọi là ‘Thánh Vô Học”, là khi đã giải 
thoát, đã giác ngộ, không còn quá trĩnh tu học nữa. (ND) 


(4) Tầng Thánh Đạo & Thánh Quả Cuối Cùng (A- 
la-hán): 

Người chứng ngộ được Tầng Thánh Cuối Cùng được 
gọi là một A-la-hán (Arahant). Một A-la-hán là người đã 
tận diệt mọi hình thức của Tham, Sân, Si và xóa bỏ hết 
mọi gông cùm (Samyyoỳanas), (Chú Giải 1), trói buộc 
vào luân hồi, tái sinh. Tâm của bậc A-la-hán luôn luôn 
trong sạch và không còn bất tịnh và ô nhiễm, đó là trạng 
thái tâm tinh khiết nhất, nên đây là tầng thánh quả cao 
thượng nhất. 

Người đạt được A-la-hán thật sự là một bậc Thánh, 
đáng được tôn kính bởi cả người và trời; và đáng được 
cúng dường. 

Từ A-la-hán có nghĩa là: Người xứng đáng, Người 
đáng kính trọng, không còn bị Nghiệp dẫn, không còn 



Tứ Diệu Đê • 67 


luân hồi, sinh tử nữa, bởi vì những điều kiện {duyên) để tái 
sinh đã được tiêu diệt sạch, “đã bặt hết duyên”, nên A-la- 
hán còn được gọi là bậc Vô Sanh (không còn tái sinh 
nữa). 


Một A-la-hán hiểu và biết rằng: “Sinh đã tận hết, Đời 
sống Thánh Thiện đã được sống, cái gì phải làm đã được 
làm, không còn gì để làm về vẩn đề này nữa 

Và như vậy, Bậc A-la-hán đã hoàn toàn chứng ngộ 
Niết-Bàn. Đó là sự thật, là Chân Lý về Chấm Dứt Khổ. 




— Bạn đã biết được Chân Lý hay Sự Thật về Khô, 
những dạng Khô; Sự Thật về Nguồn gốc & Nguyên nhân 
của những dạng Khô đó; Và bạn biết được Chân Lý hay 
Sự Thật về sự Chấm Dứt Kho hay Diệt Khô. Nhưng làm 
cách nào đế Diệt khô? Tu hành là gì, đế diệt khô? 

—- Mời bạn tiếp tục bước qua Chương sau, nói về 
phương cách chẩm dứt khố hay là “Con đường dẫn đến 
sưDỉêt Khổ ”. 


68 • Giáo trình Phật học 


VII 

Chú Giải 


(Chú giải 1): 

"'Samyojana” có nghĩa là gông cùm trói buộc vào bánh xe luân 
hồi sinh tử. Có 10 loại gông cùm (HV: Kiết Sử): 

1. Sakkayadỉtthỉ = Ngã chấp—Quan điểm sai lầm về ‘Ta’, về 
một ‘linh hồn’. Thân này là do sự kết hợp của năm tập họp 
uẩn dính chấp về tâm sinh lý, mà lại nhận lầm là của ‘Ta’, 
là ‘của ta’. 

2. Vỉcỉkỉccha = Nghi ngờ hay hoài nghi—Sự nghi ngờ về 
Phật, Pháp, Tăng, về giải pháp tu hành, hoặc về kiếp quá 
khứ và tuơng lai, về lý Duyên Khởi. 

3. Sỉlabatta-paramasa = Sự dính mắc vào lễ nghi và cúng 
bái, tập tục hủ lậu, mê tín. 

4. Kama-raga = Tham dục—Sự dính mắc vào dục vọng thỏa 
mãn khoái lạc giác quan 

5. Patỉgha = Sân hận, thù ghét, ác ý. 

6. Mana = Tự cao, kiêu căng, ngã mạn. 

7. Uddhacca = Bất an. 

8. Ruparaga = Sự tham đắm vào các tầng thiền sắc giới và 
tham muốn tái sinh về các cõi sắc giới. Còn gọi là sắc giới 
Tham (Rupa-ragà). 

9. Aruparaga = Sự tham đắm vào các tầng thiền vô sắc giới 
và tham muốn tái sinh về các cõi vô sắc giới. Còn gọi là 
Vô sắc giới Tham (Arupa-raga). 



Tứ Diệu Đê • 69 


10. Avỉjja = Vô minh 

‘'Samyojana” có nghĩa là gông cùm trói buộc vào bánh xe luân 
hồi sinh tử. Có 10 loại gông cùm (HV: Kiết Sử): 

11. Sakkayadỉtthỉ = Ngã chấp—Quan điểm sai lầm về ‘Ta’, về 
một ‘linh hồn’. Thân này là do sự kết hợp của năm tập hợp 
uẩn dính chấp về tâm sinh lý, mà lại nhận lầm là của ‘Ta’, 
là ‘của ta’. 

12. Vỉcỉkỉccha = Nghi ngờ hay hoài nghi—Sự nghi ngờ về 
Phật, Pháp, Tăng, về giải pháp tu hành, hoặc về kiếp quá 
khứ và tuơng lai, về lý Duyên Khởi. 

13. Sỉlabatta-paramasa = Sự dính mắc vào lễ nghi và cúng 
bái, tập tục hủ lậu mang tính chất mê tín. 

14. Kama-raga = Tham dục—Sự dính mắc vào dục vọng thỏa 
mãn khoái lạc giác quan 

15. Patỉgha = Sân hận, thù ghét, ác ý. 

16. Mana = Tự cao, kiêu căng, ngã mạn. 

17. Uddhacca = Bất an. 

18. Ruparaga = Sự tham đắm vào các tầng thiền sắc giới và 
tham muốn tái sinh về các cõi sắc giới. Còn gọi là sắc giới 
Tham (Rupa-raga). 

19. Aruparaga = Sự tham đắm vào các tầng thiền vô sắc giới 
và tham muốn tái sinh về các cõi vô sắc giới. Còn gọi là 
Vô sắc giới Tham (Arupa-raga). 

20. Avỉjja = Vô minh 

Sau khi nguời tu buớc vào bốn tầng thiền siêu thế hay dòng 
Thánh Đạo siêu thế, các gông cùm sẽ lần luợt bị tiêu diệt ở các 
tầng giác ngộ nhu sau: 

1. Ba gông cùm 1, 2, 3 đuợc tiêu diệt ở tầng thánh đầu tiên 
là Nhập Luu (Sotapanna). 


70 • Giáo trình Phật học 


2. Hai gông cùm 4 và 5 chỉ được làm suy yếu đi ở tầng 
thánh thứ hai là Nhất Lai {Sakadagamỉn)', tức là chỉ những phần 
thô tế của chúng được gỡ bỏ. Còn phần vi tế hay mần mong sâu 
xa của chúng nó vẫn chưa bị nhổ sạch. 

3. Hai gông cùm 4 và 5 bị tiêu diệt tận gốc; tát cả những phần 
vi tế và mầm mong sâu xa của chúng đều bị nhổ bỏ tận gốc ở 
tầng thánh thứ ba là Bất Lai (Anagamin). 

4. Còn tất cả năm gông cùm còn lại đều bị diệt sạch bởi tầng 
thánh thứ tư là A-la-hán (Arahant). 



Tứ Diệu Đê • 71 


VIII 

Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


(1) “Dhammacakkappavattana Sutta” (“Kinh Chuyển Pháp 
Luân ”), biên soạn bởi ngài Sayadayv Mahasi, Miến Điện. 

(2) “The Four Noble Truths” (Sacca Vibhanga - “Phân tích 
Bốn Chân Lý Cao Diệu ”); 

{3)Abhidhamma Pitaka — Vibhanga (Bộ Phân Tích, Vi Diệu 
Pháp Tạng); 

(4) “The Five Nikayas — An Anthology” (Năm Kinh Bộ Nikaya 
- Một Tuyến Tập), đều là bản dịch của “the Editors of the 
Light of the Dhamma” (Nhóm Biên Tập Ánh Sáng Phật 
Pháp), Ban Tôn Giáo, Rangoon, Burma (Miến Điện), 1977. 


72 • Giáo trình Phất hoc 



Phần II 

CON ĐƯỜNG CHÁNH ĐẠO 



74 • Giáo trình Phật học 


NỘI DUNG 

Diệu Đe về Con Đường Dần Đen Sự Chẩm Dứt Khổ 

1. Chánh Tri Kiến 

2. Chánh Tư Duy 

3. Chánh Ngữ 

4. Chánh Nghiệp 

5. Chánh Mạng 

6. Chánh Tinh Tẩn 

7. Chánh Niệm 

8. Chánh Định 

9. Chú Giải 

10. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 



Bát Chảnh Đạo * 15 


Chân Lý về Con Đường dẫn đến 
Sự Chấm Dửt Khổ 


“Có hai cực đoan, đó là: Chạy theo Khoái lạc Giác 
Quan (dục lạc), đó là cách thấp hèn, tầm thường, phàm 
tục, không thánh thiện và không lợi lạc; Hoặc là Tự hành 
xác (khô hạnh), đó là cách chỉ mang lại đau đớn, không 
thánh thiện và không lợi lạc. Cả hai cực đoan này, bậc 
Thiện Thệ (Đức Phật) đã tránh bỏ, và Người đã tìm ra 
Con Đường Trung Đạo, giúp cho mọi người vừa biết và 
thấy, giúp dẫn đến bình an và sự nhận biết sâu sắc, dẫn 
đến Giác Ngộ và Niết-bàn. Đó là Con Đường Bát Chánh 
Đạo dẫn đến sự chẩm dứt Khô'\ 

Con đường Bát Chánh Đạo như đã nói trước kia là con 
đường gồm tám phần, không phải là con đường tám bước 
như nhiều người diễn dịch trước đây. Tất cả tám phần đều 
có thể thực hiện ít nhiều cùng lúc và tám phần luôn luôn 
bổ trợ cho nhau. (ND). 

Theo căn bản triết lý đạo Phật, chính Con Đường Bát 
Chánh Đạo này mới dẫn đến giải thoát, dẫn đến giác ngộ 
và chấm dứt khổ đau của kiếp này và những kiếp khác chứ 
không phải việc thờ cúng, sùng bái hay những lễ nghi 
phức tạp. 

Tám phần bao gồm: 

(1) Chánh Tri Kiến (Samma-ditthi) Trí Tuệ 

(2) Chánh Tư Duy (Samma-sankappa) Trí Tuệ 

(3) Chánh Ngữ (Samma-vaca) Giới Hạnh 



76 • Giáo trình Phật học 


(4) Chánh Nghiệp (Samma-kammanta) 

(5) Chánh Mạng {Samma-ajiva) 

(6) Chánh Tinh Tấn (Samma-vayama) 

(7) Chánh Niệm (Samma-sati) 

(8) Chánh Định (Samma-samadhi) 


Giới Hạnh 
Giới Hạnh 
Thiền Định 
Thiền Định 
Thiền Định 



Bát Chảnh Đạo • 11 


I 

Chánh Tri Kiến 


Chánh Tri Kiến có nghĩa là sự hiểu biết, nhận thức 
đúng đắn, cách nhìn hay quan điểm đúng đắn. 

Theo Phật giáo, đó là sự hiểu biết đúng đắn về Mười 
Chủ Đe (dasa-vathu) đã được Đức Phật giảng dạy, đó là: 

(1) Có ỷ nghĩa đạo lý trong việc cúng dường thức ăn. 

(2) Có ỷ nghĩa đạo lý trong việc cúng dường lớn (chỗ 
ở, đất đai, tài thí Phật sự...cho Tăng Ni). 

(3) Có ỷ nghĩa đạo lý trong việc cúng dường nhỏ (tặng 
phàm, nhu yếu phâm, vải vóc, vật dùng, thuốc 
men...cho Tăng Ni). 

(4) Có quả báo tốt hoặc xấu cho những nghiệp, những 
hành động (kamma) tốt hoặc xẩu, thiện hay bất 
thiện. 

(5) Có ỷ nghĩa đạo lý trong những việc làm có hiếu hay 
bất hiếu đổi với người Mẹ. 

(6) Có ỷ nghĩa đạo lý trong những việc làm có hiếu hay 
bất hiếu đổi với người Cha. 

(7) Có chúng sinh tái sinh tức thì, liên tục. 

(8) Có thế gian này, đời này, cõi này. 

(9) Có thế giới khác, đời khác, cõi khác. 

(10) Có những hiền nhân và tu sĩ trong thế gian này đã 
tu tập đúng đắn, giác ngộ chánh đạo, những người 



78 • Giáo trình Phật học 


đã chứng ngộ tri kiến siêu phàm về chân lý của thế 
gian này và những thế giới khác; và đã truyền dạy 
lại cho mọi người và chúng sinh. 

(a) Tri kiến đúng đắn, sự hiểu biết đúng đắn về Quy Luật 
Nghiệp Báo (Kamma), chẳng hạn, tất cả chúng sinh 
đều là chủ nhân của chính những nghiệp hay hành 
động (kamma) của mình và sẽ gặt hái kết quả hay 
nghiệp quả tốt, xấu tưong ứng với nghiệp của mình. 

(b) Tri kiến đúng đắn, sự hiểu biết đúng đắn thông qua 
việc thâm nhập bản chất đích thực của những quá 
trình tâm linh và vật lý, tức Tri kiến đúng đắn về vấn 
đề Danh sắc (nama-rupapariccheda nana). 

(c) Tri kiến đúng đắn, sự hiểu biết đúng đắn thông qua 
việc thâm nhập nguyên nhân gốc rễ và những 
nguyên nhân khác của những quá trình tâm linh và 
vật lý đã đến sự nhận biết quan hệ nhân quả, tức Tri 
kiến đúng đắn về vấn đề Nhân Quả (paccaya 
pariggaha nana). 

(d) Tri kiến đúng đắn, sự hiểu biết đúng đắn bằng việc 
chứng ngộ Trí Tuệ Bên Trong, tức Tri kiến đúng 
đắn về Trí Tuệ Minh Sát {Vỉpassana Nana). Có 
mười giai đoạn Trí Tuệ Minh Sát thuộc về thế gian 
này (hay tục đế), bắt đầu từ trí tuệ hay Tri kiến hiểu 
biết, tức Tư duy trí (Sammasana Nana) cho đến trí 
tuệ hay Tri kiến về sự Tương hợp (Anuloma Nana). 



Bát Chảnh Đạo * 19 


(e) Tri kiến đúng đắn, sự hiểu biết đúng đắn về Bốn Tầng 
Giác Ngộ, tức là Tri kiến về Bốn Thánh Đạo (Ariya 
Magga Nana). 


— Bây giờ, để hiểu biết trí kiến hay cách nhìn sai lầm 
là sai lầm và tri kiến hay cách nhìn đủng đắn là đúng đắn, 
chúng ta cần thực hành “Chánh Tri Kiến 

— Đe tinh tẩn, nỗ lực vượt qua tri kiến hay cách nhìn 
sai lầm (tà kiến, thiên kiến) và phát huy tri kiến hay cách 
nhìn đúng đắn (chánh kiến), chúng ta cần thực hành 

“Chánh Tinh Tẩn 

— Đe vư0 qua trí kiến hay cách nhìn sai lầm (tà kiến, 
thiên kiến) bằng chánh niệm và sổng với tâm chánh niệm 
cùng với tri kiến đúng đắn, chúng ta cần thực hành 

“Chánh Niệm 

Vĩ vậy, có 3 Yeu To (phần) đi cùng và bô trợ cho 
Chánh Tri Kiến, đó là: Chánh Tri Kiến, Chánh Tinh Tấn 
và Chánh Niệm. 



80 • Giáo trình Phật học 


II 

Chánh Tư Duy 


Chánh Tư Duy là sự suy nghĩ, ý nghĩ hay tư tưởng đúng 
đắn, tư duy đúng đắn. Đó là: 

(1) Tư duy hay ỷ nghĩ không tham dục, vẳng dục hay 
khước từ tham dục (Nekkhama-sankappa). 

(2) Tư duy hay ỷ nghĩ không ác ỷ, không có thù hận 
(Abyapada-sankappa). 

(3) Tư duy hay ỷ nghĩ không có hung bạo, không manh 
động (Avihimsa-sankappa). 

^ ‘Tư duy, cách nghĩ hay tư tưởng ’ ở đây không có nghĩa 
là “hành động” hay việc suy nghĩ hay “khái niệm ra”. Có 
thế dùng từ “tư tưởng ” thì đủng hơn, mặc dù về mặt ngữ 
nghĩa chữ “tư tưởng” còn có nghĩa chính thức khác, to 
lớn hơn. (ND) 

Có thể gọi là: Không có ý, không mang ý nghĩ (tham 
dục, ác ý, hung bạo...). Nó được dùng như một từ theo 
nghĩa khéo léo để chỉ việc hướng tâm hay dụns tâm (gồm 
dụng ỷ thức và những yếu tổ của tâm) đối với những đối 
tượng (vitakka). Hán Việt gọi là “tầm”, có thể theo nghĩa 
tư duy, tầm soát trên đối tượng của tâm. 

— Bây giờ, đế hiếu biết được tư duy hay suy nghĩ sai 
lầm là sai lầm và tri kiến hay cách nhìn đúng đắn là đủng 
đan, chúng ta cần thực hành “Chánh Tri Kiến ”. 



Bát Chảnh Đạo ‘81 


— Đe tinh tẩn, nỗ lực vượt qua tư duy hay suy nghĩ 
sai lầm (tà kiến, thiên kiến) và phát huy tri kiến hay cách 
nhìn đúng đan (chánh kiến), chúng ta cần thực hành 

“Chánh Tỉnh Tẩn 

— Đe vượt qua tư duy hay suy nghĩ sai lầm (tà tuy 
duy, tà niệm) bằng chánh niệm và sổng với tâm chánh 
niệm cùng với tri kiến đúng đan, chúng ta cần thực hành 

“Chánh Niệm 

Vĩ vậy, có 3 Yeu To (phần) đi cùng và bố trợ cho 
Chánh Tư Duy, đó là: Chánh Tri Kiến, Chánh Tinh Tấn 
và Chánh Niệm. 



82 • Giáo trình Phật học 


III 

Chánh Ngữ 


Chánh ngữ là những lời nói đúng đắn, lời nói chân 
chánh, lời nói hợp đạo lý. 

Đó là: 

(1) Không nói lời sai trái. 

(2) Không nói lời vu khống, bịa đặt. 

(3) Không nói lời hung dữ và mắng chửi, nhục mạ. 

(4) Không nói chuyện tầm phào, tào lao và chuyện vô 
tích sự, kiểu ăn không ngồi rồi. 

— Bây giờ, đế hiếu biết được lời nói hay ngôn ngữ sai 
trái là sai lầm và tri kiến hay cách nhìn đúng đắn là đúng 
đẳn, chúng ta cần thực hành “Chánh Tri Kiến ”. 

— Đe tinh tấn, nô lực vượt qua lời nói hay ngôn ngữ 
sai trái (tà kiến, thiên kiến) và phát huy lời nói hay ngôn 
ngữ đúng đắn (chánh ngữ, ái ngữ), chúng ta cần thực 
hành “Chánh Tinh Tẩn ”. 

— Đe vượt qua lời nói hay ngôn ngữ sai trái (tà ngôn, 
vọng ngôn, tà ngữ, ác ngữ) bằng chánh niệm và sổng với 
tâm chánh niệm cùng với tri kiến đúng đắn, chúng ta cần 
thực hành “Chánh Niệm ”. 

Vĩ vậy, có 3 Yeu To (phần) đi cùng và bô trợ cho 
Chánh Ngữ, đó là: Chánh Tri Kiến, Chánh Tinh Tấn và 
Chánh Niệm. 



Bát Chảnh Đạo • 83 


IV 

Chánh Nghiệp 


Nghiệp là hành động, việc làm. Chánh nghiệp là hành 
động đúng đắn, hành động chân chính, hành động tốt. Một 
hành động tốt, tức chánh nghiệp nếu đi cùng với chánh tư 
duy và chánh ngữ trên đây tạo thành 3 nghiệp thanh tịnh 
(thân, ý, miệng); hoặc/và ngược lại. 

(1) Không làm tôn thương hay giết sinh vật, chúng 
sinh; không sát sinh. 

(2) Không trộm cắp hay lấy của không được cho hay 
không phải của mình. 

(3) Không vi phạm giới cẩm, tà hạnh như tà dâm, cờ 
bạc, rượu chè hay dùng những chất độc hại. 

Những hành động, việc làm hay lời nói trái đạo đức 
như lừa bịp, gạt gẵm, gian xảo, cho vay nặng lời, hành 
động vô on, vô bất nghĩa, bất hiếu...đều được xếp vào 
những hành động (nghiệp) và lời nói (ngữ) sai trái, là tà 
nghiệp, ác nghiệp. 

— Bây giờ, đế hiếu biết hành động hay nghiệp sai trái 
là sai trái và hành động hay nghiệp đúng đắn là đủng đắn, 
chúng ta cần thực hành “Chánh Tri Kiến 

— Đe Tinh tẩn, nỗ lực vượt qua hành động hay nghiệp 
sai trái (tà nghiệp) và phát huy hành động hay nghiệp 
đúng đan (chánh nghiệp), chúng ta cần thực hành “Chánh 
Tinh Tẩn 



84 • Giáo trình Phật học 


— Đe vượt qua hành động hay nghiệp sai trái (tà 
nghiệp) bằng chánh niệm và sổng với tâm chánh niệm 
cùng với (đế có được) tri kiến đúng đắn, chúng ta cần thực 
hành “Chánh Niệm 

Vĩ vậy, có 3 Yeu To (phần) đi cùng và bô trợ cho 
Chánh Nghiệp, đó là: Chánh Tri Kiến, Chánh Tinh Tấn 
và Chánh Niệm. 



Bát Chảnh Đạo • 85 


V 

Chánh Mạng 

Chánh mạng là những công ăn, việc làm, nghề nghiệp 
đúng đắn, mưu sinh chân chính. Không mưu sinh hay làm 
ăn bằng cách sản xuất, buôn bán những loại hàng hóa: 

Vũ khí các loại 

(2) Động vật sống 

(3) Thịt 

(4) Rượu, ma túy, chất gây nghiện 

(5) Thuốc độc, chất độc. 

Nói chung, chúng ta không nên sống dựa vào những 
việc làm, công việc trái đạo đức. Những việc làm, hành 
động trái đạo đức này cũng cần được tránh trong phần 
Chánh Nghiệp và Chánh Ngữ trên đây. Mỗi hành động, 
công việc và mưu sinh nên làm một cách chân chính, đúng 
đắn, vô hại và đúng với đạo đức, lòng nhân đạo. 

— Bây giờ, để hiểu biết công việc hay nghề nghiệp sai 
trái là sai trái và công việc hay nghề nghiệp đúng đan là 
đúng đắn, chúng ta cần thực hành “Chánh Tri Kiến 

— Đe tinh tẩn, nỗ lực vượt qua biết công việc hay 
nghề nghiệp sai trái (tà mạng) và phát huy công việc và 
nghề nghiệp đúng đẳn (chánh mạng), chúng ta cần thực 
hành “Chánh Tình Tẩn 



86 • Giáo trình Phật học 


— Đe vượt qua công việc hay nghề nghiệp sai trái 
(tà mạng) và sổng với tâm chánh niệm cùng với (đế có 
được) công việc hay nghề nghiệp đúng đan (chánh mạng), 
chúng ta cần thực hành “Chánh Niệm 

Vĩ vậy, có 3 Yeu To (phần) đi cùng và bô trợ cho 
Chánh Mạng, đó là: Chánh Tri Kiến, Chánh Tinh Tấn và 
Chánh Niệm. 



Bát Chảnh Đạo • 87 


VI 

Chánh Tinh Tấn 


Chánh Tinh Tấn là sự phấn đấu, cố gắng, sự nỗ lực 
đúng đắn. Chánh Tinh Tấn liên quan đến nỗ lực phát triển 
tâm. 

Có Bốn dạng Tinh Tấn quan trọng, đó là: 

(1) Nỗ lực tránh bỏ, 

(2) Nỗ lực để vượt qua, 

(3) Nỗ lực đế phát triến, và 

(4) Nỗ lực duy trì. 

(1) Nỗ Lực Tránh Bỏ 

ở đây, một nguời đánh thức hay phát huy ý chí tránh 
bỏ sự khỏi sinh tâm xấu, ác, hay bất thiện. Nguời đó thực 
hiện mọi nỗ lực, huy động hết năng lực, dụng tâm và cố 
gắng hết mình. Bằng cách nào? Bằng cách quán sát liên 
tục và chế ngự các giác quan (căn) nhu là để ý toàn bộ các 
phản xạ thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm xúc, và tu duy, vào 
ngay lúc thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm xúc, và suy nghĩ. 

(2) Nỗ Lực Để Vượt Qua 

ở đây, một người đánh thức hay phát huy ý chí vượt 
qua tâm xấu, ác, hay bất thiện hoặc những trạng thái xấu, 
bất thiện đã khởi sinh của tâm. Người đó thực hiện mọi nỗ 
lực, huy động hết năng lực, dụng tâm và cố gắng hết mình. 
Bằng cách nào? Người đó không giữ lại hay duy trì bất kỳ 
suy nghĩ hay ý nghĩ nào về tham dục, ác xấu hay si mê 



88 • Giáo trình Phật học 


(Tham, Sân, Si) hay bất kỳ trạng thái bất thiện, không lành 
mạnh nào của tâm. Người đó từ bỏ chúng, xua đuổi chúng, 
tiêu trừ chúng và làm cho chúng biến mất, chẳng hạn nhu 
chú tâm vào chúng một cách chánh niệm khi chúng khởi 
sinh. 

(3) Nỗ Lực Để Phát Triển 

ở đây, một người đánh thức hay phát huy ý chí làm 
khởi sinh hay phát huy những trạng thái tốt, thiện, hay 
lành mạnh của tâm. Người đó thực hiện mọi nỗ lực, huy 
động hết năng lực, dụng tâm và cố gắng hết mình. Bằng 
cách nào?. Người đó phát triển Bảy Yếu Tố Giác Ngộ 
{Thất Giác Chi), đó là: 

1. Chánh niệm (Sati), 

2. Trạch pháp (Dhammavicaya), 

3. Năng lực tinh tẩn (Viriya), 

4. Sự Hỷ lạc, niềm hoan hỷ (Piti), 

5. Sự An tĩnh, Tăm tĩnh lặng (Passadhi), 

6. Chánh định (Samadhi), và 

7. Sự Buông xả, tâm Xả (Upekkha). 


(4) Nỗ lực Duy trì 

ở đây, một người đánh thức hay phát huy ý chí để duy 
trì những trạng thái tốt, thiện, lành của tâm đã khỏi 
sinh và không để cho những trạng thái tốt đẹp này của tâm 
biến mất. Người đó thực hiện mọi nỗ lực, huy động hết 
năng lực, dụng tâm và cố gắng hết mình. Bằng cách nào?. 
Bằng cách dụng tâm một cách vững chắc vào đối tượng 
cần định tâm đó trong Tâm tĩnh lặng hay trong Thiền minh 
sát. 



Bát Chảnh Đạo • 89 


^ Vậy có bốn dạng Chánh Tinh Tấn đã được giải thích 
trên đây cùng với bốn chức năng, đó là: tránh bỏ, vượt 
qua, phát triển và duy trì. Nhưng trong thực tế dụng 
công, chỉ có một yếu tố chính đó là: sự Nỗ lực, cố gắng. 
Một khi một người đã cố gắng để đạt được sự trong sạch, 
thanh tịnh, thì nỗ lực đó sẽ được triển khai bao phủ hết tất 
cả bốn chức năng đó một cách tự động. 

(Ví dụ, một khi một người đã nỗ lực hết mình để không 
làm khởi sinh tâm xấu ác, thì người đó thường đã cùng lúc 
nỗ lực không làm mất đi và đang duy trì những trạng thái 
tốt, thiện của tâm. Chẳng hạn một người thường luôn luôn 
cố gắng nói những lời nói đúng đắn hay chánh ngữ, thì 
thường người đó đã không phát huy hay duy trì những lời 
nói xấu ác, nói dối, nói vô nghĩa). (ND) 



90 • Giáo trình Phật học 


VII 


Chánh Niệm 


Chánh Niệm là chú ý, sự chú tâm một cách đúng đắn. 
Niệm có nghĩa là chú tâm, hằng nhớ đến, hằng biết, luôn 
luôn tỉnh thức về đối tuợng của tâm. 

Chánh Niệm là phẩm chất chú tâm hoàn toàn đuợc 
phát triển thông qua Bốn Nền Tảng Chánh niệm {Tứ 
Niệm xứ), ở đây, một nguời sống chánh niệm về Thân, về 
Cảm thọ, chánh niệm về Tâm và chánh niệm về Những 
Đối tuợng của tâm: Nhiệt thành, chánh niệm và nhận thức 
một cách rõ ràng, sau khi đã xua bỏ tâm tham dục và sân 
hận. 

(1) Bằng cách nào sống chánh niệm về Thân? 

Đó là: 

(a) chánh niệm về Hơi Thở Ra Vào, 

(b) chánh niệm về những Tư thế của Thân (đi, đứng, 
nằm, ngồi...), 

(c) chánh niệm về sự Nhận thức rõ ràng hay (hằng biết 
thay), 

(d) chánh niệm về 32 Bộ Phận của Thân, 

(e) chánh niệm về Bổn yếu tổ Tứ Đại của Tử thi, 

(f) chánh niệm về Thiền quán về Tử thi. 


► {Xem thêm Chương XIV, 5). 



Bát Chảnh Đạo ‘91 


(2) Bằng cách nào sống chánh niệm về Cảm Thọ? 

Đó là: 

(a) chánh niệm Cảm Giác dễ chịu ậạc thọ), 

(b) chánh niệm Cảm giác không dễ chịu (khô thọ) 

(c) chánh niệm Cảm giác trung tính (vó ký). 

Một người quan sát, mục kích coi những cảm thọ khởi 
sinh như thế nào, quan sát coi cảm thọ biến mất như thế 
nào; quan sát coi cảm thọ khởi sinh & biến mất như thế 
nào. 

Nhờ đó, một người hiểu được câu “Tôi cảm giác 
được” chỉ là cách diễn đạt theo kiểu truyền thống, theo 
kiểu tục đế. Trong ý nghĩa chân đế, tột cùng, thì chính chỉ 
có những cảm thọ “cảm giác” chứ không có cái “Tôi” hay 
“cái Tôi” nào ‘cảm giác’, ‘thụ cảm’ hay ‘nếm trải’ những 
cảm giác đó. 


(3) Bằng cách nào sống chánh niệm về Tâm? 

Đó là chú tâm, chánh niệm về những Trạng Thái của 
Tâm, nhu là: tâm tham dục, tâm sân hận, tâm si mê, tâm 
dính mắc, tâm phân tán, tâm phát triển, tâm được giải 
thoát, và những trạng thái ngược lại của tâm. 

Nhờ đó, một người quan sát, mục kích coi thức khởi 
sinh như thế nào; quan sát thức biến mất như thế nào; 



92 • Giáo trình Phật học 


quan sát thức khởi sinh & biến mất như thế nào. Nhờ đó, 
một người biết được Tâm không phải là một thực thể 
thường hằng, chỉ là một thứ vô thường. Khi tâm tham dục 
khởi sinh, đó chỉ là tâm tham dục, chứ không có “Tôi” hay 
“cái Tôi” là tham dục, tham lam trong này. 


(4) Bằng cách nào sống chánh niệm về những Đối 
Tượng của Tâm? 

Đó là chú tâm, chánh niệm về: 

(1) Năm Chướng Ngại thuộc tâm (HV: Năm Triền 

Cái): 

Tham (dục) 

Sân (hận, ác ỷ) 

Lười biếng & buồn ngủ (HV: Hôn trầm) 

Bất an & lo lẳng (HV: Trạo hổi) 

Nghi ngờ 

(2) Năm Uẩn Dính chấp 

(3) Sáu Giác Quan (6 căn) & sáu Đối tượng Giác 

quan (tức 6 trần). 

(4) Bảy Yếu Tố Giác Ngộ (HV: Thất giác chi). 

(5) Tứ Diệu Đế 

Từ đó, một người có thể quan sát, mục kích coi những 
“Đối Tượng của Tâm” khởi sinh như thế nào; quan sát 
những đối tượng của tâm biến mất như thế nào; quan sát 
những đối tượng của tâm khởi sinh & biến mất như thế 
nào. 



Bát Chảnh Đạo * 93 


Từ đó, một người hiểu biết được rằng, Những Đổi 
Tượng Của Tâm là vô thường, là khổ và không phải là ‘cái 
Tôi” hay “Tôi”. 

Thông qua việc áp dụng Bốn Nền Tảng Chánh Niệm 
{TứNiệm xứ), một người có thể phát triển Chánh Tri Kiến 
bằng cách nhận biết Trí Tuệ Bên Trong để cuối cùng dẫn 
đến sự nhận biết về Con Đường Thánh Đạo & Đạo Quả 
{Magga Phala Nana) và chứng ngộ Niết-bàn 

Việc thiền quán về Bốn Nen Tảng Chánh Niệm hay Tứ 
Niệm Xứ được gọi là Thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ 
{Satipatthana Vipassana) và sẽ được nói rõ hơn ở Chương 

xiv' 



94 • Giáo trình Phật học 


VIII 

Chánh Định 


Chánh định là sự tập trung một cách đúng đắn, sự định 
tâm đúng đắn. 

Đây chính là sự tập trung vào một điểm của tâm hay 

còn gọi là “tâm nhất điểm” thông qua việc thiền định với 
tâm An Tĩnh bằng những Tầng Thiền Định ựhanà) trong 
khi tâm chỉ tập trung vào một đối tuợng duy nhất, tắt bặt 
tất cả những đối tuợng khác, hoặc là việc định tâm tạm 
thòi có đuợc bằng Thiền quán Bên Trong thông qua Thiền 
Minh Sát về Tứ Niệm Xử. 

Theo Thiền su Mahasi Sayadaw, việc định tâm vào 
những tầng thiền định ựhana) thế tục có thể là con đuờng 
dẫn đến Chánh Định nếu nó là cơ sở, là nền tảng cho việc 
phát triển Thiền Minh sát (Vipassana). 

► (Xem Chủ Giải 1 về “Con Đường Chánh Định 

Chánh Định đều có mặt trong tất cả những tâm thiện, 
thức thiện và vì vậy luôn luôn đuợc đi kèm với Chánh Tu 
Duy (việc dụng tâm, suy nghĩ), Chánh Tinh Tấn và Chánh 
Niệm. Ba yếu tố (phần): Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và 
Chánh Định tạo thành nhóm Thiền Định của Bát Chánh 
Đạo, thông qua đó, một nguời tu tập có thể thâm nhập vào 
bản chất đích thực của những quá trình vật lý và tâm 
linh, và từ đó, đạt đuợc Chánh Tri Kiến giúp cho việc giác 



Bát Chảnh Đạo * 95 


ngộ Trí Tuệ Bên Trong, trí tuệ tột cùng của mọi sự vật, 
trạng thái như chúng là. 



96 • Giáo trình Phật học 


IX 

Chú Giải 


( Chú Giải 1) 

“Con Đường Chánh Định” giảng theo Kin “Chuyển Pháp 
Luân” (Dhammacakkappavattana Sutta), trang 96-99, tác giả HT 
Thiền sư Mahasi Sayadaw, Miến Điện. 

Theo như Kinh điếu, có 4 dạng Chánh Định: 

(1) Tầng thiền (Ihana) thứ nhất (Sơ Thiền) bao gồm 5 yếu tố, 
đó là: 

(a) vitakka - hướng tâm vào một đối tượng; hay suy nghĩ, 
tư duy về một đối tượng. (Hán Việt: Tầm). 

(b) vicara - sự bám lấy, sự mục kích, điều tra, sự trụ lại đối 
tượng. (Hán Việt: Tứ); 

(c) piti - sự hoan hỷ, tâm hỷ; vui vẻ 

(d) sukha - sự sung sướng, cảm giác dễ chịu, lạc thọ; 

(e) ekaggata - sự tập trung vào một điểm của tâm tĩnh lặng 
hay còn gọi là Định nhất tâm. 

(2) Sau khi các yếu tố vitakka & vicara từ từ lặng mất, chỉ còn 
3 yếu tố - piti (sự hoan hỷ, vui vẻ), sukha (sự sung sướng, 
lạc thọ) và ekaggata (Định nhất tâm) tạo nên tầng thiền 
(jhana) thứ hai hay nhị thiền. 

(3) Khi không còn piti (sự hoan hỷ, vui vẻ), 2 yếu tố còn lại là 
sukha (sự sung sướng, lạc thọ) và ekaggata (Định nhất tâm) 
tạo nên tầng thiền (jhana) thứ ba hay tam thiền. 

(4) ớ tầng thiền (jhana) thứ tư hay tứ thiền, sukha sukha (sự 
sung sướng, lạc thọ) được thay thế bằng upekkha (sự buông 
xả, tâm xả hay xả ly), và như vậy upekkha (sự buông xả, 



Bát Chảnh Đạo * 97 


tâm xả) và ekaggata (Định nhất tâm) tạo nên 2 yếu tố của 

tầng thiền thứ tư (jhana) hay tứ thiền. 

Bốn loại tầng thiền (jhanas) này có thể là còn thuộc về thế 
tục (lokiya), được biết đến như là tâm thức hay những tầng 
thiền Sắc giới (rupavacar) hay tầng thiền Siêu thế tục hay siêu 
thế (lokuttara) được đi theo và bổ trợ bởi tâm thức Con Đường 
Chánh Đạo (magga). Tầng thiền Định siêu thế là con đường 
dẫn đến Chánh Định cao diệu. Tầng Thiền Định (ịhana) thế 
tục có thể được xếp là con đường chánh định nếu nó tạo cơ 
sở, nền tảng cho việc phát triển Thiền Minh Sát 
(Vipassana). 

Dựa vào điều này, nhiều người đã cho rằng Thiền Minh sát 
(Vipassana) chỉ có thể phát triển được sau khi đã có tâm trong 
sạch, thanh tịnh thông qua việc Định tâm ở các tầng thiền 
(jhana) và không có cách nào khác - Đây chỉ là một cách nhìn 
phiến diện, một phía mà thôi. 

Quyển “Visuddhi Magga” (Thanh tịnh Đạo),... đã nói rất 
rõ rằng rằng việc Định tâm tiếp cận những tầng thiền thế tục 
(còn gọi là Định Tiếp Cận hay trạng thái Thiền Cận Định) có 
khả năng chế ngự tất cả những Chướng ngại (triền cái), giúp đạt 
được sự trong sạch, thanh tịnh về tri kiến, vì vậy sẽ giúp dẫn 
đến phát triển Thiền Minh Sát vipassana; Và nhờ vào sự phát 
triển Thiền Minh Sát, người tu tập có thể chứng đạt những tầng 
thánh quả đến A-la-hán (Arahantship) mà nhiều người tu tập đã 
chứng ngộ được. 

Còn trong Kinh Đại Niệm Xứ,... Đức Phật đã giảng dạy rõ 
ràng là thánh quả A-la-hán có thể chứng đạt được bằng việc 
quán chiếu vào những đối tượng như Thân, Tư Thế của Thân, ... 
những Đối Tượng của tâm, mặc dù cách này chỉ có thể tạo ra 
trạng thái thiền Cận Định trong thiền “Định” mà thôi. 



98 • Giáo trình Phật học 


Kinh “Anussatithana Sutta” trong of Tăng Chi Bộ Kinh 
(Anguttara Nikaya) có ghi rõ rằng: Định, nếu phát triển từ việc 
tưởng niệm những Đức Hạnh của Đức Phật...vv, là đủ để dùng 
vào Định tâm cơ bản làm cơ sở cho việc phát triển tri kiến cao 
hơn cho đến thánh quả A-la-hán. 

Những kinh điển này cũng ghi lại rằng có rất nhiều người, 
hàng triệu, đã có thể được giải thoát, chứng đắc ngay trong khi 
nghe Đức Phật thuyết giảng mà không cần phải có kỹ năng về 
những tầng thiền “Định” (jhanas) đó hay đã kinh nghiệm qua 
những tầng thiền Định. Nhưng điều kiện cần là họ phải có tâm 
trong sạch, đạt được tâm thanh tịnh (citta visuddhi), bởi vì tâm 
của những ngưòi giải thoát được định nghĩa rõ rằng là: “tinh 
nhạy, nhẹ nhàng, hết những chướng ngại, vui vẻ và ừong sạch”. 

Từ những sự suy xét trên, những định nghĩa về Chánh Định 
theo cách diễn đạt về những tầng thiền (jhanas) nên được xem là 
cách miêu tả cao nhất, đánh giá cao nhất về Chánh Định: thiền 
Cận Định hay thiền tiếp cận những tầng thiền thế tục, mặc dù bị 
cho là phương pháp kém cỏi, lạc hậu, cũng có thể được xếp vào 
dạng Chánh Định, tức sự Định Tâm đủng đắn, có khả năng dẫn 
đến việc thanh lọc, làm trong sạch Tâm hay đạt được tâm thanh 
tịnh. Dạng Định tiếp cận tầng thiền hay Cận Định này cũng có 
những tính chất tương tự để chế ngự những Chướng ngại (triền 
cái) của Tâm ở tầng thiền thứ nhất. Chúng cũng mang những 5 
yếu tố giống nhau của tầng thiền thứ nhất, đó là: vitakka, vicara, 
piti, sukha, ekaggata. 

Vậy thì, chúng ta có thể biết rằng Đức Phật đã bao gồm cả 
thiền Cận Định phù họp và thiền Cận Định danh nghĩa trong phạm 
trù Sơ thiền như một cách định nghĩa là dạng thiền lạc hậu, 
không tối ưu.?? 

Có ba loại thiền định (samadhi): Định Tạm Thời hay Định 
Khoảnh Khắc hay Sát-na Định (khanika), Định Tiếp cận hay Cận 
Định (upacara) và Định Thấm Nhuần hay An Chỉ Định (appana). 



Bát Chảnh Đạo * 99 


“Định Tạm Thòi” ở đây chỉ về trạng thái tĩnh lặng trong 
khoảnh khắc trước khi nhập Cận Định trong quá trình thiền 
định về một đối tượng thiền tĩnh lặng (samatha kammathana), và 
cũng chỉ trạng thái thiền Định Minh Sát (vipassana samadhi). Và 
trong hai trạng thái này, thiền Định Minh Sát (vipassana 
samadhi), có cùng những đặc tính chế ngự những Chướng ngại 
(triền cái) như trạng thái Cận Định, cũng được gọi là trạng thái 
Cận Định (danh nghĩa) hay gọi là Cận Định danh nghĩa. Trạng 
thái Định Tạm Thòi Minh Sát (vipassana) này, khi được phát 
triển, có thể giữ tâm được hoàn toàn tĩnh lặng giống như trạng 
thái thiền Định Thấm nhuần hay An Chỉ Định nói trên, rõ ràng 
đã được sinh ra từ kinh nghiệm cá nhân của thiền sinh đang thực 
hành Thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ (Satipatthana Vipassana). 

Theo quyển “Những Điều Phật đã Dạy” của HT. w. 
Rahula (Chương VII, “Thiền”): 

“Tắt cả những cảnh giới, những trạng thái huyền vi, xuất 
thần đó (tức những tầng thiền định), đều do tâm tạo ra, do tâm 
sinh ra và có điều kiện, tức là hữu vi (samkhata). Những trạng 
thái này không dính lỉu gì đến Thực Tại, Chân Lý, Niết-bàn. 
Dạng thiền định này có từ trước thời Đức Phật. Vì thế, nó 
không phải là thiền Phật giáo thuần túy, nhưng nó cũng không 
bị loại trừ khỏi lĩnh vực “Thiền” Phật giảo. Tuy nhiên, nó 
không phải là cốt lõi thiền đế chứng ngộ Niết-bàn”. (ND) 



100 • Giáo trình Phật học 


X 


Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


(1) “The Noble Eightfold Path and Its Pactors Explained by 
the Venerable Ledi Sayadayv” (Con Đường Bát Chảnh Đạo 
& Các Chi Phần của Bát Chánh Đạo được Giảng Giải bởi 
Ngài Ledỉ Sayadaw). 

(2) “The Words of the Buddha” (Lời Của Đức Phật), tác giả 
Ngài Nyanatỉloka. 



Phần III 

LÝ DUYÊN KHỞI 


(Paticca Samuppada) 



102 • Giáo trình Phật học 


NỘI DUNG 

1. Quy Luật Duyên Khởi Là Gì? 

2. Luật Duyên Khởi Vận Hành Như Thế Nào? 

3. Câu Hỏi về Nguyên Nhân Đầu Tiên? 

4. Duyên Khởi Là Khác Với Nguyên Nhân Trực Tiếp 

5. Duyên Khởi Giải Thích về Nguồn Gốc Khổ 

6. Chiều Ngược Lại Hay Chiều Hoàn Diệt Của Lý Duyên 
Khởi Giải Thích về Sự Chẩm Dứt Khổ. 

7. Lý Duyên Khởi Siêu Thế (Lokuttara Paticca 
Samuppada) 

8. Ngọn Lửa Đi về Đâu Sau Khi Tắt? 

9. Chú Giải 

10. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 



Lý Duyên Khởi ‘103 


I 

Quy Luật Duyên Khỏi Là Gì? 


Lý Duyên Khởi còn được gọi là Quy Luật Duyên Khởi, 
vì đó là lý thuyết về quy luật tự nhiên, quy luật không 
thuộc về của riêng ai. 

Còn gọi được gọi là “Lý Thuyết Tùy Thuộc Phát SinK’ 
{tiếng Anh dịch: Dependent Origination), có nghĩa là mỗi 
một sự vật hay hiện tượng khởi sinh đều có nhân gây ra, 
tạo duyên hay điều kiện. Tùy thuộc vào các nguyên nhân 
mà một hiện tượng khởi sinh. 

Còn gọi là Lý hay Lý thuyết Duyên Sanh, hay Thập 
Nhị (12) Nhân Duyên, vì trong thuyết này có 12 yếu tố 
giáp vòng, vừa là nhân cũng vừa là duyên của nhau {nếu 
tính “Vô Minh ” là một đơn vị nhân duyên - ND). 

ở đây, chúng ta dùng tên phổ biến là “Lý Thuyết 
Duyên Khởi” hay “Lý Duyên Khởi”. 

Theo quy luật này, mọi hiện tượng đều mang nguồn 
gốc của một hiện tượng khác trước nó. Quy luật này có thể 
được diễn tả một cách vắn tắt, nôm na là: “Vì có/ tùy thuộc 
vào cái này, nên có cái kia”. Một ví dụ đon giản về luật 
Duyên Khởi trong tự nhiên như sau: 


Vì có mây nên trời mưa. 

Vì trời đã mưa, nên đường trở nên trơn ướt. 
Vì đường trơn ướt, nên người đi bị ngã. 



104 • Giáo trình Phật học 


Vì người đó bị ngã nên người đó bị thương. 

ớ đây mưa tùy thuộc, là do có mây trên trời. 

Đường trở nên trơn ướt là do trời mưa xuống. 

Sự té ngã của một người là do đường bị trơn ướt. 

Sự bị thương của người đó là do sự té ngã. 

Ngược lại: 

Neu không có mây trên trời, thì có lẽ đã không có mưa. 

Neu không có mưa, thì đường có lẽ đã không bị trơn 
ướt. 

Neu đường không bị trơn ướt, thì người đó không té 
ngã. 

Và nếu không bị té ngã, thì người đó đã không bị 
thương. 



Lý Duyên Khởi ‘105 


II 

Luật Duyên Khỏi Vận Hành Như Thế Nào? 


Trong chuỗi sự kiện xảy ra, chúng ta thấy rằng một sự 
kiện tùy thuộc vào, là do một sự kiện truớc đó xảy ra và 
tác động làm cho nó khởi sinh; và sau khi khởi sinh, nó lại 
tác động làm cho sự kiện sau xảy ra. Mỗi hiện tuợng tự 
nhiên xảy ra trên thế gian này có thể được dựa vào một 
chuỗi tùy thuộc hay phụ thuộc lẫn nhau (tức là không bao 
giờ xảy ra một cách độc lập). Không có cái gì khởi sinh 
mà không có nguồn gốc hay nguyên nhân ban đầu của một 
sự kiện xảy ra trước nó. Sâu hon, nếu không có một sự 
kiện xảy ra trước đó tác động hay làm điều kiện cho sự 
kiện này khởi sinh hay xảy ra, thì sự kiện này cũng không 
thể xảy ra, và để đến lượt nó tác động hay làm điều kiện 
cho một sự kiện sau nó xảy ra. Và cũng như vậy, quá trình 
cứ diễn ra liên tục. 

Mọi hiện tượng, sự vật đều có thể được truy nguyên 
nguồn gốc noi mà nó khởi sinh theo chiều từ dưới lên và 
mọi hiện tượng, sự vật cũng đều có thể truy tìm ra hiện 
tượng, sự kiện khác vì nó, tùy thuộc vào nó mà khởi sinh, 
theo chiều từ trên xuống. 

Nói tóm lại, mọi sự vật hiện tượng xảy ra đều có thể 
được truy tìm lại nguồn gốc hay nhân của nó trước nó và 
cũng có thể truy ra hiện tượng sự vật khác là quả khởi sinh 
ra sau nó do tác động, do duyên của nó. 



106 • Giáo trình Phật học 


III 


Câu Hỏi về Nguyên Nhân Đầu Tiên 


ở đây, sự nghi vấn có thể được đặt ra là: “Cái gì là 
nguyên nhân đầu tiên hay đến khi nào hay chỗ nào là noi 

nguyên nhân kết thúc?” 

Vào thời nguyên thủy, mọi người đều quan sát thấy 
những điều kỳ lạ xảy ra trong tự nhiên và luôn tò mò đi 
tìm những lời giải thích thỏa mãn. Tuy nhiên, vì không 
biết đến Quy Luật Duyên Khởi và vì sợ sệt những thế lực 
siêu nhiên, siêu thần, nên lẽ (cũng) tự nhiên là họ đã cố 
gắng giải thích bằng những niềm tin tín ngưỡng vào những 
vị thần hay nữ thần. Người nguyên thủy tin rằng khi gió 
nổi lên là vì thần Gió đang giao duyên hay đang chuẩn bị 
cưới bạn tình. Neu khoa học chấp nhận kiểu giải thích này 
và không truy tìm nguyên nhân theo như Luật Duyên 
Khởi, thì chúng ta chắc đã không biết được gió hay bão 
(tức là sự chuyển động của không khí) chỉ là do sự chênh 
lệch về áp suất không khí ở những noi khác nhau mà thôi. 

Những sự giải thích về mê tín hay mang tính hữu thần 
vốn đã đặt dấu chấm hết cho những câu hỏi hay sự truy 
tìm một cách khoa học và tự do vào thời nguyên thủy. Bởi 
vì, (lại cũng là nguyên nhân theo lẽ tự nhiên!) lúc đó người 
ta không còn có thể hỏi được, ai tạo ra Thần Gió hay tùy 
thuộc vào cái gì hay do đâu mà có thần Gió. ở đây, có 
nghĩa là câu hỏi này đã tuyệt đối ở quá xa phía trước của 
tri thức thời đó. (T nói rằng, vào thời đó, tri thức hữu thần 
đã không theo kịp với lý Duyên Khởi khoa học rồi, thì làm 



Lý Duyên Khởi »107 


sao có được tri thức đế mà giải thích được nguyên nhân 
ban đầu là ai tạo ra Thần Gió —ND). 

Ngay cả Lý Duyên Khởi là một quy luật khoa học, 
{chắc chắn đã và đang được áp dụng trong tất cả suy luận 
hay nghiên cứu về khoa học và kỹ thuật trên thế gian này — 
ND), cũng không đặt vấn đề về “nguyên nhân đầu tiên”, 
bởi vì những ý niệm về cái “nguyên nhân đầu tiên” đã có 
nghĩa là chấm hết, tức đã hỏi vậy thì không còn những suy 
luận tiến bộ hay tiến xa hơn nữa vào việc khám phá quy 
luật tự nhiên rồi. {Bởi vì, nếu cứ truy ngược và hỏi, thì mãi 
mãi không bao giờ tìm thay nguyên nhân đầu tiên, vì sự 
khởi thủy của một nguyên nhân đầu tiên là một vẩn đề 
không phải dễ dàng thấy được, dù quy luật đó là khoa học 
-ND). 

về vấn đề nguồn gốc khỏi thủy của một chúng sinh, 
Đức Phật đã nói rằng: 

“Này các Tỳ kheo, khởi thủy của vòng luân hồi là 
không nghĩ bàn được, sự khởi thủy của chúng sinh là 
không thể nào nhìn thấy được, chúng sinh bị che mờ bởi 
vô minh và mê đắm (dính chấp) vào dục vọng, càng lúc 
càng ra vào, trôi giạt rất xa trong vòng luân hồi sinh tử ”. 

■ Xem thêm quyển “Những Điều Phật Đã Dạy”, 
(Chuơng 2, trang 74), Tiến sĩ HT. w. Rahula đã trích dịch 
lời Phật nói về vấn đề này nhu sau: 

“Này các Tỳ kheo, vòng luân hồi (samsàra) không có 
kết thúc rõ rệt (không có thế nhìn thấy hay nhận biết được- 
ND), và sự bắt đầu sự sổng (khởi thủy) của chúng sinh 



108 • Giáo trình Phật học 


lang thang, vào ra, lăn lộn trong Vô Minh (avijja) và trói 
buộc bởi Dục vọng ịtanhà) là điều không thế nhận thấy 
được'\ 

{Thiết nghĩ đây cũng là một cách nói tương tự. Có lẽ vì 
cách dịch từ kinh điến nguyên thủy của mỗi ngài mỗi khác, 
nhưng ỷ nghĩa là hoàn toàn giong nhau). (ND) 



Lý Duyên Khởi ‘109 


IV 

Lý Duyên Khỏi Là Khác 
Vói Nguyên Nhân Trực Tiếp 


Quy luật tác nhân đuợc hiểu bởi nhà triết học và những 
nguời khác thì nguyên nhân và kết quả (nhân và quả) là 
hai sự việc khác biệt nhau, cái này sản sinh ra cái kia. 
Theo lý Duyên Khởi, hai sự kiện không nên đuợc xem là 
hai cái hoàn toàn khác biệt với nhau, bởi vì giữa chúng có 
một mắc nối liên hệ với nhau trong cùng một quá trình, 
không có sự tách biệt hay sự ngăn cách giữa chúng. Trên 
thế gian, không bao giờ có một sự việc tồn tại độc lập một 
cách đon lẻ, cô lập. Một nguyên nhân hay một tác nhân 
tự bản thân nó không thể đứng một mình. 

Ví dụ: 

Đất sét là nguyên nhân làm ra cái bình, nhu những nhà 
triết học thời Trung cổ đã giả định. Đúng vậy, đất sét là 
cần thiết để làm ra cái bình, nhung bản thân một mình đất 
sét thì không đủ để làm ra cái bình. Neu không có nuớc 
(để nhào nặn), không có bàn xoay, thì không làm ra cái 
bình đuợc. Không có ý định làm cái bình thì ngay cả có đủ 
những điều kiện cần nói trên cũng không có cái bình. Tất 
cả những yếu tố trên đều phải có đủ mới làm ra đuợc cái 
bình. Neu có một yếu tố nào không có, thì chắc chắn sẽ 
không có cái bình đuợc làm ra. Vì vậy, sẽ không chính xác 
khi nói rằng đất sét là nguyên nhân làm ra cái bình. Dù có 
một cánh đồng đất sét ngoài kia, nhung không liên quan gì 
đến sự ra đời của những cái bình. Nguời ta thậm chí phải 
đua thêm rất nhiều yếu tố tác nhân khác mới làm ra gạch, 



110* Giáo trình Phật học 


ngói, vách nhà...Cách diễn đạt chính xác nhất là: “Nhờ 
vào {tùy thuộc vào, nhờ có, do có) đất sét, cái bình được 
làm ra”. 

Vì vậy, đây là cách giải thích mọi hiện tượng một cách 
khoa học và mang tính lý lẽ theo lý của Quy Luật Duyên 
Khởi. 

(Mở rộng thêm một chút, ngay cả đã đủ các yếu tố tác 
nhân là đất sét, nước, bàn xoay... và cả ý định làm cái 
bình, nhưng trong một quá trình phức hợp, chưa chắc đã 
làm ra được cái bình. Ví dụ, trong có vẻ hài hước nhưng 
hoàn toàn có thể xảy ra, trục bàn xoay bị ẩm ướt do thời 
tiết và tạo ma sát thường xuyên làm ảnh hưởng đến tốc độ 
vòng tua của bàn xoay, người thợ cuối cùng không thể làm 
ra cái bình cao để cắm hoa, mà chỉ có thể làm ra cái chén 
thấp. Neu trục bàn xoay bình thường, thuận duyên, thì cái 
bình đã được làm ra. Nhưng trục bàn xoay bỗng nhiên 
không được bình thường, nghịch duyên, nên chỉ có thể làm 
ra cái chén. Điều kiện trục bàn xoay là nghịch duyên đối 
với cái bình và lại là thuận duyên đối với cái chén, mặc dù 
ý chí của người thực hiện là làm ra cái bình. 

Cũng với lý nhân duyên này mà một người trên bước 
đường tu tập gặp phải những nghịch duyên, chướng duyên 
làm cho mục tiêu không thể đạt được, nếu hiểu được quy 
luật tự nhiên này thì không thoái chí hay nản lòng, mà nên 
quán chiếu thêm về nhân duyên hay nghiệp báo). (ND) 



Lý Duyên Khởi »111 


V 


Lý Duyên Khỏi giải thích về 
Nguồn Gốc Khổ 


Trong tất cả những giáo lý Phật giáo, không có vấn đề 
nào dễ bị ngộ nhận, hiểu lầm bằng nhiều diễn dịch mâu 
thuẫn và vô lý, hon là thuyết Duyên Khởi. Trong nhiều 
truờng họp, nguời ta đã cố dùng Lý Duyên Khởi đuợc để 
lý giải sự bắt đầu, sự khởi thủy của tất cả sự vật, và do 
nguời ta đã ‘thấy’ chỗ “Vô Minh” đuợc xếp hàng nhu là 
“nguyên nhân đầu tiên” và bắt đầu từ đó theo dòng thời 
gian, tất cả sự sống tâm thức và vật chất (danh và sắc) 
đuợc tiến hóa, tiến triển ra. Mặc dù Đức Phật đã dạy đi 
dạy lại một cách nhất quán rằng sự khởi thủy của sự sống 
(sự hiện hữu) là một điều không thế nghĩ bàn, tất cả 
những suy đoán đó có thể làm nguời đời điên khùng; và 
làm sao, với tri thức thế tục, họ có thể thấy được thời điểm 
nào là lúc chua có Vô Minh và Dục Vọng. 


^ Đức Phật đã giảng lý Duyên Khỏi để làm gì? 

Đe cho con nguời thấy đuợc những nguyên nhân & 
những điều kiện (nhân & duyên) tạo ra Khổ ngay hiện tại 
và tuong lai, liên tục. Chỉ có bằng cách dùng lý Duyên 
Khởi để biết đuợc nguồn gốc và nguyên nhân của Khổ thì 
mới hy vọng diệt khổ đuợc. Đức Phật đã thiền quán về sự 
chết, già và khổ khi Nguời truy nguyên nguợc dòng theo 
chuỗi sự kiện của vòng Duyên Khởi. 



112* Giáo trình Phật học 


■ “Công thức” truyền thống của vòng Duyên Khởi 
đuợc trình bày nhu sau: (xem thêm Chú Giải 1 ở cuối 
chuông này): 


(1) Vô Minh làm khởi sinh Hành. 

(2) Hành làm khởi sinh Thức. 

(3) Thức làm khởi sinh Yếu tố Vật Chất & Tinh 
Thần (Danh sắc). 

(4) Yếu tố Vật Chất & Tinh Thần làm khởi sinh 
Sáu Cơ Sở Tiếp Xúc (Lục Nhập). 

(5) Sáu Cơ Sở Tiếp Xúc làm khởi sinh Tiếp Xúc. 

(6) Tiếp Xúc làm khởi sinh Cảm Giác. 

(7) Cảm Giác làm khởi sinh Dục Vọng. 

(8) Dục Vọng làm khởi sinh Dính Chấp. 

(9) Dinh Chấp làm khởi sinh Sự Trở Thành (Sự 

Hiện Thành, Nghiệp Hữu). 

(10) Sự Trở Thành làm khởi sinh sự Tái Sinh. 

(11) (Tái) Sinh làm khởi sinh Già-Chết. 


■ Nguyên bản tiếng Pali là: 

(1) Avijja paccaya sankhara. 

(2) Sankhara paccaya vinnanam. 

(3) Vinnana paccaya Nama-rupam. 

(4) Nama-rupa paccaya Salayatanam ). 

(5) Saỉayatana paccaya Phasso. 




Lý Duyên Khởi • 113 


(6) Phassa paccaya Vedana. 

(7) Vedana paccaya Tanha. 

(8) Tanha paccaya Upadanam). 

(9) upadana paccaya Bhavo). 

(10) Bhava paccaya Jati. 

(11) Jati paccaya Jara-maranam). 


Bây giờ ta sẽ bắt đầu tìm hiểu từng chặng của vòng 
duyên khởi này. 


(1) Già và Chết tùy thuộc vào nhân gì mà khỏi sinh? 

Tức là do đâu mà có già và chết?. Già và chết tùy 
thuộc vào & do Tái Sinh mà xảy ra. Sau khi một nguời 
đuợc sinh ra (jati), thì già (jara), chết (marana) sẽ theo sau 
nhu một trình tự tự nhiên tất yếu. Điều này diễn ra là vì có 
một thực tại tột cùng, một chân lý tột cùng, đó là: “Có 
những bản chất khởi sinh (uppada), tồn tại (thiti) thì sẽ 
có hoại diệt (bhanga)”. Nói cách khác: “Cáigì có sinh là 
có diệt”. 

Sau khi khởi sinh, tồn tại và hoại diệt, thì chắc chắn 
một chu kỳ mới sẽ khởi sinh: khỏi sinh là Sinh ra, tồn tại 
là (tăng truởng và) Già đi và hoại diệt là Chết. Vì vậy, 
nhu ai cũng biết rõ, sau khi sinh ra thì chắc chắn sẽ dẫn 
đến Già và Chết (Sinh, Lão, Tử là không thể tránh đuợc!). 

Những sự kiện trong những chu kỳ hay vòng đời trên 
đây là những tác nhân ban đầu của một sự tái sinh mới. Và 
vì có tái sinh, nên theo sau là có buồn đau (soka), rầu rĩ, 
than khóc (parideva), đau đớn, đau khổ (dukkha), phiền 



114* Giáo trình Phật học 


não {domanassa) và thất vọng, chán chường, bất toại 
nguyện (upayasa) cũng khởi sinh theo. 

Năm dạng “khổ” này không phải là những hệ quả đầu 
tiên (hay hệ quả chính) không thể tránh được của sự tái 
sinh mới nói trên. Mà chúng là những hệ quả thứ cấp, 
không phải là hệ quả tất yếu hay chính yếu của nhân tái 
sinh đó, và chúng có thể khởi sinh hay không là tùy thuộc 
vào những điều kiện (duyên) khác nhau nữa. 

Năm dạng “khổ” thứ cấp này không có mặt trong 
những chúng sinh thuộc Trời Thần {tức cõi Phạm Thiên, 
nơi đó không có những dạng khô ‘thế gian ’ như buồn đau 
(soka), than khóc (parideva), đau đớn (dukkha), phiền 
não...); và cũng có thể chúng cũng không có mặt trong 
phôi thai chết trong buồng trứng hay trong một trứng. 


(2) Tái Sinh tùy thuộc vào Nhân gì mà khỏi sinh? 

Tức là do đâu mà có Tái Sinh?. Tái Sinh tùy thuộc vào 
& do sự “Trở Thành ” (có thế gọi là “Hình Thành ” hay 
“Hiện Thành”) mà có. Quá trình “Trở Thảnh” hay “hiện 
thành” bao gồm vào 2 dạng: 


(1) Quá Trình do Nghiệp - (kamma-bhava: nghiệp 
hữu, mang nghiệp) là mặt chủ động của sự hiện hữu, sự 
sống; Nghiệp là động lực dẫn dắt tạo ra tái sanh trong các 
cảnh giới luân hồi. Nghiệp là những hành động có tác ỷ, 
từ nghiệp tạo thành sức mạnh của nghiệp hay còn gọi là 
nghiệp lực. 



Lý Duyên Khởi • 115 


(2) Quá Trình Tái Sinh - (uppatti-bhava), là mặt thụ 
động, mặt “nghiệp-quả” của sự hiện hữu, sự sống. 

Sự “Trở Thành ” có nghĩa sự hữu nghiệp, sự mang 
nghiệp, quá trình Nghiệp tạo điều kiện, làm duyên cho sự 
tái sinh. Từ nghiệp mà dẫn đến tái sinh, có nghĩa là chừng 
nào còn tạo nghiệp, còn mang nghiệp là còn dẫn đến tái 
sinh. Nói cách khác, không có nghiệp dẫn là không có tái 
sinh. (ND) 

Đức Phật đã từng dạy: 

(1) Những hành động xẩu (nghiệp bất thiện) dẫn đến 
tái sinh vào những tình trạng xẩu (khô đau); 

(2) Những hành động tốt (nghiệp thiện) dẫn đến tái 
sinh vào những tình trạng hay cảnh giới hạnh phúc, về vật 
chất và tinh thần; 

(3) Những hành động điềm tĩnh, bất động (nghiệp bất 
động - anenjhabi) sẽ dẫn đến tái sinh vào cảnh giới vô 
sắc. 

Theo Đức Phật, tất cả chúng sinh đều mang nghiệp 
(kamma) của mình. Những hành động cố ý tạo tác (tức 
“Hành”) luôn luôn xuất hiện trong từng hành động, lời nói 
và ý nghĩ (thân, ý, miệng) của mỗi nguời. 

Trong truờng họp một A-la-hán thì những hành động 
tạo tác đó không bị đi kèm bởi dục vọng trong mỗi sát-na 
tạo tác, thúc đẩy ; và nó hoàn toàn biến mất, không để lại 
dấu vết và không còn bị chuyển thành Nghiệp. Vì vậy, 



116* Giáo trình Phật học 


không có nghiệp thúc đẩy tái sinh đối với những vị A-la- 
hán. 

Vậy là, theo nghĩa trên, ta càng hiểu ra một điều quan 
trọng rằng nghiệp-hữu (kamma-bhava) hay sự mang 
nghiệp chính là điều kiện, là ""duyên” thúc đẩy, làm ra sự 
tái sinh. Trong suốt những chu kỳ hay những vòng luân 
hồi tái sinh, không có một cái “Tôi” hay “Bản ngã” hay 
“linh hồn” nào đuợc nhận thấy, ngoại trừ hiện tuợng sinh, 
già, chết tùy theo điều kiện (sinh diệt tùy duyên). 


(3) Quá Trình Trở Thành hay Nghiệp Hữu Ợcamma- 
bhava) tùy thuộc vào nhân gì? 

Tức là do đâu mà có Quá Trình Trở Thành ?. Quá 
Trình Trở Thành hay Nghiệp Hữu thì tùy thuộc vào & 
do sự Dính Chấp mà có. Tất cả chúng sinh (ngoại trừ các 
bậc A-la-hán), đều bị dính mắc, dính chấp vào sự hiện hữu 
(sự sống) và những dục lạc (khoái lạc giác quan). 

Có 4 loại Dính Chấp (Upadana), đó là: 

(1) Dính mắc vào dục lạc (kamupadana), 

(2) Dính chấp vào quan điểm sai lạc hay tà kiến 
(ditthupadana), 

(3) Dính mắc vào những hủ tục, phong tục, nghi lễ 
thờ cúng (siỉabbatupadana). 

(4) Dính chấp vào niềm tin vào một “bản ngã” hay 

ngã chấp (attupadana). 



Lý Duyên Khởi »117 


Sự Dính Chấp không thể làm điều kiện, là duyên trực 
tiếp cho quá trình tái sinh. Nó chỉ làm điều kiện, làm 
duyên cho quá trình tạo nghiệp mới, quá trình “trở thành”. 
Khi một nguời bị dính chấp vào một điều gì đã bám chắc 
hay ăn sâu từ lâu, thì nguời đó thuờng hành động cách này 
hay cách khác để giữ chặt điều đó hay đối tuợng đó. Và 
bằng cách hành động nhu vậy, quá trình tạo nghiệp mói, 
tức quá trình “trở thành” hay “hiện thảnh” đã xảy ra hay đã 
đuợc thực hiện. 


(4) Sự Dính Chấp (Ụpadana) tùy thuộc vào nhân gì? 

Tức là do đâu mà có Sự Dính Chấp ?. Sự Dinh Chấp 
thì tùy thuộc vào & do Dục Vọng (tanha) mà có. Có 3 
loại dục vọng, đó là: 

(1) Dục vọng Khoái lạc Giác quan hay Nhục dục, 

(2) Dục vọng Được Liên Tục Hiện Hữu, và 

(3) Dục vọng Vì Không Được Liên Tục Hiện Hữu 

^ Loại dục vọng đầu tiên (1) là nhục dục (kama- 
tanha) được gắn liền với 6 đối tượng của giác quan. 

{Loại dục vọng căn nguyên, cơ bản này đều có trong 
tất cả chúng sinh, làm mê đắm và dính mắc chúng sinh từ 
vô thủy. Nó được xem như là lý do đế sổng, là lẽ sổng. 
Nhưng thật ra chính nó tạo nghiệp mỗi khi (và kéo theo) 
tái sinh, luân hồi sinh tử. Vì vậy, chỉ cần diệt sạch những 
dục vọng khoái lạc giác quan này, thì sẽ hết bị tái sinh 



118* Giáo trình Phật học 


luân hồi, như những bậc A-la-hán đã làm được. Đó là 

công thức mục tiêu giải thoát của Phật Giáo. (ND) 

^ Dục vọng thứ hai (2) là dục vọng (được liên tục) 
sống và hiện hữu (bhava-tanha): Nó cũng chính là loại 
“Nhục dục” thứ nhất, nhưng đi kèm với quan điểm về một 
“bản ngã”, quan điểm cho rằng có ''một linh hồn'' thường 
hằng, bất diệt trong kiếp này và chuyển qua kiếp khác. 

{Loại dục vọng này thúc đấy con người cổ tạo nhiều và 
hưởng thụ nhiều khoái lạc giác quan hay dục lạc trong 
kiếp này; và rất nhiều ỷ chí cổ tạo được nhiều dục lạc, 
cảnh giới sung sướng cho cả kiếp sau, theo tư tưởng, ỷ chí 
của kiếp này). (ND) 

^ Và thứ ba (3) là dục vọng vì không được liên tục 
hiện hữu (vibhava-tanha) trong viễn cảnh sau khi chết: 
Loại này cũng chứa toàn “Nhục dục” thứ nhất, nhưng đi 
kèm với quan điểm về sự không hiện hữu, không còn gì, sẽ 
bị hủy diệt sau khi chết. Quan điểm cho rằng chết là hết. 

{Loại dục vọng này thúc đấy con người càng thêm tạo 
tác, cổ sức tạo nhiều và thụ hưởng khoái lạc giác quan 
hay dục lạc ngay trong kiếp sổng này bằng mọi giá, bất 
chấp đạo lý, bất chấp tội lỗi, bất chấp sự tạo nghiệp, bởi 
vì những người này cho rằng sau khi chết là hết, làm gì có 
linh hồn nào, cái “Tôi ” nào đi chịu hình phạt hay quả báo 
cho những tội lỗi ở kiếp này. Trong thực tế, loại người có 
quan điếm, có tư tưởng này là rất nhiều, điều đó được 
chứng minh bằng những tội ác lớn xảy ra hàng ngày trong 
cuộc sổng trên khắp nơi của thế giới, chưa kế đến những 



Lý Duyên Khởi »119 


tội lỗi tàn sát trong quá khứ cô đại, cận đại và hiện đại). 
(ND) 


• Như vậy Dục Vọng là 6 dạng tham muốn những đối 
tượng khoái lạc của 6 giác quan (theo bất kỳ nghĩa nào, 
tích cực hay tiêu cực), ví dụ như: mắt thích nhìn cảnh đẹp 
thiên nhiên lành mạnh hay cảnh đồi trụy thì đều được gọi 
chung là ham muốn (dục vọng) khoái lạc giác quan (ở đây 
là nhãn quan). (ND). 

• Ví dụ, một người mang dục vọng thứ hai, “dục vọng 
được liên tục hiện hữu ”, tin vào ‘linh hồn ’, ‘bản ngã ’ kiếp 
sau, thường mơ đến cảnh giới sung sướng, thường tâm 
niệm, ao ước thậm chí trở thành con gái hay con trai ở 
kiếp sau, thì sẽ tạo nghiệp, và như nếu được trợ thêm 
duyên, có thế sẽ tái sinh vào cảnh giới hay tình trạng như 
hằng mong ước. Mà đã có tái sinh là có luân hồi và vẫn 
còn khô, vẫn chưa chẩm dứt khô. (ND) 

• Dục Vọng ịtanha) co bản là sự thèm muốn, ham 
muốn có được, đạt được, lấy được đối tượng để thỏa mãn 
giác quan, trong khi đó sự dính mắc hay dính chấp 
(upadana) khởi sinh hay tăng lên sau khi đã có được đối 
tượng (HV: chấp thủ). 

Tất cả 3 loại Dính Chấp khởi sinh là do kết quả của dục 
vọng. 

(a) Sự dính mẳc vào dục lạc là khởi sinh từ nhục dục 
hay dục vọng khoái lạc giác quan. 



120 • Giáo trình Phật học 


(b) Sự dính chấp vào những quan điểm sai lạc hay tà 
kiến về “con người” hay về cái “Tôi” hay “bản ngã” là 
khởi sinh từ sự mê lầm, dính chấp (dục vọng) về một cái 
“Tôi”, về “bản ngã” {thân kiến). 

(c) Sự dính chấp vào những hủ tục, lễ nghi thờ cúng, 
mê tín... là khởi sinh từ tham muốn (dục vọng) rằng 
‘mình’, cái “Tôi” hay ‘bản thân của mình’ được gia hộ tốt 
hon, được bảo hộ tốt hon, bên cạnh sự mê lầm đầu tiên đã 
có sẵn về cái “Tôi”. 

Vì vậy theo quan hệ nhân duyên thì chính dục vọng 
làm điều kiện để khởi sinh ra sự dính chấp. Hay nói 
khác, sự dính chấp là tùy thuộc vào & do (nhân) Dục Vọng 
mà có. Điều này đã rõ ràng. 


(5) Dục Vọng {Tanha) tùy thuộc vào nhân gì mà khỏi 
sinh? 

Tức là do đâu mà có dục vọng ?. Dục vọng thì tùy 
thuộc vào & do Cảm Giác hay Cảm Thọ mà có. Khi có 
cảm giác dễ chịu, thì sinh ra dục vọng hưởng thụ nó. Thậm 
chí ngay khi đang có cảm giác đau đớn thì cũng khởi sinh 
ra dục vọng, bởi vì do cảm giác đau đớn có thể làm khởi 
sinh dục vọng (mong muốn) nỗi đau sẽ biến mất và sẽ 
được thay thế bằng những thứ dễ chịu khác hay ít nhất là 
cảm giác trung tính (không dễ chịu cũng không còn đau 
đớn). 

Cảm Giác hay Cảm Thọ trung tính (upekkha vedanà) là 
không phải dễ chịu (lạc thọ) cũng phải không khó chịu 



Lý Duyên Khởi »121 


(khổ thọ), nhưng nó không phải là không có cảm giác, 
không phải là một sự vô cảm, mà là một cảm giác dễ chịu 
rất vi tế theo một chiều ‘tích cực’ là không có cảm giác 
khó chịu, đau khổ, đau đớn. 

{Nói cách khác, đổi với lạc thọ thì nó chang là gì, 
nhưng nếu đem so sánh với cảm giác khó chịu hay khô thọ 
thì cảm thọ trung tính chắc chắn sẽ mang lại cảm giác 
“lạc thọ ” theo một nghĩa rất tế nhị: Bởi dù gì nó vẫn tốt 
hom khổ thọ !). (ND) 


(6) Cảm giác hay Cảm Thọ tùy thuộc vào nhân gì mà 
khỏi sinh? 

Tức là do đâu mà có cảm giác hay cảm thọ. Cảm Thọ 
thì tùy thuộc vào & do có Tiếp Xúc (Phassa) mà khởi 
sinh ra. Một khi có những Đối Tượng của các giác quan 
{hình sắc nhìn thấy được, âm thanh, mùi hương, mùi vị, 
chạm xúc và ỷ nghĩ) “chạm” với các Giác Quan {Căn) 
{như mắt, tai, mũi, lười, thân và tâm) thì sẽ làm khởi sinh 
6 loại Thức {như thức nhìn thấy, thức nghe, thức ngửi, 
thức chạm xúc và thức suy nghĩ)', [Hán-Việt gọi là: nhãn 
thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và tâm thức 
(hay ý thức)]. 

Khi kết họp 3 thứ này {Đoi tượng giác quan, Sự xúc 
chạm của chúng với giác quan & Sự làm khởi sinh ra 
Thức), chứng ta gọi chung là sự “Tiếp Xúc” {phassa), thì 
sẽ phát sinh ra Cảm giác hay Cảm thọ {Vedana). 



122 • Giáo trình Phật học 


Tiếp Xúc iphassa) và Cảm thọ (vedanà) khởi sinh cùng 
lúc, ngay khi khởi sinh Thức. Tuy nhiên, Tiếp Xúc 
iphassa) được coi là nguyên Nhân và Cảm thọ (vedanà) 
được coi là Quả. 

Tưong ứng với 6 loại Thức, có 6 loại Tiếp Xúc và 6 
loại Cảm Thọ: Cảm giác dễ chịu (HV: lạc thọ), Cảm giác 
không dễ chịu (HV: khổ thọ) hay trung dung (HV: vô ký 
thọ), tùy thuộc vào bản chất của những đối tượng của giác 
quan (trần). Neu đối tượng là dễ thưong, vừa ý, thì khởi 
sinh cảm giác dễ chịu (lạc thọ), nếu đối tượng là khó ưa, 
không vừa ý, thì khởi sinh cảm giác khó chịu (kho thọ). 
Neu đối tượng là không vừa ý cũng không khó chịu, thì 
khởi sinh cảm giác trung dung hay bàng quan (vô ký thọ). 


■ Chú thích : 

Trong suốt quyển này, vì một số từ Hán Việt (HV) 
quan trọng đã được dùng quen thuộc trong giới Phật học 
Việt Nam, nên tùy theo ngữ cảnh câu nói hay diễn đạt vẫn 
được dùng xen lẫn với từ thuần Việt (V). 

ở đây, bạn đọc cần lưu ý các từ được dùng cùng lúc 
hay xen lẫn nhau và mang cùng ý nghĩa: 

Cảm giác (V) = Cảm thọ (HV) 

Cảm giác dễ chịu (V) = Lạc thọ (HV) 

Cảm giác khó chịu (V) = Khổ thọ (HV) 

Cảm giác trung dung (V) = Vô ký thọ (HV) 

Tiếp Xúc, Xúc Chạm (V) = Xúc (HV) 

Giác quan (V) = Căn (HV) 



Lý Duyên Khởi »123 


Đối tượng giác quan (V) = Trần (HV) 

Sáu Cơ Sở Tiếp Xúc (V) = Lục Nhập (HV) 


(7) Tiếp Xúc tùy thuộc vào Nhân gì mà khỏi sinh? 

Tức là do đâu mà có Tiếp Xúc ?. “Tiếp Xúc” thì tùy 
thuộc & do “Sáu Cơ Sở Tiếp Xúc” (Salayatana) mà có 
được. Sáu Cơ Sở Tiếp Xúc {Salayatana), (HV : Lục 
Nhập), đó là: 

1. Mắt & những đối tượng nhìn thấy được, 

2. Tai & âm thanh, 

3. Mũi & mùi hương, 

4. Lưỡi & mùi vị, 

5. Thân & những vật chạm xúc, 

6. Tâm & đối tượng của tâm. 

Không có sáu cơ sở Tiếp Xúc này của những 6 giác 
quan (Lục Căn) và những đối tượng trên này thì sẽ không 
sinh ra Thức đối với những đối tượng bên ngoài (trần) và 
những đối tượng của tâm. 

Xin nói lại, ở đây rõ ràng là quy luật nhân quả, chứ 
không có một ‘con người’, linh hồn, đấng sáng tạo nào 
điều khiển quá tình này cả. Quy luật tự nhiên bản thân nó 
là quy luật vận hành một cách tự nhiên. 




124 • Giáo trình Phật học 


(8) Sáu Cơ Sở Tiếp Xúc (Salayatana) hay Lục Nhập tùy 
thuộc vào Nhân gì mà khỏi sinh? 

Tức là do đâu mà có “Sáu Cơ Sở Tiếp Xúc”. “Sáu Cơ 
Sở Tiếp Xúc*’ thì tùy thuộc vào & do “Yếu tố tinh thần và 
vật chất” mà khởi sinh. “Yếu tố tinh thần và vật chất” còn 
đuợc gọi là “Danh & sắc” (nama-rupà). 

Sáu Cơ Sở Tiếp Xúc bao gồm 5 cặp giác quan về thể 
chất & đối tuợng của chúng, cùng với 1 cặp giác quan tâm 
& đối tuợng của tâm (pháp). Hay nói cách khác, Sáu Cơ 
Sở Tiếp Xúc (Lục Nhập) bao gồm 6 giác quan (Lục Căn) 
& 6 đối tuợng tuơng ứng của chúng (Lục Trần). 

“Tâm” ở đây là danh từ chung đại diện cho 89 hay 101 
loại tâm thức (cỉtta) nhu đuợc giải thích trong Vi Diệu 
Pháp (Abhidhamma). 5 Cơ Sở Tiếp Xúc là thuộc về Vật 
Chất (Sắc) và có 1 Cơ Sở Tiếp Xúc là tâm & đối tuợng 
của tâm là thuộc về Tinh thần hay tâm linh (Danh). 


(9) vếu tố tinh thần & vật chất hay Danh sắc (Nama- 
rupa) tùy thuộc vào Nhân gì mà khỏi sinh? 

Do đâu mà có Danh sắc?. “Danh sắc” thì tùy thuộc 
vào & do “Thức” (Vỉnvanana) mà khỏi sinh ra. Sự khởi 
sinh ra một thực thể sống bao gồm 2 yếu tố vật chất và 
tinh thần (danh và sắc) thì tùy thuộc vào hay dựa vào 
Thức Tái Sinh, vì nếu không có Thức Tái Sinh, thì sẽ 
không sinh ra yếu tố vật chất và tinh thần (danh sắc) trong 
bào thai (chúng sanh có vú), trong trứng (loài bò sát, chim, 



Lý Duyên Khởi ‘125 


cá), hay trong những loài tự sinh {như loài chúng sinh ở 
địa ngục, ngạ quỷ, chư thiên thần & trời). 

ở đây cũng không có thực thể cái “tôi” hay linh hồn 
ngoài hiện tượng sinh vật lý khởi sinh và biến mất (sanh 
diệt) liên tục như vậy. 


(10) Thức {Vinnana) tùy thuộc vào Nhân gì mà khỏi 
sinh? 

Do đâu mà có Thức?. “Thức** thì tùy thuộc vào & do 
có “Những Hành Động cố Ỷ** mà khỏi sinh ra. “Những 
Hành Động cố Ý” là những “hành động do tâm ý tạo tác”, 
còn gọi là “Hành” (sankhara). ở đây, Thức có nghĩa là 
hàng loạt những thức khác nhau, bao gồm cả thức tái sinh 
là kết quả của những hành động cố ý hay tạo tác được 
thực hiện trong kiếp sống trước. “Hành là nhân của Thức 
hay Thức là quả của Hành!**. Chỗ này rất quan trọng, 
nhưng rất khó để hiểu ngay những Hành vận hành như thế 
nào để làm sinh ra thức tái sinh. 

Theo Đức Phật, sau khi Thức cuối cùng cùng với tất cả 
yếu tố vật chất và tinh thần (danh sắc) chấm dứt ngay khi 
chết, thì chính Nghiệp {kamma) là nhân làm sinh ra 
“Thức tái sinh” (là nghiệp quả, vipaka), cùng với những 
yếu tố vật chất tinh thần (danh sắc) mới, vốn vẫn còn dính 
nhiều ô nhiễm. 

Neu không có sự hiểu biết này thì dễ dẫn đến sự hiểu 
lầm hay quan điểm sai lầm, đó là: Sự tin vào sự đầu thai 
hay sự chuyển dịch của những Tinh hồn’ {quan điểm về sự 



126 • Giáo trình Phật học 


tồn tại của ‘linh hồn’ thường hằng) hoặc sự tin vào sự 
hoàn toàn bị hủy diệt). 

{Xem thêm chi tiết ở Chương VI,.3). 


(11) Hành Động cố Ý hay “Hành” tùy thuộc vào Nhân 
gì mà khởi sinh? 

Do đâu mà có “Hành”?. Hành thì tùy thuộc vào & do 
có “Vô Minh” (AvỊịịa) mà khỏi sinh. 

Vô Minh là sự ngu dốt, sự mê mờ, sự không biết rõ, 
không thấy rõ chân lý, không thấy đuợc lẽ thật thế gian và 
bản chất đích thực của ‘con nguời danh sắc’ sinh diệt. 

Theo giảng giải của “Kinh Tạng” (Sutta): “Vô Minh 
tức là sự không hiếu biết hay thiếu hiếu biết về Tứ Diệu 
Đế”. 


Theo lý giải của “Vi Diệu Pháp Tạng” (Abhidhamma), 
thì có 8 đối tuợng quan trọng bị che mờ, bị bao phủ bởi 
“màn đêm” Vô Minh {Avijja), vì thế bản chất thực sự của 
chúng không đuợc nhìn thấy hay biết rõ. Nói cách khác, vì 
do Vô Minh trong muôn kiếp luân hồi mà con nguời 
không thấy đuợc tám (8) chân lý và lẽ thật của thế gian. 
Tám ( 8 ) chân lý và lẽ thật quan trọng đó đó là gì?. Đó là: 

1. Tứ Diệu Đế hay bốn Chân lý về Khổ, 

2. Nguồn gốc Khổ, 

3. Sự chấm dứt Khổ, và 

4. Con đuờng dẫn đến sự chấm dứt Khổ; và 



Lý Duyên Khởi »127 


5. Sự không hiểu biết về Quá Khứ, 

6. Sự không hiểu biết về Tuơng Lai, 

7. Sự không hiểu biết về Quá Khứ & Tuơng Lai, 

8. Sự không hiểu biết về Lý Duyên Khởi. 

Những Hành Động cố Ý (Hành), dù là tốt hay xấu, 
đúng đạo lý hay không đúng đạo lý, thì đều có nguồn gốc 
hay cội rễ từ Vô Minh (u mê). Chúng đuợc gọi là những 
tạo tác hay những sự tạo nghiệp (TA: kamma-formations) 
và tạo ra những nghiệp nhân hay là nguyên nhân để dẫn 
đến tái sinh, kéo dài thêm vòng luân hồi sinh tử (samsara). 

Hành {sankhara) cũng giống nhu nghiệp hữu hay sự 
mang nghiệp (kamma-bhava) đã đuợc giải thích ở mục 
thứ hai của Chuông này, tức là mắc xích thứ hai của Vòng 
Duyên Khởi, theo ý nghĩa thì cả hai đều làm điều kiện 
(duyên) thúc đẩy quá trình tái sinh. Sự khác nhau duy nhất 
là: Hành isankhara) là nhân duyên thuộc về quá khử, 
trong khi đó “Sự mang nghiệp” hay “Nghiệp hữu” 
(kamma-bhava) thì thuộc về ngay trong hiện tại — (Chú 
Giải 2). 

Vì do “Vô Minh”, vì không biết đuợc Nghiệp và 
Nghiệp Quả, nguời ta làm những hành động bất thiện 
nhằm mục đích ích kỷ truớc mắt!. 

Vì si mê cho rằng dục lạc và những khoái lạc của 
những tầng thiền (jhana) là những dạng hạnh phúc thật sự, 
mọi nguời thực hiện những việc bố thí, cúng duờng 
(dana), giữ giới (siỉa) và thiền định (bhavana) đế nhằm 
mục đích đạt đuợc hạnh phúc trong đời này và đời sau 
thông qua sự tái sanh để làm nguời, thiên thần hay làm trời 



128 • Giáo trình Phật học 


Phạm Thiên ở cõi tiên bồng. Do vậy, do làm vậy, vi si mê 
vô minh, người ta tích lũy nhiều Nghiệp (kammà) hay 
“Hành” (sankhara) tốt và xấu, thiện và bất thiện. 

Đây là cách cho chúng ta thấy rõ quy luật Duyên Khỏi 
đã giải thích về chân lý, về sụe thật về Nguồn Gốc Khổ 
như thế nào. Theo đạo Phật, khi nào Tứ Diệu Đe đã được 
hoàn toàn hiểu rõ, thì Vô Minh sẽ tự động bị xóa bỏ. Ánh 
sáng chân lý sẽ soi rọi cho chúng ta bước vào con đường 
chánh đạo. 

Khi nói về Nguyên nhân của sự Vô Minh, Đức Phật đã 
dạy rằng nguồn gốc của Vô Minh không dễ dàng tìm thấy 
hay nhìn thấy được trong những vòng luân hồi sinh tử bất 
tận từ trong vô thủy. 



Lý Duyên Khởi »129 


VI 

Chiều Ngược Lại Của Vòng Duyên Khỏi 
Giải Thích Sự Chấm Dửt Khổ 


Thứ tự chúng ta vùa phân tích ở trên là “truy nguyên” 
để tìm ra nguyên nhân: Vì có yếu tố này nên có yếu tố kia. 
Bây giờ chúng ta lý giải theo chiều ngược lại hay còn gọi 
là chiều “Hoàn Diệt” của vòng duyên khởi như sau: 

1. Neu không có Vô Minh, thì không có Hành 
(những hành động cổ ỷ, tạo nghiệp). 

2. Neu không có Hành, thì không có Thức. 

3. Neu không có Thức, thì không có Danh sắc 
(những yếu tổ vật chất và tinh thần của một thực 
thể sổng). 

4. Neu không có Danh sắc, thì không có Sáu Cơ Sở 
Tiếp Xúc (Lục nhập). 

5. Neu không có Sáu Cơ Sở Tiếp Xúc (Lục nhập), 
thì không có Tiếp Xúc. 

6. Neu không có Tiếp Xúc, thì không có Cảm Giác 
(Cảm Thọ). 

7. Neu không có Cảm Giác, thì không có Tham 
Muốn hay Dục Vọng. 

8. Neu không có Dục Vọng, thì không có Dính Mắc 
hay Chấp Thủ. 



130 • Giáo trình Phật học 


9. Nếu không có Dính Chấp, thì không có sự Trở 
Thành hay sự Hiện Thành. 

10. Neu không có hay sự Hiện Thành thì sẽ không có 
Tái Sinh. 

11. Neu không có Tái Sinh, thì không có Già, Chết & 
Khổ Đau. 


► Vì sao phải lý giải theo chiều hoàn diệt? Ỷ nghĩa về 
đạo và tu tập ở đây đang được thế hiện. Vì sao? Vì nếu tìm 
được mắc xích nào trong Vòng Duyên Khởi bị biến mất 
(nếu không có, nếu bị diệt), thì sẽ sẽ cắt đứt được Vòn 
Duyên Khởi là nguyên nhân tạo ra luân hồi tái sinh. (ND) 

Đây là cách giải thích về Chân lý về sự Chấm Dứt 
Khổ bằng lý Duyên Khỏi. Khi một người đã hoàn toàn 
nắm vững về Tứ Diệu Đe, người đó trở thành một A-la- 
hán (Arahant). Vì một A-la-hán là người đã không còn Vô 
Minh hay si mê, thì vòng mắc xích Duyên Khởi (còn được 
gọi là Vòng Liên Tục Hiện Hữu) đã bị chặt đứt và không 
còn tái sinh, không còn Khổ đau nữa. 

^ Ví dụ đcm giản như là: Nếu không nhìn ngó tiếp 
xúc với những cảnh trần (như sắc đẹp, thức ăn ngon, 
quyền lực...), thì đâu có sinh ra cảm giác khoái lạc, cảm 
giác sướng; và nếu không có cảm giác khoái lạc hay sung 
sướng thì đâu ai phải sinh ra sự thèm muốn hay dục vọng 
đế có được những thứ khoái lạc đó; và nếu không có dục 
vọng thì đâu ai phải bị dính chấp vào nó, làm nô lệ cho 
nó; ....thì đâu có mang nghiệp hay hiện thành, thì đau 
được (bị) sinh ra đế sổng thế gian đầy mọi sự vô thường 
và “Khô ” (dukkha). Như vậy, nếu chọn ngay mắc xích dục 



Lý Duyên Khởi • 131 


vọng, thì chỉ cần từ bỏ được dục vọng, quét sạch, diệt sạch 
mọi dục vọng, thì sẽ không còn khởi sinh những mắc xích 
khác của Vòng Duyên Khởi, và vì vậy không còn tái sinh, 
không còn phải sinh vào một cõi nào đầy vô thường và khô 
nữa. 

Đây cũng là lẽ đạo của việc tu hành, ‘lánh trần ”, từ bỏ 
dục vọng, kiếm soát 6 giác quan, phòng hộ 6 cần khỏi cạm 
bẫy tiếp xúc và khoái lạc. Những bậc giác ngộ và thánh 
nhân đã làm được và đã từ bỏ, quét sạch và tắt ngẩm hết 
mọi dục vọng. (ND) 



132 • Giáo trình Phật học 


VII 

Lý Duyên Khỏi Siêu Thế 

(Lokuttara Paticca Samuppada) 


Cần phải nắm rõ rằng Đức Phật đã giảng dạy nguyên lý 
“Duyên Khởi” là để cho mọi nguời thấy đuợc những 
nguyên nhân và điều kiện (Nhân và Duyên) mà thông qua 
đó Khổ đã phát sinh ra, bây giờ và sau này. Chỉ có thông 
qua cách biết nguồn gốc và nguyên nhân của Khổ thì mới 
diệt đuợc Khổ!. 

Việc không nắm vững điểm quan trọng này, đã dẫn đến 
sự diễn dịch một cách suy đoán về lý “Duyên Khởi” bởi 
những nguời Đại Thừa, kết quả là họ đua đến một học 
thuyết khác và cho rằng nó đại diện cho giáo lý đích thực 
của Đức Phật. Độc giả có thể đã nghe quen với học Thuyết 
về Tánh Không, một lý thuyết phức tạp do ngài Long Thọ 
đuợc dựa vào sự diễn dịch của riêng ngài về lý Duyên 
Khởi, phủ nhận sự tồn tại của tất cả mọi hiện tuợng trên 
thế giới, cho rằng tất cả chỉ là Không. Tuy nhiên, cho đến 
khi học thuyết lớn này của ngài thậm chí cũng phủ nhận sự 
tồn tại, sự hiện hữu của thế giới tùy thuộc lẫn nhau, tuong 
quan tuong tức, thì bản thân học thuyết này đã không còn 
tự bảo vệ đuợc nữa. 

Thật ra ‘tánh không’ của vạn vật chỉ là không thuờng 
hằng, không cố định, luôn luôn thay đổi tùy theo nhân 
duyên, theo điều kiện, do sinh diệt của những yếu tố nhân 
duyên. 



Lý Duyên Khởi ‘133 


Sau đó, anh em các ngài Asanga (Vô Trước) và 
Vasubandhu (Thế Thân) đã cho ra đời một học thuyết thứ 
hai là Yogacara (Du Già), phủ nhận cái “Không” triệt để 
của mọi sự vật mà học thuyết Tánh Không đã giảng luận. 
Neu mọi sự vật đích thực đều là trống Không, bằng cách 
nào tâm (tâm trí) nhận thức được tánh Không đó?. Thuyết 
Du Già giảng rằng bản thân một sự vật đứng riêng nó 
không phải vốn là trống không: mà chính là Thức mới là 
Không. Đối với họ, cái thật sự tồn tại trong thế giới nhân 
duyên tùy thuộc lẫn nhau là Thức “gốc”, được gọi là Tàng 
Thức hay A-lại-ya-thức, nó cũng vận hành theo lý Duyên 
Khởi trong vòng Duyên Khởi. Tuy nhiên, Thức co bản 
mang tính chất Nhân Duyên tùy thuộc và vì thế cũng được 
cho là Không luôn!. 

Bây giờ có thể nhận ra rằng những đại học thuyết lớn 
của Đại Thừa mang đầy tính hùng biện chẳng qua cũng chỉ 
là nói về các “Hành” hay những hành động cố ý, tạo 
nghiệp, những diễn dịch suy đoán một cách hư vô, vô ích 
không mang lại sự chấm dứt Khổ. Những quan điểm đó 
chẳng khác mấy với những quan điểm suy diễn siêu hình 
của những du sĩ khổ hạnh ngày xưa, mà Đức Phật thường 
tỏ thái độ im lặng chứ không trả lời, bởi vì chúng chẳng 
mang lại lợi lạc, không giúp gì đến việc tu tập để chấm dứt 
đau khổ hay để giác ngộ. Những câu hỏi siêu hình ngày đó 
dựa vào những phỏng đoán, suy diễn như là: (1-2) thế giới 
tồn tại bất diệt hay không?, (3-4) Thế giới là vô hạn hay 
không?, (5-6) Linh hồn có là một với thể xác hay không?, 
(7-8) Như Lai (a) sẽ tồn tại, (b) sẽ không tồn tại, (c) sẽ vừa 
tồn tại vừa không tồn tại, và (d) không tồn tại cũng không 
phải không tồn tại, sau khi chết?. 



134 • Giáo trình Phật học 


VIII 

Ngọn Lửa Sẽ Đi về Đâu Sau Khi Tắt? 
Giác Ngộ Có Nghĩa Là Gì? 


Mặc dù Đức Phật đã nhiều lần quở trách, nhung đã có 
rất nhiều tu sĩ, thậm chí cho đến tận ngày hôm nay, luôn 
luôn suy nghĩ, suy diễn hay suy đoán Đức Phật đã về đâu, 
hay đang ở đâu, sau khi Bát-Niết-Bàn của Nguời. Điều 
này cũng giống nhu hỏi ngọn lửa đã đi về đâu sau khi tắt 
vậy. Những nguời nấu bếp hay những đầu bếp sẽ không 
bao giờ lãng phí thời gian để hỏi những câu hỏi vô bồ nhu 
vậy. Họ chỉ đon giản thay bình ga mới và bắt lửa mới lên 
bởi vì bình ga cũ đã hết ga và không còn bắt đuợc thành 
lửa nữa. 

Tuong tự vậy, khi Vô Minh (avijjà) đã đuợc nhổ sạch 
tận gốc, thì sẽ không còn nguồn ‘năng luợng’ hay năng lực 
nào để mà thức dậy tái sinh. Theo quy luật Duyên Khởi 
(Paticca Samuppada), không còn yếu tố vật chất và tinh 
thần, tức không còn Danh và sắc nào còn khởi sinh sau 
Bát-Niết-Bàn của các vị Phật và các vị A-la-hán, bởi vì các 
vị đó đã nhổ tận sạch gốc Vô Minh, nguyên nhân và nguồn 
gốc gây ra tái Sinh và đau Khổ! 

Trong học thuyết này về Duyên Khởi, Đức Phật đã 
định nghĩa một cách rõ ràng ý nghĩa của “giác ngộ”. Đó là 
sự nhổ sạch tận gốc Vô Minh bằng con đuờng đạo tu 
chứng đến A-la-hán Vô Sinh (Arahatta Magga). Điều này 
có nghĩa là chỉ có những vị Phật Duyên Giác (Pacceka) và 
những vị A-la-hán là những bậc giác ngộ thực sự. 



Lý Duyên Khởi ‘135 


Nhiều người viết ngày nay vẫn dùng từ “giác ngộ” một 
cách rất lỏng lẻo và tự do, khác với cách diễn đạt rõ ràng 
và kỹ càng của Kinh điển. Neu cẩn thận, điều này sẽ mang 
nhiều lợi ích cho nhiều độc giả, vì còn rất nhiều người vẫn 
không hiểu được ai là những bậc giác ngộ. 

Trong Trung Bộ Kinh {Majjhima 63), Kinh 
“Cuỉamaỉunkya Suttá’\ Đức Phật đã dùng ví dụ về một 
người trúng mũi tên độc để diễn tả và chỉ dạy cách của 
một người khôn ngoan là cách gì để thoát khỏi vòng luân 
hồi (samsara): 

“Có Sinh, có Già, có Chết, có buồn đau, sầu não, đau 
đớn, phiền não và bất toại nguyện; Có sự chẩm dứt mà 
ta đã giảng dạy nhiều lần 

Theo trong Tưong ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikaya 
XLIV, 2), Đức Phật cũng đã nói lại với ngài Anuradha 
rằng: 

“Cả trước và bây giờ, này Anuruddha, đó chỉ là 
những phiền não và sự dập tẳt phiền não như ta đã 
tuyên thuyết 

Trong khi sự áp dụng hay công dụng thứ nhất của “Lý 
Duyên Khởi” là giải quyết nguyên nhân khởi sinh Khổ 
(dukkha), bắt đầu từ Vô Minh {avijja)..., thì cũng có cách 
áp dụng thứ hai để giải quyết những nguyên nhân khởi 
sinh Khổ để chấm dứt Khổ (dukkha) từ trong chính Khổ 
(dukkha). Nói cách khác: “Sự diệt Khô không nằm ngoài 
Khô, mà nằm chính bên trong Khôp\ 



136 • Giảo trình Phật học 


IX 

Chú Giải 


( Chú Giải 1) ; 

Theo trật tự ừuyền thống, quy luật Duyên Khởi (Paticca 
Samuppada) được ghi và đọc thuộc như sau theo tiếng Hán-Việt: 

(1) Vô Minh duyên (làm khởi sinh) Hành. 

(2) Hành duyên Thức. 

(3) Thức duyên Danh sắc. 

(4) Danh sắc duyên Lục Nhập. 

(5) Lục Nhâp duyên Xúc. 

(6) Xúc duyên Thọ. 

(7) Thọ duyên Ái. 

(8) Ái duyen Thủ. 

(9) Thủ duyên Hữu. 

(10) Hữu duyên Sanh. 

(11) Sanh duyên Lão-Tử. 


( Chú Giải 2) ; 

Sankhara (Hành, tâm hành) có nghĩa là những hành động có tâm 
cố ý, do ý chí tạo tác, là những hành động tạo nghiệp và tái sinh 
(cetana). Hành có nghĩa là tạo nghiệp (kamma-íormations). Có 3 loại 
tâm hành, đó là: 

(a) Punnabhi-sankhara: Hành thiện. Hành tạo nghiệp ở cảnh 
giới Sắc giới và những tầng (cảnh giới) thiền sắc giới (rupa 
jhanas) dẫn đến tái sinh ở những cảnh giới tốt, sung sướng như 
người, thần, ừời (devas) và những cảnh sắc giới Phạm Thiên 
(brahmas). 




Lý Duyên Khởi »137 


(b) Apunnabhi-sankhara: Hành bất thiện. Hà nh tạo nghiệp dẫn 
đến tái sinh ở những cảnh giới xấu và đau khố như thú, địa ngục, 
ngạ qủy. 

(c) Anenjabhi-sankhara: Hành bất động. Hành tạo nghiệp ở 
cảnh giới Vô Sắc giới và những tầng (cảnh giới) thiền Vô sắc 
giới (arupa jhanas) dẫn đến tái sinh ở 4 cảnh giới vô sắc giới. 


Trong “Vi Diệu Pháp” (Abhidhamma), Hành (sankhara) đại diện 
cho 29 loại nghiệp (kamma) gắn liền với: 8 Thức thiện của cõi sắc 
giới, 5 Thức cảnh giới thiền (jhanas) Vô sắc giới, 12 Thức bất thiện 
và 14 Thức và 4 cảnh giới thiền (jhanas) Vô sắc giới. Như vậy, Hành 
(sankhara) và nghiệp hữu (kammabhava) chính là một, là giống nhau, 
chỉ có điều Hành (sankhara) thuộc về kiếp sống quá khứ, Nghiệp 
Hữu (kammabhava) thì thuộc về kiếp sống tương lai. 

■ Lụ-ụ ý : 

Theo “Vi Diệu Pháp”, thì Thức hay tâm Thức chính là Tâm. Nên 
Thức và Tâm là một. 

Sắc (HV) nghĩa là vật chất, có hình sắc, hữu hình, sắc giới có 
nghĩa là cảnh giới có vật chất, có hình sắc (như cõi trời sắc giới, cảnh 
giới Trời, Phạm Thiên...). Cảnh giới Vô sắc giới có nghĩa là cảnh 
giới không có vật chất, phi vật chất, không có hình sắc (như cõi Vô 
biên xứ, Phi tưởng xứ). Đây là 2 ừong 3 cảnh giới. Cảnh giới còn lại 
là Dục giới, tức cảnh giới còn ừong dục vọng chi phối, như cảnh giới 
người, địa ngục, Atula, súc sanh, ngạ quỷ. 



138 • Giáo trình Phật học 


X 


Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


(1) ‘^The Buddha-Dhamma” (Giáo Pháp Của Đức Phật), tác 
giả Bhikkhu dagdish Kasyapa M.A. 

(2) “A Discourse on Paticcasamuppada” (Bài Thuyết Giảng 
về Duyên Khởi), tác giả ngài Mahasi Sayadaw, Miến Điện, 
dịch qua tiếng Anh bởi u Aye Maung, Tháng 3, 1982. 

(3) “The Essence of Buddha Abhidhamma” (Cốt Lõi Của Vi 
Diệu Pháp Tạng của Đức Phật), Chương VIII, Duyên 
Khởi), tác giả Tiến sĩ Mehm Tin Mon. Xb bởi Mehm Tay 
Zar Mon, Yadanar Min Lỉterature, 15/19 u Wỉsara Qr., 
Dagon, Yangon. 



Phần IV 

QUY LUẬT CỦA NGHIỆP 


(Kamma) 



140 • Giáo trình Phật học 


NỘI DUNG 

1. Năm Quy Luật Của Vũ Trụ 

2. Sự Quan Trọng Của Việc Hiếu Biết Quy Luật Nghiệp 

3. Nghiệp (Kamma) Là Gì? 

4. Quy Luật Của Nghiệp Vận Hành Ra Sao? 

5. Cái Gì Là Nguyên Nhân Của Nghiệp? 

6. Ai Là Người Thi Hành Nghiệp? Ai Là Người Nhận 
Lãnh Nghiệp Quả (Vipaka)? 

7. Tẩt Cả Nghiệp Chứa ở Đâu? 

8. Phân Loại Nghiệp 

9. Phải Chăng Một Người Nhận Lãnh Một Phần Nào Đó 

Của Tất Cả Nghiệp Người Đó Đã Tạo Ra? 

10. Những Bài Học Rút Ra Từ Nghiệp 

11. Chú Giải 

12. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 



Quy luật Nghiệp »141 


I 

Năm Quy Luật Của Vũ Trụ 


Trong Phật giáo, có 5 tiến trình hay 5 quy luật 
(Niyama) của vũ trụ vận hành trong những cõi thuộc về vật 
chất và tâm linh. Đó là: 

(a) Utu Niyama: Tiến trình nhiệt hay vật lý vô 
co, ví dụ nhu: sự thay đổi theo mùa của thời tiết, bản 
chất của nhiệt, năng luợng, những phản ứng hóa học... 

(b) Bija Niyama: Tiến trình Gen hay tiến trình 
sinh thực là tiến trình vật lý hữu cơ, ví dụ nh ư: lúa từ 
hạt lúa mầm, vị ngọt của đường mía, những sự phát 
triển khác nhau của thực vật, di truyền học và DNA của 
động vật... 

(c) Kamma Niyama: Tiến trình Nghiệp về đạo 
đức hay nhân quả. Những hành động thiện và bất thiện 
(nhân) tạo ra những kết quả tương ứng tốt và xấu. 

(d) Citta Niyama: Tiến trình Tâm hay quy luật 
về Tâm linh, ví dụ như: tiến ừình tâm (Thức), năng lực 
của tâm, đọc tâm hay sự giao tiếp của tâm 
(Cetopariyaya Nanaỷ, sự nhớ biết những kiếp quá 
khứ, thiên nhãn, năng lực thần thông... 


^Thật ra, có một số giảng luận cho rằng trong đạo Phật có thực 
hiện được vấn đề thần giao cách cảm, tức là sự giao tiếp giữa các 
tâm với nhau hay sự chuyến giao tâm lẫn nhau (‘truyền tâm’). 



142 • Giáo trình Phật học 


(e) Dhamma Niyama: Tiến trình Pháp, ví dụ 
những hiện thượng tự nhiên xảy ra khi một vị Bồ-tát ra 
đời, lực trọng trường và những và những quy luật thiên 
nhiên khác. 

Mọi hiện tượng về vật lý và tâm linh đều có thể được 
giải thích bằng 5 tiến ữình hay 5 quy luật này, vận hành và 
diễn ra trong chính bản thân chúng. Nghiệp {Kamma) 
cũng thuộc một trong 5 tiến trình, trật tự này, nó không 
cần có người cho, người thi hành, người ép, bởi vì đon 
giản chúng thuộc về những quy luật tự nhiên. 


Tiếng Anh là: telepathy. Thật sự chưa có kinh điển nào nói rằng 
Đức Phật và những người khác đã từng thực hiện việc này!. 

Việc Đức Phật và những người khác đã từng làm đó là việc đọc 
tâm (Cetopariyaya Nana, tiếng Anh; Mind Reading), chứ không 
phải là giao tiếp tâm hay thần giao cách cảm, không phải là chuyến 
giao tâm hay tmyền tâm. Có lẽ chữ ‘tmyền tâm ấn’ trong một số 
cách nói của một số thiền sư Đại Thừa cũng không mang ý nghĩa 
‘tmyền’ này - ND. 




Quy luật Nghiệp »143 


II 

Sự Quan Trọng Của Việc Hiểu Biết 
về Quy Luật Nghiệp 


Quy Luật Nghiệp (Kamma) là một học thuyết cơ bản, 
nền tảng của Phật Giáo. Mặc dù niềm tin về Nghiệp này đã 
có mặt ở Ản Độ truớc khi Đức Phật ra đời, nhung chính 
Đức Phật đã giảng dạy và đã hoàn chỉnh học thuyết này ta 
có ngày hôm nay. 

Vì không hiểu nổi sự khác biệt nhau giữa những con 
nguời, một Bà-la-môn trẻ tên là Subha đã đến gặp Đức 
Phật và nhờ Phật giải thích nguyên nhân của sự bất tương 
đồng này: Nguyên nhân và những điều kiện nào mà loài 
người có người ưu, người nhược, người hơn, người kém? 
Có người sống lâu, có người chết trẻ, có người bệnh yểu, 
có người khỏe mạnh, có người đẹp, có người xấu, có 
người có quyền, có người không có quyền, có người 
nghèo, có người giàu, có người sinh ra là hạ tiện, có người 
đẻ ra là cao quý, có người ngu, có người khôn? 

Đức Phật đã trả lòi rằng: 

“Tất cả chúng sinh đều là chủ nhân của những nghiệp 
của mình (kammasaka), là người thừa hưởng của những 
nghiệp của mình (kammadayada), chúng sinh sinh ra từ 
những nghiệp của mình (kammayoni), chúng sinh đều liên 
quan với những nghiệp của mình (kammabandhu), có 
những nghiệp của mình làm nơi nương tựa cho mình 



144 • Giáo trình Phật học 


(kammapatisarana). Đó là nghiệp làm cho chúng sinh hơn 
kém, khác nhau”. 

('“Trung Bộ Kinh” - Majjhima Nikaya, Kinh 135, 
“Kinh Culakammavibhanga”). 

Trong quyển Expositor Ợ^Luận giảng Vi Diệu Pháp 
Tạng"''', trang 87), có ghi rằng: 

“Tùy thuộc vào sự khác nhau về Nghiệp mà xuất hiện 
những sự khác nhau về vận mệnh của những loài chúng 
sinh không có chân, có hai chân, bổn chân, nhiều chân, có 
nhận thức (hữu tình) hay không có nhận thức (không hữu 
tĩnhy\ 

“Tùy thuộc vào sự khác nhau của Nghiệp mà xuất hiện 
những sự khác nhau về sự sinh ra những loài chúng sinh, 
cao và thấp, thấp hèn và cao quỷ, sung sướng và đau khô'\ 

“Tùy thuộc vào sự khác nhau của Nghiệp mà xuất hiện 
những sự khác nhau về tướng nét của những chúng sinh 
đẹp và xẩu, sinh ra cao quỷ và hạ tiện, lành mạnh và tật 
nguyền’’'. 

“Tùy thuộc vào sự khác nhau của Nghiệp mà xuất hiện 
những sự khác nhau về những điều kiện thế gian (duyên 
trần) của chúng sinh, như là được và mất, vinh và nhục, 
khen và chê, sung sướng và đau khô". 

Vì vậy theo quan điểm của Phật giáo, những sự khác 
nhau trước mắt trong chúng ta về tinh thần, đạo đức, tri 
khôn và thể cách, phần lớn là xuất phát từ những hành 
động (nghiệp) và thiên hướng của chúng ta, cả trong quá 



Quy luật Nghiệp »145 


khứ và hiện tại. Mặc dù Phật Giáo đã đóng góp thêm 
phần phân tích những biến hóa của Nghiệp là nguyên 
nhân chính yếu trong những biến hóa khác, tuy nhiên cần 
phải nói thêm rằng Phật Giáo không quả quyết rằng tất cả 
mọi sự đều chỉ do một mình Nghiệp gây ra!. 

— Quy Luật về Nghiệp thì rất quan trọng như đã giải 
bày, nhưng nó chỉ là một trong 24 điều kiện được mô tả 
trong những mối quan hệ Nhân Duyên ghi trong “Bộ Vị 
Trí” (Patthana) của “Vi Diệu Pháp Tạng”. Đây là bộ lớn 
nhất, luận giải chi tiết về Nhân Duyên và tưong quan giữa 
các hiện tượng, gồm 4 “Phẩm” (tập) lớn. 



146 • Giáo trình Phật học 


III 

Nghiệp (Kamma) Là Gì? 


Theo tiếng Pali, từ Nghiệp {kamma), (tiếng Phạn: 
karma), có nghĩa gốc là hành động hay sự làm, việc làm. 

Theo Phật giáo, Nghiệp ở đây là chỉ những hành động 
cố ỷ, hành động có ỷ chí, hành động do tâm ý. Những 
hành động đó thể hiện bằng: Ý nghĩ (tâm), Lời nói (miệng) 
và Việc làm, sự làm (thân). Cho nên, có một số học giả 
cũng gọi “Thân, Ý, Miệng” hay “ý nghĩ, lòi nói và hành 
động” là “5 Nghiệp”. 

Nói chung, tất cả những hành động tốt và xấu đều tạo 
nghiệp. Nói theo nghĩa rốt ráo, thì Nghiệp (kammà) có 
nghĩa là những “Hành” hay “Tâm Hành” thiện và bất 
thiện (kusaỉa- akusala cetana). 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara III, 415), Đức 
Phật đã dạy: 

“Ta tuyên bổ, này các Tỳ Kheo, Ỷ Hành (cetana) là 
Nghiệp (kamma). Theo ỷ chí của mình, một người đã 
hành động thông qua thân, lời nói, và ỷ nghĩ”. 

■ Xem thêm Chú Giải \vềỶHành‘^ (cetana). 


Xin lưu ý, à đây tất cả những chữ "Hành Ý Chí, Hành cố Ý, Ý Hành, Hành Động 
Tạo Tác, Hành Động cố Ý, Tâm Ý, Tâm Hành Ý Chí... đều có nghĩa tương đương 
nhau, đều diễn tả về một "hành động, hành vi cố ý của tâm, về "tâm Hành ý 
chí", tức là một trong 50 tâm Hành thuộc tập hợp Hành uẩn tạo nghiệp. 



Quy luật Nghiệp »147 


Những hành động không tự nguyện, không cố ý hay 
không cố ý thức, mặc dù rõ ràng cũng là những hành động, 
thì không tạo Nghiệp, bởi vì ở đây không có sự cố ý, 
không có ý chí tạo tác, tức là không có yếu tố “Hành” hay 
“Ý Hành” — một yếu tố để định ra Nghiệp. Khi không có ý 
chí, không có cố ý, thì một hành động là “Trơ”, không 
phải là một nghiệp, tức là không tạo nghiệp quả. Nói cách 
khác, nếu không có yếu tố Hành hay Ý Hành thì không tạo 
nghiệp. 

Nghiệp không phải là ‘Số phận’ hay ‘Định mệnh’ đã 
định truớc và đuợc áp đặt lên chúng ta bởi một thế lực hay 
đấng siêu nhiên bí mật nào. Nghiệp là những hành động 
của mọi nguời tuơng tác tạo ra những nghiệp quả tuơng 
ứng, và vì vậy, một nguời có thể thay đổi Nghiệp hay tiến 
trình Nghiệp của mình bằng những cách khác nhau. Việc 
chuyển nghiệp đuợc bao nhiêu, nhiều hay ít, đều do nỗ lực 
bản thân của mỗi nguời. Vì vậy, chúng ta đều có một số “ý 
chí” tự do để mà đồi nghiệp, chuyển nghiệp theo mong 
uớc. Quá khứ sẽ tác động đến tuông lai, nhung quá khứ 
không hoàn toàn quyết định hết tuơng lai, bởi vì Nghiệp 
đã bao gồm cả những hành động trong quá khứ và cả 
tương lai. 

{Chang hạn trong quá khứ bạn đã làm nhiều hành 
động ác xẩu, bất thiện, thì chắc chắn theo luật nhân quả 
hay nghiệp quả, bạn phải nhận lãnh hệ quả xấu trong hiện 
tại và tương lai. Hiện tại cũng là tương lai của quá khứ. 



148 • Giáo trình Phật học 


Nhưng nếu trong hiện tại hay tương lai gần bạn đã hổi 
cải, tu tập và thực hiện những hành động tốt thiện, thì 
chắc chắn, cũng theo quy luật nhân quả, bạn sẽ nhận lãnh 
những hệ quả tốt đẹp trong tương lai gần hoặc tương lai. 
Tuy nhiên, những hành động tốt, thiện hiện tại hay tương 
lai gần này chưa chắc đã có thế chuyến đối được hết 
những nghiệp bạn đã gây ra trong quá khứ. Vì Nghiệp quả 
của bạn bị chi phổi bởi cả những hành động hiện tại, 
tương lai và cả quá khứ. (ND) 



Quy luật Nghiệp »149 


IV 


Quy Luật Nghiệp Vận Hành Như Thế Nào? 


Kamma là hành động, là Nghiệp, Vỉpaka là quả, là 
Nghiệp Quả. Kamma là nguyên nhân và vipaka là tác 
động, là hệ Quả. Theo quy luật về Nghiệp, thì mọi hành 
động cố ý, có ý thức đều được đi kèm những tác động hệ 
quả của chúng. 

Tương ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikaya I, 227) có ghi 
chép rằng: 

“Gieo hạt gì, thì gặt quả đó. 

Người làm điều lành, thì gặt quả lành. 

Người làm điều ác, thì gặt quả ác. 

Gieo trồng hạt gì, thì sẽ nếm vị quả đó”. 

Nghiệp bản thân nó là một quy luật, nên nó vận hành, 
hoạt động trong ‘sân chơi’, ‘trong lĩnh vực hoạt động’ của 
nó và không phụ thuộc vào sự can thiệp hay định đoạt hay 
điều khiển của một thế lực bên ngoài nào cả. Quy luật về 
Nghiệp vận hành theo những cách thức như sau: 

(a) Tất cả những hành động (nghiệp) bất thiện, thì tạo 

ra kết quả bất thiện. Có 10 nghiệp bất thiện, đó là: 

(Thân) sát sinh, trộm cắp, tà dâm; (Miệng) nói dổi, nói 

lời vu khổng, nói lời chửi mắng, nói chuyện tầm phào; 

(Ỷ) tham lam, sân hận, si mê. 



150 • Giáo trình Phật học 


(b) Tất cả những hành động (nghiệp) thiện, thì tạo ra 
kết quả thiện. Việc kiêng cử, không làm 10 hành động 
(nghiệp) bất thiện trên đây, có nghĩa đã làm hay tạo 
nghiệp thiện. 

(c) Bên cạnh đó, có 10 công hạnh để tạo ra những 
công đức, đó là: Bố thí, giới hạnh, thiền tập, kính trọng 
(bất khinh), phục vụ, chuyển nhuợng hay hồi huớng 
công đức, hoan hỉ công đức của nguời khác, chỉ dạy 
Giáo Pháp, lắng nghe Giáo Pháp và tạo lập chánh tri 
kiến. (Xem thêm chi tiết trong Chương XI). 

(d) Ai làm thì nguời ấy nhận lãnh. Một nguời có ý 
thức hành động hay tạo nghiệp thiện hay bất thiện, thì 
nguời đó nhận lãnh nghiệp quả lành hay ác báo. Không 
thể một nguời này hành động hay tạo nghiệp thiện/bất 
thiện và một nguời khác nhận lãnh nghiệp quả thiện/bất 
thiện đó. 

(e) Đe suy đoán từng nghiệp thiện hay bất thiện, 
chúng ta có thể xem xét 4 lĩnh vực tác động của nghiệp 
(kamma), đó là: 

(1) Do chính mình làm, 

(2) Xúi giục người khác làm, 

(3) Làm theo, nghe theo sự xúi giục của người khác, và 

(4) Đồng tình, tán thưởng một hành động. 



Quy luật Nghiệp • 151 


V 

Cái Gì Là Nguyên Nhân Của Nghiệp? 


Vô Minh (avijja) hay “sự không hiểu biết được bản 
chất những sự vật như-chúng-là'’ là nguyên nhân chính 
yếu gây ra Nghiệp. 

Nói cách khác: “Tùy thuộc vào/do có Vô Minh mà 
khởi sinh ra những hành động cố ỷ hay Ỷ Hành 
(sankharay\ hay ngắn gọn hơn là: “Vô Minh duyên 
Hành” nhu đã ghi rõ trong vòng Duyên Khởi (Paticca 
Samuppada) mà chúng ta đã xem qua trong Chuonwg 
truics đây. 

Cùng với Vô Minh, đồng minh của nó là Tham Muốn 
(Dục Vọng) lại là một nguyên nhân gốc rễ khác gây ra 
Nghiệp. Vì sao? Vì tất cả những hành động bất thiện đều 
do 2 nguyên nhân này mà ra. 

Tất cả những hành động tốt thiện của một nguời phàm 
tục, mặc dù đuợc đi kèm với những 3 Căn rễ là Lòng Rộng 
luợng {bố thỉ), Từ bi và Trí tuệ, thì cũng vẫn đuợc xem là 
nghiệp (tạo nghiệp), vì 2 yếu tố Vô Minh và Dục Vọng 
vẫn còn ở trong những hành động đó. Nghiệp chỉ không 
còn đuợc tích lũy trong những nguời đã dập tắt, đã quét 
sạch Vô Minh và Dục Vọng và đã hiểu biết rõ bản chất 
của mọi sự vật “như-chúng-là”. 



152 • Giáo trình Phật học 


Những vị Phật và những bậc A-la-hán không còn tích 
nghiệp vì họ đã nhổ sạch tận gốc Vô Minh và Dục Vọng, 2 
nguyên nhân gốc tạo ra nghiệp: 

“//ọ đã tiêu diệt mầm móng, tham dục không còn lớn 
lên được’’’. {Te khina bija, aviruỉhicchanda). 

{Trích Đoạn 14, Kinh Châu Báu — “Ratana Sutta 

Mặc dù Hành (tạo tác) luôn luôn hiện diện trong mọi 
hành động, lời nói và ý nghĩ, nhưng trong trường họp của 
A-la-hán, Hành không có đi kèm bởi Dục Vọng vào cuối 
những sát-na thúc đẩy, nên nó (Hành) hoàn toàn biến mất 
không để lại một dấu vết nào và cũng không chuyển thành 
Nghiệp. Vì không còn nghiệp nên không còn dẫn đến tái 
sinh đối với bậc A-la-hán. Tuy nhiên, họ vẫn còn phải 
nhận lãnh những kết quả của những nghiệp trong quá khứ, 
vì trong quá khứ, các nghiệp đó đã được tạo rồi. 



Quy luật Nghiệp ‘153 


VI 


Ai Là Ngưòi Thi Hành Nghiệp? 

Ai Là Ngưòi Nhận Lãnh Nghiệp Quả? 


Câu trả lời được ghi trong bộ sách nổi tiếng “Visuddhi 
Maggá’^ (Thanh Tịnh Đạo): 

“Không có người tạo nghiệp ” 

“Cũng không có kẻ nếm nhận nghiệp quả 

Trước khi nói thêm về vấn đề này, chúng ta tạm bước 
qua một khái niệm khác. Theo Phật giáo, luôn luôn có 2 
loại sự thật hay 2 Chân Lý: 

(1) Sự thật theo truyền thong quy ước của thế tục {Tục 
Đểy, 

(2) Sự thật tuyệt đổi {Chân Đế). 

Theo truyền thống thế gian, những danh từ ước lệ như 
đàn ông, đàn bà, thú vật, ‘con người’, cái ‘Tôi’ và nhiều 
nữa những danh từ do quy ước mà có... Nhưng đúng trong 
thực tại tuyệt đối của Chân Đe, thì không có những cái 
‘Tôi’ hay bản ngã bất biến hay bất kỳ một thực thể sống 
nào ở dạng một ‘con người’, không có đàn ông, đàn bà hay 
bất kỳ một bản ngã trường tồn nào cả. Một dạng hay một 
thực thể ‘thoáng qua’ bao gồm những quá trình vật chất và 
tinh thần (danh sắc) luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến đổi 
trong từng lập tức, trong từng sát-na, và không bao giờ có 
một ‘thực thể’ hay một cái gì tồn tại giống nhau trong 2 
chập khoảng khắc {sát-na) liên tục. Cái được gọi là một 
‘thực thể sống’ hay một ‘con người’ chỉ là một sự kết họp 



154 • Giáo trình Phật học 


của Năm tập họp uẩn (khanda), bao gồm sắc uẩn, Thọ 
uẩn, Tuởng uẩn, Hành uẩn và Thức uẩn. 

Không có ‘một nguời nào’ làm ra hành động bên cạnh 
chính hành động (nghiệp) đó, không có ‘một nguời’ nghĩ 
đằng sau ý nghĩ !. Vậy thì ai là nguời làm ra nghiệp hay 
thực hiện Nghiệp? Ai nhận lãnh tác động hay hậu quả của 
Nghiệp?. 

Ý hành hay Hành (cetana) tự thân là tác nhân. 

Còn chính Cảm Thọ (vedana) thì cảm giác (nếm, 
nhận, lãnh) hậu quả hay tác động. 

Bên cạnh quá trình hay tiến trình Tâm này, không ai có 
gieo hạt nghiệp và cũng không có ai gặt hái quả nghiệp 
hết. Vì vậy, Nghiệp không phải là do một bản ngã hay linh 
hồn tác động vào, bởi vì không có cái gọi là một ‘bản ngã’ 
hay một ‘linh hồn’ thuòng hằng, bất biến. 



Quy luật Nghiệp ‘155 


VII 

Tất Cả Nghiệp Chửa ở Đâu? 


Một hành động hay Nghiệp một khi hay ngay khi đã 
làm, thì đã hình thành Nghiệp. Nghiệp không thể hủy 
ngang, không thể hủy ngược hay đảo ngược được. 

Sự hành động là một tiềm năng của nó, đó là hậu quả 
không thể tránh được: Đó là Nghiệp Quả (vipaka). Ngay 
trong một kiếp thôi, một người có thể làm nhiều việc thiện 
và bất thiện. Vì thế, chắc chắn người ấy đã tích lũy rất 
nhiều Nghiệp. 

Một câu hỏi thông minh và lý thú là: Vậy tất cả những 
Nghiệp đó được chứa hay tích tụ ở đâu?. Đe trả lời câu hỏi 
này cho Vua Milinda, Ngài Nagasena đã giảng giải như 
sau: 


“Nghiệp (kamma) không phải được chứa trong cải 
Thức thoảng hiện thoảng mất hay trong chỗ nào của thân 
này. Nhưng tùy thuộc vào Tâm và Thân, nó chọn chỗ, (và) 
biếu hiện nó vào khoảng khắc hợp thời nhất, cũng như 
không phải nói rằng những trái xoài được tích chứa ở chỗ 
nào trong cây xoài, nhưng tùy thuộc vào (điều kiện) cây 
xoài chúng nằm, (và) mà đơm trái theo đúng mùa. ” 

Tưong tự như vậy, lửa không phải được chứa trong 
diêm quẹt, nhưng dưới tác động ma sát thích hợp, diêm 
quẹt sẽ tạo ra lửa. Nghiệp (kamma) là một “tiềm năng” có 
thể được chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. 



156 • Giáo trình Phật học 


{Cũng giống như tiềm năng hay năng lượng của ngọn lửa 
có thế chuyến từ cây nến này sang cây nến khác, chứ 
không phải nói là ngọn lửa đã nằm ở đâu bên trong hay 
bên ngoài, phí trên hay phí dướ cây nến). (ND) 



Quy luật Nghiệp • 157 


VIII 

Phân Loại Nghiệp 


Nghiệp (kamma) được phân thành 4 loại tùy theo chức 
năng của Nghiệp, tùy theo thứ tự ưu tiên của quả, thùy 
theo thời gian tạo quả và tùy theo cảnh giới nào xảy ra 
nghiệp quả. 

(a) Chức Năng: 

Có 4 loại Nghiệp tùy theo chức năng của nó. Mỗi lần 
sinh hay tái sinh là tùy thuộc vào điều kiện của nghiệp tốt 
xấu trong quá khứ đã biểu hiện hay quyết định vào khoảng 
khắc hay ngay lúc chết. Nghiệp làm điều kiện (duyên) cho 
tái sinh kiếp sau gọi là Nghiệp Tái Sinh. 

Có thể có những nghiệp khác can thiệp hay duy trì hay 
làm suy yếu và cản trở sự tạo quả của Nghiệp Tái Sinh. 
Những Nghiệp nhu vậy được gọi là Nghiệp Hỗ Trợ hay 

Nghiệp Cản Trở. 

Theo quy luật về Nghiệp, nguồn năng lực tiềm năng 
của Nghiệp Tái Sinh, có thể bị hoàn toàn bãi bỏ hay thủ 
tiêu bởi một nghiệp nghịch chiều mạnh hon trong quá khứ, 
nó tìm co hội hoạt động bất ngờ, nhu là một nguồn lực đối 
kháng có thể làm cản trở đường bay của một mũi tên. 
Hành động và tác động như vậy được gọi là Nghiệp Tiêu 
Diệt, nó mạnh hon 2 loại nghiệp hỗ trợ và nghiệp cản trở 
kia, vì nó không chỉ cản trở, mà còn tiêu diệt toàn bộ 
nghiệp lực ngược chiều. 



158 • Giáo trình Phật học 


(b) Thứ Tự ưu Tiên Tạo Quả: 

Đầu tiên là Nghiệp Nặng (Garuka kammà), chắc 
chắn nó sẽ gây ra quả ngay trong kiếp này hoặc kiếp kế 
tiếp. Nghiệp Nặng theo nghĩa ở đây là nghiệp lớn nhất, 
nghiệp quan trọng nhất, ảnh huởng lớn nhất theo cả hai 
nghĩa tốt và xấu. 

Trong số những nghiệp nặng hay nghiệp quan trọng 
nhất thì bao gồm cả 2 loại nghiệp, đó là: 

(1) Những nghiệp thiện lớn là những cảnh giới 
Thiền Định (jhana), 

(2) Những nghiệp ác lớn như là là năm (5) tội ác lớn, 
đó là: Tội giết mẹ, Tội giết cha, Tội giết bậc A-la- 
hán, Tội hãm hại Phật, Tội gây chia rẽ Tăng Đoàn. 


Neu không có mặt Nghiệp Nặng để tạo điều kiện tái 
sinh, thì một Cận Tử Nghiệp có thể hoạt động. Nghiệp 
này làm cho một nguời nhớ đến lập tức truớc ngay ‘cổng 
chết’. Bởi vì ý nghĩa của nghiệp này là tạo quả tái sinh 
kiếp sống tuong lai, ở những nuớc Phật giáo có những thói 
quen nhắc nhở nguời sắp chết hồi tuởng lại những điều tốt 
đẹp, những nghiệp thiện nguời ấy đã làm trong đời truớc 
đó và giúp nguời ấy nghĩ hoặc làm những nghiệp thiện 
truớc khi chết. 

Nghiệp Thói Quen hay Nghiệp Quán Tính là nghiệp 
có thứ tự uu tiên thứ hai khi không có Nghiệp Nặng. Đó là 
những hành động thuờng xuyên đuợc thực hiện trong quá 
khứ, là những hành động mà nguời ấy luôn luôn thích làm 
và luôn nhớ đến. {Ví dụ như thói quen làm phước, làm 



Quy luật Nghiệp ‘159 


thiện, thói quen cứu giúp, phóng sinh; hay thói quen 
‘chiến đẩu, tranh đua, giành dựt, sát sanh, hay tính ham 
giàu cho đến tận lúc chết). (ND)^ 

Cuối cùng, nghiệp ưu tiên thứ ba khi không có Nghiệp 
Nặng là Nghiệp Tích Lũy. Nghiệp Tích Lũy là bao gồm 
tất cả những nghiệp còn lại, trừ ba (3) nghiệp đi đầu đã nói 
ở trên. Nghiệp này giống như một kho lưu trữ hay số tiền 
dự trữ của một người vậy. 

► Bởi vậy, theo ỷ nghĩa này, trong nhà Phật người ta 
thường hay khuyên bảo nhau nên làm nhiều việc phúc đức, 
công đức, làm những việc thiện lành, làm cho tâm trong 
sạch...đế dần dần tích lũy thêm nhiều nghiệp thiện. Vì nếu 
ai tích lũy được một kho nhiều nghiệp tốt thiện, kho nghiệp 
này sẽ giúp chiếm nhanh chỗ Nghiệp Tái sinh, tạo ra Thức 
tái sinh thiện lành cho kiếp sổng phúc lành sau khi từ bỏ 
kiếp này. 

Đức Phật cũng từng khuyên dạy nhiều lần trong Kinh 
Pháp Cú, việc tích lũy nghiệp thiện cũng như tích lũy từng 
giọt nước cho đến khi nước đày bình: 


^ Chuyến kế rằng có một thưcmg nhân đang nằm nhà thưcmg sắp chết và bác sĩ 
bèn nói với gia đình ông là ai vào thăm thì thăm lần cuối, vi bảng điện tâm đồ 
đang báo động hơi thở của ông đang sắp hết. Khi các con cháu vào thăm ông 
đầy đủ, có nguôi xót xa, có đứa khóc thuơng cho ông. ông chẳng lấy làm cảm 
động hay tiếc hận vi phải chia tay các con thân yêu và cõi trần tuyệt đẹp này. 
Thay vì vậy, ông cố gắng dồn hết sức và nói một câu nhu lời trăn froi: “Tại sao 
mấy đứa vào đây hết vậy, còn ai teông coi cái cửa hiệu ở nhà?”!. Giọng nói có 
vẻ sợ cửa hiệu bị mất mát hay có vấn đề gì. Và ông đã ra đi, mang theo cái 
nghiệp quán tính, cái thói quen nghề nghiệp và cái sợ mất-mát hàng ngày của 
ông. Thật là đáng thuơng cho ông!. (ND) 



160 • Giáo trình Phật học 


^‘Hãy như người có tri 
Tích cóp từng giọt thiện 
Đen khi thiện đầy mình ” 


Lẽ đạo đom giản là vậy. Con đường “đạo ” của chúng 
ta chỉ đơn giản là vậy. Việc thực hành con đường đạo 
Phật của chúng ta cũng đơn giản là là vậy. Mọi hành động 
giữ giới hạnh đạo đức, làm những việc bổ thí, giúp đỡ, từ 
bi...và tu giữ tâm trong sạch, lương thiện trong đời sổng 
hằng ngày thì đều là những việc làm “công đức” tạo ra 
thiện nghiệp, giúp tái sinh về những cõi phúc lành. (ND) 


(c) Thòi Gian Tạo Nghiệp Quả: 

Có rất nhiều loại Nghiệp tạo ra những nghiệp Quả 
trong kiếp này, hay kiếp sau, hay bất kỳ trong kiếp sống 
nào trong suốt quá trình lang thang trôi giạt trong vòng 
luân hồi sinh tử của một nguời hay một chúng sinh. 

Có những nghiệp có hậu quả tức thì, thì đuợc gọi là 
“Nghiệp Quả hay Quả Báo Nhãn Tiền”; Có nghiệp quả 
xảy ra sau những nghiệp quả khác, thì gọi là “Nghiệp Quả 
Tiếp Nối” (xảy ra sau đó); và có những nghiệp quả có thể 
xảy ra vài bất kỳ lúc nào, không thể nào biết đuộc là từ 
nghiệp nào, nhân nào, duyên nào, thì đuợc gọi là những 
“Nghiệp Bất Định” (không biết xảy ra lúc nào). 

Cũng có khi có những nghiệp lẽ ra tạo nghiệp quả 
trong kiếp này hay kiếp sau nhung lại không xảy ra, thì 
chúng đuợc gọi là những “Nghiệp Vô Hiệu”, tức nghiệp 
đó có không tác động tạo quả. 


(d) Cảnh Giới Xảy Ra Nghiệp Quả: 



Quy luật Nghiệp »161 


Phân loại cuối cùng là dựa vào cảnh giới hay cõi nào 
mà nghiệp quả xảy ra, đó là: 

(1) Những Nghiệp bất thiện khi chín muồi thì sẽ 
tạo quả ở những cõi Dục Giói {Kama-loka) toàn đau 
khổ (kama-ỉoka), nhu là: cảnh giới địa ngục, súc sinh, 
ngạ quỷ và yêu quái. 

(2) Những Nghiệp thiện khi chín muồi, tạo quả 
ở những cõi Dục Giói (Kama-loka) nhiều hạnh phúc, 
nhu là cảnh giới con nguời và sáu (6) cảnh giới chu 
thiên thần & trời. Trong Vi Diệu Pháp tạng 
(Abhidhamma), những Nghiệp thiện này là tám (8) loại 
(tâm) Thức thiện {sobhana cỉtta) thuộc về cảnh Dục 
Giới. ■ {Xem thêm chi tiết Chương XI, 2). 

(3) Những Nghiệp thiện khi chín muồi, tạo quả 
ở những cảnh (cõi) trời sắc Giới {Rupa-loka) của các 
tròi Phạm Thiên {Brahma), có hình sắc. Đó là những 
cảnh giới của thiền định hay còn gọi là những Tầng 
Thiền Sắc Giới (rupa-jhana), đó là: Cảnh Giới Sơ 
Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền và Tứ Thiền, như đã mô 
tả trước đây. 

(4) Những Nghiệp thiện khi chín muồi, tạo quả 
ở cảnh (cõi) trời Vô sắc Giới {Arupa-loka) của các 
tròi Phạm Thiên {Brahma), nhưng không có hình 
sắc. Đó là những cảnh giới thiền định cao hơn, đó 
những tầng thiền Vô sắc Giới {ampa-jhana), đó là: 
Xứ Hữu Không Vô Biên, Xứ Thức Vô Biên, Xứ Vô 
Biên và Xứ Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. 



162 • Giáo trình Phật học 


■ Phần nói về những tầng thiền định và những 
cảnh giới tưcmg ứng sẽ được nói rõ hon trong Chương 
VII “Năm Cảnh Giới Tái Sinh” 



Quy luật Nghiệp • 163 


IX 

Phải Chăng Một Ngưòi Nhận Lãnh Chỉ 
Một Phần Của Tất Cả Các Nghiệp 
Mà Người Đó Đã Tạo Ra? 


Trong quy luật Nghiệp đã chỉ rõ rằng: chúng ta gặt thứ 
chúng ta gieo trồng, hay là chúng ta gieo nhân nào thì gặt 
quả nấy, thì vẫn có một mảng vấn đề khác về Nghiệp, 
cũng rất là quan trọng, đó là: Nghiệp Quả có thể được sửa 
đỗi hay cải tạo. Điều này có nghĩa là quy luật về Nghiệp 
và Quả không phải hoạt động cứng nhắc như một cỗ máy, 
mà cho phép sửa đổi, chỉnh sửa hay cải tạo trong khi tạo 
quả. Đây là một khía cạnh “năng động” của Nghiệp mà 
Đức Phật đã giảng dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh 
(Anguttarra I, 249) như sau: 

“Nếu có ai nói rằng một người phải nhận lãnh tất cả 
những gì do những nghiệp của người đó tạo ra, thì như 
vậy sẽ không có đời sống tâm linh và cũng không có cơ 
hội nào để dập tẳt hay trừ diệt hết đau buồn (phiền 
não) 


“Nhưng nếu có ai nói rằng những gì một người 
nhận lãnh là tương xứng với những nghiệp người đó tạo 
ra, thì như vậy là có đời sống tâm linh và có được cơ hội 
đế trừ diệt hết đau buồn (phiền não) 

Với những lời dạy này, ý Đức Phật muốn nói với 
chúng ta rằng: “Nghiệp không phải là ‘Số Phận’ hay 
‘Định Mệnh’ đã an bài ”. Nhưng cũng không phải nghĩa 



164 • Giáo trình Phật học 


là một người chỉ phải nhận lãnh một phần nào đó của tất 
cả nghiệp mà người đó đã tạo ra. Chúng ta có thể giải thích 
điều này bằng hình ảnh trái bi-da, hướng của trái bi có thể 
được thay đồi hoặc thậm chí bị dừng lại, nếu một trái bi 
khác được đánh đến để tác động vào nó theo một gốc hay 
lực thích họp nào đó. 

Cũng như bất kỳ sự kiện vật lý nào, tiến trình tâm kết 
thành những hành động tạo nghiệp không phải tồn tại một 
cách đon độc. Vì thế công năng tạo nghiệp quả của một 
nghiệp không phải chỉ phụ thuộc vào tiềm năng của nó, mà 
còn có khi phục thuộc vào những nghiệp khác. 

Chúng ta có thể tưởng tượng để thấy rằng, một Nghiệp 
riêng biệt nào đó, dù là thiện hay bất thiện, đôi lúc có thể 
được gia trọng hay được tăng mạnh hơn bởi Nghiệp Hỗ 
Trợ; hoặc là có thể bị giảm thuyên hay bị làm yếu đi bởi 
Nghiệp Cản Trở; hay là thậm chí bị tiêu diệt hay bị xóa sổ 
bởi Nghiệp Tiêu Diệt. 

Tiến trình tạo ra nghiệp quả cũng có thể bị chậm lại 
nếu không đủ duyên hay những điều kiện xúc tác để quả 
chín muồi, và sự chậm trễ này có thể lại tạo cơ hội cho các 
Nghiệp Cản Trở hay Nghiệp Tiêu Diệt hoạt động can thiệp 

vào nữa....v.v... 

Bên cạnh những điều kiện bên ngoài hay ngoại 
duyên, thì bản chất tâm linh của tâm, là nơi khởi sinh các 
Hành hay hành động tạo nghiệp, có thể cũng tác động vào 
quá trình xảy ra nghiệp quả. Người có nhiều đạo đức hoặc 
những phẩm chất tâm linh tốt thì một ‘tội lỗi’ gây ra có thể 
sẽ không dẫn đến nghiệp quả nặng, nhưng đối với những 



Quy luật Nghiệp • 165 


người thiếu phẩm chất đạo đức và phẩm chất tâm linh, thì 
thường một ‘tội lỗi’ có thể tạo nhanh thành nghiệp quả 
nặng cho người ấy, vì người này không có được những 
đức hạnh và tâm thiện để bảo vệ mình khỏi nghiệp dữ. 

về vấn đề này, Đức Phật đã dùng ví dụ so sánh vị của 
nước trong một ly nước khi pha vào một nắm muối so với 
vị của nước sông Hằng khi pha vào một nắm muối như 
vậy. Vì vậy, mặc dù tướng cưóp sát nhân Angulimala 
trước kia đã giết quá nhiều người trước khi ông gặp Phật, 
và những nghiệp ác của ông đã gây ra chắc chắn sẽ dẫn 
ông vào những cõi xấu, địa ngục...trong nhiều kiếp sau 
này. Nhưng ông đã quay đầu lại và tu sửa và cuối cùng đã 
chứng ngộ A-la-hán và ông đã không còn tái sinh, đóng 
bặt hết các cửa nghiệp báo và đau khổ sau này (mặc dù 
rằng trong thời gian khi quay đầu lại tu hành, ông đã phải 
trả giá một cách thảm khốc cho nghiệp nặng trong quá khứ 
của mình ngay khi còn sống). Điều này có nghĩa là, sự 
quay đầu lại tu hành theo đời sống đạo hạnh của ông và 
chấp nhận chịu đựng mọi quả báo tàn khốc đã tái tạo nhiều 
giá trị đạo đức và phẩm chất tâm linh lớn {như nước sông 
Hằng} thì có thể làm nghiệp nặngcủa mình {như một nắm 
muối mặn) được thuyên giảm, được ‘áp đảo’ và tiêu trừ, 
{như hiếu đức thẳng nghiệp vậy). 

Vấn đề duyên nghiệp chằng chịt và phức họp để dẫn 
đến nghiệp quả, cho nên Phật đã từng nói rằng Nghiệp 
nhân và nghiệp quả là một trong bốn (4) lĩnh vực hay bốn 
(4) đề tài “không thể nghĩ bàn”, nó vượt qua những tư 
duy của con người; và không nên phỏng đoán về một tiến 
trình nghiệp quả, vì ngay cả nghiệp quả đời này lại do 
nhân của một nghiệp rất xa trong hàng trăm, hàng ngàn 



166 • Giáo trình Phật học 


kiếp trước mà để nhìn thấy được nó là điều “không thể 
nghĩ bàn” đối với những kẻ phàm phu như chúng ta. 

Nhưng mặc dù nghiệp vượt qua tầm hiểu biết thông 
thường của thế gian, nhưng một thông điệp quan trọng 
nhất mà Đức Phật đã muốn nhắn gửi cho chúng ta là: 

Sự thật là Nghiệp Quả có thể sửa đỗi, uốn nắn được, 
điều đó giải phóng con người khỏi suy nghĩ hay ám ảnh 
về một số phận đã an bài hay chủ nghĩa định mệnh; và 
vì thế mở ra một con đường rộng mở để một người có thể 
nỗ lực tu tập đế chuyến hướng nghiệp hay sửa nghiệp 
theo hướng tốt lành hơn. Mọi người đều có một số ‘ý chí 
tự do, chủ quan’ để tạo khuôn mẫu hay lối sống cho 
cuộc đời của mình đế trở thành một người đạo hạnh, 
nếu thật sự người đó quay đầu và nỗ lực. 

► Tuy nhiên, trong thế gian này, bao gồm cả chính 
bản thân một người, thì tùy thuộc vào rất nhiều điều kiện 
mà ta gọi là “Duyên”, và nếu không đủ những điều kiện 
cần thiết hay thiếu “duyên”, thì cũng không làm được gì. 

Vậy thì sao? — Nhiều tu sĩ đã nỗ lực hết mình cả cuộc 
đời mình để mong chuyển nghiệp, giác ngộ, nhưng dường 
như điều đó đã xảy ra rất ít. Nhưng một người Phật tử 
chân chính khi đã nắm rõ quy luật Nghiệp, thì vẫn tiếp tục 
kiên trì. Một lúc nào đó trong kiếp này, hay kiếp này chỉ là 
duyên nhỏ để tạo duyên lớn ở kiếp sau, và một ngày nào 
đó, hay trong một kiếp nào đó, khi đã đủ các “Duyên” 
lành, nghiệp sẽ được chuyển hóa. Nên là Phật tử chân 
chính, thì vẫn tinh tấn và kiên trì tu tập. (ND) 



Quy luật Nghiệp »167 


X 


Những Bài Học Rút Ra Từ Nghiệp 


Học thuyết về Nghiệp của Đức Phật là một giáo lý về 
một trách nhiệm đạo đức và tâm linh của chính một người 
đối với chính mình và đối với những người khác. Càng 
hiểu về quy luật của Nghiệp, chúng ta càng phải nên cẩn 
thận và chú tâm đối với những hành động, ý nghĩ và lời 
nói của mình nếu chúng ta mong muốn tích lũy nghiệp 
lành. Vì một khi những hành động, ý nghĩ, lời nói được 
thực hiện thường xuyên, chắc chắn chúng sẽ tiếp tục lập 
đi, lập lại và càng tích lũy thêm cho kho Nghiệp. Vì vậy, 
những hành động thân tâm có khuynh hướng tạo ra những 
hành động giống nhau, rồi cứ như vậy những hành động kế 
tục cũng có khuynh hướng tưong tự, tình trạng này được 
gọi là tiến trình thói quen (asevanà). 

Như vậy, những hành động thiện, tốt, lành đi theo 
hướng tăng thêm nghiệp lành, trong khi đó những hành 
động bất thiện, xấu, ác sẽ thường xuyên tăng theo hướng 
tăng thêm nghiệp ác. 

Lời khuyên dạy của Phật trong “Kinh Pháp Cú” đã 
tóm tắt những bài học cần được rút ra bằng hành động sau 
khi đã học được Quy luật về Nghiệp, đó là: 

Chớ khinh suất điều ác, 

nói: “Nó không đến mình 

Ngay cả từng giọt nhỏ, 

nhỏ lâu cũng đầy bình. 



168 • Giáo trình Phật học 


Đừng như kẻ ngu dại, 
tích dần từng ‘giọt ’ ác, 
đến khi ác đầy mình. 

Chớ khinh suất điều thiện, 

nói: “Nó không đến mình 
Ngay cả từng giọt nhỏ, 
nhỏ lâu cũng đầy bình. 

Hãy như người có trí, 
tích cóp từng ‘giọt ’ thiện, 
đến khi thiện đầy mình. 

{Bài Kệ 121 & 122) 


Ngài Đại trưởng lão Thiền Sư Ledi Sayadaw đã viết 
giảng rằng: 

“Khi Đức Phật tuyên thuyết rằng: 

“Tất cả chủng sinh đều là chủ nhân của những hành 
động của mình (kammasaka), là người thừa hưởng của 
những hành động của mình (kammadayada); chúng 
sinh khởi sinh (‘đầu thai’) từ những hành động của 
mình (kammayoni), chúng sinh đều liên quan với những 
hành động của mình, làm nơi nương tựa cho mình 
(kammapatisarana) ”, 

thì Đức Phật đã muốn dạy rằng, một khi những 
hành động (nghiệp), dù thiện hay bất thiện, đã được 
thực hiện, thì chúng sẽ chín muồi và tạo quả trong 
kiếp sống này hoặc cho đến trong một ngàn kiếp sau 
của vòng luân hồi sanh tử. Những nghiệp xấu, tạo ra 
quả xấu và nghiệp tốt tạo quả tốt luôn luôn đi kèm 



Quy luật Nghiệp • 169 


vói sự liên tục của sự sống. Vì thế, chúng sinh nên 
luôn luôn yêu quý và đề cao, tôn trọng đức hạnh hơn 
là sự sổng của bản thân mình bằng cách thực hiện 
những việc làm công đức. Mặt khác, chúng ta nên 
tránh, bỏ những ác hành, tà hành, vốn còn nguy 
hiểm hơn cả sự chết; và chọn làm những điều tốt 
lành. ’’ 



170 • Giáo trình Phật học 


XI 

Chú Giải 


( Chú Giải D : 

Có 50 loại Hành trong tập họp Hành uấn (Sankhara-khandha), 
ừong đó Hành Ý Chí hay Ý Hành lại là một ừong 50 Hành đó, và 
mối liên hệ giữa Ý Hành (cetana) và 49 Hành còn lại có thế được giải 
thích bằng ví dụ sau đây: 

“Giả sử một bên sông có 49 cái thuyền hay xà-lan được 
chất đầy hàng hóa, và chỉ có một con tàu chạy bằng hơi nước có 
nhiệm vụ ‘kéo’ 49 xà-lan đó qua những bến sông khác. Bây giờ, 
những người đứng ừên bờ có thế sẽ nói rằng: “Con tàu này sẽ kéo 
từng một xà-lan này, rồi xà-lan kia ra giữa dòng và đáp vào một bến 
sông kia, bến sông nọ”. Cũng giống như Ý Hành (cetana) đôi khi kéo 
Hành Tham (lobha) đi và tấp vào ‘bến’ của một đối tượng Tham. Đôi 
khi, tâm Hành lại kéo Hành Sân (dosa) ra khỏi bến và kéo đến đáp ở 
một ‘bến’ của đối tượng Sân. 

Trường hợp tương tự có thế xảy ra cho bất kỳ hành nào ừong 49 
Hành ừong nhóm Hành Uân (Sankhara-khandha) đó.” 

Ý Hành (cetana) hay còn gọi là Hành cố Ý hay Sở Hữu Tư có 
thế được so sánh như là một lóp trưởng hay một vị tướng quân. Lóp 
ừưởng cũng phải học bài học và cùng lúc làm cho những học sinh 
khác ừong lớp cùng học theo. Một tướng quân cũng chiến đấu và 
cùng lúc điều khiển quân lính cùng chiến đấu. 

Trong quyến sách mang tên “Ahara Dipani” (có nghĩa là “Cấm 
nang Hướng Dần về Thực dưỡng”, ngài Đại trưởng lão Mahathera 
Ledi Sayadaw đã diễn tả về sức mạnh lớn lao của Ý Hành (cetana) 
như sau: 

“Pháp (dhamma) không ngừng thúc đẩy hay xui khiến tâm và 
những phần tử của tâm (tức các Hành khác -ND) luôn luôn không thế 
nằm yên, và luôn chạy theo nhiều đối tượng khác nhau, thì được gọi 
là Hành Ý Chí (cetana). Nó luôn cố gắng chắc chắn rằng: Tâm luôn 



Quy luật Nghiệp »171 


chạy nhảy và biến hoạt chớp nhoáng. Khi một người gặp phải đối 
tượng Tham (lobha), chính Hành Ý Chí (cetana) ‘kéo’ hành Tham ra 
khỏi ‘bến đậu’ và ‘đẩy’ đến chỗ đối tượng Tham. Nó cũng thúc đẩy 
và xui khiến ta vào khoái lạc giác quan (dục lạc). Quá trình tưong tự 
xảy ra đối với ừường hợp của hành sân (dosa) và hành Si (moha)”. 

“Người phàm thì chỉ có một ‘con tàu’ hay Hành Ý Chí rất nhỏ 
đê mà thúc đây, đê ‘kéo’ những xà-lan chở các hành Thảnh Tín 
(saddha), hành Trí Tuệ (panna), hành Bố Thí (dana), hành Giới Hạnh 
(sila), và hành Thiền định (bhavana). Khi gặp những hành tốt này, thì 
nó thúc đẩy, lôi ‘kéo’ một cách rất yếu ót và chậm chạp. Phải có 
nhiều tác nhân hay hỗ ừợ bên ngoài, chang hạn như: Sự quán chiếu 
về những hiếm họa bị đày địa ngục, đế làm tăng thêm niềm thúc 
giục về tâm linh (samvega) và những lợi ích của việc tạo Nghiệp 
thiện, Nghiệp lảnh đế mà Hành Ý Chí (cetana) mới thúc đấy, lôi 
‘kéo’, mới xui khiến hay điều khiển Tâm hướng đến những hành 
động tốt đó; bởi vì: “Tâm luôn có xu hướng tìm khoái lạc ở những 
chỗ xấu, ác”. (Kinh Pháp Cú - Kệ 116). 

“Một khi Hành Ý Chí (cetana) xui khiến một người đi đến những 
nơi người ấy khoái thích, nó hành động cực kỳ nhanh và mạnh mẽ. 
Nhưng nếu nó phải thúc đấy, xui khiến hay lôi ‘kéo’ một người đến 
chỗ người ấy không thích tới, thì hành động cực kỳ chậm chạp và 
yếu ót”. 



172 • Giáo trình Phật học 


XII 


Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


(1) ‘^The Buddhist Doctrine of Kamma and Rebirth” (Học 
Thuyết Nghiệp Và Tái Sinh Của Phật Giáo), tác giả Đại 
trưởng lão Narada Maha Thera. Tái bản bởi “Hội Thiền 
Minh Sát Phật Giáo Selangor ”, Petaling Jaya Malaysia, 
1994. 

(2) “What Kamma Is?” (Nghiệp Là Gì?), tác giả ngài 
Sayadayv u Thỉttỉla, Ban Tôn Giáo Yangon, Myanmar, 
1992. 

(3) “The Expositor” (“Attthasalini”) - (Luận Giảng Bộ 
Pháp Tụ - Dhammasanganỉ), tác giả ngài Buddhaghosa 
(Phật Âm), bản dịch của Pe Maung Tin & Mrs. Rhys 
Davids, Hội Kinh Điên Pali (Pali Texts Society), London 
1976. 

(4) “Manual of Right Views in the Manuals of Buddhism” 

(Cắm Nang Hướng Dan về Chánh Tri Kiến trong cắm 
Nang Phật Học), tác giả Đại trưởng lão Mahathera Ledi 
Sayadaw, Tiến Sĩ Vãn Chương, người được chính phủ 
Myanmar trao danh hiệu “Aggamahapandita” (Đệ Nhất 
Hiền Giả). Bản dịch qua tiếng Anh của Ban Biên Tập 
Pháp Quang (Editors of the Light of the Dhamma), Bộ 
Tôn Giáo, Yangon, Myanmar. 



Phần V 

CHẾT & TÁI SINH 



174 • Giáo trình Phật học 


NỘI DUNG 

1. Sự Khác Nhau Giữa Tái Sinh và Đầu Thai 

2. Tái Sinh Diễn Ra Như Thế nào 

3. Thức Ket Nổi Lại hay Thức Tái Sinh. 

4. Những Kiếu Chết 

5. Những Đổi Tượng Hiện Diện Trong Tâm Trước Lúc 
Chết 

6. Năm Viễn Cảnh của Một Người sắp Chết 

7. Thức Đang Chết hay Thức Khi Chết 

8. Những Kiểu (Tái) Sinh 

9. Bổn Cõi Hiện Hữu hay Bổn Cảnh Giới sổng. 

10. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 



Học thuyết về Tái Sinh ‘175 


I 


Sự Khác Nhau Giữa Tái Sinh & Đầu Thai 


Mọi tôn giáo đều tin rằng có sự sống sau khi chết, tức 
có kiếp sau của một ‘linh hồn’ thật sự. Học thuyết Phật 
giáo nên đuợc phân biệt trong ý nghĩa ‘chuyển kiếp’ hay 
‘đầu thai kiếp sau’ theo ý nghĩa có ‘linh hồn’ thuòng hằng 
dịch chuyển từ đời này qua đời khác, nhu là do Thuợng Đe 
sắp đặt hoặc nhu là một linh hồn tối thuợng hay một linh 
hồn pho quát - còn đuợc gọi là đại ngã (Param-atma). 


Phật giáo không tin vào bất kỳ dạng chuyển kiếp hay 
chuyển linh hồn nào. Không có gì thoát ra khỏi một thể 
xác và chui vào một thể xác khác. Mọi sự vật, hiện tuợng 
đều diễn ra theo quy luật thuyết Duyên Khởi {Paticca 
Samuppada). Mọi sự vật xảy ra, xuất hiện hay tồn tại đều 
do những sự vật khác truớc đó tạo điều kiện mà có, rồi đến 
khi chúng xuất hiện chúng lại là điều kiện để sinh ra 
những sự vật khác. 


Trong học thuyết Duyên Khởi {Paticca Samuppada), 
Đức Phật đã giảng giải rằng Dục Vọng làm khởi sinh 
Dính Chấp, rồi do có Dính Chấp nên dẫn đến sự Trở 
Thành, hiện thành (hay là sự liên tục của quá trình sự 
sống bị tác động bởi Nghiệp) và cuối cùng dẫn đến sự 
Sinh ra. Dục Vọng của một nguời sắp chết hay đang chết 
cũng làm khởi sinh sự Dính Chấp và dẫn đến sự liên tục 
của quá trình sự sống là Trở Thành, Hiện Thành thông qua 
Nghiệp, do mang Nghiệp hay Nghiệp Hữu (kamma- 



176 • Giáo trình Phật học 


bhava), và cuối cùng tạo nên sự Sinh, mà ta hay gọi là Tái 
Sinh. Điều này tuơng đồng và trùng khớp với cách diễn tả 
của Diệu Đe Thứ Hai (Nguồn Gốc của sự Khổ) cho rằng 
chính Dục Vọng đã dẫn đến tạo thành một ‘thực thể’ sống 
hay một ‘con nguời’ mới đuợc cấu tạo bằng năm uẩn dính 
chấp chính là “Khổ”. 

(Quá trình Sinh ra là theo trình tự theo thuyết Duyên 
Khởi là nhu vậy, Phật giáo không tin có một linh hồn 
thuờng hằng bất biến trong mỗi chúng ta hay mỗi chúng 
sinh, vì những tập họp uẩn cấu tạo nên thân và tâm chúng 
ta thì biến đổi liên tục, không ngừng, trong từng khoảng 
khắc (sát-na), nên không thể có một linh hồn nào cố định 
không thay đổi. Và khi đã có không có một linh hồn cố 
định, thì không có linh hồn nào chuyển kiếp hay ‘đầu thai’ 
vào trong một xác thân mới theo cách nghĩ của những tôn 
giáo theo thuyết linh hồn khác). (ND) 



Học thuyết về Tái Sinh • 177 


II 

Sự Tái Sinh Diễn Ra Như Thế nào 


Bắt đầu từ khái niệm một ‘con người’, Đức Phật đã 
dạy rằng “mầm” móng của cuộc sống được “gieo trồng” 
chỉ khi nào có đủ 3 điều kiện: Mẹ, Cha họp duyên, đây là 
giai đoạn có mẹ (trứng chín) và một ‘Thực Thể’ hay “một 
con người chuẩn bị được sinh ra” đã có mặt, đã ‘hiện 
thành’, đã chết ở đâu đó, hay vừa kết thúc sự sống ở đâu 
đó. Chứ không nên hiểu theo nghĩa là ‘một con người hay 
một linh hồn đang chờ trứng và tinh trùng giao phối và rồi 
‘chui’ vào đó để đầu thai”. 

Yếu tố người Cha chỉ cung cấp cho chúng ta vật chất 
vệ tinh trong quá trình tái sinh. Nhưng điều này không có 
nghĩa mọi loài chúng sinh đều cần phải có yếu tố cha mới 
sinh ra được, bởi vì có nhiều loài được sinh ra một cách tự 
nhiên, tùy theo Nghiệp. 

“Chết”, theo đạo Phật, là một sự ngưng lại, sự chấm 
dứt của một đời sống “sinh-vật-lý” của một ‘cá thể’ chúng 
sinh. Sự chết diễn ra bằng việc chấm dứt giác quan sự 
sống ịjivitindriya) hay còn gọi là mạng căn (HV), nhiệt và 
thức. Cái chết không phải là một sự hủy diệt hoàn toàn của 
một sự sống, mặc dù thời gian sống hay ‘mạng sống’ đã 
đến lúc chết, tuy nhiên nguồn lực đã “chạy” hay “duy trì” 
sự sống đó vẫn còn chứ không bị hủy diệt hay chấm dứt. 

Khi cái “chết” đang xảy ra, một tiến trình Tâm mới 
được gọi là (tâm) Thức Tái Sinh (patisandhi citta, tiếng 



178 • Giáo trình Phật học 


Anh: Rebirth Consciousness) được xúc tiến (duyên) bởi 
Nghiệp Tái Sinh (tiếng Anh: Reproductive Kamma) hay 
là Nghiệp Hữu (kamma-bhava), tức quá trình “Trở 
Thành”, cùng khởi sinh với 3 nhóm vật chất (sắc uẩn) do 
nghiệp tạo ra và cấu thành nên thân, giống và cơ sở tiếp 
xúc (chỗ dựa của Thức). Tất cả chúng làm điều kiện 
(duyên) làm khởi sinh những quá trình vật chất và tinh 
thần (danh sắc) trong noãn trứng, bây giờ theo nghĩa 
truyền thống hay gọi là một ‘con người’ đã hiện diện trong 
bào thai. Thức Tái Sinh và 3 nhóm vật chất (sắc uẩn) do 
nghiệp tạo ra đó được gọi chung là: “con ngưòi sắp được 
sinh ra”. Danh từ này chỉ được dùng để diễn tả trong ngữ 
cảnh này khi không còn biết mượn danh từ khác xuất thế 
gian để giải thích tiến trình tâm và vật chất cấu tạo nên 
‘thực thể’ sống này. Không nên hiểu lầm đó là một ‘linh 
hồn thường’ hằng nào đó đang đợi chui vào bào thai hay 
tử cung để được tái sinh. 



Học thuyết về Tái Sinh »179 


III 


Thức Kết Nối Lại hay Thức Tái Sinh 


Theo giáo lý về Duyên Khởi của Đức Phật, “thông qua 
tiến trình Trở Thành hay Nghiệp hữu (kamma-bhavà), mà 
khởi sinh ra (duyên) cho Tái Sinh”. Đe hiểu đuợc vấn đề 
này một cách rõ ràng, chúng ta cần phải hiểu đuợc rằng 
trong thực tại tuyệt đối, không có cái gọi là một ‘con 
nguời’ hay một ‘thực thể’ thuờng hằng nào đó, mà chỉ có 
tiến trình sinh lý vật lý hay danh sắc (nama-rupa). Ngay cả 
trong cuộc sống từ lúc khởi đầu cho đến khi chết, những 
quá trình danh sắc (nama-rupas) luôn khởi sinh và mất đi, 
sinh diệt liên tục và liên tục. 

Cái chết là sự diệt của Thức cuối cùng cùng lúc với sự 
tàn hoại của danh sắc (nama-rupa). Tái sinh lập tức xảy 
ra, khởi sinh một Thức mới, đuợc gọi là Thức Ket Nối hay 
Thức Tái Sinh, cùng với danh sắc (chỗ dựa) mới. Nó đuợc 
gọi là Thức kết nối lại bởi vì nó nối liền sự sống mới và 
cũ. Sự khởi sinh Thức Tái Sinh do duyên hay sự xúc tiến 
của Nghiệp cuối cùng truớc khi chết. Nói cách khác, chính 
Nghiệp cuối cùng trước khi chết là nhân duyên làm khởi 
sinh Thức tái sinh. 

Neu Nghiệp là nghiệp lành và thiện, thì sự tái sinh sẽ 
diễn ra ở cuộc sống cõi sống hạnh phúc. Neu Nghiệp là ác 
và bất thiện, thì sự tái sinh sẽ diễn ra ở một cuộc sống cõi 
sống đau kho. Điều này chính là ý nghĩa khi Đức Phật nói: 
“7at cả chúng sinh được sinh ra từ chỉnh nghiệp của 
mình (Kammayonỉy\ 



180* Giáo trình Phật học 


^ Một điều rất quan trọng để chúng ta lưu tâm 
rằng: 

(a) Không có một linh hồn nào rời khỏi thể xác và 
chui vào thể xác mới. 

► Neu không hiểu được điều này thì một người rất 
khó chấp nhận nó và thường bị dẫn đến một kiểu tin là 
có sự di chuyển linh hồn hay hồn đi đầu thai vào thân 
xác khác, mà trong nhiều phần khác chúng ta gọi là: 

“Quan điểm sai lầm về một linh hồn bất biến bất 
tử.’’ 

(b) Khi những Hành Động Tạo Nghiệp hay Nghiệp^ 
thì do từ Vô Minh và Dục vọng mà tạo ra, chúng sinh 
chưa diệt sạch những ô nhiễm này sẽ tiếp tục tích lũy 
Nghiệp hay mang nghiệp (Nghiệp hữu) và tiếp tục chịu 
tái sinh sau khi chết. 

► Neu không hiểu điều này, thì khó mà tin nó và 
thường bị dẫn đến kiểu tin là sự sống bị hủy diệt hoàn 
toàn sau khi chết. Đó là “quan điểm sai lạc về sự tự 
hủy diệt: không còn/là gì sau khi chết”, mà những 
nhà duy vật hiện đại còn đang chấp thủ. 


® Xin nhắc lại, trong khái niệm này, thì những "hành động cố ý, hành động ý chí, 
hành động tạo nghiệp, Hành hay Nghiệp"... đều diễn tả một nghĩa như nhau. 
(ND) 



Học thuyết về Tái Sinh »181 


IV 

Những Kiểu Chết 


Sự chết có thể xảy ra vì một trong 4 nguyên nhân sau 

đây: 

(1) Sự kiệt quệ hay hết cạn nguồn lực của Nghiệp Tái 
Sinh ban đầu của kiếp sống hiện tại. 

{Nghiệp Tái Sinh này tức là nghiệp ban đầu có từ lúc 
sinh kiếp sổng này, làm khởi sinh sự sổng hay tái sinh 
ra kiếp sổng hiện tại. Không phải là cái Nghiệp Tái 
Sinh cho sự sổng tiếp theo sau khi cái chết của kiếp 
này). (ND) 

(2) Sự chấm hết chu kỳ sự sống, sự chấm dứt ‘mạng 
sống’, mạng chung. 

(3) Sự xảy ra đồng thòi của 2 nguyên nhân trên, vừa 
hết nguồn lực Nghiệp Tái Sinh và cũng vừa đến lúc kết 
thúc chu kỳ hay ‘vòng đời’ sự sống. 

(4) Tác động của một Nghiệp mạnh hơn, bất ngờ cắt 
đứt nguồn lực của Thức Tái Sinh truớc khi đến thời 
hạn kết thúc chu kỳ vay ‘vòng đời’ sự sống. Dân gian 
hay gọi là chết “bất đắc kỳ tử”, tức chưa đến chu kỳ 
hay mạng chung đã chết, thường là do nghiệp nặng 
hội đủ duyên. 



182 • Giáo trình Phật học 

Ba kiểu chết đầu tiên gọi là Chết đúng lúc hay Chết 
đúng mạng. Kiểu chết cuối cùng là Chết không đúng 
lúc, hay Chết không đúng thòi mạng. 

Ví dụ như một ngọn đèn hay ngọn lửa bị tắt là do một 
trong 4 trường hợp sau đây: 

(1) Tim hết, 

(2) Dầu cạn hết, 

(3) Vừa dầu cạn vừa tim hết, 

(4) Lý do hay tác nhân khác, tác nhân ngoại vi ví dụ 
như một ngọn gió mạnh thổi tắt. 

Tưong tự vậy, cái chết của chúng sinh cũng có thể do 
một trong những lý do miêu tả ở trên. 



Học thuyết về Tái Sinh ‘183 


V 


Những Đối Tượng Hiện Diện 
Trong Tâm Trước Lúc Chết 


Một người sắp chết thì sẽ đối diện với một Nghiệp 
(Kamma), một Biếu hiện Nghiệp hay Nghiệp tướng 
(Kamma Nimitta) hoặc Biếu hiện cảnh giới tái sinh (Gati 
Nimitta). 

Nghiệp ở đây là hành động, là nghiệp của người chết, 
dù nghiệp tốt hay xấu. 

— Nghiệp mạnh nhất như định nghĩa trước đây chính 
là Nghiệp Nặng. Neu Nghiệp Nặng này không có, thì 
người sắp chết có thể hồi tưởng hay khởi “niệm” những 
hành động khác ngay trước ‘cổng’ chết, đó được gọi là 
Nghiệp Cận Tử hay Cận Tử Nghiệp. 

— Neu những Cận Tử Nghiệp này cũng không có, thì 
Nghiệp Thói Quen hay Nghiệp quán tính sẽ hiện diện đến 
người sắp chết, đó là những hành động hay làm, thói quen 
thường xuyên làm trong cuộc sống của người đó, chẳng 
hạn như nghiệp (thói quen) ăn cắp, đối với người sắp chết 
là một kẻ trộm; hay nghiệp (thói quen) chăm sóc người 
bệnh yếu trong trường hợp người sắp chết là một người 
ngành y tế... 

Nhưng nếu cũng không có những loại Nghiệp Thói 
Quen cũng như các Nghiệp nặng, nhẹ khác kia, thì những 
Nghiệp dự trữ, còn mang từ nhiều (hay vô số) kiếp sống 



184* Giáo trình Phật học 


trước, được gọi là Nghiệp Tích Lũy sẽ trở thành đối tượng 
của suy nghĩ hay tâm Thức ngay lúc chết. 

Trong số những hành động (Hành) cần làm, thì những 
Phật tử tại gia thường được dạy phải nên làm trước lúc 
chết, đó là: Thực Hiện 10 Việc Làm (Hành) Công Đức, 
bao gồm: 

• Tụng niệm về Tam Bảo và về Ngũ Giới một cách 
thành tâm; 

• Hồi tưởng lại một chuyến hành hưong về xứ Phật, 
đã đến những Phật tích, thánh tích để tăng trưởng lòng 
tin và lòng thành kính đối với Đức Phật, Pháp, Tăng; 

• Mở băng đĩa lắng nghe lại những bài giáo Pháp 
hoặc nghe Tăng Ni tụng niệm; 

• Hồi tưởng, niệm Công Đức của Tam Bảo, hồi 
tưởng, niệm lại những Công Đức hay lòng Độ Lượng, 
thiền quán về lòng Từ Bi hay Tứ Niệm Xứ 
(Satipatthana)... 


Những hành động tốt lành như vậy sẽ tạo điều kiện 
làm khởi sinh những trạng thái Tâm lành thiện để quyết 
định cái (tiến trình) Nghiệp cuối cùng trước khi chết và 
dẫn dắt tái sinh đến cảnh giới nhiều phúc lành, lành nhiều 
dữ ít. 

► Cái chết đến bất kỳ lúc nào, mỗi người nên làm 
những nghiệp tốt, chuẩn bị một tinh thần lành thiện, để đến 
lúc đi xa, hành trang vẫn gồm nhiều Thức tốt đẹp để vượt 
qua những cuộc hành trình dài, vô định trong những kiếp 
tưong lai. 



Học thuyết về Tái Sinh ‘185 


(a) Biểu Hiên Nshiêp {Kamma Nỉmỉttà) 

Là tâm cảnh, âm thanh, mùi hưcmg, mùi vị, xúc chạm 
hay ý tưởng một người thu nhận được vào lúc “kết” 
nghiệp. Chẳng hạn đó là những con dao trong trường họp 
người sắp chết là một người hàng thịt; là những bệnh nhân 
trong trường họp người sắp chết là bác sĩ; là một biểu hiện 
hay biểu tượng để thành kính như hình tượng Phật, Cây 
Bồ-Đe hay là một ký ức hạnh phúc trong một chuyến đi 
hành hưong ở Ân Độ của người sắp chết...trong những 
trường họp người sắp chết là một Phật tử kính đạo.... 


(b) Biểu Hiện Cảnh siới Tái sinh (Gati Nỉmỉttà) 

Là những dấu hiệu, biểu hiện về một noi nào đó mà sự 
tái sinh đang có khuynh hướng xảy ra ở đó; hoặc là biểu 
hiện một sự kiện xảy ra có một không hai, chấn động, 
không bao giờ quên được trong đời của một người sắp chết 
điều đó sẽ chi phối và dẫn đến cõi tái sinh nào đó. 

Neu những dấu hiệu chỉ dẫn về sự tái sinh, như nói 
trên, là xấu, là dữ, nhưng người sắp chết có thể chuyển 
thành lành tốt bằng (cách thay thế) những suy nghĩ trước 
lúc chết, như vậy những suy nghĩ lành tốt bây giờ sẽ đóng 
vai trò như nghiệp Cận Tử Nghiệp và tác động thành loại 
Nghiệp Tái Sinh để làm duyên lảnh (điều kiện tốt) cho Tái 
Sinh về nẻo sống tốt lành hon. 



186 • Giáo trình Phật học 


Những biểu hiện, biểu tuợng về “nơi đến” hay ‘vận 
mệnh’ của một nguời lúc sắp chết có thể là những ngọn 
lửa địa ngục, hay những vùng núi non, hay cảnh trong dạ 
con trong bụng mẹ, thiên cung trên cõi trời... 



Học thuyết về Tái Sinh »187 


VI 

Năm Viễn Cảnh Của Một Ngưòi sắp Chết 


Theo Đại trưởng lão Tiến Sĩ Rastrapal Mahathera, năm 
(5) viễn cảnh của một người đang chết thường là: 

(1) Lửa địa ngục, thường đối với những người thường 
bị sinh về cảnh giới địa ngục. 

(2) Thú vật và rừng núi, thường đối với những người 
bị tái sinh thành súc sanh. 

(3) Màn tối, thường đối với những người tái sinh 
thành ngạ quỷ (hay ‘hồn’ ma). 

4) Những cha, mẹ và người hân quyến thuộc đã qua 
đòi, thường đối với những người được tái sinh làm người. 

5) Thiên cung, cảnh trời, nhà cửa hay xe ngựa trên 
cõi trời, thường đối với những người được sinh về cõi trời 
để hưởng phúc. 


Chuyện kể bên Tàu về một người sắp chết nói rằng 
người nghe được tiếng dây xích hoặc thấy viễn cảnh 
những hộ vệ của Vua Yama (Diêm Ma Vưong) với đầu 
trâu mặt ngựa gớm ghiếc mang xiềng xích đến để lôi 
người ấy về địa ngục để phân xử. Chắc hẵn ông ta là một 
ngừoi mang nhiều Nghiệp Ác. 

Biểu hiện về nơi tái sinh {Gati-nimitta) luôn luôn là 
những biểu hiện, dấu hiệu vật lý được hiện lên ở “Cửa- 
Tâm” như là một giấc mo vậy. 



188 • Giáo trình Phật học 


về mặt tâm lý học, những giai đoạn hay viễn cảnh này 
của Tâm có thể được gọi là ảo ảnh (iỉỉusion), ảo tưởng 
(haỉỉucination) hay ảo giác đánh lừa ịdelusiorì). Vì vậy, 
những người có Tâm minh mẫn và không bị hoang mang 
vào lúc sắp chết có thể không hiện trong tâm hay thấy gì 
về một viễn cảnh của noi sắp tái sinh về. 

Những bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về những viễn 
cảnh trên giường chết, nên tìm đọc quyển sách của Đại 
trưởng lão Tiến Sĩ Rastrapal Mahathera (Sách &Tài Liệu 
Tham Khảo, số 3.) trong đó tác giả đã kể lại kinh nghiệm 
cá nhân của một cư sĩ trong lúc hấp hối thấy được nhiều 
viễn cảnh trên và những cách thức trưởng lão đã giúp làm 
dịu những nỗi sợ của người hấp hối để dẫn đến trạng thái 
tâm có thể dẫn đến tái sinh vào một cõi tốt lành. 



Học thuyết về Tái Sinh »189 


VII 

Thức Hấp Hối, Thức Lúc Đang Chết 


Thử lấy đối tượng là một hành động, một nghiệp 
(kamma) hoặc là một Biểu Hiện của Nghiệp (kamma 
nimitta) hoặc là Biểu Hiện, dấu hiệu của Noi sẽ Tái Sinh 
đến {gati nimitta), thì Thức chạy dọc theo một tiến trình 
(course) của nó, thậm chí ngay cả khi cái chết xảy ra trong 
một tức thì, trong một cái ‘tích’-chưa-đến-‘tac’. 

Theo “Vi Diệu Pháp” (Abhidhamma), một tiến trình tư 
duy, ý nghĩ bình thường chạy trong 17 khoảng-khắc-nghĩ 
hay còn gọi là 17 sát-na Tâm (citta), ừong đó tiến trình 
Javana ^ kéo dài 7 sát-na tâm. Giai đoạn Tavana này là 
quan trọng nhất, đứng về mặt đạo đửc, cho việc tái sinh 
của một người!. Đen giai đoạn tâm lý này những gì xấu 


^ Từ này đã từng được dịch là “khoảnh khắc thúc đẩy” hoặc 
“khoảnh khắc tốc hành” (theo dịch giả Nguyễn Văn Ngân dịch 
“Đạo Vô Ngại Giải” từ tiếng Anh sang tiếng Việt). 

Cũng như c. A. F. Rhys Davids, Bhikkhu Bodhi đề nghị để 
nguyên chữ “javana” không dịch. Đây là một thuật ngữ thuộc “Vi 
Diệu Pháp” cao học. 

Xin bạn đọc tìm đọc về đề tài này theo bản dịch từ tiếng Pali qua 
tiếng A nh của Ngài Bhikkhu Bodhi (“A Comprehensive Manual of 
Abhidhamma”, BPS, [Kandy 1993] đoạn (12) trang 124, chú thích 
8, 9 trang 372, trang 389. Chữ ‘tiến trình’ (vĩthi; nđ ‘lộ trình’) 
được dịch theo Bhikkhu Bodhi, sđd, đ. 4 trang 151). Dịch giả 
Nguyễn Văn Ngân dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt “Đạo Vô 
Ngại Giải”). 



190 • Giáo trình Phật học 


hay tốt, lành hay dữ, thì thật sự đã làm xong rồi: Nghiệp đã 
được thi hành!. 

Những luận sư nói rằng trong một giai đoạn, khoảng 
khắc ngắn ngủi này, giống như ánh chóp của một tia chóp 
bằng tốc độ ánh sáng, vẫn có hàng tỷ sát-na Tâm (cittas). 
Trong tiến trình tư duy trước khi chết, thì tiến trình Javana 
là rất yếu ớt và chỉ chạy Uong vòng 5 sát-na Tâm. Nhưng 
tiến trình lavana này lại là quan trọng nhất vì nó quyết 
định Nghiệp Tái Sinh {TA: reproductive kamma) cho kiếp 
sống tiếp theo. Sau đó thì Thức đăng nhập hay đăng ký 
(registering consciousness) nhận diện đối tượng có thế 
theo hoặc không theo. Cuối cùng, Thức Lâm Chung hay 
Thức Tử Mạng {cuti-citta), là tâm thức cuối cùng được 
biết đến của kiếp sống hiện tại (trước khi tái sinh qua kiếp 
sống tiếp theo). 

“Ngay khi chết, Thức cuối cùng (Thức tử mạng) biến 
mất, làm điều kiện, làm khởi sinh cho một Thức mới xuất 
hiện, đó là Thức Tái Sinh {Patỉsandhĩ) trong một thể xác 
hay một dạng sinh hài mới. Rồi đến lượt Thức mới (Thức 
Tái Sinh) cũng lập tức biến mất, liên tục, liên tục, nhu một 
dòng chảy không gián đoạn, như dòng sông vậy, (liên tục 
chảy, nhưng đó là những giọt nước mới {Thức mới) liên 
tục đến rồi chảy qua, chứ không có một giọt nước nào đến 
rồi đứng yên không chảy đi —ND). Dòng chảy mới của sự 
sống này mang theo tất cả kinh nghiệm của quá khứ. Dòng 
chảy mới hay sự sống mới này không phải tuyệt đối 
giống hệt trong quá khứ, vì sự sống trong quá khứ bao 
gồm những thành phần cấu tạo khác, mà cũng không 
hoàn toàn khác nhau, mà chỉ có chung một dòng Nghiệp 
lực. 



Học thuyết về Tái Sinh »191 


Sự biến điệu, sự gián đoạn hay chuyển đổi giữa các 
Thức trong dòng chảy này là cực kỳ ‘chớp nhoáng’ nhanh 
hon điện chóp mà ta thuờng gọi là một sát-na Tâm hay sát- 
na Thức, một khoảng khắc thời gian cực nhỏ, không có 
chỗ cho bất cứ cái gì xen vào giữa. 

— Bạn có thể hình dung thời gian giữa khi 2 điểm sát 
nhau trên một bánh xe đang quay nhanh tiếp xúc mặt đất 
vậy, theo lý thuyết vật lý học. Mặc dù điều đó là cực kỳ 
“dài” hon cái khoảng cách của tiến trình tâm của 2 Thức 
sinh diệt, nhung chúng ta còn không hình dung ra đuợc có 
bất cứ đon vị thời gian hay hiện tuợng nào có thể xảy ra 
giữa 2 điểm tiếp xúc đó. (ND). 

Đó đuợc gọi là trạng thái chuyển tiếp hay trung gian 
hay còn gọi là trung hữu (antara-bhavà). Theo bộ “Những 
Điểm Dị Biệt” (Kathavatthu) của Vi Diệu Pháp Tạng, có 
một số truờng phái Phật giáo, ví dụ nhu Pubbaseliya 
(Đông Son Trụ Bộ) và Sammatiya (Chánh Luợng Bộ), thì 
cho rằng có một giai đoạn tạm thời để chờ thọ thai (đầu 
thai lại, TA: re-conception) mất một tuần hay nhiều hon. 
Lập luận nguợc lại thì dựa vào lời tuyên thuyết của Đức 
Phật là chỉ có 3 giai đoạn để “Trở Thành” (tức là giai đoạn 
Trở thành, hiện thành hay còn gọi là Hữu (bhava) trong 
vòng Duyên Khởi) - đó là Dục giới, sắc giới và Vô sắc 
giới. Cho nên, những nguời theo Phật giáo không tin rằng 
có ‘linh hồn’ của một nguời chết chiếm chỗ trong giai 
đoạn chuyển tiếp nào đó đến khi tìm thấy đuợc một noi 
thích họp hay tử cung để đầu thai vào. Sự Tái Sinh diễn 
ra ngay lập tửc và không có sự khác biệt nhau về mặt thời 
gian dù ‘nguời đó’ tái sinh về cảnh giới phúc lành trên trời 



192 • Giáo trình Phật học 


hay cõi người. Cái thật sự thúc đẩy, duyên sinh cho sự Tái 
Sinh không phải là Thức Tử Mạng (cuti-citta), nhưng 
chính là tiến trình tâm thức Javana như đã diễn tả ở trên. 
Neu tiến trình Javana là tốt lành, thì tái sinh sẽ diễn ra ở 
một cảnh giới phúc lành; nhưng nếu nó không tốt không 
lành, thì tái sinh sẽ diễn ra ở một cảnh giới xấu, nhiều đau 
khổ, đày đọa. 

► Sau khi hiểu được điều này và hiểu được sự thật là 
cái chết có thể đến bất cứ lúc nào trong đời, thì chúng ta 
luôn luôn chú tâm và thực hành nhiều điều tốt lành và 
khéo léo để có thể đối diện với lúc lâm chung trước khi 
quá muộn màng. 



Học thuyết về Tái Sinh ‘193 


VIII 

Những Kiểu Sinh 


Có bốn (4) kiểu sinh (tái sinh), đó là: 

(1) Sinh từ trứng (noãn sinh), như loài chim, bò sát 
và cá. 

(2) Sinh từ dạ con (thai sinh), như người, động vật có 
vú và một số địa thần trên trái đất. 

(3) Sinh từ độ ẩm, nơi ẩm ướt (thấp sinh), như một 
số loài côn trùng lấy độ ẩm, nơi ẩm ướt làm sinh sôi. 

(4) Sinh do tự phát (tự nhiên sinh), đó là những 
chúng sinh ‘khuất mắt’, mắt thường của người không thể 
nhìn thấy được. Do duyên từ nghiệp trong quá khứ, họ 
xuất hiện bất ngờ, không tùy thuộc vào cha, mẹ gì cả. Trời 
Phạm Thiên (Brahmas), thiên thần (devas), ngạ quỷ 
ipetas), quỷ thần hay A-tu-la {asuras) và những chúng 
sinh trong địa ngục đều thuộc nhóm này 


Có chín (9) nhóm vật chất (sắc uẩn) được tạo ra bởi 
Nghiệp, đó là: 


(a) Căn hay chỗ dựa của Thức, 

(b) Nguồn gốc căn bản của sự sống, 

(c) Giống đực 

(d) Giống cái 

(e) Năm (5) cơ sở vật chất (sắc) là mắt, tai, mũi, lưỡi 
và thân. 



194 • Giáo trình Phật học 


Chín (9) nhóm vật chất này phát triển đầy đủ trong 
những loài chúng sinh thuộc nhóm tự nhiên sinh. Vì 
thế, loài chúng sinh tự nhiên hay sinh tự phát không 
cần có cha mẹ để dễ cung cấp nhanh lóp vật chất hay 
những tế bào cho sự tái sinh của chúng sinh đó. 



Học thuyết về Tái Sinh ‘195 


IX 

Bốn Dạng Cảnh Giói 


Có dạng 4 cảnh giới hiện hữu (tái sinh) của chúng sinh 
là: 

(a) Cảnh Dục Giói nhiều Đau Khổ (apaya/ 
kamaduggati bhumi) 

(b) Cảnh Dục Giói nhiều Phúc Lành ikamasugati 
bhumi). 

(c) Cảnh Sắc Giói (rupa bhumi). 

(d) Cảnh Vô Sắc Giói (arupa bhumi). 

(a) Trong Cảnh giới Dục Giói nhiều Đau khổ, có 4 
cảnh giới hay cõi sống, đó là: 

Địa ngục (niraya). 

Súc sinh hay thú giới, 

Ngạ quỷ hay ‘ma’ giới ipeta), và 

Quỷ thần hay A-tu-la (asuras). 

Sự tái sinh vào những cảnh giới này là do Nghiệp tái 
sinh không lành (Nghiệp dữ, bất thiện) đóng vai trò quyết 
định ngay lúc chết. 

(b) Có bảy (7) Cõi sống trong Cảnh Dục giói nhiều 
Phúc lành, bao gồm 1 cõi Nguời và 6 cõi Trời, thì sự tái 
sinh vào cõi nguời hay cõi Thần, Trời là do tác động của 
nghiệp tái sinh đại thiện (cao hon). 



196 • Giáo trình Phật học 


Tuy nhiên, nếu cũng tái sinh làm người nhưng mà lại 
bị câm, điếc, đui, què, tật nguyền; hoặc tái sinh thành quỷ 
thần A-tu-la nóng giận đau khổ thuộc cõi hạ giới của Tứ 
Đại Thiên Vương, thì những sự tái sinh đó là do tác động 
thúc đấy của Nghiệp tái sinh tiếu thiện (thấp hơn). 

■ {Xem thêm Chương XI, Những loại Nghiệp Thiện). 

(c) Trong Cảnh sắc Giói {rupa bhumĩ), sự tái sinh 
vào một trong 16 cõi sắc Giới của những vị trời Phạm 
Thiên {Brahma) là nhờ vào sự chứng đạt một trong các 
Tầng Thiền sắc Giới {rupa jhana) của một người. 

(d) Trong Cảnh giới Vô sắc Giới (arupa bhumĩ), sự 
tái sinh vào trong 4 cõi Vô sắc Giới của những vị trời 
Phạm Thiên là nhờ vào sự chứng đạt một trong các Tầng 
Thiền Vô Sắc Giới {arupa jhana) của một người. 


^ Tóm lại, 4 Cảnh Giói Tái Sinh chính thì bao gồm 
tất cả 31 cõi hiện hữu hay cõi sống. Toàn bộ các cõi hiện 
hữu này này được trình bày một cách chi tiết ở trong 
Chương tiếp theo. 



Học thuyết về Tái Sinh »197 


X 


Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


(1) “The Buddhist Doctrỉne of Kamma and Rebirth” (Học 

Thuyết Phật giáo về Nghiệp và Tái Sinh), tác giả Đại 
trưởng lão Narada Maha Thera. 

(2) “A discourse on Paticca Samuppada” (Bài Thuyết Giảng 

về Lý Duyên Khởi), tác giả Thiền Sư Mahasi Sayadaw, 
Miến Điện. 

(3) “Fỉve Vỉsỉons of a Dying Man ” (Năm Viễn Cảnh của 

Người Sắp Chết), tác giả Đại trưởng lão Rastrapal 
Mahathera, Nxb. Bodhi Leaves, No. 150, ấn bản năm 
2000 của Hội Ân Hành Phật Giáo (Buddhist Publication 
Socỉety), Kandy, Srỉ Lanka. 

(4) “Points of Controversy”— (Bản Dịch “Những Điếm Dị 

Biệt” — “Katha-Vatthu”) của Shwe Zan Aung và bà 
Rhys Davids. Xuất bản bởi Hội Kinh Điến Pali (PTS), 
London, 1979. 



198 • Giáo trình Phất hoc 



Phần VI 

NĂM CẢNH GIỚI TÁI SINH 


(Pancagatỉ) 



200 • Giáo trình Phật học 


NỘI DUNG 

1. Cảnh Giới Địa Ngục (Niraya) 

2. Cảnh Giới Súc Sinh (Tiracchana) 

3. Cảnh Giới Ngạ Quỷ (Peta) 

4. Cảnh Giới Con Người (Manussa) 

5. Cảnh Giới Trời Thần (Thiên Thần và Trời Phạm 
Thiên) 

6. Tuôi Đời Của Chúng Sinh ớ Địa Ngục và của Ngạ 
Quỷ 

7. Tuổi Đời Của Thiên Thần (Deva) 

8. Tuôi Đời Của Những Trời Phạm Thiên (Brahma) 

9. Chú Giải 

10. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 



Năm Cảnh giới Tải Sinh »201 


Cảnh Giói Tái Sinh Là Gì? 


Trong Kinh Đại Sư Tử Hống (Mahasihananda Sutta, 
Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, Kinh 130), Đức Phật đã 
nói về năm (5) “điểm đến” hay năm cảnh giới tái sinh 
ipanca-gatỉ). Năm đó là gì? 

Địa Ngục 

Súc Sinh 

Ngạ Quỷ 

Con Người 

Thiên Thần & Trời 

Địa Ngục và Súc Sinh là những cảnh giới sống đọa 
đày, đầy đau khổ (duggati), trong khi đó cảnh giới Con 
Người và Thần Trời là những cảnh giới nhiều phúc lành 
(sugati). ở đây “Thiên Thần & Trời ” bao gồm những 
Thiên Thần còn mang dục vọng (devas) trong cõi Dục 
Giới, những Trời, Thần vô dục thuộc cõi sắc Giới (rupa 
brahmas), và những Trời, Thần thuộc cõi Vô sắc Giới 
(arupa brahmas). 

Địa Ngục {nỉraya) được tin là tồn tại bên dưới lòng 
trái đất. Ví dụ như: Địa Ngục Lohakumbhi (Chảo Sắt) 
chứa đầy kim loại đang được nấu chảy Uong chảo sắt được 
nhắc đến trong Luận Giảng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapada), noi mà bốn chàng trai giàu có phải chịu 
hình phạt vì tội tà dâm, được cho là nằm bên dưới lóp vỏ 
trái đất. 



202 • Giảo trình Phật học 


Cõi Súc Sinh, Ngạ Quỷ và Con Ngưòi thì nằm bên 
trên bề mặt trái đất. Dù cảnh giới này không được phân 
chia, nhưng những loài chúng sinh khác nhau thì sinh 
sống, tụ tập...theo ‘thế giới’ riêng của họ. Dù súc sinh 
sống chung trên thế gian này với người nhưng súc sinh 
sống với súc sinh và con người sống riêng trong thế giới 
bậc cao hon của loài người. Ngạ Quỷ cũng sống trên thế 
gian này, nhưng mắt “thường” của con người thì không thể 
thấy họ được. 

Thiên thần, trời được tin là sống ở bên trên trái đất, 
trên những tầng trời cao, trên thiên cung. Và có thể bay đi 
bay lại giữa không trung {Kinh Vimanavatthu: “Chuyện 
Thiên Cung”). 


Năm Cảnh giới Tải Sinh • 203 


I 

Địa Ngục (Nimya) 


Theo niềm tin của Phật Giáo, chúng sinh bị sinh vào 
địa ngục vì họ tích lũy nhiều Nghiệp nặng và xấu. Họ phải 
chịu vô số những hình phạt kinh khủng đau đớn, quằn quại 
về thể xác và tinh thần. Theo Đức Phật, hình phạt thế gian 
nếu một nguời bị liên tục đâm bằng hàng trăm ngọn giáo 
nếu so với hình phạt ở địa ngục thì chỉ giống nhu so sánh 
một hòn đá nhỏ với nguyên dãy núi Hy-mã-lạp-son 
(Himalayas). 

Tuy nhiên, những chúng sinh bị đọa vào địa ngục 
không phải chịu hình phạt mãi mãi không bao giờ ra đuợc, 
theo kiểu những tôn giáo khác dạy. Đen khi nào họ không 
còn Nghiệp Ác, thì những chúng sinh đó có thể đuợc tái 
sinh lại trong một cảnh giới tốt do những Nghiệp Tốt khác 
trong quá khứ thúc đẩy. 

Theo những Luận giảng, có tám (8) đại địa ngục, đó 
là: 


(a) Tám Đại Địa Ngục: 

(1) Sarụiva (Địa Ngục Chết Đi sống Lại), noi 

chúng sinh bị đọa vào bị cắt thành từng mảnh và bị giết 
hàng ngàn lần trong nhiều năm, và họ sinh lại tại đó, và 
tiếp tục bị giết, liên tục. Vì vậy có tên là Sanịiva, có 
nghĩa là bị giết đi, rồi sống lại, rồi bị giết tiếp. 


204 • Giảo trình Phật học 


(2) Kalasutta (Địa Ngục Sọi Chỉ Đen), nơi 

chúng sinh bị cưa cắt ra như gỗ, bằng những lưỡi cưa 
đang nóng đỏ cưa theo dấu của những đường được 
đánh dấu bằng những sợi chỉ màu đen. Vì vậy có tên là 
Kalasutta, có nghĩa là địa ngục của những đường chỉ 
đen. 


(3) Sanghata (Địa Ngục Nghiền Nát), nơi 
chúng sinh bị nghiền ép cho chết đi, chết lại nhiều lần 
bằng những trục sắt nóng đỏ. Vì vậy có tên là 
Sanghata, có nghĩa là địa ngục nghiền nát. 

(4) Roruva (Địa Ngục Kêu Rống), nơi có những 
tiếng của chúng sinh khi bị nhét lửa và khói vào cơ thể 
thông qua 9 cửa trên thân. Vì vậy có tên là Roruva, có 
nghĩa là địa ngục kêu rống. 

(5) Maha-roruva (Địa Ngục Kêu Rống Dữ 
Dội), nơi có những tiếng kêu rống, gào thét dữ dội hơn 
nữa, vì những cực hình lửa kinh khủng hơn, họ bị thiêu 
nướng trên hỏa lò. Vì vậy có tên là Maharoruva, có 
nghĩa địa ngục thét rống dữ dội hơn. 

(6) Tapana (Địa Ngục Xiêng Nướng), ở đây 
chúng sinh bị xiêng, xâu lụi bằng những xiêng bằng sắt 
nóng chảy và đem quay trên lửa như ở thế gian quay 
gà, vịt, heo vậy, họ bị xiêng chặt khắp thân và không 
thể cựa quậy chút nào trong đau đớn được. Vì vậy có 
tên là Tapana, có nghĩa là địa ngục nướng lụi. 

(7) Maha-tapana (Địa Ngục Đại Hình Xiêng 
Nướng), nơi chúng sinh bị đôn ép bằng dao nhọn, giáo 


Năm Cảnh giới Tải Sinh • 205 


sắc phải leo lên một núi lửa cho đến khi té roi xuống bị 
đâm xiêng vào những trụ sắt nhọn, dính chặt để lửa 
xung quanh nuớng chín. Vì vậy có tên là Mahatapana, 
có nghĩa là địa ngục đại hình xiêng nuớng. 

(8) Avici (Địa Ngục A-tỳ hay Địa Ngục Vô 
Gián), là tầng địa ngục duới cùng và là tầng địa ngục 
kinh khủng nhất, nó rộng khoảng 100 yojanas vuông 
(một jojana khoảng 8 dặm Anh, bằng khoảng gần 12.9 
km) đuợc bao bọc bởi tuờng bằng sắt, mái trần bằng sắt 
và nền sàn sáng rực bằng sắt đang nung đỏ. ở đây, 
chúng sinh bị hành hạ liên tục bằng những ngọn lửa 
bốn bên, lửa ở địa ngục này là kinh khủng nhất, đến 
xuong cũng bị chảy tan. Bởi vì bị đốt cháy liên tục, nên 
sự thống khổ, đau đớn không bao giờ ngừng hay có 
chút gián đoạn nào, nên đuợc gọi là Avici, có nghĩa là 
địa ngục Vô Gián là vậy. Ngài Devadatta (Đe-bà-đạt- 
đa) đã bị đày pxuống địa ngục này vì đã gây ra nhiều 
tội nghiệp nặng vào thời Đức Phật, nhu tội chia rẽ Tăng 
Đoàn và muu sát Đức Phật. 

(b) Những Tiểu Địa Ngục 

Mỗi đại địa ngục trên đây thì đuợc bao bọc bốn phía 
với mỗi phía bằng bởi 5 địa ngục nhỏ hon. Vậy tổng số 
luợng địa ngục là: 8 X 4 X 5 = 168. 

Những nhục hình kinh khủng ở những (168) tiểu địa 
ngục này đuợc miêu tả trong “Kinh Thiên Sứ” (Devaduta 
Sutta) thuộc Trung Bộ Kinh, ở đây, chúng sanh không bị 
hành hình chết, nhung chịu những nhục hình đau đớn cho 



206 • Giáo trình Phật học 


đến khi nào Nghiệp Ác không còn và không còn phải chịu 
đựng nữa. 

(1) Địa Ngục Hầm Phân (Kukkula), nơi chúng sinh bị 

đục khoét bởi vô số giòi bọ. 

(2) Địa Ngục Than Hồng (Địa Milhakupa), nơi chúng 

sanh bị nấu ninh nhu hạt cải. 

(3) Địa Ngục Rừng Cây Simbali, tua tủa những gai 

sắc, nhọn, rực lửa để đâm và xé nát da thịt của 
chúng sinh bị bắt phải leo lên leo xuống những cây 
đó. 

(4) Địa Ngục Rừng Cây Lưỡi Kiếm, lá của những cây 

này mỏng, sắc bén nhu dao cạo, gió thổi rừng lá 
bén cắt đứt tay, chân, tai, mũi khi chúng sinh bị bắt 
đi vào trong rừng đó. 

(5) Địa Ngục Dòng Sông Khủng Khiếp (Vetamni): 

nuớc chảy của nó là nuớc độc hại, ăn mòn da thịt 
nhu a-xit. Chúng sinh bị đẩy xuống đó phải có sức 
bơi nguợc dòng, xuôi dòng, vùng vẫy trong sự tấn 
công của nuớc độc. Sau đó, bị kéo lên bằng luỡi 
móc và họng bị bạch ra bằng thanh kẹp đang đỏ 
rực. Sau đó đuợc cho ăn bằng những hòn sắt nóng 
đỏ làm cháy môi, miệng, cổ họng, dạ dày, ruột 
non, ruột già. Neu kêu khát, để giải khát cho khổ 
nhân, “đồng” đuợc nấu chảy ra và đổ vào miệng, 
chạy xuống cổ họng, ruột non, ruột già. 



Năm Cảnh giới Tải Sinh • 207 


II 

SÚC Sinh (Tiracchana) 


Tỉracchana là loài “bàng sinh” (HV), có nghĩa là loài 
đi ngang, với thân nằm ngang, thay vì đi thẳng đứng như 
người. Sinh vào cảnh giới súc sinh thì hoàn toàn chịu khổ 
đau, hành hạ và đầy nỗi sợ hãi. Sinh ra làm những loài 
thú hoang hay thú nhỏ, thì luôn luôn sợ bị ăn thịt bởi 
những loài thú lớn, và đến lượt những loài thú lớn thì luôn 
luôn sợ bị săn bắn để giải trí hay để giết thịt bởi con 
người. Chúng phải chịu nóng, chịu lạnh, hạn hán, lũ lụt 
thay đổi theo mùa và không ai để ý, chăm sóc hay đoái 
hoài gì đến khi bị thưong, bị bệnh tật. 

Những con vật thuộc gia súc hay được nuôi thì cũng 
chẳng tốt hon được nhiều. Hầu hết gia súc được nuôi và bị 
giết để lấy thịt, sừng, lông, da... ở những nước ít phát 
triển, chúng dùng để cày, kéo nặng nhọc luôn bị roi vọt 
đau đớn, mang ách kéo xe trên cổ...và đủ thứ kho nhục 
của kiếp trâu ngựa. 

Những loài vật nuôi trong nhà thì có vẻ sướng hon một 
chút, nếu chúng được chủ thưong, nếu không được nuôi, 
không được cưng thưong, hay trở thảnh dạng dư thừa do 
sanh đẻ ra nhiều, thì cũng lang thang như mèo chó đi rông 
tìm thức ăn ngoài đường, và đủ thứ rủi ro, xe cộ, độc hại ở 
ngoài đó. 

Cuộc sống thật sự chỉ là nỗi khổ cực đối với những 
loài thú câm đần độn. 



208 • Giáo trình Phật học 


III 

Ngạ Quỷ (Peta) 


Petas có nghĩa là Quỷ Đói, là những chúng sinh dạng 
‘hồn ma’, tuyệt đối là kiếp sống không một ngày vui 
sướng. Họ sống một cuộc sống khổ đau, vất vưởng, bị khổ 
nhục liên tục vì đớn đau và đói rét, như những người ở thế 
gian khố rách, áo ôm, không nhà cửa, lang thang, đói khổ. 
Họ phải luôn luôn đi, đi tìm thức ăn vì phải luôn luôn bị 
đói khát, vì thế nên có tên là peta — nghĩa là lang thang, vất 
vưởng, luôn luôn đi tìm. 

về diện mạo, họ được miêu tả là vô cùng hốc hác, ốm 
nhom, gầy yếu, hai mắt lòi ra, hai cằm tóp vào, khuôn mặt 
tối đen bị che khuất bởi tóc rối lâu ngày. Co thể chỉ có 
toàn da, xưong và gân, không có một chút thịt nào, vì quá 
ốm, bộ xưong thì còn ‘nhìn thấy được’ nhưng khoảng giữa 
những xưong sườn thì bị khuất sâu vào. 

Tuy nhiên, cách miêu tả phổ biến này không phải luôn 
luôn là đúng với tất cả những loại ngạ quỷ. Tưong ưng Bộ 
Kinh (Samỵutta) và Kinh “Chuyện Ngạ Quỷ” (Petavatthu) 
thi miêu tả rằng những ngạ quỷ và quỷ cái {petas & petis) 
xuất hiện trong những hình thù và kích thước khác 
nhau, tùy thuộc theo những nghiệp bất thiện của họ trong 
quá khứ. Và thật sự, sự nhìn thấy những ngạ quỷ thuật lại 
trong Tưong ưng Bộ Kinh là diễn ra trong giữa ban ngày 
sáng sủa, chứ không phải trong đêm tối!. 



Năm Cảnh giới Tải Sinh • 209 


Trong Kinh Tương ưng Bộ “Thiên Nhân Duyên” 
{Samyutta Nỉdana Vagga) về những câu hỏi của ngài Tỳ 
kheo Lakkhana đối với ngài Đại Mục Kiền Liên (Maha 
Moggallana) về sự miêu tả những loài ngạ quỷ khác nhau. 
Hình thù của ngạ quỷ chỉ là một bộ xương hay một miếng 
thịt bị rượt đuổi bởi những con linh thứu, quạ và những 
con chim ưng bay theo cắn mổ; hoặc là hình thù của một 
người đàn bà như trong bộ lông dựng đứng, vì những lưỡi 
dao, kiếm, cung tên và giáo tiếp tục mưa xuống, đâm vào 
thân thể bà ta, làm bà ta kêu rống trong đau đớn khi bay 
trong gió. 

Trong kinh Chuyện Ngạ Quỷ (Petavatthu), thì hình thù 
của ngạ quỷ và quỷ cái (petas & petis) thì được miêu tả 
khác: Một người có làn da đẹp, nhưng có đầy giòi bọ trong 
miệng hôi thúi; hoặc một ngạ quỷ khác có hình mặt trâu 
bò, một ngạ quỷ khác lại có mắt đỏ, răng nanh nhọn, loại 
khác thì có mạch máu và xương sườn lồi ra ngoài, hoặc 
loại khác có thân hình to bằng gốc thân cây lớn và có lưỡi 
lòi ra bên ngoài cái cổ đang khô queo. 

Có những loại ngạ quỷ sống trong những thiên cung 
trên trời, thụ hưởng mọi sung sướng, nhưng phải chịu 
thống khổ vào ban đêm — luôn bị loài chó đến ăn thịt và 
tha xuống bỏ xuống hồ sen, và bà ta phải luôn hồi phục 
mạng sống liên tục theo Nghiệp ác của mình. 

Những ví dụ sống động trên đây, nếu các bạn quan tâm 
thì có thể đọc thêm những kinh có tên trích dẫn ở trên để 
hiểu rõ thêm chi tiết và nguyên nhân dẫn đến những khổ 
đau, cực hình của những loại ngạ quỷ. Đó là những cực 



210 • Giáo trình Phật học 


hình mà những ngạ quỷ phải chịu vì những nghiệp ác của 
mình gây ra. 

Theo như quyển “Milinda-Panha'’ (“Milinda vấn 
Đạo”), thì có 4 loại Ngạ quỷ, đó là: 

(1) Vantasỉka : Loại chỉ ăn đồ của nguời khác ói mửa. 

(2) Khuppỉpasỉno: Loại chịu nỗi khổ liên tục dày vò 
bởi những con đói và khát lâu ngày. 

(3) Nỵịhamatanhika: Loại luôn chịu nỗi thống khổ vì 
khô khát không đuợc uống nuớc và bên trong cơ 

thể luôn bị thiêu đối liên tục. 

(4) Paradattupa-jivi\ Loại chỉ trông chờ vào đồ ăn của 
nguời khác bố thí. Họ luôn luôn nhớ đến những 
người thân, quyến thuộc và nhìn thấy được 
những người thân đang làm gì. Chỉ có loại ngạ 
quỷ này là có thể nhận đuợc và chia sẻ được Công 
Đửc khi mà những thứ cúng dường hay những việc 
làm công đức được (người thân hay ai) thực hiện 
với tâm nguyện hồi hướng cho họ. 

■ {Xem thêm phần “Chuyển Nhượng hay Hồi Hướng 
Công Đức cho người thân đã khuất ”, Chương XII). 


^ Chú Giải về A-tu-la Khổng Lồ (Asnras-Titans) 

Theo Bộ “Những Điểm Dị Biệt” (Kathavatthu), 
Quyển VIII, những quỷ thần A-tu-la Kalakanja asura thì 
rất giống với những ngạ quỷ (Peta) về hình thù quái dị, 
xấu xí và đáng sợ, về cuộc sống giới tính, về ăn uống, về 



Năm Cảnh giới Tải Sinh »211 


tuổi thơ, và cùng hôn phối lẫn nhau. Theo nhu mô tả, thì 
cơ thể của những quỷ thần giống nhu lá khô, không thấy 
chút thịt hay máu nào, và hình dáng khổng lồ chiếm 
khoảng không gian đến 3 gavutas Hai mắt thì lồi ra như 
mắt cua. Còn miệng thì lại nhỏ nhu lỗ cây kim may và 
nằm ở trên đầu cho nên khi ăn uống, chúng phải cuối đầu 
xuống. Nguời lúc nào cũng đầy sân hận, loài yêu quái hay 
quỷ dữ này luôn luôn tìm cách tấn công kẻ khác bằng 
những vũ khí nóng nảy do nghiệp dữ của chúng tạo ra và 
vì vậy luôn luôn bị đày đọa khổ ải vì nghiệp quả của 
những hành động hung dữ hay nghiệp ác trong quá khứ 
của chúng. 

Những quỷ thần sinh vào cảnh giới xấu này thuộc về 
loại ngạ quỷ {Peta) mạnh bạo, nhung lại là những chúng 
sinh bất hạnh. Chúng khác với những quỷ thần A-tu-la trên 
trời (asura deva) đuợc chỉ huy bởi Vua Vepacitti, nguời 
truớc kia ở Cõi trời Đao Lợi (Tavatimsa), nhung bị Vua 
Trời Đe Thích đánh bại và đuổi chạy qua ở chỗ trời khác. 
Những A-tu-la của Vua Vepacitti thì thuộc loại thiên (quỷ) 
thần, tức loại thần trời và cũng hôn phối với những thiên 
thần (deva). 

► Truyền thống Phật Giáo sau này đã tách biệt loại 
quỷ thần A-tu-la khổng lồ này (asuras-titans) ra riêng, chỉ 
còn lại bốn (4) Cảnh giới đau khổ trên kia (tức là: địa 
ngục, súc sinh, ngạ quỷ và con nguời). 


^ Vào những thời của tmyền thống Vệ-Đà, một gavuta bằng 
khoảng 6 feet, tức khoảng 1.82m. Ngày nay, nó bằng % yojana, 
một yojana (Do-tuần) thì bằng đến 8 dặm Anh. 



212 • Giáo trình Phất hoc 



Năm Cảnh giới Tải Sinh »213 


IV 

Con Ngưòi {Manussà) 


Trong khi những cảnh giới đau khổ thì toàn là đau khổ 
và cảnh giới trời thần trên thiên cung thì toàn là hạnh 
phúc, thì cảnh giới Con Nguời thì gồm có cả 2 thứ, là sự 
“phức họp” của cả Đau Khổ và Hạnh Phúc. Vì vậy, mọi 
nguời đuợc sinh ra với nhiều hoàn cảnh, đặc điểm khác 
biệt nhau nhu đẹp xấu, giàu nghèo, mạnh yếu, ngôn 
ngữ..., tùy theo những Nghiệp tốt xấu của mỗi nguời 
{Nghiệp hỗ trợ hay Nghiệp cản trở). 

Tuy nhiên, đuợc sinh vào Cõi Nguời để làm nguời thì 
Nghiệp Tái Sinh duyên cho Thức Tái Sinh (patisandhi) 
phải là Nghiệp lành (Nghiệp Thiện), với đầy đủ hai hoặc 
ba Căn lành (Thiện căn). ■ {Xin vui lòng xem thêm 
Chuông XI). 

► Vậy mà ngưòi đòi không biết được rằng để sinh 
được làm ngưòi là khó khăn và quý hiếm có đến dường 
nào!. 

Thử nhìn lại dân số của loài người, ai cũng nghĩ là 
đang có quá nhiều người, quá đông dân số trên trái đất 
này. Nhưng nếu nhìn vào sự bao la, rộng lớn của những 
cõi trời người ta lại nghĩ rằng có rất nhiều cư dân trên thế 
giới trời thần {deva) đó. Tuy nhiên, nếu họ quan sát thế 
giới của vạn vật muôn loài, họ sẽ nhận ra rằng chỉ riêng 
một loài côn trùng nào đó trong một khu rừng nhỏ nào đó 
cũng đã vượt xa tồng dân số loài người trên trái đất này!. 



214 • Giáo trình Phật học 


Còn đối với cõi trời thần, thì cư dân ở đó rất thưa thớt, 
mặc dù cõi trời thì rộng lớn, bao la. 

Từ bài Kinh thuyết giảng của Đức Phật về ví dụ con 
Rùa và khúc gỗ trên biển (Kinh Tương ưng Bộ Samyutta 
V, 455), chúng ta nên trân trọng và hiểu biết được sự thật 
là vô cùng khó khăn và hiếm hoi mới được sinh ra làm 
người. 

Được sinh ra làm người là “một trong Năm Cơ Hội 
Tốt Nhất” mà tất cả chúng sinh khó mà có được 
{dullabho), đó là: 

(1) Được sinh ra làm ngưòi. 

(2) Được gặp một vị Phật 

(3) Được thọ giói trở thành một Tỳ kheo {Tăng, Ni). 

(4) Có được lòng tin (thành tín) vào Tam Bảo. 

(5) Được nghe chánh Pháp {Dhamma). 

Năm cơ duyên này là vô cùng quan trọng, vì không có 
chúng, không thông qua chúng thì không thể nào giải thoát 
khỏi đau Khổ. Sinh ra làm người là điều quan trọng đầu 
tiên và hơn hết, vì việc đó có nghĩa mình đã được thoát 
khỏi những cảnh giới xấu xa, đày đọa. Nhưng điều này 
cũng không quan trọng chỉ vì một lý do là được sinh ra 
trong cảnh giới Người tốt hơn, bởi vì nếu chỉ vì lý do đó, 
Đức Phật cũng đã kể luôn cả những cảnh giới của Thiên 
Thần và Trời vốn chỉ có toàn phúc lành và mọi thứ vượt xa 
hẳn hơn thế giới loài người. Cõi trời thần sung sướng chỉ 
để được hưởng phúc, hưởng hết phúc đức thì lại tái sinh 
xuống bậc thấp trở lại, chứ không có cơ hội tu hành. 



Năm Cảnh giới Tải Sinh ‘215 


Trong khi đó, ở cõi ngưòi, mọi ngưòi đều có cơ hội 
để tu hành và làm việc công đức. Việc tu hành và làm 
việc công đức thì những chúng sinh ở những cõi đau khổ, 
thấp hơn không thể nào làm đuợc, vì họ luôn chịu nhục 
hình, đau khổ và không còn căn thiện nào để nghĩ đến 
những việc tu hành, công đức. Họ chỉ lo chịu trả nghiệp 
quả mà thôi. Trong khi đó, trên thiên đường thiên cung thì 
mọi thần trời đang lo hưởng lạc, rất khó có môi trường mà 
nghĩ đến những chân lý về Khổ. Hơn nữa, tuổi thọ của họ 
quá dài, quá lớn, nên cũng khó mà nhìn thấy được nghĩa 
vô thường (anicca) của thế gian. 

Chư Bằ-tát (Bodhisattva) đã ưa chọn cõi người vì ở 
cõi người, các Bồ-tát có cơ hội phát triển những Hạnh Ba- 
la-mật hay Mưòi Điều Hoàn Thiện iparami) đến mức 
cứu cánh cao nhất. Những vị Bồ-tát luôn luôn được sinh ra 
làm người trong kiếp cuối cùng của các ngài; và ở đó, các 
ngài tu tập để đạt được sự Giác Ngộ Tối Thượng (Chánh 
Đẳng Chánh Giác) và quả vị Phật. 

Chúng ta thật là may mắn được sinh ra làm người (cơ 
duyên đầu tiên trong năm (5) cơ duyên vừa nói trên) bởi vì 
mặc dù Đức Phật đã đi xa trong Bát-Niết-bàn, nhưng 
những Giáo Pháp (Sansana) của Người vẫn còn đây. 
Ngày nay, chúng ta vẫn còn đầy đủ cơ hội để được nghe 
chánh Pháp (Dhamma) và được có được lòng tin (saddha) 
vào chánh Pháp và Tam Bảo, ngay cả đối với những Phật 
tử tại gia cũng có được tất cả các cơ hội quý giá đó. 

Còn đối với những Tỳ kheo (Tăng, Ni), thì họ có 
được hết năm (5) cơ duyên tốt lành đó. 



216 • Giáo trình Phất hoc 



Năm Cảnh giới Tải Sinh »217 


V 


Những Cõi Thiên Thần & Tròi 


Những chúng sinh trong cõi trời Dục Giới được gọi là 
thiên thần, tức những thần tiên trên cõi trời {Devas), trong 
khi đó những bậc cao hon ở cõi trời Vô Dục Giới cao hon 
thì được gọi là những vị trời Phạm Thiên {Brahmas). Có 2 
loại trời Phạm Thiên, đó là: Phạm Thiên hữu sắc (rupa) và 
Phạm Thiên vô sắc (arupa) 

(I) Sáu (6) Cõi Tròi Dục Giới (Devaloka) 

Có 6 cõi trời Dục Giới của các thiên thần (devas) nằm 
ngoài trái đất. Ngoài 2 cõi trời đầu tiên là thấp gần ưái đất, 
còn 4 cõi kia là rất xa trái đất, gần như không có liên hệ gì 
với trái đất. 


(1) Cõi Tròi Tử Đại Thiên Vương 
(Catumaharạịika): 

Đây là cõi trời thấp nhất nơi có Bốn (4) Vua Trời hay 
bốn Thiên Vương Hộ Vệ cư ngụ cùng với những tùy tùng 
của họ. Bốn vị Thiên Vương này bảo vệ bốn phương của 
thế gian, đó là: 

(1) Đông Thiên Vương (Dhatarattha) bảo vệ phía 
Đông, là vương chủ của những nhạc công trên ười 
(Ghandhabbas). 



218 • Giáo trình Phật học 


(2) Nam Thiên Vương (Virulha) ở phía Nam, nơi có 
những ngạ quỷ (Petas), ông là vương chủ của những quỷ 
thần A-tu-la dị dạng (Kumbhanas asuras). 

(3) Tây Thiên Vương (Virupakkha) là vương chủ 
của những Rồng Nagas (mãng xà). 

(4) Bắc Thiên Vương (Kuvera, hay cũng còn được 
gọi là Vessavana) là vương chủ của những quỷ thần Dạ- 
xoa (Yakkhas). 


(2) Cõi Tròi Đao Lọi (Tavatimsa): 

Đây là cõi trời cao hơn kế tiếp, nơi có Vua Trời Đe 
Thích (Sakka), vua của những vị trời, cư ngụ. 

Những cư dân nguyên thủy ở cõi trời này là những quỷ 
thần A-tu-la (Asura devas) như đã nói trước đây, nhưng họ 
bị đánh đuổi bởi 33 thiên thần do vua trời Đe-Thích chỉ 
huy, vì vua trời Đe-Thích không muốn chia sẻ giang sơn 
với những A-tu-la say sưa nghiện rượu. Vì vậy, cõi trời 
Đao Lợi còn hay được gọi là Cõi Tròi Ba Mười Ba. 

Mẹ của Đức Phật là hoàng hậu Maya Devi sau khi mất 
đã tái sinh về cõi này và Đức Phật đã lên cõi này để thuyết 
giảng Vi Diệu Pháp cho mẹ của Người. 


(3) Cõi Tròi Của Dạ-Ma-Thiên Vương {Yama): 

Đây là cảnh giới đại phúc, toàn phúc lành, nơi cư ngụ 
của vua Dạ-Ma-Thiên Vương (Yama, tiếng Phạn: 
Suyama). Yama ở đây là khác với vua Yama Rajah của Địa 
Ngục tức là Diêm Ma Vương (vua Âm Phủ). Diêm Ma 
Vương vốn là một quỷ thần trên cõi trời (Vemanika-Peta), 



Năm Cảnh giới Tải Sinh »219 


nhưng nửa tháng là thiên thần (deva) và nửa tháng còn lại 
là quỷ ipeta). 

(4) Cõi Tròi Đâu Suất {Tusỉta): 

Gọi là Cõi Trời Hỷ Lạc nơi có Bằ-tát Di Lặc 
{Bodhisatta Mettaya) được tin là đang sống và đang chờ 
để được sinh ra làm người ở chu kỳ sau của thế gian và trở 
thành một vị Phật. 

(5) Cõi Tròi Hỷ Lạc Biến Hóa (Nimmarati). 

Nimmarati có nghĩa là những thiên thần vui thích, tận 
hưởng những công trình sáng tạo, biến hoa theo năng lực 
biến hóa của mình. 


(6) Cõi Tròi Tha Hóa Tự Tại Thiên (Pamnimmừa- 
vasavatỉ): 

Paranimmita-vasavati có nghĩa là những thiên thần 
kiểm soát được hoặc vui hưởng được những hỷ lạc từ việc 
sáng tạo hay biến hóa của những thiên thần khác. Đây là 
cõi trời cao nhất trong 6 cõi trời Dục Giới. Một cách trùng 
hợp, là Ma Vương (Mara) nổi tiếng là luôn luôn đối đầu, 
phá rối Đức Phật và những vị A-la-hán thì lại sống ở cõi 
này!. Tuy nhiên, giáo chủ cõi này là một vị thiên vương 
anh minh tên là Vasavati Deva. Ma Vương (Mara) và 
những quân lính của ông, thì ở nơi một góc riêng biệt của 
cõi này, giống như một lãnh tụ quân phiến loạn vậy. 


(II) Mưòi Sáu (16) Cõi Tròi sắc Giói (Rupa 
Brahma) 



220 • Giáo trình Phật học 


(A) Ba (3) Cõi Sắc Giói tương ửng Tầng Thiền 
Định Thứ Nhất (Sơ Thiền): 

(1) Cõi Trời Brahma-parisạịịa: là cõi trời thấp nhất 
trong 3 cõi này, dành cho những tùy tùng của vua trời 
Phạm Thiên 

(2) Cõi Trời Brahma-purohỉta : là cõi trời thứ hai dành 
cho các quan lại, thư lại của vua trời Phạm Thiên. 

(3) Cõi trời Maha-Brahma hay Cõi Trời Đại Phạm 
Thiên: là cõi trời cao nhất trong 3 cõi này, cao hơn về mọi 
mặt như phúc lành cao nhất, đẹp nhất, tuổi thọ cũng cao 
nhất vì nhờ vào sự phát triển tâm tuệ cao nhất. 

► Những người phát triển tầng thiền định Ụhanà) thứ 
nhất ở mức bình thường, sẽ được tái sinh vào cõi trời thứ 
nhất trong 3 cõi này. Những người phát triển tầng thiền 
định thứ nhất ở mức độ trung bình thì được tái sinh vào cõi 
trời thứ hai trong 3 cõi này. Và những người phát triển 
tầng thiền định thứ nhất ở trình độ hoàn thiện sẽ được tái 
sinh vào cõi trời Đại Phạm Thiên cao nhất trong 3 cõi trời 
này. 


► Sự phân chia cõi tái sinh cao thấp cho 3 tầng thiền 
định còn lại (nhị thiền, tam thiền, tứ thiền) cũng đều tương 
tự theo thứ bậc như vậy. 


(B) Ba (3) Cõi Tròi tương ứng Tầng Thiền Định 

Thử Hai (Nhị Thiền): 



Năm Cảnh giới Tải Sinh »221 


Theo 3 thứ bậc trình độ phát triển của tầng thiền định 
này (Bình Thường, Trung Bình và Hoàn Thiện) những cõi 
trời theo thứ tự từ dưới lên như sau: 

(a) Cõi trời Parừtabha: có nghĩa là cõi ánh sáng vừa, 
nhỏ hay còn gọi là cõi Thiểu Quang Thiên (HV). 

(b) Cõi trời Appamanabha: có nghĩa là cõi đầy ắp, vô 
cùng ánh sáng hay còn gọi là cõi Vô Lượng Quang Thiên 
(HV). 

(c) Cõi trời Abhassara: có nghĩa là cõi của những vị 
trời phát quang hay phóng quang rực rõ hay còn gọi là cõi 
Quang Âm Thiên (HV). 


(C) Ba 3 Cõi Tròi tương ứng Tầng Thiền Định Thử 

Ba (Tam Thiền). 

Theo 3 thứ bậc trình độ phát triển của tầng thiền định 
này (Bình Thường, Trung Bình và Hoàn Thiện), những cõi 
trời theo thứ tự từ dưới lên nhu sau: 

(a) Cõi trời Parừta-subha: có nghĩa là nơi những vị 
trời Phạm Thiên phát hào quang vừa, ít hay còn gọi là cõi 
Thiểu Tịnh Thiên (HV); 

(b) Cõi trời Appamana-subha: có nghĩa là nơi những 
vị trời phát hào quang đầy khắp, vô lượng hay còn gọi là 
cõi Vô Lượng Tịnh Thiên (HV). 

(c) Cõi trời Subha-kỉnha: có nghĩa là nơi những vị trời 
luôn tỏa sáng hào quang liên tục, tức không phải lúc phát 
hào quang ít hay vô lượng, lúc thì không có, mà luôn luôn 



222 • Giáo trình Phật học 


có hào quang tỏa sáng vững chắc hay còn gọi là cõi Bất 
Tịnh Thiên (HV). 


(D) Bảy (7) Cõi Trời tương ứng Tầng Thiền Định 

Thứ Tư (Tứ Thiền). 

Theo 3 thứ bậc trình độ phát triển của tầng thiền định 
này, những cõi trời theo thứ tự từ dưới lên như sau: 

(a) Cõi trời Vehapphala: có nghĩa là nơi của những vị 
trời Phạm Thiên được hưởng quả phúc lành to lớn hay còn 
gọi là cõi Quảng Quả Thiên (HV). 

(b) Cõi trời Asanna-satta: có nghĩa là nơi của những 
chúng sinh không có Thức (vô thức), chỉ có sắc chứ không 
có đủ danh & sắc; hay còn gọi lài cõi Vô Tưởng Thiên 
(HV). 

(c) Cõi trời Suddavasa: cõi này gồm có 5 cõi trong đó, 
là những “Cõi Trong Sạch” nơi những bậc Bất Lai hay A- 
na-hàm (Ạnagamin) được tái sinh. Còn được gọi là những 
cõi Tịnh Cư Thiên (HV) (Suddavasa). 


Tùy theo căn định mạnh mẽ lúc tu hành của mỗi 
người, sự tái sinh của những bậc Bất Lai được đến một 
trong 5 Cõi Trong Sạch đó, đó là: 

• Tín căn — Cõi Aviha, cõi trời bền chắc. 

• Tinh Tấn căn — Cõi Atappa, cõi trời tịch tịnh. 

• Chánh Niệm căn — Cõi Suddassa, cõi trời trong sạch. 

• Chánh Định căn - Cõi Sudassỉ, cõi trời quang đãng. 

• Trí tuệ căn — Cõi Akanỉttha, cõi trời tối cao. 



Năm Cảnh giới Tải Sinh • 223 


(III) Bốn (4) Cõi Tròi Vô sắc Giói (Ạrupa Brahma) 

Những chúng sinh thực hành thiền tĩnh tại bằng cách 
vượt qua tất cả những dạng Tưởng (nhận thức) và chứng 
đạt tầng thiền định Vô sắc Giới (Arupa Jhana) hay trạng 
thái Thấm Nhuần Vô sắc thì sẽ được tái sinh về những cõi 
Vô Sắc, chỉ còn tâm (danh) mà thôi, không còn yếu tố sắc 
(vật chất, hình sắc). 

Bốn (4) cõi thuộc Vô sắc Giới tưong ứng với những 
tầng thiền định Vô sắc giới (4 Arupa Ihanas) là: 

• Akasananca-bhumỉ — Cõi Không Gian Vô Biên 

• Vinnanancayatana-bhumi — Cõi Thức Vô Biên 

• Akincannayatana-bhumi — Cõi Hư Vô 

• N’evanna-nasannayatana-bhumi — Cõi Không Có 

Tưởng Cũng Không Không Có Tưởng, còn gọi là Phi 

Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ (HV). 


^ Tại sao chúng ta cỏ 31 Cỗi hiện hữu? 

Neu loài quỷ thần A-tu-la (asuras) được tách riêng ra 
thành một (đơn vị) cõi hiện hữu riêng biệt, thì có 4 cõi 
thuộc Cảnh Giới xấu (địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ và A-tu- 
la), 7 cõi Dục Giới phúc lành (con người và 6 cõi thiên 
thần (deva)), 16 cõi trời Phạm Thiên sắc Giới và 4 cõi trời 
Phạm Thiên Vô sắc Giới. 

Tổng cộng: Có 31 Cõi hiện hữu (Cõi sống). 



224 • Giáo trình Phật học 


VI 

Tuổi Thọ Của Những Chúng Sinh 
ở Địa Ngục và Những Ngạ Quỷ 


(a) 

Những chúng sinh bị đọa địa ngục, súc sinh và ngạ 
quỷ không có thời hạn hay tuổi đời đuợc quy định rõ. Thời 
gian thọ mạng của họ là tùy thuộc vào những Nghiệp 
(kamma) của mỗi chúng sinh. Một số có tuổi thọ rất ngắn, 
nhu truờng họp của ngài Tỳ kheo Tissa, đuợc tái sinh 
thành con bọ chét trên tấm y mới của ngài và chết sau 7 
ngày; hoặc nhu truờng họp Hoàng hậu Mallika, nguời phải 
chịu đọa địa ngục trong 7 ngày vì một nghiệp bất thiện, 
nhung sau đó sạch nghiệp xấu và đuợc tái sinh lên cõi trời 
nhờ vào những nghiệp tốt lành của mình. 

Trong khi đó, ngài Devadatta (Đe-bà-đạt-đa) nhu đã 
nói truớc đây thì bị đọa vào địa ngục A-tỳ vô gián vì 
nghiệp nặng xấu của mình là chia rẽ Tăng đoàn Sangha. 

(b) 

Loài nguời cũng thật ra không có tuổi thọ đuợc ấn 
định. Tuổi thọ tăng từ 10 năm lên đến tuồi thọ rất cao, sau 
đó lại tụt xuống lại 10 năm. Theo Biên Niên Đại Phật Sử 
(Buddhavamsa), tuổi thọ con nguời trong chu kỳ thế giới 
này (cõi Ta Bà) là 40.000 năm vào thời Đức Phật 
Kakusandha (Câu-luu-tôn), là 30.000 năm vào thời Đức 
Phật Konagamana (Câu-na-hàm), là 20.000 năm vào thời 
Đức Phật Kassapa (Ca-diếp), và chỉ còn 80-100 năm vào 
thời Đức Phật Thích Ca. 



Năm Cảnh giới Tải Sinh • 225 


Mặc dù những loài thần trên trái đất tức Địa Thần và 
những loài quỷ thần A-tu-la bị tha hóa thuộc cõi “trời 
thần” Tứ Đại Thiên Vuong (Catumaharạịika), nhung họ 
cũng không có đuợc tuổi thọ ấn định nhu thần, trời ở 
những cõi trời khác. 

(c) 

Thiên thần và những vị trời Phạm Thiên thì có đuợc 
tuổi thọ cố định, rất cao, rất dài so với khái niệm tuong 
đuong về thời gian ở cõi trần gian. Xin xem sau đây. 



226 • Giáo trình Phật học 


VII 


“Tuổi Thọ Của Những Thiên Thần” 


Cõi Tròi 

Tuổi thọ 
(NCT) 

INCN/ 

(ngCT) 

Tuổi thọ 
(NCN) 

Catumaharajika 

500 

50 

9 triệu 

Tavatimsa 

1000 

100 

36 triệu 

Yama 

2000 

200 

144 triệu 

Tusita 

4000 

400 

576 triệu 

Nimmarati 

8000 

800 

2314 triệu 

Paranimmita- 

vasavati. 

16000 

1600 

9216 triệu 


■ Catumaharajika: Cõi trời Tứ Đại Thiên Vương 

■ Tavatimsa: Cõi trời Đao Lợi 

■ Yama: Cõi trời Dạ-Ma-Vương Thiên 

■ Tusita: Cõi trời Đâu-Suất 

■ Nimmarati: Cõi trời Hỷ Lạc Biến Hóa 

■ Paranimmitavasavati: Cõi trời Tha Hóa Tự Tại 
Thiên 

■ NCT: năm của cõi trời. 

■ NgCT: ngày của cõi trời. 

■ NCN: năm cõi người. 

■ 1 NCN / NgCT: 1 năm cõi người bằng/ (sổ) ngày cõi 


trời. 




Năm Cảnh giới Tải Sinh • 227 


^ Cách tính tuổi thọ ở các Cõi Thiên Thần theo số 
năm của cõi Ngưòi 


30 ngày trên cõi trời = 1 tháng cõi trời. 

12 tháng cõi trời = 1 năm cõi trời 

360 ngày cõi trời = 1 năm cõi trời 

Một ngày cõi trời Tứ Đại Thiên Vương 
(Catumaharạịika) = 50 năm cõi Người. Vì vậy: 

Một năm cõi trời Tứ Đại Thiên Vương = 360 X 50 = 
18.000 năm cõi Người. 

Tuổi thọ ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương là 500 năm 
cõi trời, vậy = 18.000 X 500 = 9 triệu năm cõi Người 

Rồi đến mỗi tầng cao hơn của cảnh giới trời thì lại 
nhân vô số tuổi thọ và tiếp nhục nhân lên bằng lũy thừa 
bậc 2. Như vậy, chính xác là khi cảnh giới tăng lên 1 bậc, 
thì tuồi thọ tăng lên 4 lần (cột thứ nhất) và độ dài ngày cõi 
trời tăng lên 2 lần (ngày thứ hai). 

Neu suy theo năm cõi Người, thì tuổi thọ cõi Thiên 
Thần tăng thêm 4 lần sau mỗi bậc cảnh giới cao hơn. 

^ Đức Phật đã giảng dạy Vi Diệp Pháp Tạng cho 
mẹ của Ngưòi ở cõi tròi Đao Lọi trong thòi gian bao 
lâu? 

Theo như ghi chép Uong Kinh Điển, Đức Phật đã 
thuyết giảng triết lý cao học Phật Giáo là “Vi Diệu Pháp” 
(Abhidhamma) cho Mẹ của Người là Hoàng Hậu Maya ở 



228 • Giáo trình Phật học 


cõi trời Đao Lợi (Tavatimsa) liên tục trong 3 tháng liền. 
Không có ai ở cõi chúng ta có thể lắng nghe toàn bộ triết 
lý thuyết giảng trong 3 tháng không ngừng nghỉ. Nhưng 
100 năm trái đất chỉ bằng 1 ngày trên cõi trời Đao Lợi, vậy 
3 tháng cõi người theo ghi chép trong Kinh Điển chỉ bằng 
3.6 phút trên cõi trời Đao Lợi đó, đối với chư thiên trong 
cảnh giới đó! Vậy đối với chư thiên trong cảnh giới đó thì 
3.6 phút là một khoảng thời gian rất ngắn, nên họ không 
có gì khó khăn để lắng nghe Đức Phật giảng hết Vi Diệu 
Pháp. 

^ Điều này nếu không tin thì cũng khó mà tưởng 
tượng, cũng như nhiều vẩn đề, phạm trù khác, bởi vì mọi 
suy luận của chúng ta về thời gian (và cả không gian) là 
hoàn toàn dựa vào sự chủ quan và kiến thức thế gian của 
chúng ta, nên không có đường thoát nào đế chúng ta hiếu 
được sự khác biệt về tốc độ hay độ dài thời gian khác nhau 
giữa các cõi. (ND) 



Năm Cảnh giới Tải Sinh • 229 


VIII 

“Tuổi Thọ Của Những Vị Tròi Phạm Thiên” 


Cỗi tròi Tên Cõi Tuồi Tho 

Phạm Thiên 


Sơ Thiền 

Cõi Tùy Tùng của 

Phạm Thiên 

l/3A-tăng-tỳ 

kiếp 

(3 cõi) 

Cõi Quan Lại của 

Phạm Thiên 

Cõi của các Vua ữời 

Đại Phạm Thiên 

l/2A-tăng-tỳ 

kiếp 

1 A-tăng-tỳ 
kiếp 

Nhị Thiền 

Thiểu Quang Thiên 

2 Đại kiếp 

(3 cõi Sắc giới) 

Vô Luợng Quang Thiên 
Quang Âm Thien 

4 Đại kiếp 
8 Đại kiếp 

■> 

rr’ ^ 

Tam Thiên 

Thiểu Tịnh Thiên 

16 Đại kiếp 

(3 cõi Sắc giới) 

Đại kiếp 

Vô Luợng Thiên 

Bất Tịnh Thiên 

32 Đại kiếp 
64 

■> 

Tứ Thiên 

Quảng Quả Thiên 

SOOĐại kiếp 

Cõi Sắc Giói 

* Chúng Sinh Vô Thức 

SOOĐại kiếp 

(7 cõi) 

(*VÔ Tuởng Thiên- {Xem Chú giải) 




230 • Giáo trình Phật học 


• Năm (5) Cõi Trong 
{Suddassa) đó là: 


Cõi Bên Vững 
Cõi Tịch Tịnh 
Cõi Đẹp 

Cõi Quang Đãng 
Cõi Tối Cao 


1000 Đại kiếp 
2000 Đại kiếp 
4000 Đại kiếp 
8000 Đại kiếp 
16000 Đại kiếp 


Sạch 


► Năm (5) Cõi Trong Sạch (Tịnh Độ) này là nơi 
những bậc chứng quả Bất Lai đuợc tái sinh về)!. 

Cõi Vô Sắc Giới Không gian Vô Biên 20000 Đại kiếp 
(4 cõi) Thức Vô Biên 40000 Đại kiếp 

Hu Không 60000 Đại kiếp 

Phi Tuỏng Phi Phi 84000 Đại kiếp 
Tuởng 


► Đe hiểu rõ những mô tả về những cách tính hay 
danh từ thời gian trên đây, nhu là: A-tăng-tỳ kiếp 
(ữ^ank/ỉeyya-kappa) và Chu Kỳ Tồn Tại của Thế giới hay 
Đại Kiếp (maha-kappa), vui lòng đọc thêm Chương VII, I 
về “Cách Tinh Thời Gian ” theo Phật Giáo. 



Năm Cảnh giới Tải Sinh »231 


IX 

Chú Giải 


Chúng sinh Vô Thức hay Vô Tri Giác 
(Asanna-satta) 

Asanna-sattas là những cư dân của cõi ừời thứ 11, họ đã ‘qua 
đời’ ừong tình ừạng hoàn toàn vô thức, không có ừi giác. Họ chỉ còn 
mang “sắc” (‘rupa’) tức vật chất và không còn mang yếu tố tâm linh 
hay danh (‘nama’) nào. Theo ừiết lý Quan Hệ Nhân Duyên của Phật 
giáo, (ừong quyến “Manuals of Budhism”, cấm Nang Phật Giáo), 
Đại trưởng lão Mahathera Ledi Sayadaw giải thích rằng đối với loại 
chúng sinh này, Thức đầu tiên (hay Thức tái sinh) của họ chính là 
Thức Đang Chết hay Thức Tử Mạng (cuti-citta), như chúng ta đã nói 
đến trước đây, là tâm thức lúc chết, từ kiếp sống trước ừong cõi Dục 
giới (kamaloka) và tiếp tục nối tiếp qua bằng thức Tái Sinh 
(patisandhi) ừong kiếp sống tiếp theo ừong cõi Dục giới (kamaloka). 
Ngay giữa 2 Thức đó, bỗng dưng có một sự gián đoạn tâm thức 
hoàn toàn trong tình ừạng vô thức, và ừạng thái này của một chúng 
sinh vô thức kéo dài cả một chu kỳ sống đến 500 kiếp (kappas). 

Theo bộ thứ bảy, cũng là bộ cuối cùng của “Vi Diệu Pháp” tạng 
(Abhidhamma Pitaka), tên là “Patthana” (Quan Hệ Nhân Duyên), 
ừong mỗi tiến ừình tâm, tiến ừình tâm này có liên hệ đến tiến trình 
tâm tiếp theo bằng việc tác động cho tiến ừình tâm tiếp theo khởi 
sinh ngay lập tức lúc tiến ừình tâm ừước diệt, theo đúng ừật tự đã 
định cho tiến ừình tâm theo Quan Hệ Hai Tiến ừình Lập tức. Trong 
trường họp của những chúng sinh vô thức, thì căn của Thức trước có 
nhiệm vụ làm khởi sinh Thức tiếp theo đã bị ‘hoãn’ lại 500 kiếp 
(kappas) thông qua sự chánh niệm và quyết tâm thuần thục. 

Đe minh họa cho điều này, chỉ có Đức Phật và một số bậc A-la- 
hán và bậc Bất Lai (A-na-hàm) đã quán xuyến được hết 8 tầng thiền 
(ịhanas) là có the ừiến khai pháp định tâm “ngưng, diệt” này, gọi là 

Diệt Thọ Tưởng Định (Nirodha-samapatti-vithi), ngay lúc đó, tất 



232 • Giáo trình Phật học 


cả mọi Thức, và mọi tiến trình Tâm đều bị ừeo, bị ngưng lại. Một 
người chứng đạt duy ừì được ừạng thái gián đoạn này của Thức, của 
những yếu tố tâm và những đặc tính vật chất (sắc) do tâm tạo ra, cho 
đến cuối cùng giai đoạn gián đoạn này thì người đó sẽ luôn giữ được 
trạng thái này. Mặc dù người đó không thở, không ăn, uống hay hay 
biết bất cứ điều gì, người ấy vẫn sống. Ngay lúc “Diệt thọ tưởng 
định” (niridha-samapatti), Thức nối tiếp là Thức Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng (tức tầng thiền định thứ 8, tức là tầng thiền Vô sắc thứ Tư 
(arupa jhana), và Thức nối tiếp là Thức Thánh Quả (Ariyan), tức là 
Thức A-la-hán hay Bất Lai (A-na-hàm), tùy thuộc giai đoạn chứng 
quả của mỗi người hành thiền. 

Giữa 2 Thức như đã nói trên, sự gián đoạn tiến trình tâm có thế 
kéo dài một ngày, hay hai, hay ba hay thậm chí bảy ngày. 



Năm Cảnh giới Tải Sinh • 233 


X 

Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


(1) “A Comprehensive Manual of Abhidhamma” (Câm Nang 
Tông Quát Vi Diệu Pháp Tạng), tác giả Bhỉkkhu Bodhỉ, 
Tống Biên Tập. Hội Ân Bản Phật Giáo, Kandy, Sri Lanka 

(2) “The Essence of Buddha Abhidhamma ” (Cốt Yeu Vi Diệu 
Pháp của Đức Phật), tác giả Tiến Sĩ Mehm Tin Mon. 

(3) “The Thirty One States of Being and Becoming (Rebirth) ” 
(Ba Mươi Mốt Cảnh Giới Chúng Sinh và Hiện Thành (Tái 
Sinh), tác giả Egerton c. Baptist. 

(4) “Những Diêm Dị Biệt - Bản Dịch Kathavatthu ”, dịch giả 
Shwe Zan Aung & bà Rhys Davids. Hội Kinh Điên Pali 
(PTS), Eondon. 

(5) “Petavatthu — Chuyện Của Những Người Đã Khuất” 
(“Chuyện Ngạ Quỷ ”), Hội Kinh Điên Pali (PTS), London 
1974. 

(6) “Samyutta Nikaya” (Tương ưng Bộ Kinh), Phần II, 
“Duyên” (Nỉdana), về Những Câu Hỏi Của Tỳ Kheo 
Lakkhana. Hội Kỉnh Điên Palỉ (PTS), London 1982. 



234 • Giáo trình Phất hoc 



Phần VII 

NHỮNG CHU KỲ THẾ GIỚI 
KHI NHỮNG ĐỨC PHẬT 
XUẤT HIỆN 



236 • Giáo trình Phật học 


NỘI DUNG 

1. Cách Tính Thời Gian Theo Phật Giảo 

2. Chu Kỳ Thế Giới hay Đại Kiếp (Maha-kappa) 

3. Kiếp Không Thế Tính Được Hay A-tăng-tỳ-Kiếp 
(Asankheyya-kappa) 

4. Trung Kiếp (Antara-kappa) 

5. Kiếp Người (Ayu-kappa) 

6. Chu Kỳ Những Vị Phật Xuất Hiện Hay Phật Kiếp 
(Buddha Kappa) 

7. Hai Mươi Bổn Vị Phật Trước Đức Phật Thích Ca 

8. Tám Phẩm Chất Của Một Vị Bồ-tát: Vị Phật Tương 
Lai 

9. Chúa Giê-Su Có Phải Là Một Vị Bồ-tát Hay Không? 

10. Thời Gian Đê Hoàn Thiện Những Hạnh Ba-la-mật 
(Paramis) 

11. Tại Sao Có Sự Khác Nhau Trong Việc Hoàn Thiện 
Những Hạnh Ba-la-mật (Paramis) 

12. Thật Hiếm Thay Sự Xuất Hiện Của Một Vị Phật! 

13. Tám Kiếp sổng (Cảnh Giới) Bất Hạnh Nhất Của Vòng 
Luân Hồi Sinh Tử (Samsara) 

14. Sự Hoàn Thiện Các Hạnh Ba-la-mật Của Phật Duyên 
Giác (Pacceka Buddhas), Của Các Đại Đệ Tử Thanh 
Văn. 

15. Những Đại Đệ Tử ưu Việt Của Đức Phật 

16. Chú Giải 

17. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện • Tìl 


I 

Cách Tính Thòi Gian Theo Phật Giáo 


Trong hệ thống tính thời gian của Phật Giáo, từ 
“Ả:a/7/7a” có nghĩa là một “chu kỳ hay một aeon” được 
dùng để chỉ những giai đoạn thời gian hay thời kỳ nào đó 
theo thử tự chu kỳ. 

[Bản thân từ tiếng Anh “aeon”, được dùng để dịch từ 
“kappa” của tiếng Pali, vốn có nguồn gốc từ tiếng La-tinh, 
có nghĩa là một khoảng thời gian, một thời kỳ dài vô tận, 
hon bất kỳ con số hay sự tưởng tượng nào của con người. 
Và xưa nay người ta quen dùng từ “kiếp” để tạm dịch từ 
này qua tiếng Việt, mặc dù “kiếp” ở đây không phải có 
nghĩa như chỉ là một “kiếp ngưòi” vô cùng ngắn ngủi của 
chúng ta- ND]. 

Bốn chu kỳ thời gian được phân biệt như sau: 

(a) Một Đại Kiếp {maha-kappa), 

(b) Một A-tăng-tỳ-Kiếp (asankheyya-kappa), 

(c) Một Trung Kiếp (antara-kappà), và 

(d) Một Kiếp Người (ayu-kappa) 



238 • Giáo trình Phật học 


II 


Đại Kiếp (Maha-kappa) 


Một Đại Kiếp (maha kappa) nói chung có nghĩa là 
một chu kỳ tạo lập của thế giói. Vậy một chu kỳ tạo lập 
và tồn tại của một thế giới là bao nhiêu lâu?. 

Trong “Tuong ưng Bộ Kinh 11”, Chuông XV, Đức 
Phật đã dùng một ví dụ núi đá hay một số luợng hạt cải để 
miêu tả so sánh về định nghĩa của “kiếp” , với đại ý nhu 
sau: 


“Giả sử có một khối núi đá cứng, chiều dài một 
yojana *, rộng một yojana và cao một yojana và cứ mỗi 
100 năm, một người đến lau chùi bằng miếng vải lụa 
Kasika. Cho đến khi khối núi đá này được chùi mòn hết, 
thì khoảng thời gian không thế tưởng tượng đó vẫn còn 
ngắn hơn một đại kiếp (maha-kappay\ 

''Hay giả sử có một khu được bao bọc bởi tường thành 
bằng sắt, chiều dài một yojana, rộng một yojana và cao 
một yojana và được đô đầy hạt cải bên trong lên hết chiều 
cao tường thành và cứ 100 năm, một người đến lẩy một 
hạt cải. Cho đến khi không còn hạt cải nào ở đó, thì 
khoảng thời gian không thế tưởng tượng đó cũng chưa 
bằng một đại kiếp (maha-kappa )** 

* (yojana còn đuợc gọi là một Do-tuần (HV) = 8 dặm 
Anh = khoảng 12.875 Km). 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện • 239 


**Những ví dụ trên đây là đại ý trong bài Kinh nói 
trên, chứ không phải trích nguyên lời kinh Đức Phật đã 
nói. 


^ Vậy đã bao nhiêu đại kiếp nối tiếp nhau trong 
quá khử rồi? 

Theo lời Đức Phật: 

“Này người anh em, một đại kiếp là rẩt dài. Và những 
đại kiếp như vậy thì dài hơn một đại kiếp đã trôi qua, 
nhiều hơn một trăm đại kiếp đã trôi qua, dài hơn một trăm 
ngàn đại kiếp đã trôi qua. Điều này như thế nào? Này 
người anh em, sự khởi thủy của một quá trình này là 
không thế tính được. Thời điếm đầu tiên không thế nhìn 
thấy được trong quá trình trôi tiếp và trôi xa hơn nữa từ 
lúc chúng sinh bị che khuất trong vô minh vì bị trói buộc 
vào dục vọng'”. 



240 • Giáo trình Phất hoc 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện »241 


III 


A-tăng-tỳ-Kiếp 
(Asankheyya-kappa ) 


Theo “Tăng Chi Bộ Kinh” {Anguttara II, 142), có 4 
giai đoạn được gọi là 4 thời kỳ hay “kỷ nguyên không thể 
nào tính được” được gọi là A-tăng-tỳ-Kiếp {Asankheyya- 
kappa), ngắn hon một đại kiếp (maha-kappa). 

Khoảng thời gian của một trong 4 A-tăng-tỳ-Kiếp này 
không thể nào tính ra được, ngay cả lấy 100.000 năm = 1 
lakhs làm đon vị để tính. Vì thế nên A-tăng-tỳ-Kiếp có 
nghĩa là “một khoảng thời gian không bao giờ đếm được” 


Bốn A-tăng-tỳ-Kiếp này là: 


(1) Kỷ Nguyên Hoại Diệt (Hoại Kiếp) 

Là thời kỳ hủy hoại hay tiêu hủy thế giới. Trong “Kinh 
Mặt Trời” thuộc “Tăng Chi Bộ Kinh” (Anguttara IV, 99), 
Đức Phật đã miêu tả sự hủy hoại thế giới bằng Lửa, thậm 
chí tiêu hủy đến những cõi trời Đại Phạm Thiên. Kỷ 
nguyên hay A-tăng-tỳ-Kiếp (Asankheyya-kappa) bắt đầu 
bằng những trận mưa lớn bắt đầu dập tắt tất cả biển lửa 
trên thế giới nếu thế giới bị tiêu hủy bằng Lửa, hoặc bắt 
đầu bằng việc rút nước lũ lụt, nếu thế giới bị tiêu hủy bằng 
Nước; hoặc bắt đầu bằng việc ngưng bão tố nếu thế giới bị 
hủy diệt bằng Gió. 



242 • Giáo trình Phật học 


Việc mô tả hoàn toàn chi tiết về sự kiện thế giới bị tiêu 
hủy bằng những yếu tố lửa, nuớc, gió đuợc ghi lại trong 
chuông nói về những kiếp quá khứ trong quyển “Con 
Đuờng Thanh Tịnh” (Visuddhi Magga). 

(2) Kỷ Nguyên Hoàn Toàn Hủy Diệt (Tận Hoại 
Kiếp) 

Là thời kỳ tất cả hệ thống trên thế giới đã bị tiêu hủy 
hoàn toàn hay trong tình trạng là Không Trơ. Đây là thời 
kỳ bắt đầu từ lúc mà thế giới đã bị tiêu hủy bởi lửa, nuớc 
hay gió rồi cho đến khi bắt đầu những trận mua lớn báo 
hiệu một chu kỳ một quá trình tiến hóa mới bắt đầu một 
thế giới mới. 

(3) Kỷ Nguyên Phát Triển 

Là giai đoạn tiến hóa. Đây là giai đoạn từ lúc có 
những trận mua phát động sự tiến hóa một thế giới mới nói 
trên cho đến khi xuất hiện mặt trời, mặt trăng, những ngôi 
sao và những hành tinh. 

(4) Kỷ Nguyên Đã Phát Triển 

Là giai đoạn liên tục tiếp theo. Giai đoạn này bắt đầu 
từ lúc xuất hiện mặt trời, mặt trăng, những ngôi sao và 
những hành tinh cho đến khi có những trận mua lớn báo 
hiệu bắt đầu sự hủy diệt của thế giới (bằng lửa, nuớc hay 
gió...). 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện • 243 


► Kiếp sống hiện tại của chúng ta là một trong vô 
lượng kiếp của A-tăng-tỳ-Kiếp thứ tư này, trong một chu 
kỳ đại kiếp. 


^ Giải Thích về Tuổi Thọ ở Những Cảnh Giới 
sống tương ứng vói tầng Thiền (Jhana) thử Nhất, thứ 
Hai và thứ Ba. 

( 1 ) 

Khi thế giới bị hủy diệt bằng 3 yếu tố (tam đại) lửa, 
nước và gió, Lửa tiêu hủy thế giới cho đến 3 cõi hay cảnh 
giới sống của tầng Thiền định thứ Nhất (Sơ Thiền). Theo 
các nhà luận giải, tuổi thọ cao nhất của những cảnh giới 
của Sơ Thiền là 01 A-tăng-tỳ-Kiếp (tức “một kỷ nguyên 
không thể tính được” đã giải thích ở trên), bởi vì những 
cảnh giới của tầng Thiền định này chỉ tồn tại trong một kỷ 
nguyên đó là Kỷ Nguyên Đã Phát Triển, tức Kỷ Nguyên 
hay A-tăng-tỳ-Kiếp thứ tư ở trên. 

( 2 ) 

Sau khi bị tiêu hủy 7 lần liên tục bằng lửa, đến đợt 
thứ 8, thế giới sẽ bị tiêu hủy bằng Nước, lúc đó sự tiêu hủy 
sẽ đến 3 cảnh giới hay 3 cõi sống tương ứng với tầng 
Thiền định thứ Hai (Nhị Thiền). Vì vậy, tuổi thọ dài nhất 
ở những cảnh giới này là 8 đại kiếp. 

( 3 ) 

Sau khi bị tiêu hủy bằng Lửa qua 7 chu kỳ và 1 chu 
kỳ bằng nước, thế giới lại bị tiêu hủy bằng Gió vào chu kỳ 
thứ 64, lúc đó sự tiêu hủy sẽ đến tận cảnh giới hay cõi 



244 • Giáo trình Phật học 


sống tương ứng với tầng Thiền định thứ Ba (Tam Thiền). 
Vì vậy, tuổi thọ cao nhất ở cảnh giới này là 64 đại kiếp. 


^ Nguyên Nhân Hoại Diệt và Khai Triển lại Thế 
Giói? 

Trong quyển “Cẩm Nang về Trật Tự Vũ Trụ” 
(Manual of Cosmic Order), Đại trưởng lão Mahathera Ledi 
Sayadaw có viết rằng: 

''Không có một khởi thủy rõ ràng hay một kết thúc rõ 
ràng được biết đến, thế giới hay vũ trụ vật lý liên tục như 
vậy dù những chủ nhân thế giới hay những đang siêu 
nhiên (issara) có xuất hiện hay không. Không bất kỳ dạng 
siêu nhiên nào, thậm chí một trăm, thậm chí một ngàn, 
thậm chí một trăm ngàn đấng như vậy cũng không thế nào 
làm ra, sáng tạo ra hay giải tán (thế giới, vũ trụ đó). Bằng 
quy luật của Lửa (utu niyama), bằng quy luật nhân 
duyên tự nhiên (dhamma niyama), trật tự của vũ trụ vật lý 
này được duy trì như vậy”. 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện • 245 


IV 


Trung Kiếp 
(Antara-kappa) 


Trong A-tăng-tỳ-Kiếp thứ tư hay “Kỷ nguyên Đã Phát 
Triển”, vòng đời hay tuổi thọ của con người có tăng hay 
giảm tùy thuộc đức hạnh hay mức độ luân lý của loài 
người. Neu đạo đức của con người đang phát huy, thì tuổi 
thọ của con người sẽ tăng lên đến mức siêu thọ 80.000 
năm, đó là Đỉnh Cao của Đửc Hạnh loài người. Neu 
mức độ đạo đức sa sút, tuồi thọ loài người chỉ còn 10 năm, 
đó là tuổi thọ thấp nhất của giống loài người. 

Đe giảng giải rộng thêm vấn đề này, các thầy sẽ trình 
bày một cách chi tiết bằng những ghi chép trong “Kinh 
Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hồng” {Cakkavati- 
Sihananda Sutta) thuộc “Trường Bộ Kinh” (Digha 
Nikaya). 

Khoảng thời gian của một chu kỳ trong đó tuổi thọ của 
loài người được tăng từ 10 năm đến siêu thọ 80.000 năm 
và rồi giảm từ siêu thọ xuống còn 10 năm trở lại thì được 
gọi là một chu kỳ Trung Kiếp (antara-kappa) nằm trong 
A-tăng-tỳ-Kiếp “Đã Phát Triển” thứ tư nói trên. 

(Như vậy tuôi thọ trung bình trong Trung Kiếp này 
của chúng ta hiện nay (xem bên dưới) khoảng 100 năm là 
thuộc giai đoạn đang giảm xuống từ siêu thọ đến 10 năm. 
Hãy tưởng tượng sự sa sút về đức hạnh của con người 
trong thời kiếp này!). (ND) 



246 • Giáo trình Phật học 


^ Một Trung Kiếp Kéo Dài Bao lâu? 

Trong quyển “Cẩm Nang về Trật Tự Vũ Trụ” 
(Manual of Cosmic Order), Đại trưởng lão Mahathera Ledi 
Sayadaw cũng đã dùng lại ví dụ về số lượng cát sông Hằng 
để so sánh như sau: 

‘Wew một người phải đếm sổ năm của một Trung Kiếp 
bằng số hạt cát, bốc đếm từng hạt cát của tất cả các chi 
lưu của sông Hằng, thì con sổ hạt cát sông Hằng có lẽ hết 
trước khi sổ năm của một Trung Kiếp được đếm hếf\ 

(Có nghĩa rằng: Tồng số lượng hạt cát ở sông Hằng 
cũng còn ít hon tổng số năm của một Trung Kiếp). (ND). 

Sau khi trải qua hoàn thành 64 kỷ nguyên, thì Kỷ 
Nguyên Đã Phát Triển đến sau cùng. Vì hoàn toàn không 
có sự sống hay chúng sinh nào sống trong 3 kỷ nguyên (A- 
tăng-tỳ-Kiếp) kia, nên 3 kỷ nguyên đó không thể được suy 
ra là một Trung Kiếp theo cách diễn giải trên đây. Nhưng 
tất cả 4 kỷ nguyên hay A-tăng-tỳ-Kiếp đó có độ dài như 
nhau và trong tất cả Luận Giảng, mỗi A-tăng-tỳ-Kiếp 
(Asankheyya-kappa: tức một trong 4 kỷ nguyên Không 
Thể Tính Được) được chia đều thành 64 kỷ nguyên 
Trung Kiếp (antara-kappa). 

Trong một số Kinh Điển Pali, một A-tăng-tỳ-Kiếp 
được ghi lại là bao gồm 64 hoặc 20 Trung Kiếp. Điều 
này là bởi vì có một kỷ nguyên khác được cho là một 
Trung Kiếp, đó là vòng đời hay “tuổi thọ” ở cảnh giới địa 
ngục A-Tỳ (Avici), được cho là bằng đến 1/80 của một 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện • 247 


Đại Kiếp hay bằng 1/20 một A-tăng-tỳ-Kiếp. Bằng cách 
tính này, người xưa đã cho rằng một A-tăng-tỳ-Kiếp thì 
bằng tương đương với 64 Trung Kiếp của cảnh giới con 
người hay bằng tương đương với 20 Trung Kiếp của cảnh 
giới Địa Ngục A-Tỳ. 



248 • Giáo trình Phật học 


V 

Kiếp Người 
{Ayu Kappa) 


Trong tiếng Pali, chữ “ayu-kappa'’ theo nghĩa gốc có 
nghĩa là vòng đời hay tuổi thọ. Neu vòng đời là 100 năm, 
thì tuổi thọ (ayu kappa) là một thế kỷ. Neu vòng đời là 
1.000 năm, thì tuồi thọ {ayu kappa) là một thiên niên kỷ. 

Khi Đức Phật dạy cho ngài Ananda rằng: 

“Nạy Ananda, ta đã phát triến được bổn năng lực thần 
thông (Tứ Thần Túc). Vì vậy, nếu ta muốn sổng thêm một 
kiếp (kappa)...'\ 

thì chữ kappa cỏ nghĩa là một kiếp người hay một 
vòng đời của con người (ayu-kappa), đó là khoảng 100 
năm vào thời Đức Phật tại thế. Đây là cách diễn dịch của 
các luận giảng về Kinh “Đại Bát-Nỉết-bàn”. 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện • 249 


VI 


Phật Kiếp 
(Buddha Kappa) 


Phật Kiếp là những chu kỳ thế giói hay những Đại 
Kiếp có những vị Phật xuất hiện. Một đại kiếp không 
có xuất hiện vị Phật nào thì được gọi là Kiếp Không 
{suũũa kappa). 

Một kiếp nào có một hay nhiều vị Phật xuất hiện 
thì được gọi là một Phật Kiếp (Buddha kappa). Kiếp 
Ợcappa) ở đây nếu đứng riêng một mình không có tính 
từ hay danh từ ghép dửng trước, thì có nghĩa là một 
Đại Kiếp (Maha-kappa). 

Có năm (5) loại chu kỳ Phật Kiếp, đó là: 

(a) Sara-kappa: Kiếp có một vị Phật xuất hiện 

(b) Manda-kappa: Kiếp có hai vị Phật xuất hiện. 

(c) Vara-kappa: Kiếp có ba vị Phật xuất hiện. 

(d) Saramanda- Kiếp có bốn vị Phật xuất hiện, kappa: 

(e) Bhadda-kappa: Kiếp có năm vị Phật xuất hiện. 

Đại Kiếp hiện tại (hay thế giới hiện tại) là một kiếp 
lành, nhiều may mắn cho thế gian, tiếng Pali là: “Bhadda 
kappá’\ vì có đến 5 vị Phật Toàn Giác xuất hiện. Bốn vị 
Phật đã xuất hiện trước, đó là: 

1. Đức Phật Kakusandha (Câu-Lưu-Tôn), 

2. Đức Phật Konagamana (Câu-Na-Hàm), 



250 • Giáo trình Phật học 


3. Đửc Phật Kassapa (Ca-Diếp), 

4. Đức Phật Cồ-Đàm (Gotama) hay Phật Thích 
Ca Mâu-Ni (Sakyamuni). 

5. Đức Phật Di Lặc (Mettaya), chưa xuất hiện 
trong đại kiếp này. 

Khoảng thời gian giữa một vị Phật Toàn Giác xuất 
hiện và một vị Phật khác xuất hiện có thể là một Đại Kiếp 
hoặc một A-tăng-tỳ-Kiếp. 

Chữ “Asankheyya'’ (A-tăng-tỳ) có nghĩa gốc là một 
con số, nhưng “không thể đếm được”, “không thể tính 
được” và có nghĩa đó trong trường họp nói về Phật Kiếp 
này. 


Học giả Childers trong quyển “Tự Điển Pali” đã định 
nghĩa “A-tăng-tỳ” {asankheyya) là một con số lớn nhất, 
bằng 10^"*’tức bằng 1 theo sau 140 con số 0!. 

Một con số A-tăng-tỳ Kiếp (asankheyya kappas) = 
J 014 O Ịi^ịgp ịị §5 y5 cùng lớn về thời gian, thách 

thức cả trí tưởng tượng!. 


► Chúng ta không nên nhầm lẫn với một kỷ nguyên 
hay một kiếp được gọi là “A-tăng-tỳ-Kiếp ” được định 
nghĩa trong phần sổ (3) ở trên. Kỷ nguyên một “A-tăng-tỳ- 
Kiếp ” (asankheyya-kappa) đó chỉ bằng ‘A một Đại Kiếp. 

Còn trong phần này đang nói về nghĩa của chữ “A- 
tăng-tỳ”, có nghĩa là: không đếm được, có nghĩa bằng = 
(là sổ đếm đom vị). Và khi nói con sổ một “A-tăng-tỳ 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện ‘251 


Đại Kiếp” (asankheyya-kappa) có nghĩa là tương đương 
bằng = Đại Kiếp, đó là khoảng thời gian vô tận giữa 
những chu kỳ thế giới có những vị Phật xuất hiện. 

Ví dụ: Khi “Đại Kiếp ” là một đơn vị khoảng thời gian, 
đếm có 1 đại kiếp, 2 đại kiếp, và có Đại Kiếp. Và 
con số Đại Kiếp được gọi là một “A-tăng-tỳ Đại 
Kiếp”, tức một A-tăng-tỳ = Còn một kỷ nguyên “A- 

tăng-tỳ-Kiếp ” thì chỉ bằng V 4 của một “Đại Kiếp ” mà thôi. 


Đửc Phật Thích Ca của chúng ta đã nhận được xác 
nhận hay thọ ký vào thời kiếp Người còn là tu sĩ 
Sumedha, Người đã có đại nguyện (trở thành Đức Phật 
Toàn Giác) dưới chân Đức Phật Nhiên Đăng (Dipankara 
Buddha) cách đây 4 A-tăng-tỳ Đại Kiếp và một trăm ngàn 
đại kiếp (4 asankheyyas kappas và 100.000 kappas). 

Từ đó đến nay, đã có 11 Phật Kiếp (Buddha kappas), 
Phật Kiếp hiện tại là thứ 11. 



252 • Giáo trình Phật học 


VII 

Hai Mươi Bốn Vị Phật 
Trước Đửc Phật Thích Ca 


Chúng ta không nên có suy luận rằng không có Phật 
Kiếp nào truớc thời Đức Phật Nhiên Đăng (Dipankara 
Buddha), hoặc sẽ không còn những vị Phật xuất hiện sau 
đại kiếp này. số lượng những vị Phật xuất hiện, đến và đi 
trong quá khứ hoặc những vị Phật xuất hiện rồi đi trong 
tương lai, là không thể nào đếm được, không thể nào nghĩ 
bàn được, nhiều như cát sông Hằng. 

Tên của 24 vị Phật xuất hiện trước thời Đức Phật 
Thích Ca kể từ sau thời Đức Phật Nhiên Đăng (Dipankara) 
và những khoảng cách thời gian giữa những vị Phật đó 
được ghi chép lại như sau: 


• Cách đây 4 A-tăng-tỳ Đại Kiếp (asankheyyas kappas) + 
100.000 Đại Kiếp (kappas): 

(1) Đức Phật Tanhankara 

(2) Đức Phật Medhankara 

(3) Đức Phật Saranankara 

(4) Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng). 

• Cách đây 3 A-tăng-tỳ Đại Kiếp (asankheyyas kappas) + 
100.000 Đại Kiếp (kappas): 

(1) Đức Phật Kondanna 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện ‘253 


• Cách đây 2 A-tăng-tỳ Đại Kiếp {asankheyyas kappas) + 
100.000 Đại Kiếp (kappas): 

(1) Đức Phật Mangala 

(2) Đức Phật Sumana 

(3) Đức Phật Revata 

(4) Đức Phật Sobhita 

• Cách đây 1 A-tăng-tỳ Đại Kiếp {asankheyyas kappas) + 
100.000 Đại Kiếp (kappas): 

(1) Đức Phật Anomadassin 

(2) Đức Phật Paduma 

(3) Đức Phật Narada 

• Cách đây 100.000 Đại Kiếp (kappas): 

(1) Đức Phật Padumuttara 

• Cách đây 30.000 Đại Kiếp (kappas): 

(1) Đức Phật Sumedha 

(2) Đức Phật Sujata 

• Cách đây 18.000 Đại Kiếp (kappas): 

(1) Đức Phật Piyadassin 

(2) Đức Phật Atthadassin 

(3) Đức Phật Dhammadassin 

• Cách đây 94 Đại Kiếp (kappas): 

(1) Đửc Phật Siddhattha 

• Cách đây 92 Đại Kiếp (kappas): 



254 • Giáo trình Phật học 


(1) Đức Phật Tissa 

(2) Đức Phật Phussa 

• Cách đây 91 Đại Kiếp (kappas): 

(1) Đức Phật Vipassin 

• Cách đây 31 Đại Kiếp (kappas): 

(1) Đức Phật Sikhin 

(2) Đức Phật Vessabhu 

• Trong Đại Kiếp hiện tại: 

(1) Đức Phật Kakusandha (Câu-Lưu-Tôn) 

(2) Đức Phật Konagamana (Câu-Na-Hàm) 

(3) Đức Phật Kassapa (Ca Diếp) 

(4) Đức Phật Thích Ca cồ-đàm 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện ‘255 


VIII 

Tám Phẩm Chất Của Một 
Vị Phật Bồ-Tát: Vị Phật Tương Lai 


Đây là những đặc điểm hay phẩm chất của một vị Bồ- 
tát, trước khi thành một vị Phật Toàn Giác, trong giai đoạn 
tu hành và phát triển của một Bồ-tát, thậm chí chỉ sau khi 
mới nhận được lời thọ ký hay tiên tri sẽ trở thành một vị 
Phật tương lai, cho đến khi nào được phú cho những phẩm 
chất và đặc điểm sau đây mới được gọi là một Bồ-tát: 

1. Phải là một con người. 

2. Phải là một nam nhân. 

3. Phải hoàn thiện tất cả những điều kiện cần thiết, 
chang hạn như phải hoàn thành vượt qua những 
Điều Hoàn Thiện (Ba-la-mật) cần thiết đế chứng 
đắc đạo quả A-la-hán ngay trong kiếp này. 

4. Phải gặp được một vị Phật 

5. Phải là một tu sĩ tin theo học thuyết Quy Luật 
Nghiệp Báo (Kammavadi ascetic) hoặc phải là một 
Tỳ Kheo trong tăng đoàn vào thời có một vị Phật 

6 . Phải có năng lực chứng đạt những tầng Thiền định 
(jhana). 

7. Hành động công đức, chang hạn như có thế chết 
thay hay đế bảo vệ cho một vị Phật. 

8 . Phải có những ỷ nguyện (chanda) rất mạnh mẽ đế 
thực hiện mục tiêu, dù biết rằng mình có thế phải 



256 • Giáo trình Phật học 


chịu nhiều kiếp tái sinh, ngay cả vào những cảnh 
giới xẩu. 


Chỉ có những ai được phú đầy đủ 8 phẩm chất trên đây 
thì mới đủ phẩm cách nhận được sự bảo đảm sẽ trở thành 
một vị Phật tương lai (Niyata Vivaranam). Ngay cả khi 
còn là một Bồ-tát, thì cũng rất hy hữu để được tiên tri trở 
thành một vị Phật tương lai. 

Nói về quả vị Phật thì nói về điều gì?: Đe giác ngộ 
được một quả vị Phật phải mất ít nhất 4 A-tăng-tỳ-Kiếp 
(asankheyya) và 100.000 ngàn kiếp (lakh of kappas) đế 
thực hành tất cả mọi Điều Hoàn Thiện (Ba-la-mật) đến 
mức cao nhất, bất chấp mạng sống của mình!. 

^ Tại Sao Một Vị Bồ-Tát Có Tâm Nguyện Trở 
Thành Một Vị Phật, trong khi một Bồ-Tát có thể dễ dàng 
chứng đạt Giác Ngộ cho mình? 

Đó chính là vì Lòng Bi, Lòng Đại Bi (Mahakaruna) 
dành cho tất cả chúng sinh đang ngập chìm trong biển luân 
hồi. 


“Là một người biết được mãnh lực của mình, thì qua 
sông (đáo bỉ ngạn —ND) một mình đế mà làm gì?. Neu 
chứng đạt được Toàn Giác (là một vị Phật), Ta có thế giúp 
thế gian cùng với chư thiên thần cùng qua sông'\ 

(Trích trong Biên Niên sử Chư Phật, L,56) 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện • 257 


IX 

Chúa Giê-Su Có Phải 
Là Một Vị Bồ-Tát không? 


Đây là vấn đề hoàn toàn riêng của những người Phật 
Giáo, vì có một số người thường hay giả định hay có quan 
điểm cho rằng Chúa Giê-su (Jesus Christ) là đặc điểm của 
một vị Bồ-tát (Bodhisatta). Và họ đưa ra những lý lẽ như 
sau: 


1. Chúa Giê-su đã giảng dạy giáo lý của Ngài về sự 
nhẫn nhục, sự bất bạo động và lòng bác ái, mà những điều 
này hình như trái lại với quan điểm của Đức Chúa Trời 
theo như Kinh Cựu ước (Old Testament). 

2. Một Bồ-tát không nhất thiết phải là một Phật tử hay 
một người theo Phật giáo trong kiếp sống trước trước khi 
người ấy thành Phật ở kiếp cuối cùng. 

3. Sự Hy Sinh sinh mạng của bản thân mình để cứu rỗi 
cho tất cả những người khác là một bằng chứng chắc chắn 
là một Bồ-tát (theo định nghĩa về phẩm chất của một vị 
Bồ-tát như đã nói trên —ND). 

Để đạt được mục tiêu rốt ráo là quả vị Phật, theo Phật 
giáo, thì một Bồ-tát phải thực hành viên mãn Mười Điều 
Hoàn Thiện (Ba-la-mật) bằng chính nỗ lực và khả năng 
của bản thân mình, không dựa vào bất kỳ sự giúp đõ nào 
bên ngoài. Vì nếu không phải vậy, họ sẽ không đủ phẩm 
chất được gọi là Hoàn Thiện!. 



258 • Giáo trình Phật học 


Trong kiếp sống cuối cùng của mình, một vị Bồ-tát 
phải nỗ lực hết sức mình để tâm cầu, chứng đạt bằng đuợc 
sự Giác ngộ. Nguời ấy phải hạ quyết tâm và thề nguyện 
rằng: 

“Dù cho chỉ còn là Da, gân, xương và máu đã cạn 
khô, Ta nhất định không đứng dậy cho đến khi nào Ta 
chứng đạt sự Giác ngộ 


Bằng chính nỗ lực bản thân mình, mới đạt đuợc Giác 

ngộ. 


Nhu vậy Phật giáo chủ truong tất cả mọi nguời, kể cả 
những vị Bồ-tát phải nỗ lực bằng chính bản thân mình mới 
có co hội thành đạo, chứ không dựa vào một đấng tối cao 
nào. Trong khi đó, học thuyết của Giê-su thì nguợc lại. 
Điều đó cho thấy Giê-su không phải là một nguời tin theo 
“Quy Luật Nghiệp” [không phải là một Kammavadi], 
nhưng ngài đã dạy mọi ngưòi rằng sự cửu rỗi của mỗi 
ngưòi là nhờ vào ơn Huệ của Đửc Chúa Tròi. Điều này 
đã phân định rõ ràng Giê-su không phải là một vị Bồ- 
tát như một số ngưòi đã giả định và luận giảng! 


Hiện nay, chúng ta thường gặp nhiều bài viết của 
nhiều tu sĩ Phật giáo cố gắng đưa song song những giáo lý 
Phật Pháp và những Kinh Phúc Âm của chúa Giê-su, cứ 
như thể đó là cùng một thông điệp từ 2 người thầy khác 
nhau vậy. 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện • 259 


Mọi tôn giáo trên thế giới này đều dạy những tín đồ 
của mình những điều tốt đẹp, thực hiện những điều từ bi 
và thiện lành, tuân theo những giới hạnh đạo đức (siỉà). 
Một số tôn giáo thì dạy cho mọi nguời biết thực hành tại 
trung tâm để đạt đuợc sự Định Tâm (samatha) để tăng 
truởng sự tĩnh tâm và hạnh phúc. 

Lý thuyết chung của Thiên Chúa Giáo là mọi nguời 
phải thờ phụng Chúa Trời và số phận của mọi nguời phụ 
thuộc vào ân huệ của Chúa. Điều đó không giống nhu giáo 
lý Phật giáo chủ yếu dạy rằng con nguời cần thực hành Bát 
Chánh Đạo nhu là con đuờng dẫn đến sự chứng ngộ Niết- 
bàn hạnh phúc và Giác Ngộ, chấm dứt đau khổ. Và mục 
tiêu tối thuợng này cần phải đuợc thực hiện, tu tập bằng tất 
cả nỗ lực của mỗi cá nhân, chứ không phải bằng những lời 
cầu nguyện!. 



260 • Giáo trình Phật học 


X 

Thòi Gian Để Hoàn Thiện 
Những Ba-La-Mật (Paramis) 


“Pammo'’ có nghĩa là “Cao Nhất”, thù thắng (HV) và 
được dùng để nói về một vị Bồ-tát {Bodhisatta), bởi vì một 
vị Bồ-tát là một bậc chúng sinh cao quý nhất, có được 
nhũng phẩm chất và đức hạnh phi thường như sự Bố thí, 
Trì giới, Nhan nhục.. .Mặc dù một vị Bồ-tát hoàn toàn có 
khả năng đạt được Giác Ngộ như một bậc A-la-hán trong 
kiếp sống này, nhưng ngài quyết định chọn con đường 
chứng đạt quả vị Phật Toàn Giác xuất phát từ Lòng Đại Bi 
dành cho mọi chúng Sinh, để cứu chúng sinh thoát khỏi 
biển luân hồi (Samsara). Mười phẩm hạnh mà một vị Bồ- 
tát đã nguyện làm và hoàn thành được gọi là Mười Điều 
Hoàn Thiện hay Mười Ba-la-mật (HV). 

Theo những Luận giảng, khi một người đã được công 
nhận hay thọ ký (HV) là một vị Bồ-tát (một vị Phật tưong 
lai), người đó phải hoàn thiện Mười Ba-la-mật (Paramừ) 
quan trọng, đó là: 


(1) Bố thí hay sự rộng lòng, cho đi (Dana) 

(2) Trì giói, tức là giữ nghiêm giới hạnh (Sila) 

(3) Xuất gia, tức từ bỏ ràng buộc gia đình 

(Nekkhama) 

(4) Trí tuệ, hay Bát-nhã (Panna) 

(5) Nỗ lực, tinh tấn (Viriya) 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện »261 


(6) Nhẩn nhục, kiên nhẫn chịu đựng (Khanti) 

(7) Chân thật (Sacca) 

(8) Quyết Tâm, Quyết Định (Adhitthana) 

(9) Tâm Từ, Lòng Từ (Metta) 

(10) Tâm Buông Xả, Tâm Xả bỏ (Upekkha) 


— Đe thực hành và hoàn thiện những phẩm chất này 
bằng việc hy sinh, đánh đổi tất cả bằng tài sản của mình, 
thì đuợc gọi là những Ba-la-mật bình thường (Parami). 

— Đe thực hành và hoàn thiện những phẩm chất này 
bằng việc hy sinh chân hay tay hay những bộ phận của co 
thể mình, thì đuợc gọi là những Ba-la-mật trung bình 
(Upaparami). 

— Đe thực hành và hoàn thiện những phẩm chất này 
bằng việc hy sinh cả tính mạng mình thì đuợc gọi là những 
Ba-la-mật cao thượng nhất (Paramattha-Parami). 

Nhu vậy, nếu mỗi phẩm chất đuợc thực hành và với ba 
cấp độ Ba-la-mật, thì tổng cộng có tất cả 30 Hạnh Nguyện 
Ba-la-mật phải đuợc thực hành và hoàn thiện. 

Trong truờng họp của Đức Phật Thích Ca, khoảng thời 
gian tối thiểu để Nguời thực hành và hoàn thiện “Mười 
Ba-la-mật” đã là: 4 A-tăng-tỳ Đại Kiếp {asankheyyas 
kappas) + 100.000 đại kiếp (kappas). 



262 • Giáo trình Phật học 


► Một lần nữa, chúng ta không nên nhầm lẫn giữa “4 
A-tăng-tỳ Đại Kiếp (4 asankheyyas kappas) với “4 A- 
tăng-tỳ-Kiếp”, vì một kỷ nguyên “A-tăng-tỳ-Kiếp” chỉ 
bằng 1/20 của một Đại Kiếp, ở đây, đại kiếp đang nói là 
khoảng thời gian giữa thời Đức Phật Nhiên Đăng 
(Dipankara Buddha) và Đức Phật (Padumuttara Buddha), 
được gọi là một Phật Kiếp. 

Những hạnh Ba-la-mật phụ thuộc vào những dạng Bồ- 
tát khác nhau. Điều này là bởi vì những Bồ-tát khác nhau 
có những mức độ thuần thục hay chín muồi khác nhau, 
mặc dù tất cả các ngài đều có được 8 phẩm chất bắt buộc 
của một vị Bồ-tát. Ba dạng của các vị Bồ-tát đó là: 

(i) Pannadhika: Bồ-tát hành trì theo Trí Tuệ. Trí Tuệ 
Bát-nhã luôn luôn thể hiện đầy đủ trong mọi nỗ lực tu 
tập và vị Bồ-tát sẽ trở thành một vị Phật sau khi hoàn 
thiện “Mười Ba-la-mật” trong 4 A-tăng-tỳ Đại Kiếp và 
100.000 đại kiếp. 

(ii) Saddhadhika: Bồ-tát hành trì theo Lòng Tin hay 
Lòng Thành tín. Lòng Tin này luôn luôn thể hiện đầy 
đủ trong nỗ lực tu tập và vị Bồ-tát sẽ trở thành một vị 
Phật sau khi hoàn thiện “Mười Ba-la-mật” trong 8 A- 
tăng-tỳ Đại Kiếp và 100.000 đại kiếp. 

(iii) Viriyadhika: Bồ-tát hành trì theo Nỗ Lực, Tinh Tấn. 
Sự Nỗ Lực, Tinh Tấn này luôn luôn thể hiện đầy đủ 
trong nỗ lực tu tập và vị Bồ-tát sẽ trở thành một vị 
Phật sau khi hoàn thiện “Mười Ba-la-mật” trong 16 A- 
tăng-tỳ Đại Kiếp và 100.000 đại kiếp. 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện • 263 


Cách phân dạng những vị Bồ-tát này chỉ áp dụng cho 
hạng Bồ-tát mà thôi. Sau khi các vị Bồ-tát đã trở thảnh 
Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác rồi, tất cả các ngài đều 
như nhau về tất cả các mặt Trí Tuệ, Lòng Tin và Năng 
Lực Tinh Tấn. 

Chúng ta không thể nào phân biệt hay nói rằng vị Phật 
nào thì thành tựu viên mãn hon vị Phật khác về một mặt 
nào, vì tất cả đã trở thành những vị Phật Toàn Giác, Phật 
giác ngộ viên mãn. 



264 • Giáo trình Phật học 

XI 

Tại Sao Có Sự Khác Nhau về 
Thòi Gian Hoàn Thiện Những Ba-la-mật 

Khi bàn về sự khác nhau về những khoảng thời gian 
cần hiết để hoàn thiện những Ba-la-mật của Bồ-tát, sách 
Luận Giảng Kinh Pháp Cú và những tài liệu khác đua ra 
ý kiến là vì đó là sự khác nhau giữa những trình độ, sự 
chín muồi hay cấp độ “Trưởng Thành” của những vị Bồ- 
tát khác nhau. 

Những luận giảng trên cũng cho rằng, từ lúc nhận 
được sự thọ ký từ một Đức Phật, những vị Bồ-tát thường 
gồm có 3 dạng người như sau: 

(i) Bồ-tát Ugghatittanu Bodhisatta 

(ii) Bồ-tát Vipancittanu Bodhisatta 

(iii) Bồ-tát Neyya Bodhisatta 

Tất cả những vị Bồ-tát này đều có khả năng giác ngộ 
thành bậc A-la-hán và đạt được sáu Năng Lực Siêu Nhiên 
hay sáu Thần Thông (Chú Giải 1) và Trí Tuệ về Phân 
Tích {Patisambhida Nana) (Chú Giải 2), nếu họ muốn 
giác ngộ như một người thuộc hàng Đệ Tử của Phật. Tuy 
nhiên, tốc độ chứng ngộ của họ là khác nhau, tùy thuộc 
vào những ba dạng ‘con ngưòi’ ịpuggala) khác nhau 
(Chú Giải 3). 


Đối với Bồ-tát Uggatittanu, mức độ trưởng thành về 
những Ba-la-mật để dẫn đến giác ngộ của ngài là rất 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện • 265 


mạnh mẽ, những vị Bồ-tát dạng này có thể thực hành và 
hoàn thiện những Ba-la-mật trong 4 A-tăng-tỳ-Kiếp 
{asankheyyas) và 100.000 kiếp. 

• Đối với Bồ-tát Vipancittanu, mức độ trưởng thành 
hay chín mùi về những Ba-la-mật là trung bình và các 
ngài phải thực hành và hoàn thiện tất cả Ba-la-mật trong 
8 A-tăng-tỳ-Kiếp iasankheyyas) và 100.000 kiếp. 

• Đối với Bồ-tát Neyya, mức độ trưởng thành hay 
chín mùi về những Ba-la-mật là còn thấp và các ngài 
phải thực hành và hoàn thiện tất cả Ba-la-mật trong 16 A- 
tăng-tỳ-Kiếp iasankheyyas) và 100.000 kiếp. 


— Đe tóm lại: 


• Bồ-tát Uggatỉttanu được định dạng là loại Bồ-tát 
Pannadhika (hành trì theo Trí Tuệ). 

• Bồ-tát Vipancittanu được định dạng là loại Bồ-tát 
Saddhadhika (hành trì theo Lòng Thành Tín). 

• Bồ-tát Neyya được định dạng là loại Bồ-tát 
Viriyadhika (hành trì theo nỗ Lực Tinh Tấn). 



266 • Giáo trình Phất hoc 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện • 267 


XII 

Thật Hiếm Thay Sự Xuất Hiện 
Của Một Vị Phật! 


Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã nói như vầy: 

Kiccho manussapatiỉabho 
Kiccham maccana jivitam 
Kiccham saddhammasavanam 
Kiccho buddhanam uppado 

Khó thay, sanh được làm người! 

Khó thay, giữ toàn mạng sổng! 

Khó thay, được nghe Chánh pháp! 

Khó thay, thay Phật ra đời! 

{Kỉnh Pháp Cú — Dhammapada, Kệ so 182) 


Đe được sanh “làm người ”, đó là những cơ hội cực 
kỳ hiếm có. Theo Đức Phật, số lượng chúng sinh được tái 
sinh làm người thì chỉ bằng những hạt bụi dính trên 
ngón tay, trong khi đó số lượng chúng sinh bị tái sinh vào 
những đường xấu, cõi khổ thì nhiều bằng cả trái đất. Ví 
dụ, chỉ riêng một cộng đồng một loài nhuyễn thể ít ỏi ở 
Biển Đông (ước tính khoảng 600 ngàn tỷ), gấp 100.000 
lần. Vì vậy, số lượng chúng sinh làm người thì rất ít và 
hiếm hoi. Cho nên Phật mới nhìn thấy rằng được làm 
người thì thật là hiếm có và may mắn!. 



268 • Giáo trình Phật học 


Còn đối với “mạng sống” của con người, từ lúc được 
sinh ra trên thế giới loài người, ngay từ trong bụng mẹ cho 
đến lúc cuối vòng đời, thì con người luôn luôn phụ thuộc 
vào yếu tố sinh tử, có nghĩa có thể chết bất kỳ lúc nào. Đe 
giữ cho mình được sống, con người phải luôn luôn chăm 
sóc thân và tâm, tức là một thân người cấu tạo bằng năm 
Uẩn vật chất và tinh thần. 

Trong Kinh Ví Dụ về Rắn Độc {“Salayatana 
Samyutta'\ Asivisa Vagga), Đức Phật đã so sánh 4 yếu tố 
Tứ Đại của con người nhu 4 con rắn độc. Năm uẩn được 
so sánh như 5 kẻ thù hủy hoại đến tính mạng, và Tham 
muốn, dục vọng thì được ví dụ như một người bạn phản 
bội với đao kiếm trong tay chờ co hội chặt đầu mình. Ví 
dụ này dùng để minh họa về sự mong manh, sự khó khăn 
và sự không ổn định của một kiếp sống sinh tử. 

Sau khi nghe lời khuyên bảo từ một người bạn hiền 
về những rủi ro, hiểm họa đó, một người có lẽ sẽ mong 
muốn được thoát khỏi hiểm nguy, giống như những bản 
năng sinh tồn hay tìm kiếm chỗ an toàn bình thường của 
muôn loài. Đe đến được bên bờ an toàn bên kia, người ấy 
phải qua sông, bằng cách kết bè và cố sức bằng đôi tay 
đôi chân của mình để chèo được qua sông. Bằng cách 
này, người ấy qua được bên bờ bên kia và ở đó người ấy 
trở thành một bậc thánh nhân. 

ở đây, người bạn hiền đó là Đức Phật. Con sông 
rộng là nước lũ (ogha) liên tục cuốn chúng sinh ra biển 
Luân Hồi. Chiếc bè để vượt sông là con đường Bát 
Chánh Đạo, nhưng bản thân chiếc bè không đưa được 
người qua sông, mà người ấy phải nỗ lực, hết sức cố gắng 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện • 269 


chèo khéo kiên nhẫn bằng chính chân tay của mình. Sự nỗ 
lực ở đây là những nỗ lực, tinh tấn mạnh mẽ, nhiệt tâm 
và liên tục của bản thân mình trên con đường tu tập. Còn 
bờ bên kia (đáo bỉ ngạn) chính là Niết-bàn an lạc và bậc 
thánh nhân đó là ví dụ như một bậc A-la-hán đã qua bên 
bờ giải thoát. 

Cũng rất khó để cho một người nghe được Chánh 
Pháp. (Bạn thử nghĩ trên đời này, có được bao nhiêu phần 
trăm người biết và bao nhiêu phần trăm người thật sự có 
hiểu biết về Chánh Pháp?- ND). Tất cả mọi tôn giáo trên 
đời này cũng đều khuyên dạy thực hiện những điều tốt 
lành, giữ giới hạnh đạo đức. Một số tôn giáo cũng chỉ dạy 
việc định tâm (samatha). Những giáo lý này có thể dẫn 
đến những cuộc sống hạnh phúc cho con người, thậm chí 
để được sống trên những cảnh giới của những thiên thần 
và trời (deva, brahma), nhưng tận cùng ý nghĩa, những 
cảnh giới đó chỉ kéo dài thêm vòng luân hồi của sinh tử 
(Samsara), vốn vẫn còn đầy đau khổ. Những giáo lý tu 
tiên, hưởng lạc đó chắc hẳn chúng ta đã được nghe nhiều 
trong những kiếp quá khứ. Tuy nhiên, chỉ cho đến kiếp 
này, chúng ta mới có co hội nghe được Giáo Pháp Đức 
Phật (Buddha Sasana) về bản chất thật sự của thân tâm 
chúng ta, nghe học được Pháp Thiền Minh Sát Tứ Niệm 
Xứ (Dhamma of Satipatthana Vipassana), mà sự thực 
hành giáo pháp này sẽ dần dẫn giác ngộ con đường Đạo và 
Trí Tuệ của Đạo Quả (Magga-phaỉa nana) và Niết-bàn, sự 
chấm dứt khổ. 

Co hội để giải thoát khỏi Khổ bằng phưong pháp thực 
hành con đường Bát Chánh đạo thông qua Thiền Minh Sát 
Tứ Niệm Xứ (Satipatthana Vipassana) chỉ có được cùng 



270 • Giáo trình Phật học 


với sự xuất hiện của Đức Phật Toàn Giác. Chỉ có Phật mới 
có thể truyền dạy những Giáo Pháp cao diệu (Dhamma) 
cho những đệ tử trong Tăng Đoàn, và những Tăng sĩ bảo 
tồn và truyền dạy lại cho mọi nguời. 

Hãy suy nghĩ về khoảng một thời gian vô tận và 
những nỗ lực phi thuờng của Bồ-tát để trở thành một vị 
Phật kể từ khi đuợc thọ ký là Bồ-tát, để thấy đuợc rằng 
“Sự xuất hiện của một vị Phật ” trên thế gian là vô cùng 
hiếm hoi và vô giá đến duờng nào. 

Những Phật tử tốt thì luôn luôn đi nghe học giáo Pháp 
và những bài học về Thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ 
(Satipatthana Vipassana). Đó là những điều thật sự may 
mắn cho chúng ta. Diệu Pháp của Đức Phật đã đuợc gìn 
giữ qua mấy ngàn năm và đuợc giảng dạy cho chúng ta 
hôm nay. 


Thật ra, việc nỗ lực, không ngừng nghe học giáo Pháp 
và tu tập hành Thiền, để mong có ngày giác ngộ và giải 
thoát khỏi Luân hồi sinh tử, là cách tốt nhất để một nguời 
tỏ lòng thành kính và đền 011 Đức Phật hon bất kỳ hình 
thức nào. Bởi vì Đức Phật xuất hiện trên thế gian này để 
thực hiện lời thệ nguyện mà Nguời đã thệ nguyện khi còn 
là một vị Bồ-tát {Bodhisatta) - Đó là: Giảng dạy giáo Pháp 
cao diệu cho loài nguời để mọi nguời có thể thực hành để 
tự giải thoát mình khỏi đau khổ trầm luân. 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện »271 


XIII 

Tám Kiếp Sống Bất Hạnh Nhất 
Trong Vòng Luân Hồi Sinh Tử 


Trong Kinh Dasuttara Sutta (Kinh Thập Thượng) 
thuộc Trường Bộ Kinh (Digha Nikayà) và Luận Giảng 
Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikayà) đã ghi rõ Tám (8) 
Kiếp Sống thật vô cùng bất hạnh hay không may mắn vào 
lúc Đức Phật Toàn Giác xuất hiện trên thế gian này. 

Bất hạnh vì khi có Đức Phật xuất hiện thì những 
chúng sinh đó không được đang làm người để gặp Phật 
và/hoặc không có cơ hội để nghe được, học được Giáo 
Pháp của Đức Phật. Tám kiếp sống bất hạnh đó là: 

(1) Kiếp sống liên tục đau khổ và đày đọa trong Địa 
Ngục, không làm được điều gì công đức vì đang 
liên tục chịu những cực hình đau đớn. 

(2) Kiếp sống Súc Sinh, luôn luôn sợ hãi và không làm 
được điều gì công đức, vì không có tri giác để biết 
được điều gì tốt, xấu. 

(3) Kiếp sống Ngạ Quỷ (Peta) hay ‘hồn ma’, không 
thực hiện được điều gì công đức, vì luôn luôn chịu 
đau khổ vì đói và khát liên tục của kiếp quỷ đói. 

(4) Kiếp sống của Chúng sinh vô thức {asanna satta) 
ở cõi trời Phạm Thiên và không làm được việc gì 
công đức hoặc có thể nghe được giáo Pháp 



272 • Giáo trình Phật học 


(Dhamma), vì không còn thức hay tri giác, ngoài 
sắc thân. 

(5) Kiếp sống của một Trời Phạm Thiên ở cõi Vô sắc 
giói và không thể gặp được Đức Phật hay nghe 
được Giáo Pháp của Đức Phật, bởi vì những chúng 
sinh này không có các căn như mắt, tai, mũi, lưỡi và 
thân. 

(6) Kiếp sống ở những vùng xa xôi hẻo lánh không 
tiếp cận được Tăng Đoàn hay bất cứ một đệ tử nào 
của Đức Phật để được nghe giáo Pháp và vì thế 
cũng không thực hiện được việc công đức nào. 

(7) Kiếp sống của người luôn dính chấp vào Tà Kiến 
(cách nhìn hay quan điểm sai lầm, lạc lối). Đây có 
thế gọi là một kiếp sống bất hạnh nhất trong 8 kiếp 
sống bất hạnh đang nói. Vì sao? Vì những người 
này đang sống ngay giữa trung tâm thế gian này 
thậm chí ngay giữa “Miền Phật Giáo” (kể cả những 
xứ Miền Trung Bắc Ân Độ vào thời có Đức Phật tại 
thế đi thuyết giảng), nhưng vì dính chấp vào tà kiến 
mà cũng không được nghe Giáo Pháp và không 
làm được những việc công đức ngay lúc Đức Phật 
truyền dạy khắp đất nước. 

(8) Kiếp sống của những con người tật nguyền, hay 
những thiên thần, quỷ thần dị dạng trong cõi tròi 
Tử Đại Thiên Vương (Catumaharajika), đó là 
những chúng sinh mạng Thức tái sinh không có 
căn thiện (ahetuka), vì vậy họ không thể nào hiểu 
được hay thực hành Giáo Pháp Đức Phật, ngay cả 
khi họ đang sống giữa “Miền Phật Giáo” và không 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện »273 


hề bị dính chấp vào Tà Kiến sai lạc. Chỉ đơn giản là 
trong Thức tái sinh của họ không có gốc rễ hay căn 
hướng thiện. 



274 • Giáo trình Phật học 


XIV 

Sự Thực Hành Ba-la-mật Của Phật Duyên Giác 
& Của Những Đại Đệ Tử Của Đửc Phật 


(I) Bốn Loại Phật (Bậc Giác Ngộ) 


Tri kiến hay Trí tuệ bốn phần này hay sự thấu hiểu 
Bên Trong về 4 chặng con đuờng Đạo (Magga-nana), dù 
có đuợc đi kèm với Trí Toàn Giác (Sabbannuta-nana, 
tiếng Anh: “Omniscience”) hay khoang, thì đuợc gọi là 
“Giác Ngộ” hay “Trí Tuệ Bồ-Đề” (Bodhi). Trí tuệ bốn 
phần hay sự thấu hiểu bên trong về con đuờng Đạo tức là 
sự thấu hiểu về Tứ Diệu Đế. Sự “Giác Ngộ” thì có 3 dạng: 


(1) Phât Toàn Giác hay Chánh Đẳng Chánh Giác 

(Samma-sambodhi): 

Toàn Giác hay Giác ngộ hoàn toàn (còn gọi là Giác 
ngộ Viên mãn, Giác Ngộ Tối Thượng hay Chánh Đắng 
Chánh Giác): bao gồm Trí tuệ Giác ngộ về con đuờng Đạo 
{Magga-nana), cùng với Trí Toàn Giác (Sabbannuta- 
nana). 


Sự Giác ngộ này hay quả vị Phật này chỉ chứng ngộ 
đuợc bằng nỗ lực của cá nhân một nguời, không có sự 
giúp đõ của nguời Thầy (đạo không Thầy, vô su) và nhờ 
vào những năng lực phi thuờng của một nguời trong việc 
diệt trừ tất cả những dính mắc và ô nhiễm cũng nhu những 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện •115 


quán tính (vasana) trong quá khứ. Một Đức Phật Giác Ngộ 
tối thượng được gọi là Đửc Phật Chánh Đẳng Chánh 
Giác. 


Khoảng thời gian để hoàn thiện các hạnh nguyện Ba- 
la-mật tối thiểu là 4 A-tăng-tỳ-Kiếp và 100.000 kiếp. 


(2) Phật Duyên Giác 

(Pacceka-Bodhi) 

Duyên Giác hay Độc Giác. Sự Giác Ngộ này cũng bao 
gồm có: Trí Tuệ bên trong về con đường Đạo (Magga- 
nana) chứng ngộ bởi chính mình mà không cần có sự giúp 
đõ của người Thầy. Một vị Phật giác ngộ như vậy được 
gọi là Phật Duyên Giác hay Phật Độc Giác, tức là tự Giác 
ngộ một mình và nhưng cũng không truyền dạy cho ai về 
Giáo Pháp. Vì vậy, vị ấy còn được gọi là bậc Giác Ngộ 
đon độc, vì không có khả năng chia sẻ với người khác, tức 
không có giác tha. Khoảng thời gian để hoàn thiện tất cả 
Ba-la-mật là 2 A-tăng-tỳ-Kiếp và 100.000 kiếp. 

(3) Phât Thanh Văn Giác 

(Savaka-Bodhi) 

Thanh Văn Giác, bao gồm: Trí Tuệ giác ngộ về con 
đường Đạo (Magga-nana) đạt được nhờ sự hướng dẫn hay 
truyền dạy của một người Thầy. Một vị Phật như vậy được 
gọi là Phật Thanh Văn Giác, ý chỉ những bậc giác ngộ 
A-la-hán, đạt được sự giác ngộ với tư cách là hàng đệ Tử 
của Đức Phật, Giác ngộ sau khi nghe Đức Phật thuyết 
pháp và giảng dạy. Khoảng thời gian để hoàn thảnh tất cả 



276 • Giáo trình Phật học 


những Ba-la-mật là 1 A-tăng-tỳ-Kiếp và 100.000 kiếp đối 
với những Đại Đệ Tử Thứ Nhất và Thứ Hai, và là 100.000 
kiếp đối với những vị Đại Đệ Tử. 


(II) Phật Duyên Giác, “Phật Im Lặng” 

Phật Duyên Giác còn được gọi là Phật Độc Giác hay 
Phật Bích Chi. Theo hệ thống phân cấp hay đẳng cấp của 
những bậc chúng sinh giác ngộ thành Phật, thì Phật Duyên 
Giác đứng dưới Phật Toàn Giác (Samma sambuddha) và 
đứng trên hàng Đệ Tử Thanh Văn (Savaka). Trong ghi 
chép Quyến “lỉỉustrator of Ultimate Meaning'’ {Minh Họa 
về Ỷ Nghĩa Tột Cùng), một luận giảng về Tiểu Bộ Kinh 
(Khuddakapatha VI, 42-43), thì một vị Phật Duyên Giác 
{Pacceka Buddha) được xếp cao xa hon hàng Đệ Tử 
Thanh Văn và xếp dưới xa hon một Đức Phật Toàn Giác 
theo mức độ phẩm chất như sau: 


“Ngay cả hàng trăm đại đệ tử như ngài Xá-Lợi-Phẩt 
và Mục-Kiền-Liên cũng không thể sánh bằng một phần 
trăm những phẩm hạnh của một vị Phật Duyên Giác. 
Nhưng nếu đem so với một vị Phật Toàn Giác, thì tất cả 
chư Phật Duyên Giác ở trong côi Diêm-Phù-Đề 
(Tambudipa) cộng lại cũng không thể bằng một phần 
những phẩm hạnh của Một Đức Phật Toàn Giác*\ 


Những vị Phật Duyên Giác đã tự mình giác ngộ (tự 
giác), tuy nhiên không khai ngộ hay không làm ngưòi 
khác giác ngộ (không giác tha). Họ chỉ giác ngộ về cốt lõi 
ý nghĩa, chứ không giác ngộ về lý tưởng hay pháp và 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện • 277 


không có khả năng tổng họp những giáo pháp siêu phàm 
thành những khái niệm (thế gian) và không thể truyền dạy 
cho mọi nguời. Vì thế, những vị Phật này đuợc gọi là 
những vị “Phật Im Lặng”. 


Tuy nhiên, Phật Duyên Giác chứng đắc đuợc những 
năng lực siêu phàm hay “thần thông” (iddhi) và các tầng 
thiền Định (samapatti) và có thể ảnh huởng, khuyến kh ích 
nguời khác một cách gián tiếp vào con đuờng đạo. 


Câu chuyện về Bồ-tát Sanka đuợc ghi trong quyển 
''Minh Họa về Ý Nghĩa Tột Cùng’’" nói trên Ợỉỉustrator VI, 
129), kể về một nguời con trai của Bồ-tát Sanka tên 
Susima đã đến gặp những vị Phật Duyên Giác ở gần Vuờn 
Nai, và xin đuợc chỉ dạy tu tập để đuợc giác ngộ. Tất cả 
những việc Phật Duyên Giác làm là chấp nhận thọ giới cho 
anh ta và dạy cho anh ta một số giới hạnh đạo đức co bản, 
bởi vì những Phật Duyên Giác không thể chỉ dạy cho anh 
ta về chủ đề “Thiền”. Cuối cùng, anh ta cũng nỗ lực tu tập 
và cũng tự giác ngộ thành một vị Phật Duyên Giác. 


Khi nói về thòi gian những vị Phật Duyên Giác xuất 
hiện, thì những luận giảng về Kinh Tạng {Suttanipata) ghi 
rằng những vị Phật Duyên Giác xuất hiện không phải vì có 
biết đến một vị Phật Toàn Giác và cũng không biết vào 
những thời nào có Đức Phật Toàn Giác đản sinh. 


Việc giác ngộ trở thành Phật Duyên Giác chỉ có thể 

thực hiện được vào những thòi không có Đức Phật 



278 • Giáo trình Phật học 


Toàn Giác. Nhiều vị Phật Duyên Giác có thể xuất hiện 
cùng một lúc hay một thời nào đó. Kinh “/sịgiYi Sutta” 
thuộc Trung Bộ Kinh có ghi lại rằng có 500 vị Phật Duyên 
Giác từng sống trong khu hang động Núi Isigili, một trong 
năm dãy núi gần thành Vuong Xá (Rajagaha). Mặc dù ghi 
chép diễn tả tất cả các vị Phật sống chung gần chỗ khu 
hang động đó, nhung thực tế là họ không cùng nhau tu tập 
hay huớng dẫn lẫn nhau tu tập, mà tất cả đều tự mình tu 
tập và giác ngộ thành những vị Phật Duyên Giác (Pacceka 
Buddhas). 


Một nguời có tâm nguyện trở thành một vị Phật 
Duyên Giác (Pacceka Buddha) thì đuợc gọi là một Bồ-tát 
Duyên Giác (Pacceka Bodhisatta). Một vị Bồ-tát Duyên 
Giác phải có đầy đủ năm phẩm chất sau đây, đó là: 

(1) Phải là một con người 

(2) Phải là một nam nhân 

(3) Phải gặp được một bậc giác ngộ, ví dụ một Đức 
Phật, một vị Phật Duyên Giác hay một A-la-hán. 

(4) Hạnh nguyện phải xuất gia, từ bỏ ràng buộc gia 
đình. 

(5) Phải có những có ỷ nguyện (chanda) rất mạnh mẽ 
đế thực hiện mục tiêu, dù biết rằng mình có thế phải 
chịu nhiều kiếp tái sinh, ngay cả vào những cảnh 
giới xấu. 


(III) Những vị Phật Thanh Văn: Những Đệ Tử 
Hàng Đầu & Đại Đệ Tử của Đửc Phật. 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện •119 


Những phẩm chất của những vị Đệ Tử Thanh Văn là: 

Hành động và Những Tâm Nguyện Công Đức. 

• Đối với ngài Xá-Lợi-Phất (Sariputta) và Đại Mục- 
Kiền-Liên (Maha Moggallana), kiếp quá khứ các ngài 
đã có đại nguyện trở thành Đệ Tử Hàng Đầu của Đức 
Phật và đã đuợc vị Phật Tổ xác nhận (thọ ký) 1 A-tăng- 
tỳ-Kiếp (asankheyya kappas) và 100.000 kiếp truớc đó. 
Sau đó, họ đã hoàn thiện các hạnh Ba-la-mật và đạt 
đuợc mục tiêu đại nguyện trong kiếp này dưới sự dẫn 
dắt của Đức Phật Thích Ca. 

• Đối với những vị Đại Đệ Tử của Đức Phật, 80 Tỳ 
kheo và 13 Tỳ kheo Ni, thì họ đã có hạnh nguyện trở 
thành những Đại Đệ Tử của Đức Phật cách đây 
100.000 kiếp. Những vị có hạnh nguyện này đã đuợc 
gặp mặt Đức Phật và một bậc Đại A-la-hán (Maha 
Arahant), những nguời có phẩm hạnh đáng nguõng mộ 
và đáng đuợc noi theo. Nên những nguời “có hạnh 
nguyện” này thực hiện việc cúng duờng liên tục 7 ngày 
với hạnh nguyện, mong uớc sẽ trở thảnh những bậc Đại 
A-la-hán trong tuong lai với sự có mặt của Đức Phật 
Toàn Giác. 

Sau đó, những vị đuợc thọ ký nhu một sự bảo đảm, 
đuợc gọi là Nỉyata-byakarana, từ Đức Phật lúc bấy 
giờ, đó là Phật Tổ Padumuttara xuất hiện cách đây 
100.000 kiếp, Nguời chính là Đức Phật đã tạo thọ ký 
cho nguồn Đại A-la-hán sau này. Sau đó, các vị này 
thực hành và hoàn thiện những hạnh Ba-la-mật và đạt 



280 • Giáo trình Phật học 


được mục tiêu ước nguyện Uong kiếp này dưới sự dẫn 
dắt của Đức Phật Thích Ca. 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện »281 


XV 

Những Đại Đệ Tử ưu Tú Của Đửc Phật 


Trong Tương ưng Bộ Kinh (Samyutta II, 155), Đức 
Phật đã chỉ ra rằng những nhóm Tỳ Kheo đi theo từng vị 
Đại A-la-hán sẽ có được những phẩm chất đặc biệt của 
vị Đại A-la-hán đó, kiểu như “người làm gương cho 
người”. 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikaya I, 23), 
chúng ta đọc thấy Đức Phật đã phân biệt, đặt danh dự cho 
những Đại Đệ Tử ưu Tú (etadagga) tùy theo mỗi pháp 
hành trì mà họ đã có tâm nguyện thực hiện trong quá khứ. 
Một số phẩm chất siêu việt gắn liền với tên của những Đại 
đệ tử ưu Tú, đó là: 

• Sariputta (Xá-Lợi-Phất) (HV) - Đại Đệ Tử Thứ 
Nhất, đệ nhất trí tuệ. 

• Mahamoggallana (Đại Mục-Kiền-Liên) — Đại Đệ 
Tử Thứ Hai, đệ nhất thần thông. 

• Mahakassapa (Đại Ca-Diếp) — đệ nhất khổ hạnh hay 
hạnh đầu đà. 

• Mahakaccayana (Đại Ca-chiên-diên) — đệ nhất bình 
giải (biện luận, trình bày và phân tích). 

• Mahakotthita (Đại Câu-hy-la) — đệ nhất Trí Phân 
Biệt. 

• Ananda - đệ nhất văn (nghe, nhớ nhiều nhất) 



282 • Giáo trình Phật học 


• upali (ưu-ba-ly) - đệ nhất Luật tạng, đệ nhất trì 
giới 

• Punna Mantaniputta (Phú-Lâu-Na) - đệ nhất thuyết 
giảng Giáo Pháp (Dhamma). 

• Kumara Kassapa (Cưu-ma-la Ca-Diếp) - đệ nhất 
thuyết giảng Vi Diệu Pháp (Abhi-dhamma). 

• Revata Khadiravaniya - đệ nhất tu ẩn cư (trong 
rừng). 

• Anuruddha (A-nại-lâu-đà) - đệ nhất thiên nhãn 
thông. 

• Subhuti (Tu-Bồ-Đe) — đệ nhất xứng đáng được 
cúng dường. 

• Sivali (Thi-bà-la) — đệ nhất nhận được nhiều cúng 
dường nhất. 

• Maha Kappina (Đại Kiếp-Tân-na) — đệ nhất thuyết 
pháp cho chúng Tăng. 

• Bahiya — đệ nhất giác ngộ thành A-la-hán nhanh 
nhất, người chứng quả A-la-hán ngay sau khi Đức 
Phật giảng vài câu một thời pháp ngắn mà mà ngài 
chưa bao giừo nghe biết trước đó. 

• Rahula (La-hầu-la) — đệ nhất ham muốn tu tập, luôn 
luôn canh cánh về vấn đề tu tập. 

■ Đe tìm hiểu thêm về những đại đệ tử nam và nữ của 
Đức Phật, xin mời các bạn đọc thêm quyển sách ''Chân 
Dung Ngòi Bút — 93 vị Đại Đệ Tử Của Đức PhậC ("Pen 
Portraits—Ninety Three Eminent Disciples oỷthe Buddha'’) 
của tác giả c. De Saram^. 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện • 283 


XVI 

Chú Giải 


( Chú Giải 1) ; 


Chữ “abhinna” là một từ kết hợp hay từ ghép của 2 từ: “abhi”= cao 
hơn, bậc cao và “nana”= kiến thức, ừí tuệ. Vì vậy, chữ “abhinna” có 
nghĩa là: Trí tuệ cao hơn hay siêu trí. Sáu Siêu Trí (abhinnaS) bao 
gồm: 

(1) Những Năng Lực Thần Thông (Iddhi-vidha), 

(2) Thiên Nhĩ Thông (Dibba-sota), 

(3) Sự Thâm Nhập hay Đọc Được Tâm của người khác (Cittapariya 
nana or cetopariya), 

(4) Thiên Nhãn Thông (Dibba-cakkhu), 

(5) Sự Nhìn Thấy Được Những Kiếp Quá Khứ (Pubbenivasanussati) 
hay Túc Mạng Thông (HV) 

(6) Sự Tiêu Diệt Hết Tất Cả Ô Nhiễm và Bất Tịnh (Asavakkhaya) 
hay Lậu Tận Thông (HV). 


Năm siêu ừí đầu là thuộc về thế gian và có thế đạt được bằng những 
phương pháp “Thiền Định” thâm sâu, tĩnh tại (Samatha), trong khi đó 
siêu trí cuối cùng là Trí xuất thế gian, siêu phàm, và chỉ có thế đạt 
được bằng “Thiền Minh Sát” (Vipassana) với sự thâm nhập trí tuệ từ 
bên trong. 


( Chú Giải 1) ; 

“Patisambhida nana” có nghĩa là Kiến thức hay Trí Tuệ Phân Biệt 
hay Phân Tích. (HV: Vô Ngại Giải). Có 4 loại Phân Biệt (phân tích), 
đó là: 



284 • Giáo trình Phật học 

(a) Attha-patisambhida = Phân Biệt về Nghĩa. Nghĩa ở đây là Quả 
của Nhân (hetu), đặc biệt phân tích về 5 pháp sau đây: 

(i) Mọi pháp hữu vi, do điều kiện, nhân duyên tạo ra, 

(ii) Niết-bàn (nibbana), 

(iii) Nghĩa của những lời nói, 

(iv) Quả của Nghiệp (kamma) hay nghiệp quả, 

(v) Thức chức năng. 

Sự hiểu biết (phân biệt) những khác nhau về nghĩa, ví dụ nhu 
những từ: khổ, quyết tâm, nỗ lực, sự không xao lãng, chính là sự 
không phân biệt hay phân tích về nghĩa vậy. 

(b) Dhamma-patisambhida = Phân biệt về Pháp (quy luật, chân lý). 
Pháp ở đây dùng để chỉ điều kiện hay duyên (paccaya). Vì điều kiện 
hay duyên là cần thiết đế một sự vật hay hiện tuợng khởi sinh hay 
xảy ra, nên nó đuợc gọi là pháp (dhamma, theo nghĩa là quy luật, tác 
nhân - ND): 

(i) Bất kỳ nhân nào tạo ra quả, 

(ii) Bát Chánh Đạo, 

(iii) Những gì đuợc nói ra, 

(iv) Những gì lợi lạc, 

(v) Những gì không lợi lạc. 

Sự hiểu biết (phân biệt) về những khác nhau về Pháp (quy luật, 
chân lý), ví dụ như: Dục vọng, tín căn, tinh tấn căn, định căn, 
chính là sự phân biệt về Pháp vậy. 

(c) Nirutti-patisambhida = Phân Biệt về Ngôn Ngữ: Đây là trí tuệ 
biếu thị bằng ngôn ngữ đối với nghĩa và Pháp. 

Sự hiểu biết (phân biệt) về những khác nhau về ngôn ngữ được 
dùng trong bốn ví dụ về nghĩa, và bốn ví dụ về Pháp ừên đây, 
chính là sự phân biệt về ngôn ngữ vậy. 

(d) Patibhana-patisambhida = Phân Biệt về tính minh bạch (rõ 
ràng, thông suốt): Trong những ví dụ nêu ừên, có sự minh bạch hay 
rõ ràng về Sự hiếu biết 4 loại nghĩa, sự rõ ràng về Sự hiếu biết 4 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện • 285 


loại pháp (quy luật chân lý), và sự rõ ràng về Sự hiểu biết về 8 loại 
ngôn ngữ (để biểu thị 8 ví dụ trên) 

Sự hiếu biết khác nhau về sự minh bạch, sự rõ ràng, chính là ừí 
tuệ phân biệt về sự minh bạch, rõ ràng. 


■ Tham khảo : “Thanh Tịnh Đạo” (Visuddhimagga), Chucmg XIV, 
21 và “Con Đường Phân Biệt” hay “Phân Tích Đạo” 
(Patisambhidamagga), Chuông XXV-XXVIII, cả 2 Bộ Kinh Điển 
này đều được dịch ra tiếng Anh bởi ngài Bhikkhu Nanamoli lỗi lạc). 


( Chú Giải 3) ; 

Theo Bộ “Puggala-Pannatti” (Sách Định Loại Con Người hay (HV): 
Nhân Thi Thuyết Luận), Chưong IV, 5; và theo “Tăng Chi Bộ Kinh” 
(Anguttara), Quyến Bốn, Kinh 133, thì những chúng sinh thật may 
mắn nghe, biết được Phật Pháp (Buddha Sasana) hay có được vận 
duyên thiên mạng, có thể được xếp vào 4 dạng người như sau, đó là: 

a) Ugghatitannu: Người có thể hiểu biết được giáo thuyết ngay 
khi được nói ra, tức là nhanh trí. Ví dụ như người có ừí tuệ siêu 
xuất là ngài Xá-Lợi-Phất (Sariputta) có thể chứng đắc tầng 
Thánh quả thứ nhất là ngay sau khi nghe 2 câu trong một bài kệ 4 
câu do ngài Assaji nói ra, và ngài Đại Mục-Kiền-Liên (Maha 
Moggalana) cũng chứng đắc ngay Thánh quả thứ nhất này ngay 
sau khi toàn bộ bài kệ 4 câu đó được lặp lại bởi ngài Xá-Lợi-Phất. 

Còn Ngài Bahiya Daruciriya, như vừa nói ở phần ừên, có thế 
chứng đắc Thánh quả A-la-hán cao nhất ngay sau khi nghe Đức 
Phật nói vài câu thuyết giảng nhanh chóng, và ngài được gọi là 
đệ nhất về ừí giác ngộ thành A-la-hán trong thời gian ngắn nhất. 

b) Vipancitannu: Người có thể hiểu biết giáo thuyết sau khi đã 
học, đã được giảng giải mọi ý nghĩa của giáo thuyết đó. Những 
người này có thế Giác ngộ giáo pháp sau khi nghe một hay nhiều 
thời pháp giảng giải chi tiết hay thuyết giảng đầy đủ. 



286 • Giáo trình Phật học 


c) Neyya: Người có thể hiểu biết giáo thuyết đó được nghe, tụng 
đọc nhiều lần, do tham vấn để được giảng giải, có thành tâm, ý 
chí học hỏi và tu tập. Loại người này phải có vị thầy hướng dẫn, 
chỉ dạy thì sẽ Giác ngộ được giáo pháp. 

d) Padaparama: Loại người này, mặc dầu được gặp giáo huấn 
của một vị Phật (Buddha Sàsana) và mặc dầu đã tận lực học hỏi 
và thực hành Giáo Pháp, tụng đọc, thuộc lòng, nhưng vẫn không 
hiếu biết rõ, vẫn không thế giác ngộ Đạo và Quả ừong kiếp sống 
này. Tất cả những gì người này có the làm được chỉ là tạo cho 
mình một thói quen hay tập khí tốt (vàsanà) cho kiếp này và kiếp 
sau. 


■ Ghi nhớ : 

Theo “Vi Diệu Pháp Tạng” (Abhidhamma), 3 loại người đầu tiên là 
những người được sinh ra với 3 thiện căn (tihetuka) là: Vô Tham, 
Vô Sân, Vô Si, ừong khi đó loại người thứ tư cuối cùng thì được sinh 
ra chỉ với 2 thiện căn (dvihetuka) là: Vô Tham và Vô Sân, nhưng 
thiếu một căn về ừí tuệ là căn Vô Si, nên còn u mê, thiếu ừí. 



Chu kỳ thế giới khi những vị Phật xuất hiện • 287 


XVII 


Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


(1) “Niyama Dipani” (Cắm Nang về Trật Tự Vũ Trụ, trong 

quyên Câm Nang Phật Học), tác giả Đại Trưởng lão 
Mahathera Ledỉ Sayadaw, Aggamahapandỉta. 

(2) “The Great Chronicle of Buddhas” (Đại Biên Niên Sử 

Chư Phật), Tập 1, Phần 1, tác giả Hòa Thượng Thiền Sư 
Mỉngun Sayadaw Bhaddanta Vỉcỉttasarabhỉvamsa. 

(3) “Từ Điến Tiếng Pali ”, tác giả Robert Caesar Chỉlders. 

Tái Bản bởi nxb Motilal Banarsidass, Delhi. 

(4) “Tăng Chi Bộ Kinh ” (Anguttara Nỉkaya), Tập I. Bản dịch 

của F. L. Woodward, xb bởi Hội Kinh Điên Pali (PTS), 
London 1979. 

(5) “Phật Duyên Giác: Một Tu Sĩ Khô Hạnh Phật Giáo ”, tác 

giả Ria Kloppenborg. Ân bản “The Wheel Publication 
No. 305/306/307”. 

(6) “Trình Bày Ỷ Nghĩa Tột Cùng (Paramatthajotỉka) -Luận 

Giảng về Tiếu Bộ Kinh (Khuddakapatha) ”, tác giả 
Bhandantacariya Buddhaghosa. Bản dịch từ tiếng Pali 
qua tiếng Anh của ngài Bhikkhu Nanamoli. Xb bởi Hội 
Kỉnh Điển Palỉ (PTS), 1978. 

(7) “Pen Portraits - Nỉnety Three Emỉnent Dỉscỉples of the 

Buddha” (Chân Dung Ngòi Bút— 93 vị Đại Đệ Tử Của 
Đức Phật), tác giả c. de Saram. Xb bởi Trung Tâm 



288 • Giáo trình Phật học 


Thiền Phật Giáo Singapore. Tái bản bởi Hội Phật Giáo 
Subang (Subang Jaya Buddhỉst Assocỉatỉon), 2001. 

(8) “The Path of Puriýìcation ” ịVisuddhimagga) (Con Đường 

Thanh Lọc hay Thanh Tịnh Đạo). Bản dịch từ tiếng Pali 
qua tiếng Anh của ngài Bhikkhu Nanamoli. Xb bởi Hội 
Phật Giáo Tích Lan (Buddhist Publication Society, Sri 
Lanka ). 

(9) “The Path of Discrimination” (Patỉsambhỉdamagga) 

(Con Đường Phân Biệt hay Phân Tích Đạo). Bản dịch 
từ tiếng Pali qua tiếng Anh của ngài Bhikkhu Nanamoli. 
Xb bởi Hội Kỉnh Điển Palỉ (PTS), 1982. 



Phần VIII 

QUY Y NƯƠNG TựA 



290 • Giáo trình Phật học 


NỘI DUNG 

1. Ỷ Nghĩa Nơi Nương Tựa (Sarana) 

2. Nguồn Gốc Của Việc Nương Tựa 

3. Sự Quy Y Nương Tựa 

4. Tại Sao Chúng Ta cần Quy YNương Tựa 

5. Ba Nơi Nương Tựa — Tam Bảo 

6. Những Yếu Tố Hỗ Trợ Việc Quy Y Nương Tựa 

7. Sự Bất Tịnh & Hủy Bỏ Trong Quy Y 

8. Những Lợi ích Của Việc Quy Y Tam Bảo 

9. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 



Quy Y Nương Tựa »291 


I 

Ý Nghĩa Noi Nương Tựa 

(Sarana) 


^‘‘Samna^'’ trong tiếng Pali có nghĩa là: “Nơi nương 
tựa”, và được định nghĩa như là “một nơi che chở”, “một 
sự hay nơi bảo vệ” con người khỏi hiểm họa, tai biến; laf 
“một người, một thứ gì, hay quá trình” mang lại sự bảo vệ, 
sự che chở, sự an ninh. 

Hòa Thượng Thiền Sư quá cố Ledi Sayadaw (Miến 
Điện) trong quyển “Uttama Purisa Dipanr của ngài, đã 
định nghĩa từ “sarana"’ như sau: 

“Neu một người tỏ lòng tôn kính hay tôn thờ một đổi 
tượng hay một người nào đó, và nếu hành động tôn kính 
hay tôn thờ đó trở thành một nghiệp thiện (kusala 
kamma), mà có thế cứu mình khỏi tái sinh vào cảnh giới 
đau khô, thì đổi tượng hay người đó trở thành một 
“sarana ”, và như vậy xứng đáng được tôn kính hay tôn 
thờ”. 

"Ngược lại, nếu một người tỏ lòng tôn kính hay tôn thờ 
một đổi tượng hay một người nào đó với tư tưởng là đổi 
tượng đó hay người đó sẽ cứu mình khỏi tải sinh vào cảnh 
giới đau khô, nhưng thật ra hành động tôn kính hay tôn 
thờ đó không trở thành một nghiệp thiện (kusala kamma), 
thì đổi tượng hay người đó không phải là một ‘‘sarana ”, 
và không xứng đáng được tôn kính hay tôn thờ”. 



292 • Giáo trình Phật học 


Sau đó, vị Hòa Thượng Thiền Sư này lại tiếp tục dùng 
một sự so sánh như sau: 

''Những đức hạnh giữ Giới (sữa), Định tâm ịsamadhi), 
và tri Tuệ (panna) không bị thổi chuyến có thế được so 
sánh với sự phì nhiêu của đất trồng. Những đổi tượng làm 
nơi nương tựa như là: Phật, Pháp và Tăng có thế được so 
sánh như chính đất trồng có những phâm chất phì nhiêu 
đó. Hành động cổ ỷ (cetana) khởi sinh trong tâm (tăm 
Hành) của một người thông qua việc nương tựa Phật, 
Pháp, Tăng thì giống như những hạt giống được gieo 
trồng trên đất phì nhiêu đó'\ 

"Những người hay đổi tượng không có được những 
đức hạnh Giới (sữa), Định ịsamadhi), Tuệ (panna) bất 
thoi chuyến cũng giong như miếng đất khô cằn không một 
chút phì nhiêu. Neu gặp những người hay đổi tượng đó và 
tỏ lòng tôn kính hay tôn thờ thì chỉ giong như gieo trồng 
những hạt giong trên miếng đất khô cằn đó. Những người 
hay đổi tượng đó không mang lại nghiệp thiện (kusala 
kamma), và vì vậy việc đó là vô ícN’. 



Quy Y Nương Tựa • 293 


II 

Nguồn Gốc Của Việc Quy Y Nương Tựa 


Theo Kinh Điển Pali, ngay sau khi Giác Ngộ thành 
đạo, Đức Phật đã trải qua 7 tuần, trong đó có ngồi dưới 
gốc Cây Bồ-Đe, Cây Banyan tree, Cây Mucalinda (Mãng 
Xà Vương), và cuối cùng là dưới Cây Rajayatana, mỗi nơi 
một tuần. Khi Đức Phật ngồi dưới cây Rajayatana , lúc 
đó có hai anh người lái buôn tên là Tapussa và Bhallika 
đến từ Ukkala (Orissa, tức Miến Điện ngày nay) dâng lên 
cúng dường Đức Phật bánh gạo nếp và mật ong. Sau khi 
Đức Phật thọ trai bữa ăn xong, hai người quỳ lạy dưới 
chân Người và xin được quy y nương tựa vào Đức Phật và 
Giáo Pháp của Người, lấy Phật & Pháp làm nơi nương tựa 
cho đến hơi thở cuối cùng. Họ trở thảnh những Phật tử 
cư sĩ đầu tiên, quy y vào Phật và Pháp (Nhị Bảo), bởi vì 
lúc đó chưa có Tăng Đoàn. 

Sau đó Đức Phật đến Vườn Nai ở Sarnath ngày nay và 
ở đó, Người đã giảng giải “Bài Thuyết Pháp Đầu Tiên” 
cho năm người bạn tu khổ hạnh, mà sau này họ cũng trở 
thành những bậc giác ngộ A-la-hán. Họ là những Phật tử 
xuất gia (Tỳ kheo) đầu tiên. 

Đức Phật cũng gặp và thuyết giảng giáo pháp cho công 
tử Yasa và 54 người bạn của Yasa, tất cả đều thọ giới vào 
Tăng Đoàn và sau này đều trở thành những bậc giác ngộ 
A-la-hán. 



294 • Giáo trình Phật học 


Cha, mẹ và vợ của Yasa cũng chứng ngộ tầng thánh 
Nhập Lưu hay Tu-đà-hoàn (Sotapanna) và họ đã trở 
thành những Phật tử tại gia (cư sĩ) đầu tiên quy y nương 
tựa vào Phật, Pháp, Tăng (Tam Bảo), bởi vì lúc đó Tăng 
Đoàn (Sangha) đã ra đời. 



Quy Y Nương Tựa • 295 


III 

Hành Động Quy Y Nương Tựa 


Hành động chọn hay quy y vào nơi nương tựa là con 
đường dẫn đến hay bước vào Phật Pháp (Buddha Sasana). 

Sau khi tụng câu Đảnh Lễ ba lần: 

“Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma- 
Sambuddhassa” 

“Củi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-la-hản, Bậc 
Toàn Giác”. 

Thì việc Quy y nương tựa được thực hiện bằng cách 
tụng đọc tiếp những câu bên dưới đây 3 lần: 

Buddham Saranam Gacchami 
Dhammam Saranam Gacchami 
Sangham Saranam Gacchami 

Con xin Nương tựa vào Phật 
Con xin Nương tựa vào Pháp 
Con xin Nương tựa vào Tăng 

Dutiyampi, Buddham Saranam Gacchami. 
Dutiyampi, Dhammam Saranam Gacchami. 
Dutiyampi, Sangham Saranam Gacchami. 

Lần thứ hai, Con xin Nương tựa vào Phật 
Con xin Nương tựa vào Pháp 
Con xin Nương tựa vào Tăng 


296 • Giảo trình Phật học 


Tatiyampi, Buddham Saranam Gacchami. 

Tatiyampi, Dhammam Saranam Gacchami. 
Tatiyampi, Sangham Saranam Gacchami. 

Lần thứ ba, Con xin Nương tựa vào Phật 
Con xin Nương tựa vào Pháp 
Con xin Nương tựa vào Tăng 

Theo quyển “Luận GiảngTiểu Bộ Kinh” 
(Khuddakapatha), Đức Phật đã giảng dạy nghi thức đọc 
tụng “Quy Y” này ở Vuờn Nai, Isipatana nhằm mục đích 
chấp nhận những đệ tử mới vào Tăng Đoàn, khi Nguời bắt 
đầu phái cử 60 vị A-la-hán vừa mới giác ngộ đi về nhiều 
huớng khác nhau để thuyết giảng và nhận thêm những đệ 
tử mới quy y vào Tam Bảo. Những nguời đuợc gia nhập 
vào Tăng Đoàn (Tỳ kheo) cũng đọc tụng 3 lần những câu 
nghi thức này truớc khi đuợc trở thành Tỳ kheo. 


Quy Y Nương Tựa • 297 


IV 

Tại Sao Chúng Ta cần Noi Nương Tựa? 


Ngoại trừ những Thánh đệ tử của Đức Phật, những 
người đã giác ngộ Tứ Diệu Đe còn tất cả chúng sinh đều 
đang đắm chìm trong Vô Minh và thông thường không hề 
để ý hay ý thức được mình đang sống trong hiểm nguy của 
kiếp sống ngắn ngủi này. Chúng sinh nhận lầm vô thường, 
vô ngã và khổ là thường hằng, bản ngã và khoái lạc. Đức 
Phật xuất hiện trên thế gian này để khai giảng Tử Diệu 
Đế, đó là những chân lý cao diệu mà nếu ai hiểu biết một 
cách đầy đủ và đúng đắn, giác ngộ được hết những chân lý 
đó thì sẽ dẫn đến con đường giải thoát khỏi tất cả đau khổ. 

(I) Những Hiểm Họa Trong Đòi sống Hiện Tại 

Theo như Tử Diệu Đế, từ sinh ra (hay tái sinh) sẽ dẫn 
đến già, bệnh, chết, những buồn sầu, phiền não, đau đớn, 
sầu muộn và tuyệt vọng. Bản thân chúng ta với kiến thức 
bình thường của con người cũng dễ dàng thấy được những 
điều này, bởi vì những điều này, như là lẽ thật, nếu chưa 
xảy ra đối với chúng ta hết, thì cũng đã xảy ra với tất cả 
những người thân tổ tiên, ông, bà, cha, mẹ của chúng ta, 
không thể tránh được. Ngay lúc đang sống, thân chúng ta 
phải tùy thuộc vào, và có thể bị, bệnh tật, bị thương hay 
thậm chí bị tai nạn bất cứ lúc nào. Những thảm họa hay tai 
ương thiên nhiên như hỏa hoạn, lũ lụt, hạn hán và động đất 
có thể xảy ra bất cứ lúc nào, gây tan thương, đau khổ và 
chết chóc. 



298 • Giáo trình Phật học 


• Nếu bạn nghĩ rằng xã hội hiện đại, với khoa học tiên 
tiến và những biện pháp phòng ngừa và an sinh đã giúp 
con người khỏi thiên tai, thì bạn đã sai. Dù cho một đất 
nước vần minh, tiên tiến đến mức nào, thì cũng không thế 
tránh được thiên tai. Ví dụ như cơn bão Katrina kéo theo 
cường lũ ở Mỹ vào năm 2005 đã xóa sạch nhà cửa, tài sản 
và vật chất một vùng lớn hơn đất nước Việt Nam; Sóng 
Thần Tsunami ở Thái Lan 2007 cướp đi sinh mạng và nhà 
cửa bao nhiêu người và những sóng thần khác đã luôn 
luôn rình rập những nước Indonesia, Nhật Bản, Việt 
Nam..., và thảm họa lũ lụt lớn nhất đã xảy ra trong nhiều 
tháng năm 2011 ngay thủ đô hiện đại Bangkok, ở Thái 
Lan. Còn bao nhiêu thiên tai lớn, nhỏ khác xảy ra khắp 
nơi trên thế giới trong một năm, gây ra biết bao nhiêu đau 
thương, mất mát và chết chóc mà con người và tất cả 
chúng sinh phải chịu. (ND) 

Khắp nơi trong thế giới hiện đại này, con người và 
chúng sinh cũng phải chịu những tai nạn, thảm họa do 
chính con người gây ra, như tai nạn, tội ác, chiến tranh, 
đàn áp, bệnh dịch, suy sụp kinh tế và nhiều loại khủng 
hoảng về chính trị, kinh tế và nhân văn đang được nhắc 
đến hàng ngày. 

Một sự thật là, ngay cả khi số ít hay số nhiều chúng ta 
và chúng sinh có thoát được hết những hiểm họa nói trên, 
vẫn còn một thứ chúng ta không thể nào trốn thoát được, 
đó là cái Chết. Và ngay cả khi chấp nhận lẽ thật phũ 
phàng này, chúng ta cũng chẳng biết được cái chết đối với 
chúng ta sẽ xảy ra lúc nào và ở đâu. 


(II) Những Hiểm Họa Trong Kiếp sống Tưong Lai 



Quy Y Nương Tựa • 299 


Những mối hiểm họa và nguy hại bao vây chúng sinh 
cũng không kết thúc sau khi chúng ta chết. Theo học 
thuyết của Đức Phật, con nguời khi chết đi còn mang theo 
dục vọng sẽ còn dẫn dắt và tái sinh vào những cảnh giới 
hay kiếp sống mới. Sự tái sinh, nhu đã nói chi tiết trong 
Chuông VI về Tái Sinh, sẽ roi vào những cảnh giới phúc 
lành (Sugati) nhu cõi con nguời, cõi của chu thiên thần, 
trời; hay roi vào những cõi xấu, đày đọa (Duggati) nhu cõi 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hay quỷ thần. 

Hiểm họa của kiếp sống tuong lai chính là bị tái sinh 
vào những cảnh giới xấu, đày đọa, đau khổ, không những 
chỉ vì ở đó toàn xấu, khổ, đau đớn và đày đọa nhục hình, 
mà là sự thoát khỏi cảnh giới đó là cực kỳ khó khăn. Sự 
tái sinh có may phúc được hay không là tùy thuộc vào 
những hành động công đức của chúng sinh đó trong 
kiếp sống hiện tại. Nhung những chúng sinh bị tái sinh 
vào những cõi xấu nhu địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ... thì 
không có được cơ hội để làm chuyện công đức để tạo 
phước, vì thế dù có hết chịu đọa đày trong cõi xấu đó, thì 
chúng sinh đó cũng khó có cơ hội tái sinh về cõi tốt, cứ 
như vậy, vòng tái sinh vào cõi xấu cứ kéo dài vô cùng. Vì 
thế cho nên mới nói rằng, nếu đã bị tái sinh vào cõi xấu, 
thì mối nguy hiểm to lớn nhất là cơ hội và khả năng 
thoát khỏi những côi xẩu đó là cực kỳ khó khăn. 

Đức Phật đã giảng giải rõ điều này bằng một ví dụ kinh 
điển sau: 

“Giả sử có một khúc gỗ được đục một cái lố thả trôi 
giữa đại dương, và một con Rùa mù sống dưới biển nỗi 
lên mặt nước sau mỗi một trăm năm. Cơ hội đế con rùa 



300 • Giáo trình Phật học 


mù ngoi đầu lên trúng vào lổ của khúc gỗ thì vẫn lớn 
hơn cơ hội để một chúng sinh trong côi xẩu có thể được 
tái sinh trở lại làm người 

Vì vậy, việc tái sinh vào cõi xấu, đọa đày là một hiểm 
nguy kinh khủng nhất của những kiếp sống tuơng lai sau 
khi chết, cho nên chúng ta cần sự bảo vệ, cần noi để 
nương tựa. Chúng ta không thể làm gì được để xóa bỏ 
những cảnh giới xấu, vì vậy cách duy nhất là chúng ta 
hãy tìm mọi cách để tránh né chúng!. 

Theo Quy Luật của Nghiệp, những hành động hay 
nghiệp tốt, thiện, lành sẽ tạo ra những kết quả tốt, thiện, 
lành; và ngược lại, những hành động hay nghiệp xấu, bất 
thiện, ác sẽ tạo ra những kết quả xấu, bất thiện, không 
lành. Vậy để tránh việc tái sinh sau này vào những cảnh 
giới xấu, không phúc lành, thì chúng ta phải tránh tạo 
nghiệp xấu ác (akusala kamma). 

Đe làm được việc này, chúng ta cần sự hướng dẫn từ 
những người thật sự hiểu biết thật sự về quy luật vận hành 
của Nghiệp. Ngay cả khi chúng ta đã hiểu biết, phân biệt 
được những việc tốt và những việc xấu ác, hành động của 
chúng ta chưa chắc đã luôn luôn đi theo con đường tốt, 
thiện, bởi vì tâm chúng ta là cực kỳ khó kiểm soát. 

Và để hiểu được con đường để thực hiện những hành 
động hay nghiệp tốt và tránh né những nghiệp xấu, chúng 
ta cần sự hướng dẫn từ những người hiểu được những 
hành vi của tâm, giúp chúng ta kiểm soát được tâm, giải 
thoát được tâm ra khỏi những tâm xấu tạo nghiệp xấu. Đó 
là một cách diễn tả khác của việc tu tập. Vả lại, những 



Quy Y Nương Tựa ‘301 


“pháp” nào sẽ giúp được chúng ta như vậy để chúng ta gọi 
đó là nơi nương tựa?. 

(III) Những Hiểm Họa Của Vòng Luân Hồi Sinh 
Tử (samsam) 

Ngoài quá nhiều những tai họa, hiểm nguy mà chúng 
ta phải đối mặt trong đời sống hiện tại cũng như trong kiếp 
sống tương lai nếu rơi vào những cảnh giới xấu (Duggati), 
chúng ta còn phải đối mặt hay bị chi phối bởi những hiểm 
họa to lớn và khó xử hơn nhiều. Những nguy hại thật sự, 
nhìn thấy được, là khổ, luân hồi, tái sinh, già, chết, buồn 
đau, phiền não, đau đớn, sầu muộn và tuyệt vọng. Đó là 
những khổ đau từ bản chất, tức là khổ do khổ (khổ khổ), 
nhưng bên cạnh chúng còn những thứ khổ do biến đổi, 
thay đổi và những thứ khổ do điều kiện tác động, do nhân 
duyên trong vòng hiện hữu. 

Giải pháp hay sự giải thoát này không được tìm thấy ở 
đâu, ngay cả trên cõi Trời Vô sắc Giới cũng không có 
được, bởi vì sự sống ở những cõi đó cũng vô thường và 
tùy thuộc vào điều kiện, nhân duyên. Điều này hàm ý 
rằng, chỉ còn một cách là quay lưng lại, tránh né tất cả 
mọi hình thức tái sinh hay cõi sống, ngay cả những cõi 
sống tuyệt vời nhất trên thế giới trời thần. 

Theo chân lý Tứ Diệu Đế về “Nguồn gốc Khổ”, thì 
chính tham muốn, dục vọng được hiện hữu, được liên tục 
sống (bhava-tanha) là nguyên nhân dẫn đến tái sinh, rồi 
tiếp tục tái sinh tạo ra ‘đất sống’ cho dục vọng tiếp tục 
khởi sinh và kéo dài mãi trong vòng luân hồi sinh tử 
(samsara). 



302 • Giáo trình Phật học 


Tâm điểm của bánh xe luân hồi chính là Vô Minh 
{avỉjja), là nguyên nhân gốc nằm bên duới dục vọng. Vì 
vô minh, vì hiểu sai, vì không biết, vì chấp thủ, vì nhận 
lầm nên mới khởi sinh tham muốn, dục vọng. 

Nên để xóa bỏ hết dục vọng (là nguyên nhân tái sinh), 
thì phải dẹp bỏ vô minh, xóa bỏ ngu dốt, u mê. Mà vô 
minh, ngu dốt, u mê thì chỉ bị xóa bỏ bằng kiến thức, bằng 
tri kiến, tức là trí tuệ. 

về mức độ cứu cánh, thì trí tuệ ở đây là kiến thức có 
thể đi sâu cho phép chúng ta “nhìn thấy được mọi sự vật 
như chúng là”. Đe phát triển trí tuệ, chúng ta cần những 
phương pháp, những cách thực hành thích hợp và có 
những người có thể hướng dẫn chúng ta. 

Từ những phân tích trên, chúng ta hiểu được rằng 
chúng ta nhất thiết phải cần có sự bảo vệ, nơi nương tựa để 
giúp chúng ta né tránh và thoát khỏi ba loại hiểm họa lớn 
đang “bao vây” và “rình rập” chúng ta. Nhiều luận giảng 
đã dùng lại từ bằng tiếng Pali là “himsatV" (đè bẹp, nghiền 
nát) trong cách diễn tả thêm về ý nghĩa của nơi nương tựa 
“sarana'\ như sau: 

“Khi quy y vào nơi nương tựa, thì chinh ngay việc 
quy y vào nơi nương tựa đó đã đè bẹp, xua tan, phá bỏ, 
chặn đứng những nỗi sợ, thống khổ, những ô nhiễm và 
nguy cơ tái sinh vào cảnh giới xẩu của họ ” 



Quy Y Nương Tựa • 303 


V 

Ba Noi Nưong Tựa - Tam Bảo {Tisarana) 


Trong Phật giáo, có 3 noi nưong tựa cùng lúc mang lại 
sự bảo vệ cho con người tránh được ba loại hiểm họa đã 
phân tích trên. Đó là: Đửc Phật, Giáo Pháp và Tăng 
Đoàn. Còn gọi là “Phật, Pháp, Tăng”. Những noi nưong 
tựa này không phải là ba noi nưong tựa hay ba sự bảo vệ 
khác nhau, mà cả ba liên quan với nhau, hữu co thành một 
“noi nưong tựa có ba yếu tố”. 

Lấy một ví dụ đon giản, nếu chúng ta bị bệnh tật và 
chúng ta thật sự muốn hết bệnh, chúng ta cần gặp một bác 
sĩ để chẩn đoán bệnh và đưa ra giải pháp hay cho toa thuốc 
để điều trị căn bệnh. Chúng ta cần có thuốc để chữa lành 
căn bệnh, và chúng ta cũng cần người chăm sóc, giúp đõ 
khi chúng ta đang nằm bệnh. Vì bác sĩ và người chăm sóc 
không thể nào trị hết căn bệnh, mà họ chỉ chẩn đoán, đưa 
ra giải pháp (toa thuốc) và bảo đảm chúng ta được chăm 
sóc để uống thuốc, thực hiện việc điều trị một cách đúng 
đắn. Thuốc mói chính là giải pháp điều trị, để diệt căn 
bệnh và khôi phục sức khỏe. 

Tưong tự như vậy, để tìm ra giải pháp để diệt trừ đau 
khổ, chúng ta tìm đến Phật, như là một vị bác sĩ, lưong y 
tận tình để tìm ra những nguyên nhân của “Khổ Đau” và 
chỉ cho chúng ta giải pháp để “điều trị” và làm hết được 
khổ đau. Giải pháp thì như là thuốc để trị liệu, tiêu trừ 
“căn bệnh” kho đau, và Tăng Đoàn là những ngưòi 
chăm sóc chúng ta khi đang bệnh tật, giúp chúng ta thực 



304 • Giáo trình Phật học 


hiện việc uống thuốc, điều trị đúng đắn để mau hết bệnh. 
Và để khỏi bệnh, chúng ta phải trực tiếp tự mình uống 
thuốc hay làm theo lời dặn của bác sĩ và nguời chăm sóc. 
Đe hết đau khổ, để làm hết đau khổ, chúng ta phải tự 

mình thực hành Giáo Pháp (Dhamma), bởi vì Giáo 
Pháp mới chính là noi nưoTig tựa thật sự, là giải pháp, 
là thuốc thật sự, để dẫn đến sự chấm dứt Khổ. 

Công hiệu hay kết quả của việc quy y vào noi nuong 
tựa là tùy thuộc vào mức độ tuong xứng của sự hiểu biết 
về Tam Bảo và lòng tin của chúng ta vào Tam Bảo. 

(I) Nương Tựa Phật - (Phật Bảo) 

về mặt lịch sử nhân loại, khi chúng ta nói đến từ 
“Phật” (Buddha) là chúng ta đang nói về một “con nguời” 
tên là Siddhatta Gotama (Tất-Đạt-Đa Cồ-Đàm) sống ở Ấn 
Độ vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước CN. Khi chúng ta quy y 
nương tựa vào Phật, là chúng ta quy y nương tựa vào con 
người này, vì Ngưòi là ngưòi Thầy và ngưòi sáng lập ra 
đạo Phật. Tuy nhiên, quy y nương tựa vào Người không 
phải chỉ là một con người vật lý, bằng xương bằng thịt. 

Phật trở thành một nơi để quy y, nương tựa bởi vì Phật 
là người giác ngộ tối thượng, một vị Phật Toàn Giác. Bởi 
vì Người cũng chính là ngưòi khai sáng, hướng dẫn 
ngưòi khác giác ngộ. Những ai đều giác ngộ và làm được 
2 điều này thì đều được gọi là những vị Phật. Đây là khía 
cạnh tâm linh siêu xuất của đối tượng nương tựa này. Phật, 
như là nơi nương tựa, không còn là khái niệm thế tục, thế 
gian, mà thuộc về một đối tượng nương tựa siêu phàm 
thuộc tâm linh. Vì vậy, khi chúng ta quyết định nương tựa 



Quy Y Nương Tựa • 305 


Phật, chúng ta dựa vào Phật làm nơi nương tựa vì Người 
đại diện cho sự Giác Ngộ tối thượng hay Phật tính, bao 
gồm tất cả những phẩm chất siêu phàm mà một bậc giác 
ngộ tối thượng có được, đó là: 

❖ Đã diệt trừ hay đoạn trừ tất cả mọi ô nhiễm và bất 

tịnh. Đoạn trừ có nghĩa là mọi ô nhiễm đã được diệt 
trừ lần cuối, không còn bao giờ khởi sinh lại được 
nữa. 


❖ Tích lũy tất cả những đức hạnh. Nói về những 
đức hạnh, công hạnh của một Đức Phật thì rất 
nhiều, nhưng hai phẩm hạnh cao quý nhất, siêu xuất 
nhất của Người là: Đại Trí và Đại Bi, là hai đức 
hạnh Người đã khai triển vì phúc lợi của người 
khác, dùng để giúp người hay ‘độ’ chúng sinh. 

❖ Chúng ta quy y nương tựa vào Đức Phật, vì Người 
là thể hiện tối cao của sự thanh tịnh, trí tuệ và 
lòng bi mẫn, một bậc đạo sư vô đẳng, người có thể 
hướng dẫn cho chúng ta con đường đi đến an toàn, 
tránh xa biển dữ luân hồi sinh tử (samsarà). 


(II) Nương Tựa Giáo Pháp — (Pháp Bảo) 

Có hai mức độ hay hai phạm trù của Giáo Pháp đó là: 
Giáo Pháp thế gian, là những lời dạy hay giáo lý của Đửc 
Phật được ghi chép lại trong Kinh Tạng. Tất cả những 
giáo lý này được nói ra và được dùng như là những hướng 
dẫn vào con đường tu tập được gọi là con đường Tám 
Phần hay “Bát Chánh Đạo” mà chúng ta đã có dịp học từ 



306 • Giáo trình Phật học 


Chương III, bao gồm con đường Đạo Thế gian và Đạo 
Xuất thế gian, trong đó con đường Đạo Xuất thế gian chỉ 
có thể đến được bằng sự hiểu biết đúng đắn, sự giác ngộ 
về những chân lý của Tứ Diệu Đe. (Tâm) Thức của đạo 
xuất thế gian bứng rễ những ô nhiễm đi kèm, Thức này chỉ 
khởi sinh một lần vào mỗi giai đoạn trong 4 giai đoạn 
chứng ngộ, đó là: Sotapanna (Nhập lưu), Sakadagamin 
(Nhất Lai) ), Anagamin (Bát Lai) và cuối cùng là A-la-hán 
(Vô Sinh). 

Mỗi Thức con đường Đạo hay Thức Đạo được theo 
sau bằng thức Quả đánh dấu bằng sự tĩnh lặng khi những 
ô nhiễm bị nhổ sạch bằng những khoảng khắc đạo trước 
đó. Cả hai thức Đạo và thức Quả tạo ra khía cạnh hay 
phạm trù xuất thế gian của Giáo Pháp. 

Những Giáo Pháp xuất thế gian là những giáo lý của 
Phật dạy cho chúng sanh tu tập để giải thoát khỏi luân hồi, 
như Tứ Diệu Đế, Mười Hai Nhân Duyên, Ba La Mật... 

Bằng cách này, Giáo Pháp thật sự chính là nơi nương 
tựa thật sự. 


(III) Nương Tựa Tăng Đoàn - Tăng Bảo 

Theo khía cạnh truyền thống hay thế gian, thì Tăng 
Đoàn ở đây có nghĩa là Tăng Đoàn Tỳ Kheo {Bhikkhu 
Sangha), cộng đồng những tu sĩ đã thọ giới xuất gia, gồm 
những người tuân thủ và duy trì 227 giới luật tăng đoàn do 
chính Đức Phật chế ra và mọi người thấy được (chính 
kiến) đó là những giới luật đúng đắn. Tăng Đoàn Tỳ Kheo 



Quy Y Nương Tựa • 307 


là đoàn thể các Tăng, Ni liên tiếp kế thừa từ 2.500 năm 
trước, được coi là những người gìn giữ và truyền thừa 
Giáo Pháp của Đức Phật. Đời sống Tỳ kheo (khất sĩ) cho 
phép tăng đoàn hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ, truyền thừa 
và thực hành Giáo Pháp. 

Tuy nhiên, Tăng Đoàn Tỳ Kheo này không phải noi 
nưong tựa hay Tăng Bảo. Tăng Đoàn noi nưong tựa hay 
Tăng Bảo chính là Tăng Đoàn Thánh Tăng (Arỉya 
Sangha), đó là cộng đồng gồm những thánh Tăng (Ni) 
đã chứng ngộ ít nhất một trong bốn tầng thánh quả. 
Những Thánh đệ tử của Đức Phật thì ít nhất mãi mãi 
không còn tà kiến và nghi ngờ, Giáo lý của Đức Phật đã 
cắm rễ sâu trong con người họ không còn phải tùy thuộc 
vào người khác trong việc thực hiện những việc tu tập còn 
lại trên con đường đi đến mục tiêu giải thoát cuối cùng. Vì 
đã có đủ sự hiểu biết và chứng ngộ bên trong, những vị 
tăng có được những phẩm chất và đức hạnh để hướng dẫn 
những người khác trên con đường hướng đến mục tiêu 
giải thoát. 



308 • Giáo trình Phật học 


VI 

Những Yếu Tố 

Hỗ Trợ Việc Quy Y Nương Tựa 


Việc quy y vào Tam Bảo là thể hiện sự nương nhờ, 
nương tựa vào Tam Bảo và trở thành một Phật tử chân 
chính, đích thực. Tuy nhiên, đây chỉ là cách nói miệng về 
việc quy y. Kinh điển Phật giáo có nói rõ hơn về vấn đề 
quy y Tam Bảo này, nó bao gồm những việc đích thực có 
ý nghĩa hơn là việc tụng đọc mấy câu nghi thức của lễ quy 
y. Kinh điển định nghĩa việc quy y là một hành động tâm 
linh, đó là: 


“Một hành động của (tâm) thức không còn ô nhiễm, 
được thúc giục bởi lòng tin và lòng thành kính đổi với Tam 
Bảo như là nơi nương tựa toi cao”. 

Như vậy, việc quy y Tam Bảo chỉ nên được thực hiện 
khi đã có đầy đủ lòng tin và lòng thành kính đối với Tam 
Bảo, và nhận Tam Bảo là noi nương tựa tối cao, là 
nguồn che chở duy nhất trên con đường giải thoát. Có 3 
yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc quy y Tam Bảo: 

(a) Sự Hiểu Biết 

Chỉ có sự hiểu biết về chân lý hay Diệu Đế về Khổ thì 
một người mới tìm đến nơi nương tựa. Tâm trí của mình 
cũng nên hiểu rõ, nắm bắt được những tính chất, ý nghĩa 
(Xem thêm Chương XVI, về “Tưởng niệm về Phật, Pháp, 
Tăng”). Sự hiểu biết đúng đắn như vậy mới có thể giúp 
chúng ta càng thêm tin tưởng sâu đậm và nương nhờ vào 



Quy Y Nương Tựa • 309 


Tam Bảo và thúc giục chính mình vào con đường tu tập, 
thực hành giáo Pháp. 

(b) Tâm Nguyện Hướng Thiện hay Thiện Tâm 

Việc quyết định quy y vào một noi nưong tựa là một 
hành động cố ý, hành động của ý chí (hay tâm Hành), đây 
là một hành động tự nguyện dựa vào tâm nguyện hướng 
thiện về giáo Pháp (dhammachanda) để giải thoát khỏi 
những kho đau và những hiểm họa. Tâm nguyện càng 
mạnh mẽ thì sự thúc giục tâm linh càng mạnh mẽ, giúp 
mình mau chóng và siêng năng thực hành theo giáo Pháp 
của Đức Phật. 

(c) Lòng Tin & Lòng Thành Kính 

Căn bản của Trí Tuệ phải được cân bằng với căn bản 
của Lòng Tin hay lòng Thành Tín. Trí Tuệ nếu không có 
Lòng Tin thì dễ làm cho người ta hoài nghi hay ngờ vực, 
trong khi đó Lòng Tin mà không đi kèm hay dựa vào Trí 
Tuệ thì dễ làm cho người ta trở nên u mê. Khi quy y vào 
Tam Bảo, Lòng Tin của một người phải nên dựa vào sự tự 
tin, xác tín hay sự tín nhiệm vào năng lực bảo hộ của Tam 
Bảo, cùng với sự hiểu biết về những tính chất và ý nghĩa 
của Tam Bảo. Sự tự tin, xác tín tạo ra lòng tôn kính hay 
thành kính. Khi một người đã nhận thấy được hay trải qua 
tác động chuyển hóa của Giáo Pháp vào đời sống của 
mình, thì người đó mới càng thêm thức tỉnh và lòng tôn 
kính noi Tam Bảo được tăng lên, tâm của người đó càng 
hướng mạnh mẽ về Tam Bảo và càng dấn thân, siêng năng 
và kiên trì thực hành giáo Pháp của Đức Phật. 



310 • Giáo trình Phật học 


VII 


Sự Bất Tịnh & Hủy Bỏ Quy Y 

Những sự không thanh tịnh hay sự lệch lạc trong vấn 
đề quy y nương tựa là những yếu tố làm cho việc nương 
tựa không còn được thanh tịnh, không chân thành, và 
không còn được hiệu nghiệm. Thông thường có 3 yếu tố 
làm ô nhiễm việc quy y nương tựa, đó là: 

(1) Sự Ngu Dốt 

Đó là khi một người không hiểu biết rõ về lý do của 
việc quy y nương tựa, ỷ nghĩa của việc quy y nương tựa 
hoặc/và những tính chất, ý nghĩa của những đối tượng 
mình chọn làm nơi nương tựa, chẳng hạn không hiểu biết 
về tính chất tối cao và ý nghĩa cứu cánh của Phật, Pháp và 
Tăng. 

(2) Sự Ngờ Vực 

Đó là khi một người không có được sự tự tin hay lòng 
tin tưởng vào Tam Bảo. Sự quy y hay giao phó bản thân 
tâm linh vào Tam Bảo lúc đó bị mai một, bị hoen 0 bởi sự 
rối tâm, ngờ vực và không dứt khoát. Sự ngờ vực là một 
trong những chướng ngại cho mọi tiến bộ về tâm linh và 
bất kỳ sự tiến bộ nào của con người. Như vậy, điều cần 
thiết là phải có lòng tin, lòng xác tín để có tính quyết định. 

Muốn có lòng tin phải quay lại phải có sự hiểu biết, 
trí tuệ, vì lòng tin chính đáng, đúng đắn phải dựa vào sự 
hiểu biết về nguyên nhân và ý nghĩa của Tam Bảo. Neu 
không có sự hiểu biết thì lòng tin đó là tin vào cái gì hay 
chỉ đem lại sự ngờ vực để rồi làm thối chí quy y. 



Quy Y Nương Tựa • 311 


(3) Quan Điểm Sai Lac (Tà Kiến) 

Đó là những sự hiếu biết sai về việc quy y nuơng tựa 
hay về những đối tuợng đuợc làm nơi nuơng tựa, ở đây là 
Phật, Pháp, Tăng, ở đây một nguời có thể nghĩ đơn giản 
rằng, chỉ cần chấp nhận quy y Tam Bảo là có đuợc sự bảo 
đảm về giải thoát khỏi hiểm nguy sau này. 

Hoặc, buồn thay, đại đa số con nguời ngày nay nghĩ 
rằng Đức Phật là một đấng thuợng đế có năng lực cứu rỗi 
con nguời chứ không cần con nguời nỗ lực tự cứu mình; 

Hoặc có nguời còn tin rằng Giáo Pháp dạy cho con 
nguời làm vậy để tạo “quả tốt” cho một linh hồn bất tử sau 
này, 

Hoặc Tăng Đoàn là một đại diện trung gian để con 
nguời thông qua đó nuơng tựa vào Đức Phật để đuợc giải 
cứu hay gia hộ. 

Tuy nhiên, ngay cả khi việc quy y không đuợc thanh 
tịnh, bị những yếu tố, tu tuởng lệch lạc và bất tịnh về 
nguyên nhân và ý nghĩa của việc quy y và về ý nghĩa của 
Tam Bảo, sự quy y này vẫn đuợc xem là nguyên vẹn và 
nguời Phật tử vẫn đuợc xem là một Phật tử cho đến khi 
nào nguời ấy còn chấp nhận Tam Bảo là nơi nuơng tựa tối 
cao duy nhất của mình, dù nguời đó không thật sự hiểu 
biết đuợc trọn vẹn nguyên nhân và ý nghĩa thanh tịnh của 
việc quy y của mình. 

Tuy nhiên, sự thiếu hiểu biết hay thái độ quy y trong 
“tâm” nhu vậy là sai lạc, và những nguời nhu vậy cần sửa 
sai từ hiểu biết của mình cho đúng đắn bằng cách nhờ vào 
lời huớng dẫn, khuyên dạy của một hay những nguời thầy. 



312 • Giáo trình Phật học 


Những người thầy (là các Tăng, Ni hay một người hiểu 
biết trọn vẹn) sẽ giúp cho những người đó vượt qua những 
bất tịnh là ngu dốt, sự ngờ vực và quan điếm sai lầm. 

Đó là vấn đề những lệch lạc hay sự không thanh tịnh 
trong hành động quy y và trong suy nghĩ của người về 
những đối tượng quy y là Tam Bảo. 

Còn sự Hủy Bỏ Nương Tựa hay không còn quy y 
Tam Bảo cũng xảy ra đối với nhiều người phàm, tại gia. 
Đối với những Thánh nhân hay đệ tử Đức Phật thì lòng tin 
và sự quy y vào Tam Bảo là bất thối chuyển, và Tam Bảo 
đối với họ cũng không bao giờ thay đổi được. Trong 
trường họp người phàm phu, việc hủy bỏ hay không được 
quy y xảy ra đối với một người khi chết đi. Sự hủy ngang 
đó là không có lỗi, là không có ý, ngoài ý muốn. 


Sự hủy bỏ quy y đáng ‘tội nghiệp’ và ‘đáng trách’ của 
một người là khi người đó từ chối hay không còn tôn kính 
Đửc Phật là một nơi nương tựa tối cao, và vì nghĩ rằng có 
những đấng đạo sư khác cao siêu hơn Phật; 


Hoặc người đó thay đồi từ con đường đạo Phật sang 
những tôn giáo khác và nghĩ rằng hệ thống tư tưởng của 
tôn giáo khác tốt đẹp hơn Giáo Pháp của Phật. 

Hoặc người đó chuyển qua tham gia vào một cộng 
đồng hay đoàn thể tôn giáo khác và vì người ấy nghĩ rằng 
những cộng đồng đó tốt đẹp hơn Thánh Tăng đoàn. 

Sự hủy bỏ lòng tin hay hủy bỏ sự quy y vào một trong 
ba đối tượng của Tam Bảo thì mặc nhiên là hủy bỏ lòng 



Quy Y Nương Tựa ‘313 


tin và quy y vào tất cả Tam Bảo. Không thể có chuyện là 
bạn quy y vào Phật mà không tin vào Giáo Pháp và Tăng 
Đoàn; Cũng không thể có chuyện là bạn đến chùa quy y 
vào Tăng sĩ mà lại không mấy tin và nuong tựa vào Phật 
và Pháp. 

về ý nghĩa tâm linh, nếu ai còn dung duõng ý nghĩ coi 
một biểu tuợng nào khác là một noi nuong tựa tối cao 
ngoài Tam Bảo, thì nguời đó coi nhu đã tự cắt đứt sự quy 
y của mình vào Tam Bảo và đã mặc nhiên tự tuyên bố 
mình không còn là một Phật tử nữa. 

Sau đó, nếu nguời đó thay đổi và muốn sự quy y vào 
Tam Bảo có hiệu lực trở lại, thì việc quy y phải được làm 
lại từ đầu theo nghi thức, mặc dù nghi thức quy y là đon 
giản, nhưng điều cần thiết là phải làm lại từ đầu, vì sự quy 
y cũng cần có những thái độ nghiêm túc khác đi kèm, như: 
trí tuệ hiểu biết về nguyên nhân và ý nghĩa của việc quy y 
Tam Bảo, lòng tin vào Tam Bảo và những tâm nguyện 
hướng thiện về giải thoát. 



314 • Giáo trình Phật học 


VIII 

ích Lọi Của Việc Quy Y Tam Bảo 


Bằng việc quy y Tam Bảo, một người đã thể hiện tâm 
nguyện là muốn được hướng dẫn bằng những giáo lý của 
Đức Phật. Hướng dẫn làm gì? Hướng dẫn để bước đi trên 
con đường đạo, tu tập một cách thiết thực bằng hành động, 
vì giáo Lý của Đức Phật không phải là một học thuyết 
để cửu rỗi con ngưòi căn cử trên đửc tin của họ. Như đã 
thảo luận trước đây, việc quy y đon giản là giúp cho một 
người cân bằng căn trí tuệ với lòng tin tưởng và sự thực 
hành giáo pháp. Đó là điều kiện cần thiết để một người có 
thể tiến đến giác ngộ Chân lý và Niết-bàn. 


Đối với những ai thường xuyên nưong tựa vào Tam 
Bảo bằng sự hiểu biết đúng đắn, bằng lòng tin tuởng và 
lòng thành kính, thì việc quy y đó là hành động ""đè bẹp, 
xua tan, phá bỏ, chặn đứng nhũng nỗi sợ, thống khổ, 
những ô nhiễm và nguy cơ tái sinh vào cảnh giới xẩu 
của họ ”. 

Đối với những người mới đến với đạo Phật, thì hành 
động quy y đơn giản sẽ là khởi sinh lòng tin (saddha), 
lòng tin là người dẫn dắt những trạng thái tâm hướng 
thiện. Vào những lúc gặp nhiều áp lực và nỗi sợ trong 
cuộc đời, một câu tụng quy y đon giản ""Buddham 
Saranam GacchamV’ hay ""Con xin nương tựa vào PhậC 
thì cũng đủ làm xoa dịu tâm trí, làm yên ủi lòng mình. 
Điều đó hoàn toàn xảy ra khi bạn tâm niệm nưong tựa vào 
một đối tượng mạnh mẽ, tốt lành. 



Quy Y Nương Tựa ‘315 


Những đứa trẻ của những gia đình Phật tử cũng nên 
được dạy để tâm ưí từng đêm nưong tựa vào Phật, Pháp, 
Tăng để tăng trưởng lòng tin và làm cho tinh thần thư thái, 
không gặp ác mộng hay những phiền toái trong giấc ngủ. 

Khi tác giả hỏi một số thành viên trong lớp học Kinh 
Tạng, một số người là những người thực hành môn Yoga, 
rằng nếu họ đang ngồi trên một máy bay đang gặp sự cố và 
có thể bị rớt bất cứ giây phút nào, thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ 
nhắm mắt và thiền hay niệm Tam Bảo gia hộ? Đa số đều 
trả lời rằng đọc niệm một câu “Con xin nương tựa vào 
Phật ” là dễ làm nhất để tâm cảm thấy được yên ủi nhất. 
Đó là năng lực bảo vệ của Tam Bảo, mặc dù đơn giản 
nhưng rất có hiệu lực tốt về mặt tâm linh vào những lúc 
cần kíp như vậy. 



316 • Giáo trình Phật học 


IX 


Sách & Tài Liệu Tham Khảo 

( 1 ) “Tam Bảo. Kinh Tiêu Tụng” (Khuddakaptha) và “Luận 
Giảng về Kinh Tiếu Tụng” (Paramatthajotika, Phần 1). 
Bản dịch từ tiếng Pali của Ngài Bhikkhu Nanamoli. Hội 
Kỉnh Điển Pali (PTS), London, 1978 

( 2 ) “Quy Y Nưomg Tựa”, tác giả Ngài Bhikkhu Bodhi trong 
Sổ Phát Hành “Wheel Publication No. 282/284”, Hội Ấn 
Bản Phật Giáo (Buddhist Publỉcatỉon Socỉety), Tích Lan. 

( 3 ) “Tisarana ” (Tam Bảo), tác giả Ngài thiền sư u Sein Nyo 
Tun (Late of the Indian Civil Service). Bài Viết này đã 
được đãng trên trang nibbana.com. 



Phần IX 

NĂM GIỚI HẠNH VÈ ĐẠO ĐỨC 


(Panca-silà) 



318 • Giáo trình Phật học 


NỘI DUNG 

1. Năm Điều Xẩu & Năm Đức Hạnh 

2. Tự Trách Nhiệm Trong Công Việc Tu Dưỡng Đạo 
Đức 

3. Giới Hạnh Là Không Thể Thiểu Để Rèn Luyện Đạo 
Đức 

4. Đặt Mình Vào Vị Trí Của Người Khác Theo Quan 
Điếm Của Giáo Pháp. 

5. Giới Hạnh Thứ Nhất: Không Sát Sinh 

6. Giới Hạnh Thứ Hai: Không Trộm cắp 

7. Giới Hạnh Thứ Ba: Không Tà Dâm 

8. Giới Hạnh Thứ Tư: Không Nói Dối 

9. Giới Hạnh Thứ Năm: Không uổng Rượu, Không 
Dùng Chat Độc Hại 

10. “ích Lợi Của Việc uổng Rượu Bia Chừng Mực”: Sự 
Thật Hay Nguy Hiểm? 

11. Những Yếu Tố Hỗ Trợ Việc Tuân Giữ Giới Hạnh 

12. Hệ Quả Của Việc Vi Phạm & Tuân Giữ Giới Hạnh 

13. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức ‘319 


I 


Năm Điều Xấu & Năm Đửc Hạnh 


Trong rất nhiều kinh (suttas) dành để nói về vấn đề tu 
tập cho những Phật Tử tại gia hay cu sĩ, nhu trong Tăng 
Chi Bộ Kinh (Anguttara iii, 203), Đức Phật đã khuyên dạy 
nhiều lần nên tránh năm điều xấu, đó là những hiểm họa 
và kẻ thù của bản thân mọi nguời, sẽ là đuờng dẫn đến Địa 
Ngục đầy thảm khóc và khổ đau. Năm điều đó là gì? 

(1) Giết mạng sống hay sát sinh 

(2) Ăn trộm, ăn cắp 

(3) Tà dâm 

(4) Nói dối 

(5) Uống ruợu hay dùng những chất độc hại 

— Những nguời làm những điều xấu ác này luôn sống 
một cuộc sống tại gia không còn tự tin hay đầy lo sợ. 

— Những nguời làm những điều xấu ác này gieo sân 
hận hay thù hận trong cuộc đời này hay gieo sân hận và 
thù hận cho kiếp sống sau này, sẽ luôn cảm thấy trong tâm 

đau đớn và sầu khổ 

— Những nguời làm năm điều xấu này, bị xếp vào loại 

“xấu xa” hay “phóng dật” và sẽ tái sinh vào địa ngục. 

Cũng trong những Kinh này, Đức Phật đã giảng dạy về 
những lợi lạc và hạnh phúc khi làm những điều đức hạnh, 



320 • Giáo trình Phật học 


hay năm điều đức hạnh, mà chúng ta thường gọi là năm 
giới hạnh hay Năm giới (ngũ giới), đó là: 

(1) Kiêng cữ hay không sát sinh 

(2) Kiêng cữ hay không ăn cắp và ăn trộm 

(3) Kiêng cữ hay không tà dâm 

(4) Kiêng cữ hay không nói dối 

(5) Kiêng cữ hay không uống rượu, không dùng 
những chất độc hại 


— Những người giữ được năm điều đức hạnh này thì 
sống một cuộc đời tại gia đầy tự tin, không lo sợ. 

— Những người giữ được năm điều đức hạnh này thì 
không gieo sân hận và thù hận trong cuộc đời này và 
kiếp sống mai sau; và cũng không cảm thấy tâm đau đớn 
hay sầu khổ. 

— Những người giữ được năm điều đức hạnh này được 
xếp vào loại người “đửc hạnh” và sẽ tái sinh vào những 
cõi phúc lành. 

Năm Đức Hạnh hay Năm Giới Hạnh (Panca-sila) tạo 
nên nền tảng đạo đức vô cùng co bản và thiết thực cho đời 
sống của những Phật Tử tại gia, và cho bất cứ ai muốn 
sống một cuộc đời đàng hoàng, chân chính và hạnh phúc. 

Kinh Pháp Cú (Dhammapada), Kệ 183 đã tóm tắt 
những lời Phật đã dạy thật là đon giản, mộc mạc nhưng 
cũng đầy đủ để mọi người theo đó mà giữ gìn được những 
giới hạnh: 


Không làm những điều ác 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức »321 


Hay làm những điều thiện 
Giữ tâm luôn trong sạch 
Đó là lời Phật dạy. 

Như vậy để học hỏi, tu tập tránh những điều xấu ác 
thông qua việc giữ gìn Năm Giới, một người nên bắt đầu 
kiểm tra lại bản thân mình, những ô nhiễm, những suy 
nghĩ, hành động xấu của mình và dần dần tránh bỏ những 
điều không tốt thông qua những hành động do bản thân 
làm ra và những lời nói do miệng nói ra và những suy nghĩ 
do tâm làm khởi sinh. 

■ “Năm Giới” cũng hay được gọi là “Ngũ Giới”, 
nhưng chủng ta thống nhất gọi ở đây là “Năm Giới ”, vì 
Năm Giới cũng không có gì khó hiếu bằng tiếng Việt, nên 
chúng ta không cần mượn tiếng Hán Việt như những 
trường hợp cần thiết khác. (ND). 



322 • Giáo trình Phất hoc 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức • 323 


II 


Tự Chịu Trách Nhiệm 
Trong Việc Tu Dưỡng Đạo Đửc 


Năm Giới đã quy định và tạo điều kiện thật sự để Phật 
Tử tại gia và những người hướng thiện thật sự tu tâm về 
Đạo Đức. Đó là những giới hạnh, những giới luật căn bản, 
tối thiểu nhất trong cuộc đời làm người. Thường Năm Giới 
này được những Phật Tử chấp nhận và tuyên thệ sẽ gìn giữ 
tại Lễ Quy Y Tam Bảo trước mặt một vị thánh tăng, một 
sư thầy; nhưng thật sự nếu không có một vị thầy, một Phật 
Tử cũng có thể tự tâm nguyện nhận Năm Giới làm những 
giới hạnh mực thước để tuân theo trong cuộc sống của 
mình. 


Thông thường, những Phật Tử kính đạo và gưong mẫu 
cũng tụng đọc về Năm Giới hàng ngày, để luôn luôn ghi 
nhớ về những giới hạnh đạo đức luôn luôn giữ gìn, nhất là 
những suy nghĩ và việc làm mà tâm có thể vi phạm. Vì 
vậy, cần phải luôn tụng đọc và nhắc nhở mình hằng ngày. 
Thường cách tụng đọc Năm Giới bằng cách đọc ra hay đọc 
từ trong tâm của mình như sau: 

(1) Panatipata veramani-sikkhapadam samadiyami. 

Đối với việc sát sanh, con nguyện theo Giới Hạnh 
và kiêng cữ. 

(2) Adinnadana veramani-sikkhapadam samadiyami. 

Đối với việc trộm cẳp, con nguyện theo Giới Hạnh 
và kiêng cữ. 


324 • Giảo trình Phật học 


(3) Kamesu micchacara veramani-sikkhapadam 
samadiyami. 

Đối với việc tà dâm, con nguyện theo Giới Hạnh và 
kiêng cữ. 

(4) Musavada veramani-sikkhapadam samadiyami. 

Đối với việc nói dối, con nguyện theo Giới Hạnh và 
kiêng cữ. 

(5) Sura meraya majja pamadatthana veramani- 
sikkhapadam samadiyami. 

Đối với việc dùng những chất độc hại, con nguyện 
theo Giới Hạnh và kiêng cữ. 

Những chữ “veramani-sikkhapadam samadỉyamỉ” có 
nghĩa là: “Giới Hạnh rèn luyện việc kiêng cữ con nguyện 
làm theo”, đuợc dùng cho tất cả Năm Giới và cho thấy 
rằng đó không phải là những điều răn hay mệnh lệnh 
phải thực hiện, mà là những điều để tu tâm, rèn luyện đạo 
đức, là những giới hạnh đạo đức mà mọi nguời tự nhìn 
nhận là đúng, là tốt lành và nên để tâm giữ gìn để không vi 
phạm những giá trị về đạo đức con nguời. 

Mọi nguời nhận lấy Năm Giới Hạnh làm mực thuớc 
sống, làm điều luật riêng của bản thân mình để tuân theo 
một cách tự nguyện với đầy đủ ý thức và sự hiểu biết về 
những giới hạnh đạo đức này. ở đây, việc giữ gìn không vi 
phạm giới hạnh là một việc làm đạo đức với mọi nguời, 
chúng sanh và với chính bản thân mình. Vì vậy trong suốt 
quá trình giữ gìn giới hạnh đạo đức để mang lại phúc lành 
và lợi lạc cho bản thân mình là hoàn toàn dựa vào nền tảng 
là sự tự chịu trách nhiệm của mình. 


Năm Giới Hạnh về Đạo Đức ‘325 


III 

Những Giói Hạnh Là cần Thiết 
Để Tu Dưỡng Đạo Đửc 


Một số người tranh luận rằng vì việc tu dưỡng hay rèn 
luyện đạo đức là việc tự nguyện của mọi người tự thực 
hành điều đó là được rồi, khi họ đã có được ý định tu 
dưỡng đạo đức theo cách nhìn, cách nghĩ về “những gì là 
đúng, những gì là sai” như vậy. Có thêm những điều luật 
hay giới luật cũng chỉ làm là dư thừa hay thậm chí làm cho 
mọi việc tệ hon, vì những giới luật có thể dẫn đến những 
quan niệm mang tính giáo điều về đạo đức hay tạo ra hệ 
thống hay khuôn khổ gò bó về đạo đức. 

Mặc dù sự thật là những việc “luân thường đạo lý” 
không phải dễ dàng được thực hiện bằng một ‘khuôn’ giới 
luật hay điều luật, nhưng những giới luật co bản ở đây là 
cần thiết vì mọi người có thể tự nguyện tìm hiểu và chọn 
nó làm tiêu chí sống hàng ngày để gìn giữ “luân thường 
đạo lý” trong cuộc sống, bằng cách kiểm soát hay tránh bỏ 
những sai trái, ô nhiễm, bất tịnh trong suy nghĩ và hành 
động hàng ngày. 

Những giới hạnh giúp cho con người nuôi dưỡng phong 
cách và tấm lòng đạo đức, vì chúng đóng vai trò thay thế 
những điều xấu ác ngược lại kia. Vì rõ ràng rằng, khi một 
người tuân giữ giới hạnh, thì chắc chắn người đó đã tránh 
làm điều xấu ác như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và 
uống rượu, dùng chất độc hại. Những hành động xấu ác 
này vốn có nguồn gốc từ Tham, Sân, Si và sẽ phát sinh 



326 • Giáo trình Phật học 


thêm nhiều Tham, Sân, Si; Và chắc chắn sẽ tạo ra đường 
mòn cho những nghiệp ác. 

Bằng cách làm theo giới hạnh, chúng ta cũng làm cho 
suy yếu những gốc rễ của những điều xấu ác đó trong ta, 
xua đuổi những bất thiện căn đó bằng những thiện căn, 
bằng những “Hành” tốt tạo nghiệp thiện. Quá trình diễn ra 
là vậy, những hành động có giới hạnh sẽ dần thay thế 
những hành động xấu ác, và càng ngày càng tăng trưởng 
“Hành” thiện và “Nghiệp” thiện. Mỗi lần Giới Hạnh được 
gìn giữ, mỗi lần tâm thiện càng tăng trưởng, vững vàng 
hon để có thể đối diện, vượt qua những cám dỗ bất thiện to 
lớn hon có thể gặp phải sau này. 

Cuối cùng, những việc giữ Giới Hạnh làm tăng trưởng 
“hành động thiện”, tạo ra “nghiệp thiện” ; Và trở thành 
một lối mòn, trở thành quán tính tốt, lặp đi lặp lại 
(asevana paccaya) để tích lũy nhiều nghiệp tốt hằng ngày. 

Người đã thực hành việc giữ giới dẫn đến tăng trưởng 
tâm thiện hay những hành động tạo tác hướng thiện (Hành 
thiện) thường luôn luôn có thói quen làm nhiều, nhiều 
thêm việc tốt, việc thiện. Như vậy, Năm giới là thật sự cần 
thiết và không thể thiếu được trong việc tu tập đạo đửc 
của những Phật Tử tại gia. 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức »327 


IV 

Đặt Mình Vào Vị Trí Của Ngưòi Khác 
Theo Quan Điểm Của Giáo Pháp 


Khi Đức Phật đến làng Veludvara ở nước Kosala, 
Người được những dân làng yêu cầu Đức Phật chỉ dạy họ 
cách để họ có thể thực hành để sau này được tái sinh về 
những cõi trời phúc lành mà những người có đức hạnh 
thường được tái sinh về. Đức Phật đã khuyên dạy họ cách 
quán chiếu theo Giáo Pháp khi so sánh mình và những 
người khác, có nghĩa là đặt mình vào vị tri của người hay 
chúng sinh khác, để có được sự hiểu biết đúng đắn 
(chánh kiến) trong việc tuân giữ Năm Giới. 

Ví dụ: 

^ về Vấn Đề Sát Sinh: Mọi người đều mong muốn 
được sống, không muốn chết, mọi người đều muốn mưu 
cầu hạnh phúc, không ai muốn đau kho. 

Neu ai đó giết chúng ta, đó là điều chúng ta không 
thích, là điều gây đau khổ cho chúng ta. Tưong tự vậy, khi 
mình giết một người hay chúng sinh khác đang muốn được 
sống và không muốn chết, mình đã làm cho họ đau khổ và 
ngược lại mong muốn của họ. 

Vì vậy, những điều không làm mình vui, mà làm mình 
đau đớn, đau khổ thì cũng sẽ làm cho người khác hay 
chúng sinh khác không vui, mà làm họ đau đớn, đau kho. 



328 • Giáo trình Phật học 


Cho nên, ở trên đời những gì mình không muốn thì cũng 
đừng làm cho người khác. 

Vì do hiểu được, quán chiếu được lẽ phải này, mọi 
người sẽ kiêng cữ việc sát sanh, giết chóc. Người đó cũng 
luôn luôn khuyến khích người khác không sát sanh và 
cùng đánh giá cao, hoan nghênh việc không sát sanh. Ba 
nghiệp thân, tâm cũng trở nên thanh tịnh, trong sạch. 

Cách quán chiếu như vậy là phù họp với Giáo pháp, và 
người đó sẽ hiểu biết đúng đắn hon về những Giới Hạnh 
khác. 


^ Trong trường hợp giói hạnh thứ năm, mặc dù việc 
uống rượu hay dùng những chất độc hại chỉ là liên quan 
đến người đó, nhưng nó lại là nguy hiểm nhất, vì việc 
uống rượu, dùng ma túy hay những chất độc hại sẽ khiến 
dẫn đến vi phạm những giới hạnh khác. Không cần phải 
đưa ra thêm nhiều ví dụ, điều này tất cả chúng ta đã chứng 
kiến hay biết qua nhiều những tội lỗi, tội ác, tai nạn đã gây 
ra bởi những người uống rượu, ma túy trong xã hội. Thậm 
chí họ đã trở thành những tội phạm nghiêm trọng của xã 
hội, gây hại cho chính bản thân mình và/hay ngưòi 
khác. 

► Vì vậy, ai giữ được Năm Giới Hạnh đạo đức thì chính 
là tài sản cho chính mình và cho mọi người khác. Thật 
vậy, trong Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara iv, 245), Đức 
Phật đã so sánh việc giữ gìn Năm Giới là năm món quà 
quý giá. Khi bạn giữ năm giới hạnh đạo đức, bạn đã mang 
tặng sự “không sợ hãi” hay “sự yên tâm, lòng từ bi và 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức •319 


thiện chí” cho tất cả chúng sinh bằng những đức hạnh của 
mình. 

Vậy thế giới, một xã hội, một cộng đồng hay một tập 
thể gồm những người tôn trọng, giữ gìn những giới hạnh là 
nơi an toàn, đầy tình người và những thiện chí dành cho 
nhau. 



330 • Giáo trình Phật học 


V 


Giói Hạnh Thử Nhất: 

Không Sát Sinh 

Chữ “panatipata'’ được ghép bởi hai từ: “pana"’ có 
nghĩa là chúng sinh, sinh vật và từ “atipata'’ có nghĩa là 
“tấn công”, “hạ gục”, tức là giết chết, tiêu diệt, hủy diệt. 

Theo quyển “Chú Giải Bộ Pháp Tụ” (Atthasalini), thì 
hành động sát sinh xảy ra khi có đủ năm (5) điều kiện để 
gọi là một tội sát sinh hay một phạm giới sát sinh, đó là: 

(1) Người hay sinh vật phải đang còn sổng trước khi 
sát sinh. 

(2) Người sát sinh phải biết rõ người hay sinh vật đó 
còn sổng trước khi hành động sát sinh. 

(3) Người thực hiện phải có ỷ định thực hiện việc sát 
sinh. 

(4) Phải có xảy ra hành động sát sinh gây ra sự chết. 

(5) Cái chết phải là do hành động sát sinh đó gây ra. 

Neu những điều kiện này có mặt thì giới hạnh về sát 
sinh đã bị vi phạm. Người đó mang tội sát sinh. 

(I) Những Điều Kiện Tạo Thành Tội Sát Sinh: 

(1) Điều quan trọng nhất cần lưu ý ở đây là ý định hay 
sự cố ý giết. Sự cố ý là một hành động của tâm, một tâm 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức ‘331 


hành tạo tác chịu trách nhiệm cho hành động hay nghiệp 
(kamma) sát sinh. Nấu không có ý định hay sự cố ý, thì 
không thể tạo thành tội sát sinh, ví dụ như mọi người có 
gắng “phủi” con kiến khỏi bản thân mình để nó khỏi cắn, 
nhưng vô tình làm con kiến nhỏ bé bị chết. Đó chưa phải 
là một hành động sát sinh nếu người đó thật sự không có ý 
định giết con kiến. Việc sát sinh phải là một hành động 
thuộc về thân vì hành động sát sinh thường được thực hiện 
một cách vật lý bằng chính tay chân người, nhưng chủ 
nhân thật sự của hành động đó là tâm, tâm dùng tay chân, 
thân mình như một công cụ để làm việc sát sinh. 

(2) Điều thứ hai quan trọng cần lưu ý là những hành 
động gây ra cái chết, nó không nhất thiết phải thực hiện 
bằng chính tay chân của người thực hiện. Hành động sát 
sinh có thể được tiến hành bằng một mệnh lệnh, một chỉ 
thị để giết. Mệnh lệnh hay chỉ thị có thể là bằng lời nói, 
bằng văn bản hay bằng những cử chỉ ra hiệu. Người đưa ra 
mệnh lệnh hay chỉ thị giết là phạm tội sát sinh, bởi vì ý 
định hay sự cố ý giết phải chịu trách nhiệm về hành động 
sát sinh xảy ra gây ra cái chết. Ví dụ, một người bình 
thường hay trong một doanh nghiệp chuyên mua súc sinh 
về để giết mổ làm thịt. Mặc dù việc giết mổ được thực 
hiện bởi những “người giết mổ” ở những lò sát sinh, 
nhưng bản thân “người chủ” hoặc “những người ra lệnh 
hay chỉ thị giết mổ” hàng ngày cũng chịu hoàn toàn tội sát 
sinh, trong một ỷ nghĩa đạo đức nào đó, người ra lệnh giết 
có thể cũng mang tội hay nghiệp ác nặng nề hon cả những 
kẻ cầm dao giết mổ. 

(3) Điều thứ ba quan trọng cần lưu ý là hành động sát 
sinh được coi như đã tạo thành khi người thực hiện sát 



332 • Giáo trình Phật học 


sinh biết hay ý thức rõ được người hay sinh vật bị giết hại 
vẫn còn đang sống trước khi bị giết. Ví dụ nếu một người 
rửa rau xanh để ăn không hề biết rằng trong rau xanh vẫn 
còn sâu đang sống và đã cô tình làm chết nó, thì đó không 
phải là sát sinh, vì người đó không hề biết được con sâu 
vẫn còn đang sống trong rau. 

(4) Cuối cùng, người hay sinh vật phải bị chết bằng 
chính hành động sát sinh đó. Ví dụ một người cầm dao 
đang rượt đuổi nạn nhân của mình, nhưng nạn nhân vì 
đang cố trốn chạy mà bị té đập đầu vào đá và chết. Thì 
hành động này không được gọi là sát sinh một cách hoàn 
toàn, vì hành động giết chưa được xảy ra, chưa thực hiện 
bởi người rượt đuổi mặc dù người đó đã có ý định giết 
người. 

^ Điều này cũng rất khó được chấp nhận về mặt luân 
thường đạo lý là người không mang tội sát sinh. Tuy 
nhiên, vì người chết đã bị ngã chết trước khi có hành động 
sát sinh xảy ra. Người đời có thế giả thiết rằng, nếu người 
kia dừng lại hoặc nếu người kia năn nỉ hoặc nếu người kia 
không bị vấp té, thì có thế người rượt đuôi cũng không ra 
tay giết chết. Những điều không hoàn toàn cẩu thành tội 
sát sanh giết người, nhưng đó cũng là một dạng tội lỗi, 
giong như tội ngộ sát vậy. 

Tuy nhiên, trong cuộc đời thật, chỉ có bản thân người 
cầm dao rượt đuôi đó mới biết mức độ cổ ỷ giết người của 
mình. Neu bản thân người đó biết chắc đó là điều ngộ sát, 
thì phải chịu tội ngộ sát. Còn nếu bản thân người đó tự 
biết là mình đã cổ sát, có nghĩa là nếu người kia không té 
ngã chết hay không chạy thoát được, thì mình cũng ra tay 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức * 333 


giết chết, thì chắc người đó, hơn ai hết, tự biết bản thân 
mình là kẻ sát sinh hay không! 

Đây là chỗ hay bị hiếu nhầm về vẩn đề sát sanh, quỷ 
thầy sẽ giảng dạy rộng hơn về vấn đề này về góc độ vật lý 
và góc độ tâm linh cho các bạn hiếu rõ”. (ND). 

Tuy nhiên, điểm quan trọng ở đây cần nhấn mạnh là khi 
hành động sát sinh không đuợc thực hiện trực tiếp gây ra 
cái chết, thì không hoàn toàn cấu thành tội sát sinh. 

(II) Nguyên Nhân Của Hành Động Sát Sinh: 

Những hành động sát sinh bắt nguồn từ tất cả ba căn 
bất thiện là Tham, Sân, Si. Nguyên nhân gần sát nhất của 
hành động sát sinh luôn luôn là Sân Hận (thù hận, thù 
ghét), với Si mê ngu dốt đi kèm, bởi vì động lực hay 
nguồn lực thực hiện việc sát sinh là sát nhân, thù ghét. 

Tuy nhiên, mặc dù Tham không đi kèm với Sân hận 
ngay khi xảy ra hành động giết chóc, nhung Tham lam hay 
Tham dục, cũng bị tác động bởi Si mê, chính là động co 
dẫn đến sát sinh, vì mục đích có đuợc hay thỏa mãn quyền 
lợi vật chất hay dục vọng nào đó. Ví dụ việc giết trâu bò, 
súc sanh để lấy thịt ăn hay để kinh doanh lấy lời hay để 
thõa mãn khoái lạc săn bắn, tìm diệt, hoặc giết nguời hay 
thú vật để đuợc an toàn, để loại bỏ mối đe dọa về một mặt 
nào đó... 


Hành động sát sinh do Sân hận (thù ghét, thù hận, thù 
địch ) nhu chúng ta đã thấy trong những truờng họp giết 



334 • Giáo trình Phật học 


người, sinh vật hay tàn sát cùng lúc nhiều người hay sinh 
vật, trong đó có sự thù hận, điên tiết. 

Hành động sát sinh do Si mê, ngu dốt như chúng ta đã 
thấy trong những trường họp giết người, sinh vật để tế lễ 
“thần linh” do tà kiến và hay hành động giết chết những 
người theo tôn giáo nào đó mà người giết cho là nghĩa vì 
tôn giáo hay giết “vì đạo”. Việc đau lòng nhất trong lịch sử 
Phật giáo Ân Độ là sự tàn sát hay tận diệt tất cả những Tỳ 
Kheo và những Phật Tử do quân Hồi Giáo cực đoan thực 
hiện là một trong những hành động dã man nhất trong lịch 
sử con người; hay mới đây những phần tử liều chết hay đặt 
bom tự sát của những người Hồi Giáo cũng là những hành 
động sát sinh do Si mê hay tà kiến mà ra. 

Điều tốt đẹp nhất trong đạo Phật, không bao giờ có cái 
việc là giết người hay hảm hại sinh mạng với mục đích 
bảo vệ tôn giáo của mình, ngay cả đối với những kẻ thật sự 
hãm hại đến tôn giáo của mình, thì những người Phật tử 
chân chính không bao giờ thực hiện hành động giết chết 
hay trả thù. Đạo Phật là một con đường bất bạo động, 
không dựa vào những quan điểm sai lạc tà kiến. 

(III) Những Yếu Tố Tạo Nên Mức Độ Nghiêm Trọng 
Của Tội Sát Sinh: 

Đó là những yếu tố quyết định tính nghiêm trọng, tính 
chất nặng nhẹ của hành động sát sinh hay tội sát sinh. 

Mức độ nghiêm trọng nặng hay nhẹ, của hành động sát 
sinh là tùy thuộc vào những tính chất của nạn nhân. Nếu 
những tính chất, đặc điểm là ngang nhau, thì mức độ nặng 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức * 335 


nhẹ phụ thuộc vào mửc độ ô nhiễm, đạo đửc và những 
nỗ lực sát sinh của người sát sinh. 

• về tính chất đạo đức, những nạn nhân là ngưòi 
được cho là có những tính chất (phẩm chất) đạo đức 
và những nạn nhân là động vật được cho là không 
có phẩm chất đạo đức; vì vậy, tội giết người là nặng 
hon tội giết động vật. 

• Đối với những nạn nhân là người, tội nghiêm trong 
nhất là giết hại Mẹ, Cha hoặc A-la-hán. Giết những 
người có những phẩm chất cao đẹp về tâm sinh, 
những bậc Thánh nhân, những vị bậc chân tu, những 
người làm việc từ thiện... thì tội sẽ nặng hon là giết 
những người vô đạo đức hay những loại người khác. 

• Đối với những nạn nhân là động vật, mức độ nặng 
nhẹ tùy thuộc vào kích thước của con vật; giết những 
con vật to lớn thì nặng tội hon là giết hại những con 
vật nhỏ hon. 


Những yếu tố khác để quyết định sự nghiêm trọng 
của việc sát hại động vật là tùy thuộc vào việc: vật có 
chủ hay vật vô chủ, vật được nuôi hay vật hoang dã, 
vật hiền hòa hay vật hung dữ. Giết hại những con vật 
trong ba trường hợp đầu sẽ nặng tội hon là giết hại 
những con vật thuộc ba trường hợp sau. 

{Tuy nhiên, đế tránh hết tội nặng, nhẹ một cách 
tương đối như vậy, tốt nhất là chúng ta không nên sát 
sinh, trừ khi đó là những trường hợp tự vệ bắt buộc hay 
vì đế cứu sổng những người khác). (ND). 



336 • Giáo trình Phật học 


• Đối với mức độ ô nhiễm hay vô đạo đửc và nỗ lực 
giết hại của người sát sinh, một kẻ giết ngưòi máu 
lạnh đã cố ý, có dã tâm và kế hoạch giết người bằng 
lòng tham và sân hận thì tội sát sinh đó nặng hơn 
nhiều lần so với hành động giết ngưòi do ý định 
nhất thòi hay do bất đồng hay trong cơn điên dại, 
mù quáng hay là để tự vệ. Những hành động cố 
tâm, có chủ định, có âm mưu, ý đồ giết người từ đầu 
luôn luôn là trọng tội so với những hành động giết 
người mà trước khi giết không hề có ý định, không 
có chuẩn bị và không biết hoàn cảnh tạo sát sinh sẽ 
xảy ra. 

► Thêm nữa, sự sát sinh mà cộng thêm bản chất 
bạo tàn hay tra tấn, làm đau đớn, nhục hình hay để 
thỏa mãn những khoái lạc bạo hành hay bạo dâm, thì 
mức độ đó của tội ác là vô cùng nặng nề. 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức • 337 


VI 

Giói Hạnh Thử Hai: 

Không Trộm cắp 

Chữ “adinna'’ có nghĩa là “những gì không được cho” 
và có nghĩa đó là tài sản, của cải hay vật chất sở hữu của 
người khác, và người đó có quyền sở hữu về mặt pháp 
lý. Ví dụ đơn giản là những thứ không có hay chưa có ai là 
người sở hữu thì mình lấy sử dụng là không mang tội ăn 
cắp, vì sử dụng củi trong rừng mình đem về để nấu bếp 
hay trái cây rừng trong rừng mình lượm về để ăn. 

Việc sở hữu lương thiện, đúng đắn chỉ áp dụng cho 
trường hợp người nào sở hữu những tài sản được pháp luật 
công nhận, bằng công sức hay sự thừa hưởng lương thiện 
chứ không phải bằng gian lận, chiếm đoạt; hoặc nặng hơn 
là sở hữu những thứ mang tính phi đạo đức gây ra đau 
thương, tàn phá và tội ác như ma túy, vũ khí giết ngưòi. 

Theo quyển “Luận Giảng Bộ Pháp Tụ” (Atthasalini), có 
năm (5) điều kiện để tạo thành tội ăn cắp, đó là: 

( 1 ) Vật đó thuộc về sở hữu lương thiện của người khác 
về mặt pháp lý. 

(2) Biết rõ, ỷ thức rõ vật đó thuộc về người khác. 

(3) Có ỷ định ăn cắp. 

(4) Hành động lẩy cẳp phải xảy ra. 

(5) Việc ăn cắp đã xảy ra do hành động lấy cắp đó. 



338 • Giáo trình Phật học 


(I) Phân Loại Hành Động Lấy cắp “Những Thứ 
Không Được Cho”: 

Hành động lấy “Những Thứ Không Được Cho” có thể 
được phân thành những loại sau, đó là: 

(1) Trắng trợn nhất, là những hành động đe dọa, dùng 
vũ lực cưóp bóc, trấn lột, bắt cóc, giựt túi, bóp ngay cả 
giữa ban ngày. 

(2) Loại thứ hai là ăn trộm, ăn cắp một cách lén lút, 
kín đáo mà chủ sở hữu không biết, như đột nhập vào nhà 
lấy tiền bạc, của cải, ăn trộm của công, của tư hay móc túi. 

(3) Loại thứ ba là lừa gạt, đưa ra những lời nói sai sự 
thật, làm cho người khác tin tưởng để lừa, chiếm lấy tài 
sản của nạn nhân. 

(4) Loại thứ tư là lừa đảo, mua gian bán lận, cân thiếu, 
bớt xén, bán gạo giao cám. 

(5) Loại thứ năm là giả mạo, buôn bán đồ giả mạo, làm 
hoặc sử dụng tiền giả, vàng, bạc... giả mạo, cố tình bán 
thuốc men giả. 

(6) Loại cuối cùng là, mặc dù trong có vẻ là tội nhẹ, 
nhưng thường xuyên xảy ra khắp noi hàng ngày đó là hành 
động ăn cắp vặt, như nhân viên lấy những đồ đạc, vật 
dụng nhỏ trong chỗ làm...để đem về sử dụng miễn phí 
khỏi tốn tiền mua, mà không được cho phép; Hay một cái 
mũ, nón, một cây dù của ai bỏ quên.. .cũng có ít khi người 
ta trả lại cho khổ chủ. 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức • 339 


(II) Nguyên Nhân Của Hành Động Lấy cắp “Những 
Thứ Không Được Cho”: 

Những hành động lấy cắp những thứ không được cho: 
Ăn cướp, ăn trộm, ăn cắp, trộm vặt... đều xuất phát từ căn 
Tham hoặc Sân, cả hai được đi kèm với Si mê, ngu dốt. 
Thông thường, hành động ăn cưóp, ưộm cắp thường xuất 
phát từ lòng Tham. Còn những hành động ăn cưóp, trộm 
cắp không xuất phát từ ý muốn sở hữu hay sử dụng nó mà 
chỉ làm cho khổ chủ bị thiệt hại, khổ sở, là xuất phát từ 
lòng sân hận, thù ghét, ý muốn làm khổ người khác, vì 
mục đích trả thù, hay tương tự nhu vậy. 

(III) Những Yếu Tố Tạo Nên Mức Độ Nghiêm Trọng 
Của Tội Lấy cắp Những Thứ Không Được Cho: 

Đó là những yếu tố quyết định tính nghiêm trọng, tính 
chất nặng nhẹ của hành động lấy cắp những thứ không 
được cho. 

Mức độ nặng nhẹ của hành động ăn cắp ăn trộm được 
quyết định bởi tính chất (phẩm chất) đạo đức của nạn 
nhân và giá trị của thử bị lấy cắp. 

Đầu tiên, ăn cắp từ những ngưòi đức hạnh hay những 
người từ thiện thì mang tội nặng, đáng chê trách hơn là ăn 
cắp từ những kẻ vô đạo đức hay những loại người khác. 

Thứ hai, ăn cắp những đồ vặt, tài sản càng nhiều giá trị 
thì tội nặng hơn là ăn trộm những vật có giá trị nhỏ bé. 
Tuy nhiên, ở đây cần ghi nhớ rõ giá trị không phải chỉ là 



340 • Giáo trình Phật học 


giá trị quy đổi ra bằng tiền. Ví dụ, việc lấy hay lấy cắp 
một bình bát của một tu sĩ dùng nuôi bản thân qua ngày vì 
mục đích tu hành cao cả thì chắc chắn là mang tội nghiêm 
trọng và đáng chê trách hơn là ăn cắp một ngàn USD từ 
một người giàu có. Tương tự, lấy hay đánh cắp mấy trang 
giấy của một bài soạn, một bài ghi chú của một học sinh 
hay sinh viên chuẩn bị vào phòng thi thì có thể mang tội 
nặng hơn là ăn cắp một cái TV của anh ta, vì việc không 
thi được hay thi rớt sau một thời gian học hành có thể sẽ 
làm người đó buồn bã thất vọng đến mức nào. 

Cũng như tất cả những hành động vi phạm giới hạnh, 
mọi hành động trộm cắp cũng đều do tâm cố ý, tâm tạo 
tác và nguồn lực thúc đẩy là mức độ ô nhiễm hay vô đạo 
đức của người thực hiện mà ra, chính mức độ của hai 
nguyên nhân này cũng quyết định mức độ nặng nhẹ của tội 
của những hành động trộm cắp. 

Và đa số những hành động cướp bóc, trộm cắp xuất 
phát từ nguyên nhân Sân hận, thù ghét cũng được cho là 
nghiêm trọng hơn, nặng tội hơn là nguyên nhân Tham lam 
bình thường. Như những vị trí trên, việc lấy hay ăn cắp 
một bình bát của một thầy tu chỉ vì ghét người ta, hay việc 
lấy vở sách của một người chuẩn bị đi thi để người này thi 
không được, hay việc lấy một chiếc xe đạp của một người 
chỉ để làm người đó không có phương tiện để đi làm hàng 
ngày nuôi thân nuôi gia đình thì đó không phải là những 
tội nhẹ về mặt lương tâm, đạo đức. 

Nói chung, về mặt đạo đức, các bạn hay tập nghĩ một 
cách là: “Mức độ đáng thương của nạn nhân, chưa chắc 
thuộc về giá trị quy đổi ra tiền, càng nhiều thì tội hay mức 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức »341 


độ đáng trách của người gây ra sẽ nặng hon, dù về mặt 
pháp luật có thể người ta kết đó là một tội nhẹ”. 



342 • Giáo trình Phật học 


VII 

Giới Hạnh Thứ Ba: 

Không Tà Dâm 

Giới hạnh này là sự kiêng cữ, không thực hiện những 
quan hệ nam nữ bất chính (tà dâm) hay bất họp pháp. 
“Luận Giảng Bộ Pháp Tụ” định nghĩa hành động tà dâm là 
sự cố ý khởi sinh ở giác quan thân thông qua ý định phi 
pháp xâm phạm lên một ngưòi mình không có quyền 
xâm phạm đến”. 

ở đây, có bốn (4) điều kiện để tạo thành hành tội tà 
dâm, đó là: 

(1) Có một người (nam hoặc nữ) là người không chính 
đáng đế có quan hệ nam nữ. 

(2) Phải có ỷ định quan hệ nam nữ với người không 
chính đáng đó. 

(3) Có hành động giao hợp nam nữ. 

(4) Phải có sự thích thú về việc giao hợp nam nữ đó. 

— về điều kiện thứ nhất (1), có 20 loại phụ nữ đuợc cho 
là không đúng nếu đàn ông quan hệ nam nữ. Những loại 
phụ nữ này có thể đuợc chia thành ba nhóm chính, đó là: 

1. Những phụ nữ đang đuợc sự giám hộ, chăm sóc của 

cha mẹ hay nguời thân, họ hàng và những nguời hay co 

quan có quyền. 

2. Những phụ nữ đã có chồng hoặc đã đính hôn. 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức • 343 


3. Những Tỳ kheo Ni (Ni) và những người thánh phụ 
nữ đang theo sống đời sống thảnh thiện tâm linh. 


Đối với ba nhóm phụ nữ này, một người đàn ông bị cấm 
không được có quan hệ nam nữ với họ, theo những điều 
cấm kị cả trong truyền thống đạo đửc và theo những 
giói luật tôn giáo. 

— Đối với nhóm phụ nữ thứ (2) và định nghĩa về hành 
động tà dâm, quan hệ nam nữ bất chính ở trên, thì bất cứ 
người nam hay nữ nào có quan hệ nam nữ với một người 
nữ hay nam nào mà một trong hai người hoặc cả hai người 
đều đã có chồng vợ theo hôn nhân pháp lý, thì hành động 
đó đã được là hành động tà dâm. Có nghĩa là mọi hành 
động ngoại tình với một người đã có vợ, có chồng, thì đều 
xếp vào quan hệ bất chính và phạm giới. 

— Đối với những người bị bỏ thuốc hay bị ép quan hệ 
thể xác bằng bạo lực hay hãm hiếp, thì người đó không bị 
kết tội là quan hệ bất chính hay tà dâm, vì người đó không 
có ý định quan hệ nam nữ và cũng không có sự thích thú 
trong quan hệ giao họp, theo điều kiện (2) & (4). 

(I) Nguyên Nhân Của Việc Quan Hệ Nam Nữ Bất 
Chính hay Tà Dâm: 

Nguồn gốc của việc vi phạm giới hạnh đạo đức này 
luôn là Tham muốn hay Nhục dục, thường đi kèm với Si 
mê, mù quáng. 

(II) Những Yếu Tố Tạo Nên Mửc Độ Nghiêm Trọng 
Của Tội Tà Dâm: 



344 • Giáo trình Phật học 


— Tính chất nghiêm trọng, nặng nhẹ của tội tà dâm tùy 
thuộc vào mức độ nhục dục là động cơ gây ra hành động 
tà dâm và tính chất của ngưòi bị xâm phạm tình dục. 
Nhục dục càng lớn thì càng dẫn nhanh đến những hành vi 
tà dâm. Khi nhục dục trở nên lớn mạnh và không còn kiểm 
soát được, thì ngay cả chuyện loạn luân hay hãm hiếp cũng 
dễ dàng xảy ra. 

— Tùy theo mức độ phẩm chất của người bị xâm 
phạm, người càng có đức hạnh cao quý hay người bị xâm 
phạm nằm trong hoàn cảnh bị tồn thương càng nhiều, thì 
tội tà dâm hay hãm hiếp càng nặng. Theo đạo Phật, tội 
cưỡng ép một phụ nữ A-la-hán là một tội tà dâm nặng 
nhất. 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức • 345 


VIII 

Giói Hạnh Thử Tư: 

Không Nói Dối 

Bản chất của hành động “nói dối” hay “nói sai sự thật” 
là ý định trong tâm của một người muốn trình bày nói cho 
người khác điều không đúng, không thật như là điều 
đúng, điều thật, như là một thông báo, thông tin chứ 
không phải một sự vô tình nói sai sự thật. Có bốn (4) điều 
kiện để tạo thành một tội nói dối: 

( 1 ) Câu nói, lời nói phải là không đúng, sai sự thật 

(2) Phải có ỷ định đánh lừa 

(3) Phải có nỗ lực đánh lừa 

(4) Người nghe phải biết được nội dung của lời nói 
dổi đó (dù có thế không biết đó là lời nói dổi). 

Lời nói dối, nói sai sự thật có thể được diễn đạt qua lòi 
nói (bằng miệng), chữ viết hay những cử chỉ của thân 
(chân tay, ánh mắt, lắc đầu, gật đầu, nước mắt, nhíu 
mày...) hoặc thậm chí được thông qua người thứ ba mà 
người thứ ba có thể biết (đồng lõa); hoặc người thứ ba có 
thể không biết được nội dung đó là lời nói dối, nói sai sự 
thật, và người thứ ba lại đem nói với người thứ hai là đối 
tượng bị đánh lừa. 

Bởi vì phải có ý đồ đánh lừa người nghe thì mới gọi là 
hành động nói dối, chứ nếu một người nói một điều sai sự 



346 • Giáo trình Phật học 


thật nhưng bản thân mình nghĩ là sự thật hoặc cũng không 
biết điều đó là sai sự thật, thì không có phạm giới gì ở đây. 

Nhưng nếu người nói đã có ý đồ nói dối, đánh lừa và 
ngưòi nghe nghe được của lời nói dối (cho dù người nghe 
biết được ý nghĩa lời nói là dối hay không), thì đó là hành 
động phạm giới nói dối hay đã thành tội nói dối (cho dù 
việc đánh lừa có thành công hay không). 

— Khác với những giới hạnh khác, hành động nói dối 
không cần phải đến yếu tố là người nghe bị đánh lừa, bị 
gạt hay bị thiệt hại vì lời nói dối đó. Chỉ cần có ý đồ nói 
dối, câu nói dối được diễn đạt bằng cách này hay cách 
khác, và người nghe nghe được rõ nội dung, là đã cấu 
thành tội nói dối. 

(I) Nguyên Nhân Của Hành Động Nói Dối: 

Cội rễ của hành động nói dối, nói sai sự thật cũng là 

Tham, Sân và Si. 

(1) Tham lam, tham dục là nguyên nhân, động co tạo ra 
hành động nói dối, nói sai sự thật nhằm mục đích đạt được 
lợi lộc vật chất hay danh phận, dục vọng nào đó... về tinh 
thần, cho mình hoặc cho những người thân thuộc của 
mình. 

► Những người có bản chất chuyên nói lời xu nịnh, 
hay nịnh hót những người như cấp trên, người giàu có, 
quyền lực...cũng có thể xếp vào dạng này, vì mục đích 
nhìn có vẻ Si mê, mù quáng vì lợi lộc xa vời, nhưng đó 
cũng mang nguồn gốc của lòng Tham, lòng ham muốn có 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức • 347 


được quyền lợi vật chất và tinh thần do những người kia 
có thể mang lại. Dạng người chuyên nói lời xu nịnh cũng 
có xuất phát từ Sân và Si 


(2) Sân hận, thù ghét là nguyên nhân, động cơ tạo ra 
hành vi nói dối, nói sai sự thật nhằm mục đích gây thiệt 
hại, làm nguy hại hay gây ra đau khổ cho ngưòi khác. 
Đó là những dạng nói lời thêu dệt, nói lời vu khống, nói 
thêm, nói bớt, nói lén, nói bịa đặt có thể trực tiếp hoặc 
thông qua người thứ hai, (thậm chí thứ ba), để người thứ 
hai (hay thứ ba) vô tình hay cố ý nói lại người thứ ba (hay 
thứ tư), và đến đây người thứ ba (hay thứ tư) là “đối tượng 
bị hại” sẽ bị hại, bị đánh lừa... 

► Hình thức nói dối, nói sai sự thật cũng tính đến dạng 
người chuyên nói lòi xu nịnh vì sân hận, thù ghét ngưòi 
khác. Việc xu nịnh một người (thường là cấp trên, người 
giàu có, quyền lực...) bằng những lời lẽ xu nịnh nhằm 
mục đích làm cho người khác bị (cấp trên,...) ghét bỏ, 
hãm hại. 


(3) Si mê, ngu dốt là nguyên nhân dẫn đến hành động 
nói dối, nói sai sự thật. Người nói dối không phải vì Tham 
lam mà có ý định lợi lộc vật chất hay tinh thần mà cũng 
không phải vì Sân hận, thù ghét mà nói sai sự thật để hãm 
hại người khác, nhưng chỉ đơn giản nói để cho vui, ví dụ 
như nói giỡn, nói đùa, nói phóng đại câu chuyện, nói 
chuyện tào lao, tầm phào, nói chuyện ăn không ngồi rồi, 
không có gì là sự thật, không ích lợi gì hết. 



348 • Giáo trình Phật học 


► Dạng người chuyên nói lời xu nịnh không phải vì 
Tham để được lợi lọc cũng không phải vì Sân hận, thù 
ghét người khác mà xu nịnh người này, nhưng hành động 
xu nịnh chỉ đơn giản là hay xu nịnh, thích nịnh hót như 
một bản chất ‘truyền kiếp” của sự Si mê. 

(II) Mức Độ Nghiêm Trọng Của Tội Nói Dối, Nói Sai 
Sự Thật: 

Mức độ nghiêm trọng hay nặng nhẹ của hành động nói 
dối, nói sai sự thật là tùy thuộc vào: Mức độ của quyền 
lọi bị thiệt hại, mức độ động cơ nói dối & tinh thần của 
ngưòi nghe, người bị nói dối, bị đánh lừa. 

(1) Tội càng nhẹ khi quyền lợi bị thiệt hại của người bị 
đánh lừa là nhỏ, và tội càng nặng khi sự thiệt hại vì hành 
động nói dối đánh lừa gây ra là to lớn. Việc nói dối, đánh 
lừa người nghe hiểu lầm người này người kia thì tội nhỏ 
hơn là nói sai sự thật để người nghe hiểu lầm mà hãm hại, 
đánh đập hay trừng phạt người kia. 

(2) Sự nói sai sự thật cũng là tội nhẹ trong trường hợp 
phải nói dối để cứu bản thân mình hay người thân hay 
người khác khỏi bị thiệt hại về vật chất hay bị nguy hại, 
những tội sẽ là nặng hơn nếu nói sự thật nhằm mục đích 
gây ra thiệt hại hay làm hại người khác. 

(3) Đối với người nghe, người bị đánh lừa bằng lời nói 
dối, nếu người nghe là những ngưòi đửc hạnh, thánh 
thiện, người làm từ thiện, người đáng tôn kính hơn.. .đang 
bị lừa dối, thì tội nói dối càng nặng, càng đáng chê trách 
hơn. Ngược lại, nếu nói dối, nói sai sự thật với loại người 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức • 349 


vô đạo đức thì tội nói dối có thể nhẹ hơn. Chẳng hạn nói 
dối chỉ sai đường cho một kẻ lưu manh chạy vào chỗ bị 
cảnh sát bắt thì không phải là một tội nặng. Nhưng nếu cố 
ý nói dối, chỉ sai đường cho một thầy tu hoặc cho một đứa 
bé vẫn còn ngây thơ trong sạch để họ bị lạc đường, thì là 
một tội nặng và đáng chê trách. 

(4) Những trường họp nói dối, nói sai sự thật nặng tội 
nhất trong Đạo Phật là: 

(a) Đối với tất cả mọi người: hành động nói dối để phỉ 
báng, bôi nhọ Phật, Bồ Tát và những bậc A-la-hán. 

(b) Đối với Tỳ Kheo, Tu Sĩ Phật Giáo: hành động tuyên 
bố sai sự thật rằng mình đã chứng ngộ những tầng thiền 
định (ịhana) hay chứng ngộ những tầng Đạo & Quả 
(Magga & Phala, tức là bốn giai đoạn tu tập và bốn 
thánh quả). Trong trường họp một Tỳ Kheo hay một sư 
thầy phạm điều nói sai sự thật này, thì thầy ấy sẽ bị trục 
xuất khỏi Tăng Đoàn. 



350 • Giáo trình Phật học 


IX 

Giói Hạnh Thử Năm: 


Không Uống Rượu, Không Dùng Ma Túy 
& Những Chất Độc Hại 

Hành động dùng những chất độc hại hay nói chung là 
những hành động tự chuốc vào cơ thể mình những chất 
độc hại, những chất kích thích gây ra nhiều động cơ xấu, 
gây đau khổ, gây ra bệnh tật và nhiều tệ nạn cho mình và 
xã hội. Đó là những hành động: uống ruợu, hút chích ma 
túy, á phiện, cần sa. Có bốn (4) điều kiện để hình thành vi 
phạm giới hạnh này hay tội dùng chất độc hại, đó là: 

(ỉ) Phải có chất độc hại 

(2) Phải có ỷ định dùng nó 

(3) Phải có hành động dùng (uổng, hút, chích...) 

(4) Phải có sự đưa vào trong cơ thế thật sự (đã uổng 
vào, đã hút vào, đã chích vào mạch máu, cơ bắp). 
Chat có hại đã thật sự đi vào cơ thế. 


về Điều kiện (4) chỉ vi phạm giới hạnh hay phạm tội 
khi chất độc hại được đưa vào cơ thể một cách cố ý, mà 
không cần biết mức độ độc hại hay hậu quả làm hại của 
hành động đưa chất độc hại vào cơ thể đó. 

— Dĩ nhiên, người bị cưỡng ép hay người bị đưa hay 
tiêm chích chất độc hại vô mình thì không có tội, vì người 
đó bị cưỡng ép, không cố ý. 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức ‘351 


— Những người dùng thuốc có chứa chất cồn hay những 
thuốc mang tính độc hại (như thuốc liều cao, kháng 
sinh...nhiều tác dụng phụ, hậu quả độc hại) thì không có 
tội, vì người dùng những loại thuốc này có ý định là để 
phòng chống bệnh tật. 

— Đối với những Tỳ Kheo hay tu sĩ Phật Giáo, việc 
dùng rượu như thành phần hay dẫn xuất thuốc để trị bệnh, 
Đức Phật đã cho phép dùng rượu mạnh pha với tinh dầu 
được nấu ra. Tuy nhiên một số Tỳ Kheo pha nhiều rượu 
trong dầu, họ bị say rượu sau khi dùng thuốc dầu. Đe ngăn 
chặn điều này, Phật đã đề ra giới luật là: “C/ỉỡ phép các Tỳ 
Kheo pha rượu vào trong thuốc dầu đế uổng, miễn là màu 
sắc, mùi hương, mùi vị không được quá nồng mùi rượu'\ 
theo Luật Tạng, Giới Luật (Vinaya), Đại Phẩm 
(Mahavagga 14). 

Việc uống rượu thuốc có pha rượu hoặc việc nấu nướng 
thức ăn có bỏ thêm rượu, bia để tăng thêm hưong, mùi vị 
cũng không nên thực hiện, cho dù những việc này chưa 
chắc đã phạm giới hạnh về uống rượu này. Nhưng vấn đề 
là nếu mình hiểu biết được rượu là một trong những chất 
độc hại, thì mình không nên vì một chút mùi hưong,mùi vị 
của miếng ăn mà không kiểm soát, kiềm chế việc đưa chất 
độc, chất gây nghiện vào co thể mình. Thay vì uống thuốc 
thảo dược ngâm rượu (thuốc Bắc, thuốc Nam) chúng ta 
vẫn còn chọn lựa dùng những chế phẩm rất tốt không dùng 
rượu cũng làm từ thảo dược đó để dùng trị bệnh, không 
nhất thiết phải dùng rượu. 



352 • Giáo trình Phật học 


Những chất độc hại, gây nghiện dù chỉ là một số lượng 
nhỏ đưa vào người, cũng có thể làm khởi sinh hàng loạt 
những căn bất thiện, khởi sinh những ô nhiễm và bất tịnh 
trong tâm, làm cho con người không còn chú tâm, chánh 
niệm, không còn thông minh và thường đầu óc bị lung lạc. 

Không kể đến những chất độc hại khác, việc uống rượu 
như là một ví dụ, chỉ trong một lần uống rượu, thì những 
việc thường phải xảy ra là: 

(a) Người uống bắt đầu thấy bị kích thích, và dẫn đến 
say từ mức độ nhẹ cho đến say hoàn toàn mất trí. 

(b) Người uổng bị kích thích, bắt đầu nói: nói nhiều, nói 
to, nói thiếu suy nghĩ, nói không đế ỷ người khác quan sát 
hay người khác đang nói, nói tranh giành, nói theo, nói 
giỡn, nói phóng đại, thậm chí bịa đặt, nói với tâm sân hận, 
thù ghét, nói về người thứ ba không có mặt, nói về những 
đề tài mà mình không hề thông thạo, không mang lại một 
chút lợi ích nào, nói bông đùa, chế nhạo, chọc ghẹo nguời 
xung quanh, người đi qua lại, nói những câu hạ thấp phâm 
đạo đức của chính mình, nói chửi tục, chửi thề, càng uổng 
say càng nói nhiều, toàn những lời nói mất kiếm soát như 
trên. 

(c) Vì khi bị rượu và thuốc lá (đổi với những người vừa 
nghiện rượu, vừa nghiện thuốc lá) cùng tẩn công, kích 
thích lên thần kinh trung ương và các giác quan, người 
uổng rượu liên tục nghĩ và nói những lời không kiếm soát 
như trên nên thường sẽ xảy ra cãi vã, tranh luận, tranh 
chấp, bảo thủ, chấp thủ cái “Ta ” là đúng, rồi dẫn đến xô 
xát, đánh lộn, tệ nạn, tai nạn, cho bản thân mình và người 
khác. 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức * 353 


(d) Rồi những tai nạn, tệ nạn, đau khô, bệnh tật đó sẽ 
trở thành gánh nặng cho vợ con, cha mẹ và gia đình và 
chính bản thân mình. Có người chịu hậu quả chậm, có 
người kết liễu cuộc đời mình rẩt nhanh bằng con đường 
tai nạn, tù tội, thù oán... 

(e) Một vấn đề phổ biến khác là: 

Việc uổng rượu cũng kích thích thần kinh, làm mù quáng 
suy nghĩ, không kiềm chế được những giác quan và những 
dục vọng thấp hèn. Những người đàn ông hay phụ nữ khi 
uổng rượu bên cạnh hay gần người khác giới, thì tâm dễ 
khởi sinh những ỷ nghĩ và hành động bất chính về quan hệ 
nam nữ, dễ dẫn đến phạm giới tà dâm và gây ra nhiều tệ 
nạn như bệnh tật chết người, tổn tiền của, xô xát, hút 
chích. Một điều khoa học tâm sinh lỷ là nếu những chất 
kích thích cộng với việc giao lưu, tiếp xúc với người khác 
phái thì chắc chắn sẽ nảy sinh ra ỷ nghĩ hay hành động 
dâm dục, bất chính. 

Thông thường những quán bán rượu có những người 
phục vụ là nữ thì nhiều khách nam đến uống rượu hon, vì 
người chủ quán biết được sự “cộng hưởng” về mặt tâm 
sinh lý này. 

(f) về khoa học, thì khi đã uống rượu hay dùng chất độc 
hại, kích thích, gây nghiện, thì người dùng nó không còn 
danh dự, không còn sợ mất danh dự, không còn thay sỉ 
nhục về những hành động sai trái & bất chính mà mình 
đang gây ra, thể hiện bằng lời nói, hành động, xô xát, đánh 



354 • Giáo trình Phật học 


lộn, thách thức, chế giễu, chửi bới, văn tục, sàm sỡ, tà 

dâm... 

Trong Kinh “Zờ’i Khuyên Dạy Sigalà’’’ {''Sigalovada- 
suttá’") thuộc “Truờng Bộ Kinh” (Dìgha Nikàya 31), Đức 
Phật đã giảng dạy cho Sigala về những tác hại truớc mắt 
của việc uống ruợu nhu sau: 

''Này chủ gia trẻ, có sáu nguy cơ của việc uổng rượu: 

- Mất tài sản thật sự; 

- Gây thêm cãi vã, xích mích; 

- Gây bệnh tật; 

- Mang tiếng xẩu rượu chè; 

- Tư cách không đàng hoàng, không đứng đắn; 

- Làm ngu muội trí óc. ” 


Nên Giới hạnh thứ năm là giới hạnh quan trọng nhất 
vẫn phải kiêng cữ nghiêm ngặt. Người đã vi phạm Giới 
Hạnh này, do hàng loạt những lý do bên trên, thường 
cũng dễ dàng vi phạm bốn giới hạnh kia. 

Điều đó là hoàn toàn đúng trong cuộc sống hiện nay của 
chúng ta, đặc biệt là ở nhiều nuớc ít phát triển, rằng khi 
dân số nghiện ruợu, chất độc hại càng nhiều, thì tệ nạn xảy 
ra càng nhiều. Tệ nạn trong gia đình và xã hội chính là sự 
vi phạm bốn giới hạnh kia, mà thực sự nguồn gốc phần 
nhiều là do vi phạm giói hạnh thứ năm này. Các phật tử 
rất dễ dàng lấy ra nhiều ví dụ xung quanh mình về sự thật 
này. 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức ‘355 


► Nhiều cảnh tan thưong đau lòng đã xảy ra mà nguyên 
nhân ban đầu cũng là do ruợu bia, ma túy mà ra. Nhu 
nhiều định nghĩa về tâm lý học: Rượu, thuốc lá, ma túy, và 
những chất độc hại gay nghiện chính là kẻ thù ghê gớm 
nhất của mọi người và xã hội. 


(I) Nguyên Nhân Của Việc uống Rượu, Dùng Chất 
Độc Hại: 

Nguồn gốc, động cơ của việc uống rượu và dùng chất 
độc hại là lòng tham dục (Tham) & và sự si mê, ngu dốt, 
mù quáng, bướng bỉnh, bất cần (Si). 

Riêng về vấn đề uống rượu, rất nhiều người uống rượu 
không phải vì tham lam, mà vì thích trầm ngâm hay quên 
đi những nhọc nhằn, đau khồ, buồn phiền và sự nhàm chán 
của kiếp người. Nghe thì thấy dễ thông cảm, nhất là đối 
với những vùng quê nghèo khó, cuộc sống không một ngày 
vui, tuyệt vọng ở những nước ít phát triển. Nhưng thật ra 
cách suy nghĩ như vậy là cực đoan, là si mê và mù quáng, 
vì càng nghèo khó, càng đau khổ, càng tuyệt vọng mà càng 
uống rưọoi vô người thì rõ ràng chỉ tàn phá thêm cơ thể, 
thân tâm của mình, chỉ làm cho những đau khổ càng tăng 
lên bội phần hoặc kéo theo những tệ nạn, đau khổ khác mà 
mình chưa vượt qua đau khổ này đã phải đối diện với hàng 
loạt tệ nạn đau khổ khác. 

Neu chúng ta có dịp đi qua những quốc gia Phật Giáo dù 
đã phát triển ít nhiều như Thái Lan hoặc ít phát triển như 
Lào, Cam-Pu-Chia, Miến Điện (Myanmar) và Tích Lan 
(Sri Lanka), chúng ta sẽ thấy ở đó những vùng quê cũng 



356 • Giảo trình Phật học 


còn nghèo khổ và mọi người cũng sống lam lũ, nhọc nhằn 
và thậm chí là quá buồn chán. Nhưng chúng ta không thấy 
nhiều người trong số họ uống rượu, ở những nước Phật 
giáo, họ đã biết được tác hại không thể tính được của việc 
uống rượu, nên đa số Phật tử ở những nước này không 
uống rượu. Ngay cả ngay thủ đô sầm uất Bangkok ở Thái 
Lan, noi nổi tiếng về công nghiệp tình dục để phục vụ 
người nước ngoài, đàn ông bản xứ ở đó cũng không uống 
rượu nhiều hay thường xuyên như những người ở xứ khác. 

ở những nước này, tính theo bình quân, đa số mọi người 
có tánh tình hiền hòa, nhẫn nhục, hiếu khách hon bình 
quân tánh tình của người ở những nước có nhiều người 
uống rưọoi khác trên thế giới.^ 

Không có những điều kiện rõ ràng để phân định mức 
độ nghiêm trọng hay nặng nhẹ của hành động vi phạm 
giới hạnh thứ năm này. Vì tất cả những tội lỗi xảy ra của 
việc phạm giới này là rất nhiều, nhưng phần lớn thể hiên 
bằng việc phạm vào bổn giới hạnh kia (là sát sinh, tà 
dâm, nói dối, trộm cắp). 

Ví dụ: Một con nghiện ma túy, vì si mê, ngu xuẩn nên 
dính vào vòng con nghiện, nên khi thiếu tiền, thiếu ma túy 


^ Theo thống kê ngày 25/11/2011 của Tổ Chức Y Te Thế Giới 
(WHO), Nam Triều Tiên (tức Hàn Quốc) đã ‘thiết lập’ một kỷ lục 
là đất nước này uống rượu nhiều nhất thế giới. Theo Tống Công ty 
Bảo hiểm Y tế Quốc gia của họ, khoảng 182.000 người Hàn Quốc 
trên khắp đất nước đang được điều trị bệnh nghiện rượu. Tổng số 
người bị bệnh bởi chứng nghiện rượu theo ước tính không chính 
chức là khoảng hon 2 triệu người đối với quốc gia bé nhỏ này. 




Năm Giới Hạnh về Đạo Đức ‘357 


thì sẽ đi nói dối, lừa đảo bạn bè, gia đình để lấy được tiền, 
thì cùng lúc vi phạm giới nói dối, giới lừa đảo hoặc ăn cắp; 
rồi khi bị kích thích nhiều hay gặp cản trở trên đường đi 
lừa gạt nói trên thì sẽ nảy sinh ra bạo lực, có thể dẫn đến 
xô xát, đánh người, giết người, lại phạm giới sát sinh. 

Vì vậy, chỉ có một tiêu chuẩn để quyết định mức độ 
nghiêm trọng của việc uống rượu, dùng chất độc hại: Đó là 
người uống nhiều, hút nhiều, chích nhiều thì tội càng nặng: 
Vì uống, hút, chích nhiều càng dễ dẫn đến nhiều tai nạn, tệ 
nạn, hậu quả nặng nề; Người uống ít, hút ít, chích ít thì tội 
sẽ nhẹ hon, khi chưa gây ra nhiều tai nạn, tệ nạn, đau khổ, 
hậu quả cho mình và người khác, và còn co hội được cai 
nghiện, sửa đổi. 



358 • Giáo trình Phật học 


X 

‘ích Lọi Của Việc uống Rượu Có Chừng Mực’: 
Sự Thật Hay Ngụy Biện? 

Một số nghiên cứu mới đây cho rằng những người uống 
rượu, bia bằng 1 -2 onces cồn mỗi ngày có xu hướng sống 
thọ hơn những người uống nhiều và những người không 
uống rượu bia. (1 ounce alcohol khoảng bằng 1 ly 30ml 
rượu vang, khoảng 1 lon bia hay một ly rượu pha). Dựa 
vào những công bố này, nhiều thầy thuốc đã khuyến khích 
bệnh nhân của mình tập thói quen uống “chừng mực” nhu 
vậy. 

Năm 1991, trong một quyển sách được xuất bản rộng 
rãi có tên ""Chương Trình Đảo Ngược Bệnh Tim'\ trang 
277-278, bác sĩ tim mạnh nổi tiếng Dean Omish đã đưa ra 
những lý do gây bệnh tật và tệ nạn của việc uống rượu 
sau đây: 

( 1 ) Đa số những người uống quá nhiều rượu và ngã 
bệnh (gan, thần kinh, tim mạch, tiểu đường...tất cả 
những loại bệnh) và vì sức khỏe suy nhược, họ phải 
bỏ rượu. Nhưng đối với những người nghiện rượu, 
bệnh thường khó chữa vì quá nặng, không chữa 
chạy đúng mức trong thời gian vẫn tiếp tục uống 
rượu (điều này rất phổ biến ở những nước nghèo, ít 
phát triển nhu Việt Nam). Nên đa số họ không vượt 
qua bệnh và tử vong. Họ chết không phải vì bỏ rưọoi 
như nhiều luận điệu buồn cười giả định, mà họ chết 
vì họ là người nghiện rượu, và nếu thấy khỏe lại một 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức ‘359 


chút, họ bắt đầu uống ruợu lại thì họ sẽ chết nhanh 
hơn, chứ không phải chết vì bỏ thói quen uống ruợu. 

(2) Thứ Hai, ở Phuơng Tây hay ở thành thị, có thể 
những nguời uống ruợu bia ‘chừng mực’ sẽ sống 
thọ hơn những nguời không uống ruợu, vì họ hay 
uống sau khi làm việc để giao luu, làm ăn và những 
nguời này thuờng có sự nâng đỡ, lợi lộc, vì làm ăn 
trong công việc và có thu nhập tốt hơn, nên có thể 
có điều kiện sống tốt hơn những nguời nghèo không 
uống ruọoi bia và cũng không có thu nhập cao hơn. 
Đó là một luu ý nhỏ trong xã hội, để bác bỏ luận 
điệu cho rằng việc uống ruợu bia điều độ sống thọ 
hơn không uống. 

(3) Thứ ba, ruợu hay thức uống có cồn có tác dụng độc 
hại trực tiếp đối vói cơ tim, cũng nhu nhiều bộ 
phận khác của cơ thể, đặc biệt là gan. 

(4) Thứ tu, ở những nuớc châu Mỹ, 50-80% tai nạn xe 
cộ chết người đều xuất phát từ nguyên nhân uống 
ruọoi, vậy không thể nói là uống rượu có tuổi thọ 
cao hơn không uống rượu. 

(5) Thứ năm, mặc dù uống rượu có thể tăng một số 
Cholesterol tốt là HDL, đó chỉ là một phần câu 
chuyện. Có 2 loại Cholesterol, đó là: HDLi và 
HDL3. HDL2 giúp bảo vệ động mạch vành của tim, 
trong khi đó HDL3 thì làm hại. uống rượu làm tăng 
nhanh lượng cholesterol HDL 3 . 

(6) Thứ sáu, một nghiên cứu được tiến hành trên 7,188 
phụ nữ tuổi từ 25-74 uống rượu “chừng mực’, điều 



360 • Giáo trình Phật học 


độ hàng ngày, thì trong số họ có trên 50% đang 
phát hoặc nguy cơ ung thư vú. 


• ‘Ngưòi Đề Xuất Uống Rượu Bia Có Trách Nhiệm’ 

Đã Bị Bắt Tù: 

Báo “Sunday Star”, ngày 13/08/2000, ở Seattle, USA: 

“Tác giả người Mỹ đề xướng việc “uống rượu chừng 
mực”, “uống rượu bia có trách nhiệm” đã lái xe khi say 
rượu và đã đụng chiếc xe gắn đầu xe tải của mình vào một 
chiếc xe con khác, làm 2 người chết. Lishline đã ba lần bị 
bắt vì tội lái xe khi say rượu và đã từng lái vào đường đi 
hướng Đông trên những làn xe chỉ cho phép đi về hướng 
Tây. Ket quả là đã đụng chết một người đàn ông và đứa 
con gái 12 tuổi. 

Sáu năm trước, Kishline đã lập ra một Hội Quốc Gia về 
Kiểm Soát Điều Độ uống Rượu Bia sau khi cô thấy rằng 
việc cấm hay kiêng cữ uống rượu bia có làm xuống tinh 
thần. Thay vì chấp nhận theo lý luận của Hội Những 
Người Nghiện Rượu Vô Danh AA (Alcoholics 
Anonymous), là sự nghiện rượu là một dạng đau kho cả 
đời và phải được kiểm soát, bỏ bớt từng ngày, thì Kishline 
đưa ra một lập trường mới, hô hào việc “uống rượu trách 
nhiệm”. Cô ta đưa ra những ý tưởng và quy tắc trong cuốn 
sách của mình năm 1995 có tên là “Uống Rượu Bia Chừng 
Mực”. 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức ‘SÓI 


XI 

Những Yếu Tố Hỗ Trợ 
Việc Giữ Gìn Những Giói Hạnh 


Sự kiêng cữ những Giới Hạnh về cơ bản là những yếu 
tố thuộc về tâm trong 3 phần của “Bát Chánh Đạo”, đó là: 
Chánh Nghiệp: Hành động đúng đắn, Chánh Ngữ: Lời nói 
đúng đắn và Chánh Mạng: Công việc, nghề nghiệp đúng 
đắn, chân chính. Những điều này đuợc đi kèm, hỗ trợ bằng 
những tâm hành thiện đuợc gọi là Đức Hạnh của tâm ý 
có thể xua đuổi, diệt trừ những ý định bất thiện dẫn đến 
phạm giới. Vì vậy, Đức Hạnh không hoạt động một mình. 
Đức Hạnh có những yếu tố đi kèm khác để cùng tạo nên 
những tính chất của Đức Hạnh. 

Những yếu tố thuộc về tâm sẽ giúp làm nâng cao việc 
tôn trọng, giữ gìn Giới Hạnh, nhu là: 

Lòng sỉ nhục & Lòng sợ hãi về mặt đạo đức, 

Lòng tin, 

Sự hiểu biết, 

Sự chú tâm & chánh niệm, 

Sự nỗ lực, cố gắng, 

Kiên nhẫn, nhẫn nhục 

(1) Lòng (cảm thấy) Sỉ nhục Ọiỉrĩ) & Lòng Sợ Hãi 
(ottappa) về mặt đạo đức - khi thực hiện những hành 
động xấu ác là những nguyên nhân gần nhất, cận kề 
nhất để giúp nguời ta gìn giữ giới hạnh. 



362 • Giáo trình Phật học 


Sự sỉ nhục làm cho một người chuẩn bị hành động xấu 
ác muốn co lại, né tránh nghiệp ác, vì người đó không 
muốn bị lưong tâm cắn rứt, lưong tâm bị dính do, bị ô 
nhiễm bởi những hành động xấu ác. 

Nỗi sợ sệt cũng giúp 1 người ngừng lại hành động xấu 
ác, vì người ấy lo sợ đến hậu quả, đến tưong lai, đến 
nghiệp báo. 

Neu không có những bản chất sợ sệt hay sĩ nhục này, 
chắc chắn không thể có việc giữ gìn giới hạnh nào hết. 
Riêng bản chất lương tâm là Sự sỉ nhục và Sự sợ hãi là 
bản chất phân biệt giữa con người và loài vật, ngay cả 
vào thời kỳ con người còn rất sơ khai, sống bầy đàn. Vì 
vậy, “hiri ” và “ottappa ” được biết đến là 2 pháp che chở 
thế gian {Lokapala Dhamma). 


(2) Lòng Tin (saddha) là lòng tin vào Quy Luật của 
Nghiệp — chẳng hạn như quả tốt có được là do nghiệp tốt 
thực hiện việc giữ gìn giới hạnh đạo đức, trong khi đó 
hành động xấu, vi phạm giới hạnh đạo đức sẽ mang lại đau 
khổ. Lòng Tin vững chắc sẽ giúp tẩy rửa tâm khỏi những 
tà niệm, những ô nhiễm và bất tịnh chính là động co vi 
phạm những giới hạnh đạo đức. 

Việc tuân giữ theo năm giới hạnh co bản này không nên 
được hiểu như là việc tuân chỉ theo những điều luật từ bên 
ngoài, nhưng cần phải hiểu biết, có ý thức rõ ràng đây là 
một quá trình tu tập, rèn luyện thân tâm một cách tự giác 
thông qua sự hiểu biết, trí tuệ (panna) về nguyên nhân, ý 
nghĩa và quy luật nhân quả của việc tuân giữ giới hạnh. 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức • 363 


Khi chúng ta đã có trí tuệ hiểu biết cái gì là đúng, cái gì 
là sai, cái gì là hợp với đạo đức, luân lý và cái gì là vô đạo 
đức, trái với luân lý, thì chúng ta sẽ chọn đuợc cách để 
luôn luôn đi đến thực hiện, theo đuổi những hành động 
đúng đắn, họp đạo đức, luân lý; tránh xa những hành động 
nguợc lại; tức là đã tạo nghiệp tốt, thiện lành cho ngay 
cuộc sống này và kiếp sống tuong lai. 

(3) Chánh Niệm (sati) là sự để ý chú tâm, chú ý đối với 
những quá trình thân và tâm của chúng ta. Với chánh 
niệm, một nguời có thể kiểm tra những cảm giác nào, 
những trạng thái nào của tâm đang huớng mình thực hiện 
những hành động nào đó và những ý nghĩ nào đang là 
động lực, xui khiến, là tâm ý, tạo tác. Một nguời luôn 
chánh niệm, tỉnh giác với tất cả suy nghĩ, cảm giác, trạng 
thái tâm của mình, luôn luôn giữ gìn tất cả những giới 
hạnh để tránh làm khởi sinh những tâm hành tạo nghiệp 
bất thiện, và vì thế, phát triển những tâm hành tạo nghiệp 
thiện. 

(4) Nỗ lực (viriya) ở đây có nghĩa là Chánh Tinh Tấn, 
những sự nỗ lực đúng đắn, đó là cách dùng nỗ lực hay 
dụng công để hướng tâm ra khỏi những trạng thái bất 
thiện có thể gây ra những hành động bất thiện. Chánh Tinh 
Tấn sẽ trở nên mạnh mẽ nếu được dựa vào nền tảng của 
việc chánh niệm và chánh kiến. Khi đã có cách nhìn đúng 
đắn và suy niệm đúng đắn về một vấn đề, thì một người 
càng siêng năng, nỗ lực nhiều hon đê tu tập giữ gìn giới 
hạnh. 

(5) Yếu tố cuối cùng là Lòng Kiên Nhẩn, Nhẩn Nhục 
(khantỉ), có nghĩa là lòng Vô-sân. Bản chất nhẫn nhục này 
giúp một người có thể chịu đựng được những lời sỉ nhục, 



364 • Giáo trình Phật học 


những lời vu khống, những oan trái. Người đó không bị 
làm giận, không nổi giận, thù hằn hay trả thù, và như vậy 
người đó đã tiêu trừ được những ô nhiễm trong tâm, đó là 
Tham và Sân, 2 căn bất thiện chính, là nguyên nhân, 
nguồn gốc gây ra tất cả những hành động vi phạm giới luật 
đạo đức. 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức • 365 


XII 

Những Hệ Quả Của Việc Vi Phạm 
& Gìn Giữ Năm Giói Hạnh Đạo Đửc 


Theo ''Bài thuyết Giảng về Những Hệ Quả Của Những 
Hành Động xẩu Ác’\ Tăng Chi Bộ Kinh {Anguttara, iv, 
247), thì việc “sống vi phạm giói hạnh đạo đức” nếu 
theo đuổi, thực hành, thành tựu, tăng thêm, thì sẽ tạo 
nghiệp quả xấu, bị tái sinh vào cảnh giới Địa Ngục, Súc 
Sinh, Ngạ Quỷ. 

Ngay cả nếu có may mắn sau này tái sinh lại làm nguời 
thì những nghiệp quả tối thiểu sau đây là không tránh 
khỏi: 

(a) Sát sinh thì dẫn đến chết yểu, đoản mạng. 

(b) Ấn cẳp thì dẫn đến bị mất mát của cải tài sản. 

(c) Tà dâm, ngoại tình dẫn đến bị thù địch và căm 
ghét. 

(d) Nói dổi nói sai sự thật dẫn đến bị kết tội oan uổng, 
bị hàm oan. 

(e) Uổng rượu hay dùng chất độc hại dẫn đến bị suốt 

đời điên dại, mất tri. 

Nguợc lại, nếu “sống tuân giữ Năm Giói Hạnh đạo 
đức” thì sẽ dẫn đến tích lũy nhiều Nghiệp thiện {kusala 
kamma), cuối cùng đuợc tái sinh vào những cõi phúc lành 
nhu cõi nguời hay cõi của những thiên thần. 



366 • Giáo trình Phật học 


Neu có tái sinh làm người, thì sẽ thọ hưởng được những 
nghiệp quả tốt như sau: 

(a) Không sát sinh sẽ dẫn đến được sống lâu, trường 
thọ. 

(b) Không ăn cắp sẽ dẫn đến giàu có, sung túc. 

(c) Không tà dâm, ngoại tình sẽ dẫn đến được nối 

tiếng, nhiều người biết đến. 

(d) Không nói dổi, không nói sai sự thật sẽ dẫn đến 
được uy tín tốt, danh tiếng tốt. 

(e) Không uổng rượu, không dùng chất độc hại sẽ dẫn 
đến được thông minh, chánh niệm và tri tuệ. 

Trong Kinh “Đại Bát Niết-Bàn” (Mahaparinibbana sutta), 
Đức Phật đã giảng dạy cho những người dân làng 
Pataligama về “Năm điều Phúc Lành” có được bởi những 
người tại gia biết tuân giữ “Năm Giới Hạnh” về đạo đức 
và tích lũy đức hạnh. Đó là: 

(1) Người đó sẽ có được nhiều tài sản do kết quả của 
tính siêng năng. 

(2) Người đó sẽ có được uy tín và danh tiếng tốt. 

(3) Người đó sẽ tiếp cận và gia nhập vào hạng những 
thánh nhân, Bà-la-môn, chủ gia và tu sĩ một cách 
hoàn toàn tự tin, không hề sợ sệt hay do dự. 

(4) Người đó sổng trọn vẹn tuổi thọ kiếp sổng và chết 
vững tâm, tự tại. 



Năm Giới Hạnh về Đạo Đức • 367 


(5) Sau khi chết người đó được tái sinh vào những 
cảnh giới Phúc Lành như cõi Người hay cõi 
những Thiên Thần ổc Trời. 



368 • Giáo trình Phật học 


XIII 


Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


(1) “Atthasalini - The Expositor” (Chú Giải Bộ Pháp Tụ), 
bản dịch của Pe Maung Tin. Hội Kinh Diên Pali (PTS), 
London. 

(2) “The Fỉve Nikayas-Dỉscourses of the Buddha. An 
Anthology Book One ” (Năm Kinh Bộ Nỉkaya - Những Bài 
Thuyết Giảng Của Đức Phật. Tuyến Tập Một), Bản dịch 
của Ban Biên Tập Pháp Quang (Editors of the Light of 
the Dhamma), Cục Tôn Giáo, Miến Điện. 

(3) “Taking the Precepts” (Tuân Giữ Giới Elạnh), tác giả 
ngài Bhỉkkhu Bodhỉ. số xuất bản “The Wheel Publication 
No. 282/284 ”, Hội Ắn Bản Phật Giáo (Buddhist 
Publỉcatỉon Socỉety), Tích Lan. 

(4) “Vinaya Texts” (Luật Tạng), Bản dịch từ tiếng Pali của 
Tiến sĩ T. w. Rhys Davids & Herman Oldenberg. Phần II, 
xuất bản bởi “Hội Thánh Thư Phương Đông” (Sacred 
Books of the East), biên tập bởi F. Max Muller. Nxb. 
Motỉlal Barnarsỉdass Publỉshers, Delhỉ. 



PhânX 

MƯỜI CĂN BẢN CỦA 
HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC 

(Dasa Punna-Kiriya Vatthu) 

DẪN NHẬP 



370 • Giáo trình Phật học 


NỘI DUNG 

1. Những Căn Thiện ổc Căn Bất Thiện 

2. Hành Động Công Đức 

3. Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức 

4. Những Loại Nghiệp Thiện 

5. Phân Loại ‘Con Người ’ 

6. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 



Mười căn bản của Hành động công đức - Dân nhập »371 


I 

Những Căn Thiện & Căn Bất Thiện 

(Akusala Kusala Hetu) 


Căn ở đây nghĩa là “gốc rễ”, “căn cơ”, “bản chất”, chứ 
không phải căn theo nghĩa là “giác quan” trong trường hợp 
khác. 

Có 3 căn xấu ác hay 3 căn bất thiện, mà Đức Phật đã nói 
đến, là nguồn gốc, nguyên nhân của tất cả mọi đau khổ. 
Đó là: 

• Tham dục {Lobha), 

• Sân hận {Dosa), và 

• Si mê {Moha) 

Ba loại gốc rễ hay bản chất này bao gồm tất cả mọi 
phạm vi bất thiện, dù chúng thể hiện một cách mờ nhạt 
hay thể hiện một cách thô thiển nhất. 

Ngược lại, có 3 căn tốt hay căn thiện, đó là: 

• Không Tham dục {Alobha) = Không ích kỷ, rộng 
lượng, hào hiệp, buông bỏ, không tham chấp 

• Không Sân hận (Adosa) = Thương yêu, từ ái, nhẫn 
nhục và bi mẫn 

• Không Si mê (Amoha) = Hiểu biết, tri kiến, trí tuệ 



372 • Giáo trình Phật học 


II 

Những Hành Động Công Đửc 

(Punna-kiriyà) 


Tất cả mọi hành động đều xuất phát từ tâm, do tâm điều 
khiển, do tâm tạo tác. Thân và lời nói chỉ là những “cánh 
cửa” để cho tâm thể hiện, biểu hiện hành vi của mình mà 
thôi. 

Nguời xua định nghĩa từ punna (công đức, phuớc đức) 
nhu là: “công đức rửa sạch hay làm trong sạch tâm”. Từ 
định nghĩa về những căn thiện tạo điều tốt lành và những 
căn bất thiện tạo ra đau khổ, chúng ta có thể suy ra đuợc 
chính những căn thiện là nguyên nhân, gốc rễ để tạo ra 
công đức. 

Những hành động công đức là những hành động do ý 
chí, do tâm chỉ đạo, là những tâm “Hành” đuợc đi kèm bởi 
3 căn thiện, đó là Không Tham, Không Sân, Không Si. 

Nguợc lại, những hành động đáng trách hay làm tổn hại 
công đức là những hành động do ý chí, do tâm chỉ đạo, là 
những tâm “Hành” đuợc đi kèm bởi 3 căn bất thiện là 
Tham, Sân, Sỉ. 

Nói tóm lại một cách đon giản: Những căn thiện hay 
bất thiện tạo ra những nghiệp thiện hay nghiệp bẩt 
thiện !. 



Mười căn bản của Hành động công đức - Dân nhập ‘373 


Theo “Vi Diệu Pháp” tạng (Abhidhamma), có tám (8) 
loại Thức thiện (sobhana tương ứng với việc tái 

sinh về cõi Dục Giới (Kamavacam). Bốn (4) loại Thức 
trong số này chỉ chứa có 2 căn thiện là Không Tham & 
Không Sân, còn bốn (4) loại Thức còn lại thì chứa đầy đủ 
3 loại căn thiện là Không Tham, Không Sân & Không Si 
(Trí Tuệ). 

Mỗi nhóm lại được phân chia ra thành nhiều loại khác, 
tùy thuộc vào chúng được trợ duyên hay không được trợ 
duyên và tùy thuộc vào chúng có đi kèm với tâm Hỉ 
(hoan hỉ, vui vẻ) hay tâm Xả (vô tư, thản nhiên). Khi bàn 
về ý nghĩa tột cùng, 8 loại Thức thiện này bao gồm tất cả 
mọi hành động công đức hay tất cả mọi Nghiệp thiện 
tương ứng với cõi Dục Giới. 

Tám (8) loại Thức thiện theo danh sách dưới đây, đó 
là: 


( 1 ) Thức thiện có tâm Hỉ đi kèm, có trợ duyên, cùng trí 
tuệ. 

(2) Thức thiện có tâm Hỉ đi kèm, có trợ duyên, không 
trí tuệ. 

( 3 ) Thức thiện có tâm Hỉ đi kèm, không trợ duyên, cùng 
trí tuệ. 

( 4 ) Thức thiện có tâm Hỉ đi kèm, không trợ duyên, 
không trí tuệ. 


Lưu ý, theo “Vi Diệu Pháp”, thì lúc này khái niệm Thức và Tâm 
(Citta) là đồng nghĩa nhau. Vì thế có người gọi là Thức thiện, có 
người gọi là Tâm thiện. (ND) 



374 • Giáo trình Phật học 


(5) Thức thiện có tâm Xả đi kèm, có trợ duyên, cùng trí 
tuệ 

(6) Thức thiện có tâm Xả đi kèm, có trợ duyên, không 
trí tuệ. 

(7) Thức thiện có tâm Xả đi kèm, không trợ duyên, cùng 
trí tuệ. 

(8) Thức thiện có tâm Xả đi kèm, không trợ duyên, 
không trí tuệ. 



Mười căn bản của Hành động công đức - Dân nhập ‘375 


III 

Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đửc 

(Dasa Punna-kiriya Vatthu) 


Neu một người thật sự muốn tích lũy nhiều nghiệp thiện 
trong đời sống này, thì có 10 căn bản hay 10 phương cách 
(Dasa vatthu) để thực hiện thành công công đức hay việc 
làm công đức (Punna-kiriya) để tạo ra nghiệp quả tốt lành, 
và điều quan trọng là hãy cố gắng làm hết sức mình và 
bằng mọi phương tiện, điều kiện mình có được để thực 
hiện việc công đức. Đó là những căn bản, nền tảng hay 
những cách hay những việc làm như sau: 

(1) Dana: Việc Sự Bố Thí, cho tặng, sự rộng lượng, 
hào hiệp. 

(2) Sỉla: Việc tuân giữ Giới Hạnh đạo đức, đó là Năm 
Giới căn bản, Tám Giới hay Mười Giới Thập 
Thiện... 

(3) Bhavana: Thiền hành, cả thiền định và thiền quán 
minh sát. 

(4) Apacayana: Việc Tôn kính người lớn tuổi, bậc 
thánh nhân. 

(5) Veyyavacca: sốt sắng Phục vụ, giúp đỡ thực hiện 
những việc thiện. 

(6) Pattidana: Việc Chia sẻ, hồi hướng công đức. 

(7) Pattanumodana: Sự Hoan hỉ, vui mừng cho công 
đức của người khác, tùy hỷ công đức (HV). 



376 • Giáo trình Phật học 


(8) Dhamma-savana: Nghe học Giáo Pháp. 

(9) Dhamma-desana: Truyền, dạy Giáo Pháp. 

(10) Dừthyukamma: Chánh tín, cũng có niềm tin 
một cách ngay thắng, chính trực, được dựa vào 
chánh kiến. 

Trong danh sách trên, Mười căn bản hay nền tảng của 
Hành động công đức được phân thành 3 nhóm khác nhau: 

• Dana: Nhóm Bố Thí, bao gồm việc Bố Thí, Hồi 
Hướng Công Đức & Tùy Hỷ Công Đức. 

• Sila: Nhóm Giói Hạnh, bao gồm Giới Hạnh, Tôn 
Kính & Phục Vụ 

• Bhavana: Nhóm Thiền Hành, bao gồm Thiền, Nghe 
học Giáo Pháp, Truyền Dạy Giáo Pháp & Củng cố 
Chánh Kiến dựa vào chánh kiến. 

(a) Nhóm Bố Thí (Dana) đại diện cho phẩm chất 
Không Tham (alobha), có nghĩa là cho, tặng, hào 
hiệp, không ích kỷ, buông bỏ. Nó đối nghĩa, đối 
nghịch với sự ghen tỵ, bủn xỉn hay ích kỷ. 

(b) Nhóm Giói Hạnh (Sila) đại diện cho phẩm chất 
Không Sân (adosa), có nghĩa là từ ái, thiện chí. Nó 
đối nghĩa, đối nghịch với Tham chấp (lobha) và 
Sân hận, thù ghét (dosa). 

(c) Nhóm Thiền Hành (Bhavana) đại diện cho phẩm 
chất Không Si (amoha), có nghĩa là trí tuệ hay sự 
hiểu biết. Nó đối nghĩa, đối nghịch với Si mê, ngu 
dốt và tà kiến, mù quáng. 



Mười căn bản của Hành động công đức - Dân nhập • 377 


Mười căn bản hay mười chủ đề của hành động công đức 
được thực hiện cùng với Tám (8) loại Thức thiện đã nói 
trên, trừ khi một người chứng đạt những tầng Thiền Định 
(jhana) hay giác ngộ Đạo Thức (magga) - Thức con 
đường Đạo) — bằng phưong pháp thiền. Vì thế, mười căn 
bản của hành động công đức này thường làm khởi sinh tạo 
ra những nghiệp thiện, tưong ứng tạo tái sinh vào những 
cõi trời Dục Giới. 



378 • Giáo trình Phật học 


IV 


Những Loại Nghiệp Thiện 

(Kusala Kamma) 


Có những loại Nhiệp thiện sau đây: 


(1) Những Nghiệp Thiện 2-Căn & Nghiệp Thiện 3- 
Căn: 

Neu một người thực hiện những hành động thiện, việc 
thiện với kiến thức, hiểu biết về Nghiệp và những nghiệp 
quả, những thức thiện có đi kèm cùng trí tuệ hiểu biết. 
Tâm ý hay tâm Hành sẽ được đi kèm bởi 3 căn thiện: 
Không Tham, Không Sân, Không Si. Vì vậy nên tạo ra 
Nghiệp thiện 3-căn {tỉhetuka). Càng tốt hon nữa, trong 
quá trình thực hiện những hành động thiện, một người có 
thể phát triển trí tuệ bên trong tức trí tuệ minh sát bằng 
cách lý giải mọi sự việc là vô thường, khổ và vô ngã. 
Nghiệp thiện tạo ra sẽ lại được đi kèm bởi ba căn thiện. 

Mặt khác, nếu một người thực hiện những hành động 
thiện mà không có trí tuệ, hiểu biết về Nghiệp và những 
nghiệp quả, thì người đó đang thực hiện hành động đó mà 
không có chút hiểu biết hay trí tuệ nào cả. Vì thế, tâm ý 
hay tâm Hành sẽ không được đi kèm với căn Không Si, mà 
chỉ có 2 căn Không Tham & Không Sân. Như vậy sẽ tạo ra 
Nghiệp thiện 2-căn (dvihetuka). 



Mười căn bản của Hành động công đức - Dân nhập ‘379 


(2) Nghiệp Thiện ưu Việt & Nghiệp Thiện Thấp 
Kém 

Trong khi thực hành trên 10 căn bản của việc công đức, 
một người có tâm ý hay ý định trước và sau khi khi hành 
động công đức được thực hiện là rất quan trọng. Neu một 
người phát triển Thức Thiện trước khi thực hiện một hành 
động công đức, thì tâm ý (hay tâm Hành) về đạo sau khi 
thực hiện sẽ được bao quanh bởi nhiều tâm ý thiện khác và 
hệ quả là tiềm năng thiện căn mạnh mẽ hơn nhiều. 
Nghiệp thiện được tạo ra như vậy được gọi là Nghiệp 
Thiện ưu Việt (ukkatha). 

Đe tạo được Nghiệp Thiện ưu việt này, một người luôn 
nghĩ về hành động công đức trước khi thực hiện nó và 
luôn cảm thấy vui mừng, hoan hỉ vì có được cơ hội để thực 
hiện hành động công đức đó. Và hơn nữa, sau khi đã thực 
hiện xong hành động công đức đó, một người nên quán 
chiếu về điều đó và luôn cảm thấy vui vẻ, mãn nguyện hay 
vui mừng về khía cạnh hướng thiện, về mặt tốt lành của 
hành động công đức đó. 

Mặt khác, nếu một người cảm thấy lười biếng hay ngập 
ngừng hay ghen tỵ hay bủn xỉn trước khi quyết định làm 
việc công đức, ví dụ như bố thí, và cảm thấy tiếc nuối sau 
khi hành động công đức đã được thực hiện, thì tâm ý (hay 
tâm Hành, ý Hành) về đạo đức này sẽ bị bao vây bởi 
những tâm ý bất thiện khác, và hệ quả là tiềm năng thiện 
sẽ bị suy yếu. Nghiệp thiện được tạo ra như vậy được gọi 
là Nghiệp thiện Thấp kém (omaka). 



380 • Giáo trình Phật học 


Như vậy, có 4 loại Nghiệp thiện được tạo ra trong việc 
thực hiện những hành động hay những việc công đức, đó 
là: 


(1) Nghiệp thiện ưu việt 3-căn 

(2) Nghiệp thiện thấp kém 3-căn 

(3) Nghiệp thiện ưu việt 2-căn 

(4) Nghiệp thiện thấp kém 2-căn 

Mỗi Nghiệp thiện trong 4 loại trên có thể được thực 
hiện cùng với tâm hoan Hỉ hay với tâm buông Xả, như vậy 
sẽ tạo ra tám (8) loại Thức thiện như đã nói. 

^ Trong bốn loại Nghiệp thiện trên, loại (1) là tốt 
nhất, tối ưu việt. Neu Nghiệp này trợ duyên cho Thức Tái 
Sinh, thì người đó sẽ được tái sinh với 3 căn thiện 
(tihetuka) vào cảnh giới phúc lành làm người hay làm 
thiên thần (devas) và sẽ sở hữu được khả năng chứng đạt 
những tầng Thiền Định (jhana) và Thức con đường Đạo 
(magga). 

Loại Nghiệp thiện (2) và (3) gần như là tương 
đương vói nhau. Neu Nghiệp này trợ duyên cho Thức Tái 
Sinh, người đó sẽ được tái sinh với 2 căn thiện 
(dvihetuka) vào cảnh giới phúc lành để làm người hay làm 
thiên thần (devas). Những người ấy không sở hữu được 
khả năng chứng đạt những tầng Thiền Định (jhana) và 
Thức con đường đạo (magga). 

<$> Loại Nghiệp thiện (4) là thấp kém nhất. Neu nghiệp 
này trợ duyên cho Thức Tái Sinh, người đó cũng sẽ được 
tái sinh vào cảnh giới phúc lành (sugatí), nhưng tiếc thay 



Mười căn bản của Hành động công đức - Dân nhập ‘381 


người đó không có được căn thiện nào (ahetuka) và sẽ làm 
người tật nguyền, dị dạng hoặc làm thần bị giáng xuống 
làm địa thẩn (TA: earth-bound degraded deva) ở cõi thấp 
kém hon là cõi trời Tứ Đại Thiên Vưong 
(Catumaharạịika), có thể làm những quỷ thần dị dạng. 



382 • Giáo trình Phật học 


V 

Phân Loại Con Ngưòi 

(Puggala-bheda) 


Con Người (Puggala) có nghĩa là một cá nhân, một 
người. Theo “Vi Diệu Pháp” (Abhidhamma), con người 
được phân thành 12 loại, trong đó bao gồm 4 loại người 
phàm tục (puthujjana, world-lings) và 8 loại người thánh 
thiện hay thánh nhân (ariỵa-puggala). Mười hai (12) loại 
người đó lần lượt là: 

(1) Loại Ngưòi Phàm Phu Không Có Căn Thiện ở 

Cõi Xấu (Duggati ahetuka puggala). 

Đây là những hạng người bị sinh vào cõi xấu đó là: Địa 
ngục, súc sinh, ngạ quỷ, quỷ thần. Những hạng người này 
không có được một căn thiện (Không Tham, Không Sân, 
Không Si) nào. Vì thế được gọi là hạng người Vô Thiện 
Căn (Duggati: Cõi xấu, ahetuka: không có căn thiện, 
puggala: phàm phu). 

(2) Loại Người Phàm Phu Không Có Căn Thiện ở 
Cõi Phúc Lành (Sugati ahetuka puggala) 

Đây là những hạng người được sinh ra với thân hình tật 
nguyền hay dị dạng ở cõi người hay cõi trời thấp của Tứ 
Đại Thiên Vưong (Catumaharạịika), nhưng họ không có 
được một căn thiện nào. Người vô thiện căn. 



Mười căn bản của Hành động công đức - Dân nhập ‘383 


(3) Loại Ngưòi Phàm Phu 2-Căn Thiện (Dvihetuka 
puggala) 

Đây là loại người và những thiên thần (devas) được tái 
sinh chỉ có 2-căn thiện là: Không Tham, Không Sân. 
Những loại người này không có khả năng chứng đạt những 
tầng Thiền Định {jhanas) và chứng ngộ Thức con đường 
Đạo (magga) trong kiếp sống này, nhưng đa số họ đều cố 
gắng tu tập. 

Tuy nhiên, họ có thể trở thành loại người phàm phu có 
3-căn thiện (tihetuka puggala) trong kiếp sau nếu họ nỗ 
lực hành thiền trong kiếp này, và họ sẽ chứng đạt những 
tầng Thiền Định (jhanas) và chứng ngộ Thức con đường 
Đạo imagga) nếu họ tiếp tục hành thiền trong kiếp sống 
sau. 


(4) Loại Người Phàm Phu 3-Căn Thiện (Tiihetuka 
puggala) — 

Đây là loại người và thiên thần được tái sinh với 3-căn 
thiện là: Không Tham, Không Sân và Không Si. Những 
người này có khả năng chứng đạt những tầng Thiền Định 
ijhanas) và chứng ngộ Thức con đường Đạo (magga) 
trong kiếp sống này nếu họ nỗ lực, tinh tấn thực hành 
Thiền Định và Thiền Quán Minh Sát. Những người phàm 
phu có 3-căn thiện có thể chứng ngộ những tầng Thánh 
quả khác nhau bằng cách thực hành Thiền Minh Sát 
(Vipassana). 

► Hạng người Phàm phu 3-căn thiện này, nếu nỗ lực tu 
tập thực hành Thiền Quán Minh Sát, thì có thể sẽ lần lượt 



384 • Giáo trình Phật học 


chứng ngộ được Thức con đường Đạo {maggaỷ^ và Thức 
Đạo Quả ịphala) của bốn (4) Thánh Đạo & Quả, để trở 
thành Tám (8) loại người thánh thiện hay 8 bậc Thánh 
Nhân (không còn là người phàm phu), như sau: 

(1) Thức Hướng Nhập Lưu {Sotapatti maggattha) [= 
đang hướng Thức con đường Đạo hay tầng Nhập Lưu, 
tầng thánh thứ nhất]. 

(2) Thức Quả Nhập Lưu {Sotapatti phala) [= khi 
chứng được Quả Nhập Lưu, tầng thánh thứ nhất]. 

(3) Thức Hướng Nhất Lai {Sakadagami magga), tầng 
thánh thứ hai. 

(4) Thức Quả Nhất Lai {Sakadagami phala), tầng 
thánh thứ hai. 

(5) Thức Hướng Bất Lai (Anagami magga), tầng thánh 
thứ ba. 

(6) Thức Quả Nhất Lai (Anagami phala), tầng thánh 
thứ ba. 

(7) Thức Hướng A-la-hán (Arahatta magga), tầng 
thánh cuối cùng. 

(8) Thức Hướng Quả A-la-hán (Arahatta phala), tầng 
thánh cuối cùng. 


Tức là đã vào giai đoạn hay chặng của tầng Thánh và đang tu tập hướng đến 
Thánh Quả của tầng Thánh đó. (ND) 



Mười căn bản của Hành động công đức - Dân nhập ‘385 


VI 


Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


(1) “The Roots of Good and Evil” (Những Căn Tổt và Căn 
Xấu), tác giả Trưởng Lão Nyanaponika Thera, số phát 
hành “The Wheel No. 251/253 

(2) “The Essence of Buddha Abhidhamma” (Cốt Lõi “Vi 
Diệu Pháp ” của Đức Phật), tác giả Tiến SĩMehm Tin Mon. 



386 • Giáo trình Phất hoc 



Phân XI 

MƯỜI CĂN BẢN 
HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC 

PHÀN MỘT: NHÓM “Bố THÍ” 


(Dana) 



388 • Giáo trình Phật học 


NỘI DUNG 

1. Bổ Thí (Dana) 

2. Những Yếu Tố Làm Tăng ích Lợi Của Việc Bố Thỉ 

3. Ỷ Hành Của Người Bố Thỉ 

4. Sự Thanh Tịnh Của Người Nhận Bổ Thí 

5. Cúng Dường Cho Tăng Đoàn (Sanghika Dana) 

6. Những Loại Vật Phâm Cúng Dường 

7. Cúng Dường Bằng Tiền Cho Nghiệp Mới (Nava 

Kamma) 

8. Những Vật Phâm Bị cẩm Cúng Dường 

9. Những ích Lợi Của Việc Bố Thỉ 

10. Chia Sẻ hay Hồi Hướng Công Đức (Patti-dana) 

11. Hồi Hướng Công Đức Cho Những Người Đã Khuất 

12. Cúng Dường Thức Ấn Đe Hồi Hướng Công Đức Cho 

Ai? 

13. Ngạ Quỷ Có Thế Hưởng Được Thức Ãn Dâng Cúng 

Cho Họ Hay Không? 

\A. Những Loại Chúng Sinh Nào Có Thế Nhận Được Công 
Đức Hồi Hướng? 

15. Phong Tục Người Trung Hoa Đốt Hàng Mã Bằng Giấy 

Đe Cúng Cho Người Chết 

16. Cùng Hoan Hỉ Với Công Đức Của Người Khác 
11. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh ‘389 


I 


BỐ Thí (Dana) 


‘‘‘‘Dana'’’’: Bố Thí. Bố Thí là từ quen dùng trong nhà 
Phật, có nguồn gốc là tiếng Hán-Việt, đơn giản có nghĩa 

là: Cho, Tặng, Hiến, Giúp. 

Riêng chữ “bố thí” ở Việt Nam cũng bị hiểu lầm khá 
nhiều, nhất là những Phật tử không thật sự hiểu biết về 
kiến thức nhà Phật và những nguời không học đạo Phật 
thuờng hiểu từ “Bố Thí” theo một nghĩa “không đẹp”. 

Nhiều nguời thuờng nhầm lẫn là khi một nguời thấy 
một nguời khác trở nên quá nghèo nàn, mạt vận hay đang 
trong lúc khó khăn đến xin giúp đỡ, thì nguời này mới bỏ 
ít tiền của cho nguời kia, dù trong lòng có thể thích hay 
ghét nguời kia. Thái độ là: ‘Tôi bố thí hay thí cho ông đó’. 
Còn đối với nguời nhận của cho, của tặng, hay của giúp 
đỡ, dù là thiện hay bất thiện, thì nguời khác thuờng có thái 
độ với anh ta là: ‘ông sống bằng của bố thí, sống chờ 
nguời ta thí’. Lúc này, chữ “bố thí” không còn ý nghĩa đẹp 
về ‘lòng hào hiệp’, sự ‘chia sẻ’ cao cả của nó nữa. Hình 
nhu nguời ta nghĩ chữ “bố thí” là một hành động ‘cho cho 
bỏ ghét’ hay ‘cho với lòng khinh khi’ hơn là chữ “cho, 
tặng, chia sẻ với lòng thuơng mến và bi mẫn”. 

ở đâu đó, chắc chắn là đã từng có những thành phần 
ngoại đạo cực đoan cũng cho rằng những bậc xuất gia 
(Tăng, Ni) cũng sống bằng của ‘bố thí’ theo nghĩa ‘tiêu 
cực’ này. Thật sự là có nhiều nguời có suy nghĩ nhu vậy; 



390 • Giáo trình Phật học 


những người có suy nghĩ như vậy thì thật là đáng thương 
và vô phúc. 

Vậy sao chúng ta không nên tránh bỏ cái chữ “bố thí” 
vốn đã bị hiểu lầm rất nhiều này?. Biết vậy, tuy nhiên 
chúng ta vẫn cần phải giữ lại chữ này và dùng xem kẻ kèm 
với những chữ “cho”, “tặng”, bởi vì chữ “bố thí” đã được 
dùng rất lâu và quen thuộc trong giới Phật tử, đặc biệt 
trong giới những Phật tử kính đạo thường xuyên thực hiện 
hạnh công đức này đối với Tăng Ni, người nghèo khó và 
xã hội 

Theo giảng dạy của Thiền sư Bhikkhu Bodhi: 

''Việc thực hành bổ thí (dana) hay cho, tặng được khắp 
nơi cho là một trong những đức hạnh căn bản nhất. Mặc 
dù đức hạnh này không phải là một phần của Bát Chánh 


*^Theo cư Sĩ TS. Binh An Sơn trong bài “Về hạnh Bố Thí”: "Bố Thí" là chữ 
Hán-Việt, gồm chữ "Bố" và chữ "Thí". "Bố" là bày ra, ban rộng ra, trải đều ra; 
như ừong những chữ: ban bố, phân bố, công bố. "Thí" còn đọc một âm khác là 
"Thi", nghĩa là thực hiện, áp dụng, làm ra; như frong những chữ: thí nghiệm, thí 
điếm, thí công. "Bố thí" có nghĩa là làm cho rộng ra, trải rộng ra, phân chia cùng 
khăp. 

Từ đó, “Bố Thí” mang một ý nghĩa là: chia sẻ, san sẻ. Tiếng Anh thường dịch 
là: Giving, Donating, Sharing. Trong tiếng Pali là “càga”, tiếng Phạn là “dàna". 
“Dàna" thường được phiên âm là "Đàn-na", "Đàn-na Ba-la-mật" (hạnh Ba-la- 
mật về Bố Thí). Trong kinh sách, đôi khi chúng ta thấy có sự dùng chữ kết họp 
âm tiếng Phạn và tiếng Hán. Thí dụ như chữ "Đàn chủ": Đàn là từ chữ Phạn 
"Dàna", Chủ là tiếng Hán. Đàn Chủ là người bố thí, cúng dường, tiếng Pali là 
"Dànapati", cũng còn được gọi là "Thí Chủ". Chữ "Thí" ở đây là nói tắt từ chữ 
"Bố Thí". Trong thuật ngữ Phật học, chữ "Thí" không còn mang nghĩa đen là 
"làm, thực hiện", mà thường được hiếu như là chữ tắt của "Bố Thí". Ngoài ra, 
các chữ khác liên quan đến "Bố Thí" như là: Đàn-na tín thí, cúng thí thực, thí cô 
hồn, tài thí, pháp thí, v.v. (ND). 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh ‘391 


Đạo hay một điều kiện tiên quyết đế đưa đến giác ngộ, 
nhưng đức hạnh này chiếm một vị trí rất quan trọng và 
cao đẹp trong giáo lý của Đức Phật, là nơi xuất phát của 
con đường giải thoát. 

''Đổi với những người mới đến học đạo, Đức Phật 
thường giảng giải về những đức hạnh trong đó có đức 
hạnh Bố Thí (dana-katha) là đầu tiên. Chỉ sau khi người 
đó hiếu được, trân trọng và cảm phục sự cao đẹp của đức 
hạnh này, thì Phật mới chuyến sang thuyết giảng về những 
đề tài khác của giáo lỷ\ 

Thứ nhất, “Cho đi” hay “bố thí” là đức hạnh đầu tiên 
trong 10 hạnh Ba-la-mật mà một Đức Phật đã phải hoàn 
thiện. Trong 10 căn bản của hành động công đức này, “bố 
thí” cũng là “nền tảng đầu tiên'" mà những người làm công 
đức phải nên thực hành trước. 

► Vì vậy, nếu đường đi đến giác ngộ là vô cùng công 
phu, thì việc đầu tiên một người cần phải làm là thực hành 
hạnh bố thi. Vì sao? Đon giản vì đây là vũ khí sắc bén để 
chiến đấu với lòng “Tham", một trong những phẩm chất 
bất thiện chính tạo nghiệp và khổ đau trùng trùng cho 
chúng ta!. {Tham là một trong những bản chất bất thiện 
lớn nhất mà tất cả mọi người cần phải vượt qua trên con 
đường tu hành và hướng thiện). 

Thứ hai, như đã nói, hạnh Bố thí hay sự cho đi nếu 
được đi kèm với tâm thiện (ý thiện, lòng hướng thiện) thì 
tâm thức người đó sẽ được tái sinh vào cõi phúc lảnh và ít 
đau khổ trong kiếp sống tưong lai. 



392 • Giáo trình Phật học 


Thứ ba và quan trọng nhất, khi việc Bố Thí được đi 
kèm với tâm ý “ở trong tâm trạng thánh thiện”, nó sẽ thành 
duyên, thành điều kiện để phát triển Giới hạnh đạo đức, 
phát triển việc Định tâm và Trí Tuệ {''Giới Định Tuệ'’) là 
phần quan trọng của “Bát Chánh Đạo” có khả năng dẫn 
đến chấm dứt đau khổ. 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 393 


II 

Những Yếu Tố Làm Tăng ích Lọi 
Của Việc Bố Thí 


Việc tu dưỡng công đức giống y hệt như nghề trồng 
trọt vậy. Theo quyển sách “Manuaỉ of Right Views'’ (Cẩm 
Nang về Chánh Tri Kiến) của ngài Thiền Sư Ledi 
Sayadaw, đối với sự gieo trồng, thì đom hoa kết trái phải 
nhờ vào những nguyên nhân và điều kiện (tức những nhân 
& duyên) co bản, đó là: 

(1) Do Nguyên Nhân gốc, do Căn (Hetu). 

(2) Do Điều kiện hỗ trợ, do Duyên (Paccaya). 

(3) Do Thành Phần của vậtphâm bổ thí (Sambhara). 

Một ngưòi gieo trồng khôn khéo sẽ luôn luôn chọn 
những hạt giống tốt nhất để gieo trồng. Người đó cũng sẽ 
chọn đất đai tốt, màu mõ để cày bừa và gieo trồng trên 
đó. Người đó cũng chọn đúng vụ mùa thích họp để bảo 
đảm về lượng mưa, ánh sáng mặt trời, gió.. .để cây lớn lên 
và ra trái được. Bằng cách này, người đó sẽ có được vụ 
thu hoạch tốt. 

Tưong tự như vậy, hành động bố thí cũng bao gồm 3 
yếu tố để thành tựu được một hành động bố thí tốt đẹp. Đó 
là: 



394 • Giáo trình Phật học 

(1) Tâm hay ý định hay ý muốn bố thí phải đi kèm 
với 2 hay 3 căn thiện (Không Tham, Không Sân, 
Không Si). Đó là nhân bản chất, nhân thuộc về 
căn {hetu). 

(2) Sự thanh tịnh của nguời nhận là nguyên nhân hỗ 
trợ, là điều kiện, là duyên (paccaya). Sự thanh 
tịnh là sự trong sạch, sự tốt đẹp trong tâm của 
nguời nhận khi nhận. 

(3) Loại và mức độ lớn nhỏ của vật phẩm đuợc bố thí 
là nguyên nhân thành phần (sambhara). 


Xin nhắc lại, tùy theo từ ngữ được dùng trong những cách hành văn hoặc 
được dùng bởi nhiều dịch giả và các thầy khác nhau, nhưng các từ "tâm ý", "ý 
định", "tâm hành", "ý hành", "tác ý" đều có nghĩa giống nhau, đều nói về sự cố 
ý, ý muốn hành động của tâm (cetana). Chỗ này đang nói vế "ý định" hay "ý 
muốn" thực hiện việc bố thí (cetana dana). (ND) 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 395 


III 

Ý Định Bố Thí, Cho, Tặng, Hiến, Chia sẻ 


“Ý định bố thí” là yếu tố quan trọng nhất. Đó là 
nguyên nhân gốc, thuộc về căn thiện, nếu không có nó thì 
sẽ không có hành động bố thí nào đuợc thành tựu hết. Nó 
giống nhu hạt giống, nếu không có hạt giống thì không 
còn câu chuyện về gieo trồng, cày bừa...để làm gì cả, vì 
chẳng có cái gì để tạo ra trái quả hết. {Trong thế gian và 
toán học, nó được gọi là điều kiện “cần ”, tức là cần phải 
có trước). (ND). 

Và vì chất luợng trái quả sau này là phụ thuộc vào chất 
lượng của hạt giống ban đầu, nên kết quả lợi ích của việc 
làm bố thí cũng phụ thuộc vào bản chất của “ý định” hay 
còn gọi là “ý hành” bố thí trước khi, trong khi & sau 
khi thực hiện việc bố thí. 


(1) Ý Hành Trước Khi Làm (Pubba-cetana): 

Đó là những ý định, ý muốn trong tâm trước khi hành 
động bố thí, cho, tặng xảy ra, lúc này có thể người bố thí 
(thí chủ) đang dự tính mua sắm hay chuẩn bị vật phẩm bố 
thí. 


{Đó có thế là nhiều ngày với ỷ định lành mạnh, hoan hỉ 
việc bổ thí cúng dường nhưng cũng có thế là một khoảnh 
khắc ngắn ngủi một người suy tính mình đang có gì, quà 
tặng hay tiền, đế quyết định thực hiện việc góp tiền từ 



396 • Giáo trình Phật học 


thiện, cứu đói nghèo, thiên tai trên đường người ấy đang 
đi qua...Một người có ỷ định bổ thí vì đế ‘làm đẹp ’ với bạn 
bè, mọi người thì ỷ định này không gieo được kết quả tốt 
của việc bổ thí, thậm chí còn bị chê trách, nhưng với một 
người số tiền rẩt ít nhưng có ỷ định góp phần bổ thí cứu 
nạn là do lòng bi mẫn của mình, thì kết quả của việc bổ thí 
đó sẽ tốt hon và công đức nhiều hon). (ND) 

(2) Ý Hành Trong Khi Làm (Munca-cetana): 

Đó là những ý định, ý muốn thực hiện việc bố thí 
ngay trong lúc bố thí. Đó là tâm ý buông bỏ, cho đi, dâng 
tặng, không giữ lại, mong muốn nguời kia nhận lấy. Điều 
này góp phần tạo nên một hành động bố thí đích thực, 
chân thực. 

{Nhiều người thông qua ỷ nghĩa giúp người, cúng 
dường, cho tặng rất cao đẹp và đã có ỷ định lành mạnh 
trước khi thực hiện hành động bổ thí. Tuy nhiên, ngay 
trong khi hành động bổ thí đang xảy ra, việc chuyến giao 
đang diễn ra, có người khởi sinh tâm tiếc nuối, không 
muốn buông bỏ, không muốn cho đi, chỉ vì thấy có rất 
nhiều người và tố chức đến cho, tặng; Hoặc vì vài lý do 
tâm lỷ nào đó. Điều này đã làm suy yếu công đức và kết 
quả của việc bổ thí cúng dường, ớ đâu đó, ngay cả trong 
lúc hoạn nạn, nhiều người hoàn toàn phát tâm mạnh mẽ đi 
đến bổ thí cho người đang khó khăn, nhưng khi đến nơi, 
nhiều người đóng góp, bổ thí, cho, tặng rồi, nên không cần 
cho nhiều nữa. Và một sổ thí chủ đã quyết định không bổ 
thí nữa hay giảm giá trị bổ thí xuống. Điều đó thật vô 
nghĩa, bởi vì sự bổ thí xuất phát từ tâm hướng thiện, từ 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 397 


lòng bi mẫn của mình chứ không phụ thuộc vào sổ lượng 
người khác đã bổ thí, cho, tặng. (ND) 


(3) Ý Hành Sau Khi Làm {Apara-cetana): 

Đó là những ý định, tâm ý sau khi thực hiện hành động 
bố thí, cho, tặng, tâm của người cho luôn luôn nghĩ về điều 
đó với một lòng hoan hỉ, vui mừng, mãn nguyện và cảm 
thấy tư cách của mình được nâng lên một bậc bởi tâm 
hướng thiện đang được tăng trưởng. 

{Điều toi kỵ là sau khi bổ thí, người bổ thí không được 
tiếc nuối, hổi hận, hay không vui lòng khi đã bổ thí, cho đi 
một vật phâm. Neu như vậy thì cũng không gặt hái được 
kết quả gì từ hành động bổ thí đó, cho dù ban đầu và ngay 
cả trong khi làm, tăm ỷ đều hoan hỷ mạnh mẽ). 

Như đã thảo luận trong Chương V (“Những Loại 
Nghiệp Thiện”), những ý định hay ý hành nên được đi 
kèm với sự hiểu biết đúng đắn về quy luật Nhân Quả; và 
người bố thí phải vui vẻ, hoan hỉ trước khi bố thí, có một 
bản tâm trong sáng, trong sạch, thanh tịnh ngay khi thực 
hiện hành động bố thí, cho đi và phải vui mừng, mãn 
nguyện sau khi làm xong việc bố thí. 


(a) Ý Hành Thấp Kém, Trung Bình và ưu Việt. 

Bây giờ xin nói lại, tùy thuộc vào mức độ cao thấp 
khác nhau của những ý định hay ý hành bố thí mà chúng 
được phân loại thảnh 3 hạng khác nhau, đó là: Ý hành 



398 • Giáo trình Phật học 


thấp kém (Hina), Ý hành trung bình Ợ\ẩajjhima) và Ý 
hành ưu việt (Panita). 

Những ý hành là thấp kém khi 4 yếu tố tiềm năng 
ựddhipada) là: Ý chí thực hiện (chanda), tâm thức 
(citta), nỗ lực (viriyà) & kiến thức tìm hiểu, hay “quán 
tuệ” (HV), thì rất yếu ớt trong hành động bố thí. TRong 
khi đó, những ý hành trung bình hoặc uu việt là khi khi 4 
yếu tố tiềm năng khi thực hiện việc bố thí là trung bình 
hay mạnh mẽ. 

Và nữa, những ý hành trở nên yếu ớt, thấp kém khi việc 
bố thí, từ thiện được thực hiện với những ý nghĩ không 
thanh tịnh và ô nhiễm, tức là không chân thật từ lòng bi 
mẫn và tâm hướng thiện, mà chỉ làm việc bố thí, từ thiện 
vì tham nghĩ đến nghiệp quả được phước đức giàu sang, 
được tái sinh về cõi phúc lành của người và chư thiên thần 
trong kiếp sống tưong lai, và cuối cùng đi đến sự giải thoát 
cho chính bản thân mình. Đó là sự bố thí “có ý đồ” được 
đền đáp bằng nghiệp quả tốt cho bản thân mình. 

Những ý hành trở nên mạnh mẽ, ưu việt khi ý định, 
mục tiêu của việc thực hiện hạnh bố thí là chứng đạt bốn 
(4) giai đoạn tu tập của con đường thánh Đạo (magga), 
bốn (4) thánh Quả iphala) của bốn (4) giai đoạn tu tập đó; 
và Niết-bàn (Nibbana) với tâm nguyện tất cả những chúng 
sinh hữu tình cũng được giải thoát khỏi đau Khổ và chứng 
ngộ Niết-bàn. 

Thực hành bố thí theo cách này là cách để hoàn thiện 
Hạnh Bố thí Ba-la-mật, hạnh Ba-la-mật cao nhất. Căn 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 399 


bản bố thí được thực hành cùng lúc với những căn bản 
hành động công đức khác, như giới hạnh và thiền quán. 


(b) Bố Thí ưu Việt (Sappurisa Dana) 

Còn gọi là bố thí cao thượng, tức cách bố thí của người 
thánh thiện, cao nhân (sappurisa), thánh nhân, là cách bố 
thí mang ý nghĩa ưu việt nhất. 

Giống như một nhà nông khôn ngoan luôn chọn những 
hạt giống tốt để gieo trồng, người bố thí khôn ngoan cũng 
tu dưỡng theo 5 nguyên tắc thực hành của bậc cao thượng 
(sappurisa), đó là: 

(1) Bố thi bằng Lòng tin {Saddha Dana): Bố thí với 
lòng tin vào quy luật nhân quả. 

(2) Bổ thi bằng sự Chu đáo, kính cẩn (Sakkacca 
Dana): Bố thí với lòng kính cẩn, với phẩm vật 
được chuẩn bị một cách chu đáo, đầy lòng tôn 
trọng đối với người nhận. 

(3) Bố thi Hợp thời gian (Kala Dana): Bố thí vào 
những lúc thích hợp, chẳng hạn: cúng dường com 
thì trước giờ Ngọ, cúng dường y vải thì vào dịp Lễ 
Dâng Y... 

(4) Bổ thi với tâm buông Xả, vô tư {Anaggahita-citta 
Dana): Bố thí một cách ‘tự do”, vô tư, không còn 
dính chấp gì hay tiếc nuối gì hay suy nghĩ gì về 
giá trị vật chất của phẩm vật bố thí nữa. Động co 



400 • Giáo trình Phật học 


bố thí là hoàn toàn tinh khiết, thanh tịnh, nhằm 
mục đích chia sẻ, giúp đõ người nhận. 

(5) Bố thi bằng sự Trang nghiêm, đứng Đắn 
(Anupaghata Dana): Bố thí một cách trang 
nghiêm, 

đàng hoàng, không mảy may để ảnh hưởng đến tư cách 
của người cho, người nhận. 

về công đức và nghiệp quả, kinh sách có ghi lại những 
điều sau: 

(a) Những ai thực hành cách bố thí ưu việt của bậc cao 
thượng (Sappurisa Dana) thì sẽ được giàu có, sung 
túc. 

(b) Thêm vào đó, bố thí với lòng tin (vào quy luật nhân 
quả), thì diện mạo sẽ được sáng sủa và đẹp đẽ. 

(c) Bố thí với sự kính cẩn, chu đáo thì sẽ mang lại 
phúc lành cho những người theo mình, như: vợ, con, 
người làm..., họ cũng sẽ trở nên chu đáo và quan tâm 
tốt cho mình. 

(d) Bố thí họp thòi gian thì nghiệp quả tốt sẽ và những 
co duyên tốt sẽ xảy ra đúng những lúc cần thiết. 

(e) Bố thí vô tư, không còn dính chấp, thì sẽ được 
hưởng nghiệp quả tốt một cách đầy đủ. 

ự) Cuối cùng, bố thí không khoe khoang, không tỏ vẻ 
thương hại, không làm tổn thương phẩm cách người 
nhận hay người khác thì tài sản của người bố thí sẽ 
được bảo hộ không bị năm (5) nguy cơ thất thoát, đó là: 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh »401 


Lũ lụt, hỏa hoạn, trộm cưóp, nhà cầm quyền tịch thu và 
nghịch tử phá hoại. 



402 • Giáo trình Phật học 


IV 


Sự Thanh Tịnh Của Người Nhận Bố Thí 


Sự thanh tịnh của người nhận bố thí là một yếu tố quan 
trọng để làm tăng thêm hiệu quả tốt đẹp của việc bố thí. 
(Sự thanh tịnh của người nhận bố thí có nghĩa là người 
nhận bố thí là người có tâm trong sạch, có đức hạnh, 
không bị ô nhiễm). 

Sự thanh tịnh của người nhận giống tinh chất tốt, độ 
phì nhiêu của miếng đất mà người nông dân chọn để gieo 
hạt giống. Vì vậy, trong nhà Phật có cách gọi những người 
hay nhóm người nhận bố thí, cúng dường (ví dụ như 
những người dân bị tai nạn, thiên tai đang nhận sự giúp đõ, 
cứu trợ, những Tăng Ni được cúng dường...) thì được gọi 
là cánh đồng công đức hay ruộng phước hay (HV) phước 
điền (punnakhettam). 

Theo ghi chép trong “Kinh Cúng Dường Phân Biệt” 
(Dakkhinavibhanga Sutta) thuộc Trung Bộ Kinh 
(Majjhima iii, 256), Đức Phật đã kể ra 14 loại cúng dường 
tùy theo sự thanh tịnh của ngưòi nhận. Đó là: 

(a) Sự cúng dường cao quý nhất là cúng dường cho 
Đức Phật Toàn Giác (Samma Sambuddha). 

(b) Ke tiếp là sự cúng dường cho Đức Phật Duyên 
Giác (Pacceka Buddha) và Tám (8) loại người 
(thánh tăng) đã chứng đạt một trong 4 giai đoạn 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 403 


con đường Đạo và một ữong 4 Thánh Quả tưong 
ứng^'*. 

(c) Tiếp theo là những Thầy tu kho hạnh không phải 
là Phật tử (vào thời Đức Phật —ND) nhưng đã 
chứng đạt được 5 năng lực siêu phàm (thần thông) 
và họ tin vào luật nhân quả. 

(d) Sau đó là việc cúng dường cho một người có đức 
hạnh; một người không đức hạnh; và cuối cùng là 
súc vật. 

Lý do có sự phân biệt theo thứ tự này là do khi cúng 
dường cho một người, sự thanh tịnh, sự trong sạch của 
ngưòi nhận là quan trọng. Điều này là bởi vì có Bốn (4) 
Dạng Thanh Tịnh Của Việc Cúng Dường, đó là: 

(1) Sự cúng dường được thực hiện bởi ngưòi bố thí 
thanh tịnh, nhưng ngưòi nhận thì không thanh 
tịnh. Thậm chí ngay khi người nhận không có đức 
hạnh, nhưng người cúng dường là người đức hạnh 
và việc cúng dường được thực hiện một cách đúng 
đắn, với ý thánh thiện trước khi, trong khi & sau 
khi cúng dường, với đầy đủ lòng tin về luật nhân 
quả, thì sự bố thí cúng dường đó được người bố 
thí cúng dường làm cho thanh tịnh và sẽ mang lại 
kết quả tốt. 


Tám (8) loại người đó là: 4 loại người đang trong một trong bốn chặng đường 
Đạo để hướng tới chứng đạt Thánh Quả Nhập Lưu, Nhất Lai, Bát Lai và A-la-hán 
(Vô sinh), và bốn loại người đã chứng đạt một trong bốn Thánh Quả đó. 



404 • Giáo trình Phật học 


(2) Sự cúng dường cho ngưòi nhận thanh tịnh, 
nhưng ngưòi cúng dường thì không thanh tịnh. 

Thậm chí nếu người cúng dường không có đức 
hạnh và cũng không thực hiện việc cúng dường 
một cách đúng đắn, không có ý hành thiện nào 
trước khi, trong khi & sau khi cúng dường và cũng 
không có lòng tin vào quy luật nhân quả, nhưng 
nếu người nhận là một người đức hạnh, thì việc 
cúng dường đó được làm thanh tịnh bởi người 
nhận, và sẽ mang lại kết quả tốt. 

(3) Việc cúng dường không thanh tịnh từ ngưòi 
cúng dường, cũng không thanh tịnh từ ngưòi 
nhận. Khi người cúng dường không có đức hạnh 
và cúng dường những cúng phẩm, vật phẩm không 
thanh tịnh cho một người nhận cũng không thanh 
tịnh, không có ý hành tốt trước khi, trong khi & 
sau khi cúng dường, và không có lòng tin về quy 
luật nhân quả, thì sự cúng dường đó không có sự 
thanh tịnh và sẽ không mang lại kết quả nào tốt, 
giống như những hạt giong chất lượng xẩu, trồng 
trên một mảnh đất xẩu thì cây sẽ không lớn lên 
tưoi tốt và cũng không đơm hoa kết quả gì tốt cả. 

(4) Việc cúng dường được thực hiện bởi người cúng 
dường thanh tịnh cho ngưòi nhận thanh tịnh. 

Khi người cúng dường là người đức hạnh, thì việc 
cúng dường một cách đúng đắn cho người nhận có 
đức hạnh, với ý hành thiện trước khi, trong khi & 
sau khi cúng dường, và bởi lòng tin vào quy luật 
nhân quả, thì sự cúng dường đó được làm thanh 
tịnh bởi người cúng dường và người nhận, và sẽ 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 405 


mang lại kết quả tốt đẹp, giống như những hạt 
giong tốt, được gieo trồng trên một mảnh đất tốt, 
thì cây sẽ lớn lên tươi tốt và sẽ đơm hoa kết quả 
tốt nhất. 



406 • Giáo trình Phật học 

V 

Cúng Dường Cho Tăng Đoàn 

(Sanghika Dana) 

Việc cúng dường cho Thánh Tăng Đoàn (Ariỵa 
Sangha) là mang lại kết quả to lớn nhất, bởi Tăng Đoàn là 

“cánh đồng công đửc vô song”, là “phước điền vô 
thượng” ở trên đời. 

Việc cúng dường Tăng Đoàn (Sanghika dana) có thể 
được chia thành 7 dạng khi Đức Phật còn tại thế và khi ấy 
cũng đã có mặt Ni Đoàn các Tỳ kheo Ni. Đó là: 

(1) Cúng Dường Tăng Đoàn và Ni Đoàn do Đức Phật 
dẫn dắt. 

(2) Cúng Dường Tăng Đoàn và Ni Đoàn sau khi Đức 
Phật Bát-Niểt-bàn. 

(3) Cúng Dường chỉ Tăng Đoàn Tỳ kheo. 

(4) Cúng Dường chỉ Ni Đoàn Tỳ kheo Ni. 

(5) Cúng Dường một số hay nhóm Tăng và Ni (nhưng 
trong tâm nghĩ đến cả Tăng Đoàn) sau khi hỏi 
Tăng Đoàn chọn ra một số Tăng để cúng dường 
dâng/trao phẩm vật cúng dường. 

(6) Cúng Dường một số/nhóm Tăng (nhưng trong tâm 
nghĩ đến cả Tăng Đoàn) sau khi hỏi Tăng Đoàn 
chọn ra một số Tăng để người cúng dường 
dâng/trao phẩm vật cúng dường. 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 407 


(7) Cúng Dường một số hay nhóm Ni (nhưng trong 
tâm nghĩ đến cả Tăng Đoàn) sau khi hỏi Ni Đoàn 
chọn ra một số Ni để người cúng dường dâng/trao 
phẩm vật cúng dường. 


► Ngày nay, chỉ còn lại hai dạng cúng dường Tăng 
Đoàn phô biến, đó là (1) Cúng dường cho cả Tăng Đoàn 
trong một tự viện (thiền viện, chùa) và (2) Cúng dường 
cho một sổ Tăng hoặc Ni đại diện cho Tăng Đoàn đó. 
Ngay cả một Tỳ kheo hay một nhà sư cũng có thế đại 
diện cho một Tăng Đoàn của một tự viện hay một vùng 
hay một chi giáo hội Phật giáo nào đó. 


Trong việc cúng dường Tăng Đoàn, thì sự thanh tịnh 
của cá nhân các Tăng (hay Ni) là không quan trọng, bởi vì 
những Tăng (hay Ni) được cử ra nhận cúng dường đó 
không đại diện cho cá nhân của mình. Họ chỉ là những 
biểu tượng (nimitta) giúp cho người cúng dường hay thí 
chủ liên tưởng trong tâm đến người nhận cúng dường là 
Thánh Tăng Đoàn (Ariỵa Sangha), giống như thánh Tăng 
Đoàn của các vị Đại Đệ Tử và những Đại A-la-hán vào 
thời Đức Phật vậy. 

Theo ghi chép trong các Luận Giảng, có một câu 
chuyện về một vị Tỳ kheo không đầy đủ đức hạnh được cử 
đi đại diện cho Tăng Đoàn để nhận cúng dường. Người thí 
chủ đã biết rõ về những thói quen xấu và thiếu đức hạnh 
của vị tăng này, nhưng ông vẫn tiếp tục phụng sự vị tăng 
với đầy đủ sự kính cẩn, tôn kính và chăm sóc vị tăng một 
cách đặc biệt, vị tăng này là đại diện của Thánh Tăng 
Đoàn và ông đang thực hiện việc cúng dường cho Thánh 



408 • Giáo trình Phật học 


Tăng Đoàn. Bằng cách này, người thí chủ đã tạo dược 
những công đức rất lớn lao, vì ý hành cúng dường của ông 
là cúng dường cho cả Tăng Đoàn. 

Một sự thật là theo ghi chép trong ''Kinh Củng Dường 
Phân Biệf’ (Dakkhinavibhanga Sutta) nói trên, Đức Phật 
đã truyền dạy ngài Ananda như sau: 

"Vào những thời sau này, này Ananda, sẽ có những 
phần tử của một nhóm phái, họ là những người y vàng 
đến cô^^, nhưng không có đức hạnh, mà bản chất xẩu 
ác. Người ta cúng dường phâm vật cho những người tà 
hạnh này^^ như là đại diện cho Tăng Đoàn. Ngay cả 
khi như vậy, Ta nói rằng, việc cúng dường cho tăng 
đoàn như vậy cũng là công đức vô lượng, quỷ báu vô 
biên. Và ta nói rằng, việc cúng dường cho bất kỳ cả 
nhân nào cũng không bao giờ tạo công quả lớn lao hơn 
là việc cúng dường cho Tăng ĐoàN’. 


ớ đây, Đức Phật chỉ những người mặc y cà sa vàng đến tận cố, tức y phục Tỳ 
kheo, nhưng họ không phải là những tu sĩ đức hạnh. Từ này Đức Phật cũng 
dùng trong Kinh Pháp Cú, kệ số 307, có ghi lại như sau: 

Kaasaavaka.n.thaa bahavo paapadhammaa asannataa 
Paapaa paapehi kammehi niraya.m te upapajjare. 

Nhiều người y vàng cố (cà sa), Ác hạnh không điều phục 
Kẻ ác do nghiệp thúc, Phải đọa địa ngục thôi. (ND) 

Một điều trùng họp, như thế Đức Phật đã tiên liệu, là vào thời có Vua Asoka 
rất im ái và bảo ừợ đạo Phật, nhà Vua đã chỉ đạo nhiều nguồn lực cũng như 
chính bản thân mình thường xuyên chăm lo, cúng dường cho Tăng Đoàn. Vì vậy 
có rất nhiều người giả dạng Tỳ kheo, khoát y vàng, chen vào Tăng Đoàn đế 
được cúng dường, phụng dưỡng về vật chất, về sau, thánh tăng đại A-la-hán 
Moggaliputta Tissa (Mục Kiền Liên Tử Đe Tu) đã quay lại, và theo yêu cầu và 
bảo trợ của vua Asoka, ngài đã loại bỏ những phần tử tà hạnh này ra khỏi Tăng 
Đoàn. 


Xem thêm Chương XVI. (ND) 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 409 


VI 

Những Loại Vật Phẩm Bố Thí, Cúng Dường 


Yếu tố thứ ba ảnh hưởng đến viêc bố thí, cúng dường 
chính là vật phẩm được bố thí, cúng dường. Những ‘vật 
phẩm’ bố thí, cúng dường ở đây có thể là dưới dạng vật 

chất hay phi vật chất. 

Những lời dạy hay Giáo Pháp (Dhamma) bằng hình 
thức lời giảng, văn bản (kinh kệ, luận giảng, sách...), hay 
những hướng dẫn hành Thiền là những món quà phi vật 
chất hay còn gọi là “bố thí Pháp”. Đức Phật đã luôn luôn 
nói rằng: “Món quà Giáo Pháp là cao quỷ hơn tất cả 
những món quà khảc'\ có nghĩa những ''Món quà về Chân 
Lý (Giáo Pháp) là món quà cao quý nhấc, vì giáo pháp 
là những chân lý của Đức Phật phát triển và truyền dạy 
cho chúng ta. 

Những người không đủ trình độ hay căn co để giảng 
dạy giáo pháp thì cố gắng cho, tặng, ấn tống những kinh 
sách để truyền bá giáo pháp cho mọi người. 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara iv, 245), Đức 
Phật còn dạy chúng ta rằng nếu chúng ta tuân giữ Năm 
Giới Hạnh đạo đức, thì coi như chúng ta đã mang tặng cho 
mọi người xung quanh 5 món quà quý giá. Khi bạn giữ 
năm giới hạnh, bạn đã mang lại sự không sợ hãi hay sự 
yên tâm, sự vô hại, lòng từ bi và thiện chí cho tất cả 
chúng sinh bằng những đức hạnh của mình . 



410 • Giáo trình Phật học 


Những vật phẩm cúng dường bằng “vật chất” cũng rất 
quan trọng trong việc bố thí, cúng dường. Những kinh điển 
đã ghi lại nhiều loại hay hình thức cúng dường khác nhau, 
tùy theo những vật phẩm khác nhau được cúng dường: 

(a) Đe các Tỳ kheo tuân thủ nghiêm ngặt, Luật Tạng 
(Vinaya) đã ghi rõ bốn phương tiện cần thiết nhất, 
đó là: Y phục, thửc ăn, thuốc men và chỗ ở, mà 
mọi thứ này có rất nhiều điều luật, giới luật chi phối 
nhằm mục đích giữ cho Tăng Đoàn Tỳ kheo được 
trong sạch và lành mạnh. Những Phật tử tại gia nếu 
có hiểu biết về những giới luật Tỳ kheo này, thì có 
thể cúng dường tạo phúc đức vô lượng, bằng cách 
bố thí, cúng dường những vật phẩm thích hợp vào 
những thời gian thích hợp cho Tăng Đoàn. 

(b) Trong Kinh Tạng (Sutta) hay những bài thuyết 
giảng của Phật được ghi chép lại có đề cập đến 10 
loại vật phẩm cúng dường, đó là: Thức ăn, thức 
uống, y vải, chỗ ở, phương tiện vận chuyển, hoa, 
bột hương chiên đàn, dầu thoa, giường và đèn 
thắp sáng. 

(c) Trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) chuyên về phần 
cao học những hiện tượng tâm linh và vật lý (danh 
và sắc), thì mọi sự vật trên đời này có thể được phân 
loại theo sáu căn (giác quan) và sáu đối tượng của 
chúng. Vì vậy, những phẩm vật cúng dường, bố thí 
được xếp như là những đối tượng của giác quan, đó 
là: vật phẩm là những vật nhìn thấy được, là âm 
thanh, là mùi hương, là mùi vị, là sự chạm xúc và 
những đối tượng của tâm (pháp). 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh »411 


Bố thí Pháp theo kiểu này được thực hiện bằng cách 
giúp đỡ những người bị đau bệnh chẳng hạn bị mắt 
yếu, nghe không rõ, cụt tay chân...Ví dụ, phần này 
phân loại việc bố thí theo kiểu như: Giúp đõ người 
khác khỏi bệnh mắt mờ thì gọi là bố thí về (pháp) 
nhãn. Giúp đõ người khác hết bệnh về tai nghe 
không rõ gọi là bố thí về (pháp) nhĩ. Giúp người ta 
sống lâu, tăng tuổi thọ thì gọi là bố thí về thọ 
mạng. 

Trong những cách bố thí được phân theo sáu giác 
quan và sáu đối tượng của chúng, thì bố thí đáng 
khen ngợi là hiến máu và hiến những bộ phận nội 
tạng có thể như: thận, gan, tim, và mắt để cứu giúp 
người khác. 



412 • Giáo trình Phật học 


VII 

Bố Thí, Tặng Tiền Để Sử Dụng 
Cho “Nghiệp Mói” 


Giói Luật thứ 10 nghiêm cấm những Tỳ kheo và Sa-di 
không được nhận bạc và vàng từ những thí chủ. Theo 
Luận Giảng Kinh Tiểu Tụng, “bạc” có nghĩa là đồng tiền 
bạc “kahapana"’ hay bất cứ loại tiền đồng “masaka"’ làm 
bằng kim loại, bằng gỗ, hay bằng đất sét vào thời đó... 
được dùng làm vật trao đổi hàng hóa, thưong mại. Trong 
bối cảnh hiện tại, tiền ở đây bao gồm tiền mặt và thẻ tín 
dụng. Vì vậy, những tu sĩ theo Phật Giáo Nguyên Thủy 
(Theravada) đều tuân theo sự diễn dịch này trong Luật 
Tạng và không nhận tiền cúng thí. 

Trong Bộ Đại Phẩm (Mahavagga VI, 34, 21) của Luật 
Tạng của (Vinaya), Đức Phật cho phép Phật tử thí chủ tên 
là Mendaka ký gửi tiền vàng cho một người “đại diện 
thích họp” của Tăng Đoàn, gọi là kappiya-karaka, là một 
cư sĩ, và người này sau đó sẽ mua và cung cấp những vật 
dụng, những gì cần thiết cho những Tỳ kheo được phép 
nhận theo Giới Luật. Trong các tu viện (hay chùa) cũng có 
người đại diện giữ tiền này, người đó gọi là “người đại 
diện”. Nhưng những tu sĩ, dù bất kỳ lý do nào đi nữa, cũng 
không thể nhận tiền hay muốn có tiền. Bởi vì đối với mọi 
nhu cầu cho phép của một tu sĩ theo Giới Luật, thì đã có 
người đại diện {kappiya karaka) lo chu cấp rồi, nên không 
còn lý do gì để nhận tiền hay giữ tiền nữa. 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh »413 


^ Ngược lại, trong thực tế, đối với những Phật tử tại 
gia, những thí chủ cúng dường, thì thuận tiện nhất cho họ 
là cúng dường bằng tiền, vì thật sự họ không biết được 
những thầy trong Tăng Đoàn đang cần những thứ gì. 
Nhiều lúc họ cũng thấy, hàng ngày nhiều người mang 
cúng dường và các thầy cũng nhận đủ thứ: nhiều y vải, 
nhiều thuốc bổ vitamin, nhiều xà-bông, thuốc men..., cho 
nên họ không biết các Tăng Ni thật sự cần những gì khác, 
nên tốt nhất là họ cúng tiền. Hon nữa, họ nghĩ nếu các thầy 
không còn thiếu gì nhiều trong những vật dụng mà các 
tăng được phép nhận, thì cúng dường bằng tiền để các thầy 
giữ đó, đến khi nào các thầy cần mua cái gì thì lấy ra mua. 
Đó là điều thuận tiện thứ hai, theo suy nghĩ của những 
Phật tử thí chủ. 

Khi những tu sĩ không thể nhận giữ tiền, tiền có thể 
được chuyển qua một Phật tử tại gia, một cư sĩ gọi là 
kappỉya karaka (người đại diện) để cất giữ. Đen khi nào 
có hay cần làm việc mới, thì số tiền sẽ được đem ra dùng. 
Những việc mới cần sử dụng số tiền đó thì được gọi là 
“nghiệp mới” {Nava Kammà). Những việc mới có thể là 
mua thêm thực phẩm, may thêm y vải, thuốc men, xây 
thêm tự viện, mua thêm kinh sách Phật giáo, hoặc dùng 
cho mục đích đi giảng dạy, truyền bá Phật giáo như tiền lộ 
phí dọc đường...Mọi giao dịch tiền bạc được thực hiện 
qua người đại diện sau khi những tu sĩ, sư thầy báo cho 
ông ta biết về những thứ cần thiết mới, “nghiệp” mới, công 
việc mới hay Phật sự mới. 


^Vì lẽ những tu sĩ Phật giáo không nhận giữ tiên 
theo Giới Luật, nên việc cúng dường, bố thí tiền, 
thậm chi là cất giữ đế dùng cho “nghiệp mới” (nava 


414 • Giảo trình Phật học 


kamma), không được xem là một hành động bố thí 

cho Tăng Đoàn! . 

Một số người vẫn cố diễn dịch là việc bố thí có ý nghĩa 
như là việc chu cấp, dự phòng cho “những phương tiện 
cần thiết” mà Tăng Đoàn thường cần có, {tiếng Anh: 
“potential requisites”). 

Tuy nhiên, nếu không có một phẩm vật được trao, cho, 
tặng đến tay một Tỳ kheo hay sư thầy đứng ra nhận (và 
giữ), thì thiện ý cúng dường những “phương tiện dự phòng 
đó” chỉ được coi là những “ý hành trước khi bố thí” 
(pubba cetana) mà thôi, như định nghĩa ở những phần 
trên. Hành động cúng tiền như vậy không đủ tiêu chuẩn để 
được gọi là một hành động bố thí, cúng dường, là một 
Dana: Nó chỉ được gọi là một ý nghĩ, suy nghĩ làm phước 
về một công đức bình thường. 

Và nếu một người đại diện {kappiya karaka) vì hoàn 
cảnh nào đó biến mất, thì lúc đó là số tiền của Phật tử cúng 
dường bị mất hay lấy cắp, chứ không phải là tiền hay 
những phương tiện dự phòng của Tăng Đoàn bị lấy cắp. 

► nhiên, mặc dù đã hiếu rõ những tính chất của 
việc ‘củng thí’ bằng tiền qua một người đại diện, (hoặc có 
những người còn chưa không hiếu rõ), nhưng những mạnh 
thường quân và thỉ chủ thường vẫn thực hiện việc ‘bổ thỉ’ 
theo kiếu này ở Việt Nam, vì họ thường có thiện ỷ rất cao 
và họ thường “buông xả ” ỷ nghĩ làm phước đức cho thật 
đúng cách hồng đòi lại cho được phước đức...., có thế là 
như vậy. (ND). 


Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh »415 


^ Điều gì thí chủ cần phải thưa vói Tăng Ni khi cúng 
dường bằng tiền và uỷ thác cho một người đại diện giữ và 
chi dùng cho những nghiệp mói của Tăng đoàn? 

“Kính thưa quỷ Thầy, chúng con ủy thác sổ tiền này 
cho người đai diện của chư Tăng (Ni), đế dùng vào 
những Nghiệp Mới như mua sắm những vật dụng và 
phương tiện cần thiết được phép cho chư Tăng (Ni). 
Khi nào quỷ thầy cần những vật dụng, phưcmg tiện 
nào, xin quý thầy báo cho người đại diện. Lành thay! 
Lành thay! Lành thay! ”. 



416 • Giáo trình Phật học 


VIII 

Những Quà Tặng, Phẩm Vật Cúng Dường 

Bị Cấm 


Theo Giới Luật Tỳ Kheo hay Luật Tạng (Vinaya), có 5 
loại vật phẩm vật cúng dường mà những người bình 
thường có thể cho rằng là tốt, là phước đức, nhưng thật sự 
không mang lại công đức và chỉ gây nguy hại đối với 
người cúng dường và việc bố thí cúng dường. Đó là: 

(1) Cho, tặng những chất độc hại (majja dana), ví dụ: 
thuốc lá, rượu bia, chất gây nghiện ... 

(2) Tổ chức hội hè, ăn mừng {samajja dana) cùng với 
việc nhảy múa, ca hát, trình diễn. Trong tiếng Pali, 
từ “samajja'’ xuất phát từ tên của một lễ hội trên 
núi tổ chức hàng năm ở thành Vưong Xá 
(Rạịagaha). 

(3) Cung cấp bạn tình, trai gái {itthi dana) 

(4) Cho, tặng trâu bò đực để phối giống với trâu, bò 
cái (usabha dana) 

(5) Cho, tặng những phẩm vật khiêu dâm, gợi dục 
(cittakamma dana) 

Mặc dù không được liệt kê ra trong danh sách trên đây, 
nhưng những phẩm vật khác như: vũ khí, thuốc độc, 
những con vật sống (để nuôi hoặc để giết thịt), những đồ 
nghề dùng để bẫy, săn bắn, câu cá...v.v... không liên quan 
hay ngược lại với nhu cầu của đời sống tu hành phạm hạnh 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh »417 


cũng là những thứ không được dùng để cúng dường cho 
Tăng Ni. 



418 • Giáo trình Phật học 


IX 

Những Lọi ích Của Việc Bố Thí, Cúng Dường, 
Cho, Tặng, San sẻ {Dana) 


Theo ghi chép trong Tăng Chi Bộ Kinh {Anguttara iv, 
239), một người sau khi thực hiện việc bố thí, cúng dường, 
có tâm nguyện được tái sinh về một cõi lành nào đó, thì 
mong ước của người đó sẽ được viên thành, với điều kiện 
là người đó là người đức hạnh\ và ngược lại thì không 
đượcl. 

Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara iii, 42) có ghi rõ rằng 
những ai cúng dường thức ăn cho những tu sĩ khất thực sẽ 
được ‘đền đáp’ tái sinh về cõi sống khác, được đẹp đẽ, 
hạnh phúc, mạnh khỏe và thông minh. Những người đó 
sau khi được tái sinh sẽ được hưởng tất cả phúc đức trên 
cõi người hay cõi thiên thần từ những phẩm chất công đức 
họ làm ra. 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara iv, 79), Đức Phật 
đã dạy về những kết quả nhìn thấy ngay của việc cúng 
dường (quả nhãn tiền), đó là: 

^‘‘Người rộng lòng bố thí, và không phải kẻ keo kiệt, 
sẽ dành được lòng bi mẫn của những A-la-hán bi mẫn 
trước tiên. Những A-la-hán ghé thăm người đó, nhận đồ 
cúng dường, và giảng dạy Giáo Pháp cho người đó trước 
tiên. Danh tiếng tốt của người đó sẽ được lưu truyền. 
Người đó có thế tham dự vào bất kỳ giói, cấp nào với 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh »419 


lòng tự tin và phẩm cách. Khi thân tan hoại sau khi chết, 
người đó sẽ được tái sinh về côi tròi'”. 


Một lần khác, khi Đức Phật đã trả lời những câu hỏi 
của Hoàng Tử Sumana, người đang đi cùng với một đoàn 
500 hoàng tử khác trên 500 xe ngựa, thì những lời giải đáp 
của Đức Phật đã làm sáng tỏ thêm về giá trị của việc bố 
thí, cúng dường, như đã được ghi lại trong Tăng Chi Bộ 
Kinh (Anguttara iii, 32). Đó là: 


Câu hỏi 1 


Có hai người Phật cùng có lòng tin (saddha), giới 
hạnh (sila) và trí tuệ hiếu biết (panna) như nhau, nhưng 
một người thì rộng lòng hay bổ thí, người khác thì không. 


ở đây, từ "Phật tử" có nghĩa là "Phật tử tại gia" hay "cư sĩ" để phân biệt với 
những "Phật tử xuất gia" vốn luôn được gọi là Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, hoặc Tăng, 
Ni, sư thầy, tùy theo các nước Phật giáo khác nhau. 

Trong quyển sách này và nhiều sách khác, người dịch luôn luôn ghi đầy đủ cách 
gọi: "Phật tử tại gia", "cư sĩ" để chỉ những người theo đạo Phật, luôn nghĩ rằng 
mình là một Phật tử kính đạo. Mặc dù một số họ chưa bao giờ dự lễ Quy y Tam 
Bảo, ta cũng nên gọi họ là những Phật tử. Đối với những người bình thường, 
không theo đạo Phật, dù là người tốt hay người xấu, cũng không theo tôn giáo 
nào, thì được gọi là "người thường", "người phàm phu". Và chỉ đối với những 
người được biết rõ hay tuyên bố là không theo đạo Phật (hay chống lại, bài xích 
đạo Phật ngay cả trong lịch sử); hoặc khi họ đã là những người đã là tín đồ của 
tôn giáo khác, thì mới gọi là "người ngoại đạo", tức là người ngoài đạo Phật. 
Người ngoài đạo không có nghĩa là người xấu ác, cho nên chúng ta cũng không 
nên dùng từ "kẻ ngoại đạo" với tâm sân si phân biệt hay bôi nhọ người ngoài 
đạo. Rất nhiều người ngoài đạo Phật là những người tốt, người thánh thiện. 
(ND) 



420 • Giáo trình Phật học 


Nếu cả hai cùng chết đi và được tái sinh ở một cõi trời, thì 
ở đó họ có khác nhau không? 

Trả lòi: 

Phải, họ sẽ khác. Người rộng lòng bố thí thì sinh ở cõi 
trời sẽ được sống với tuổi thọ rất dài; màu da iyanna) 
tưoi trẻ và đẹp đẽ; người đó được hưởng nhiều tiện nghi 
sung sướng ở cõi trời; tin tốt lành về Người đó sẽ được 
truyền đi khắp cõi trời; và người đó trở thành thiên thần 
(deva) đáng trọng và nổi tiếng nhiều thiên thần biết đến. 
Vì được hưởng 5 điều này, nên người rộng lượng sẽ cao 
hơn, cao đẹp hơn người bủn xỉn kia khi 2 người được tái 
sinh lên cõi trời. 

Câu hỏi 2 


Khi họ hết tuôi thọ và chết trên cõi trời và được tái sinh 
xuống làm người, liệu họ vẫn còn khác nhau không? 

Trả lòi: 

Đúng vậy, họ vẫn còn khác nhau về những điều như 
vậy. 

Câu hỏi 3 


Giả sử sau đó cả hai người cùng xuất gia đi tu và trở 
thành hai tu sĩ, liệu họ có còn khác nhau không? 

Trả lời: 

Đúng vậy, một người thì rộng lượng khi xuất gia cũng 
cao thượng hơn người bủn xỉn kia xuất gia, theo 5 cách, đó 
là: khác nhau về y phục, về khất thực, về những chỗ ở và 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh »421 


về thuốc men, người đó luôn luôn được chăm sóc, được 
cúng dường nhiều hơn, trong khi đó người không rộng 
lượng kia thì khó mà có được những điều kiện như vậy. 
Hơn nữa, người rộng lượng kia sẽ được những Tỳ kheo 
đồng tu quý mến hơn và luôn tạo mọi điều kiện phương 
tiện tốt hơn cho người đó. 

Câu hỏi 4 


Giả sử cả hai cùng trở thành A-la-hán. Liệu hai A-la- 
hán này có khác nhau không ? 

Trả lời: 

Không phải, trong Thảnh Quả A-la-hán thì không có sự 
khác nhau, vì không thể so sánh sự giải thoát với sự giải 
thoát. 

Như vậy, chúng ta có thể thấy những kết quả lợi lạc 
của những hành động hay việc làm công đức dù là cho một 
người có được tái sinh thành thiên thần trên cõi trời, hay 
trở thành một người, hay thậm chí trở thành một tu sĩ sau 
đó. Mọi người luôn luôn cố gắng mở lòng rộng lượng, bố 
thí, giúp đỡ, cúng dường, bởi vì ai là người rộng lượng thì 
sẽ được hạnh phúc, phúc lành ngay trong kiếp này và kiếp 
sau này. 

Cho nên, mỗi khi làm một việc bố thí, cúng dường 
chúng ta luôn luôn ghi nhớ “Năm (5) Nguyên Tắc” để có 
được những kết quả tốt nhất của hành động công đức đó. 
Đó là: 



422 • Giáo trình Phật học 


(1) Người bố thí phải tuân giữ giới hạnh và là người 
có đức hạnh, có đạo đức tốt. 

(2) Người bố thí phải có lòng tin hoàn toàn vào quy 
luật nhân quả. 

(3) Người bố thí phải hoan hỉ, vui lòng trước khi 
thực hiện việc bố thí, có tâm trong sáng và thanh 
tịnh trong khi thực hiện việc bố thí, và phải vui 
mừng, mãn nguyện sau khi thực hiện bố thí (mỗi 
khi sau này hồi tưởng lại việc bố thí cúng dường 
đó, tâm vẫn luôn vui lòng, mãn nguyện). 

(4) Người nhận bố thí, cúng dường phải là người đửc 
hạnh, có phẩm hạnh tốt (ví dụ như thánh tăng, 
hiền tăng). 

(5) Phẩm vật bố thí cúng dường đã được làm ra hay 
có được một cách chân chính và công minh, (tức 
không có chuyện lấy của bất chính đi bố thí cúng 
dường mà lại được khuyến khích). 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 423 


X 

Chia Sẻ, Chuyển Nhượng 
Hồi Hướng Công Đửc 

(Patti-dana) 


Danh từ ''Pattỉ ” có nghĩa là “công đức ”, “công quả ”, 
“phần thưởng hay sự đền đáp cho một hành động tốt”, tức 
là “cái” mình được hưởng do làm việc công đức. Như vậy, 
chữ “Patti-dana” theo nghĩa gốc là: “bố thí, tặng, cho đi 
hay chia sẻ công đức của mình” cho người khác. 

Trong quyển “Chú Giải Bộ Pháp Tụ” (Atthasalini) có 
ghi lại đoạn giải thích về vấn đề bố thí, hồi hướng công 
đức như sau: 

“ Việc chia sẻ (hồi hướng) công đức của một người trên 
cơ sở của hành động phước đức nên được coi như là 
trường hợp của một người tặng một món quà hay quà tặng 
nước dầu thơm, v.v, hay tặng phần công đức này cho một 
người (nào) đó!”, hay “Xin tặng nó (phần công đức) cho 
tất cả chúng sinh!”. 

“Vậy sau đó thì sao, người đó sẽ mất đi phần công đức 
mà anh ta đã tạo được? — Không. Cũng giống như từ một 

ngọn đèn cháy một ngàn ngọn đèn khác được thắp sáng 
lên, nhưng không thể nói rằng ngọn đèn đầu tiên đã 
truyền hết lửa, ánh sáng ban đầu, nhưng cùng với ánh 
sáng của những ngọn đèn khác càng sáng thêm, như vậy 
không phải công đức của chúng ta bị mất khi chúng ta 



424 • Giáo trình Phật học 


san sẻ cho người khác; ngược lại càng tăng thêm. 
Chúng ta phải hiếu như vậy\ 


^ Chia Sẻ, Hồi Hướng Công Đức Cho Tất Cả Chúng 
Sinh. 

Việc chia sẻ hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh 
bắt đầu chuyện thỉnh cầu của Vua Trời Đe Thích (Sakka). 
Sau khi Đức Phật đã thuyết giảng cho vị Vua Trời này tại 
sao: “Món quà về Giáo Pháp vư0 qua tất cả những món 
quà khác” (Bo thí Pháp là bổ thí cao thượng nhất), theo 
Kinh Pháp Cú (Kệ 354). 

Vua Trời Đế Thích đã đến đảnh lễ Đức Phật và thỉnh 
cầu cho những công đức của bài thuyết giảng được ban bố 
cho tất cả những thiên thần (devas) đang có mặt ở đó. Ke 
từ đó, Đức Phật đã có chỉ dụ cho các Tỳ kheo nên ban bố, 
hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh ngay sau khi các 
thầy thuyết giảng Giáo Pháp (Dhamma) tại pháp hội (hay 
đạo tràng, đám đông...). Công đức ở đây có nghĩa là công 
đức của các sư thầy tạo ra nhờ việc bố thí pháp hay giảng 
dạy giáo pháp cho mọi người. 

Sau khi thực hiện hành động bố thí (dana) hay bất kỳ 
hành động tốt đẹp nào, một người nên chia sẻ hồi hướng 
công đức đó cho tất cả chúng sinh. Tâm nguyện (ý hành) 
chia sẻ công đức cho những người khác phải nên đi kèm 
với lòng Từ ái và Bi mẫn (Từ Bi), thí sẽ làm tăng tiềm 
năng mạnh mẽ cho hành động công đức đó. 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 425 


Chúng sinh hiện tại, ví dụ như là: những người đang 
sống, những người thân quyến đã mất, những ngạ quỷ 
ipetas hay ‘hồn ma thiên thần (devas)... luôn luôn ý thức 
được những hành động tốt thiện và cùng vui mừng, cùng 
tùy hỷ với công đức đó, thì họ cũng được lợi ích. Cụ thể 
là, bằng cách vui mừng tùy hỷ với những công đức được 
chia sẻ hồi hướng cho họ, họ tích tạo được Nghiệp Lành 
{kusala kamma). Nghiệp lành sẽ giúp họ được phước lành 
trong tưong lai. Họ càng tích được nhiều nghiệp lành, họ 
càng có nhiều co hội được phúc lành trong kiếp này và có 
co hội tái sinh về cõi phúc lành trong kiếp sống sau này. 

Vì vậy việc chia sẻ hồi hướng công đức mang lại lọi 

lạc cho cả hai bên: Bên chia sẻ hồi hướng công đức và 
Bên nhận công đức, vui mừng tùy hỷ với hành động hồi 
hướng đó. 

► Việc chia sẻ, hồi hướng công đức có thể được thực 
hiện 

bằng tâm niệm trong đầu hoặc bằng lời tâm niệm được 
nói 

(tụng) ra, để tất cả chúng sinh đang hiện hữu đều biết rô 
về 

tâm nguyện của người đó và vui mừng nhận công đức 
đó 

bằng cả tẩm lòng. 



426 • Giáo trình Phật học 


XI 

Chuyển Nhượng, Hồi Hướng Công Đửc 
Cho Những Người Thân Quyến Đã Khuất. 


Kinh ''Bên Ngoài Những Bức Tường'' (Tirokutta Sutta) 
trong Tập Kinh Tiểu Tụng (Khuddakapatha) thuộc Tiểu 
Bộ Kinh là bài thuyết giảng đầu tiên của Đức Phật về đề 
tài chuyển nhượng công đức cho những người đã khuất. 
Kinh này tạo thành tiền lệ cho việc tôn kính và mang lại 
lợi ích cho những người thân quyến đã chết và bị tái sinh 
thành ngạ quỷ hay quỷ đói (Petas), mà chúng ta hay gọi là 
‘hồn ma’ hay ‘cô hồn ’ chưa được đầu thai ở cõi khác. Ngạ 
quỷ là những chúng sinh đang sống trong thế giới loài 
người, nhưng là những ngạ quỷ khuất mặt mà mắt thường 
của người phàm phu không thấy được. 

Theo luận giảng về Kinh này, vào thời Đức Phật 
những ngạ quỷ vốn là họ hàng, thân quyến của Vua 
Bimbisara trong kiếp trước đã đứng đợi trước cung điện 
mong chờ nhà vua chia sẻ công đức cho họ - công đức của 
nhà vua là những công đức cúng dường cho Đức Phật!. 
Nhưng nhà Vua đang bận rộn đầu óc, lo tìm chỗ ở cho 
Đức Phật và không chuyển nhượng, hồi hướng công đức 
cho họ. Đêm đó, họ bu quanh cung điện và tạo những âm 
thanh kêu gào, chết chóc. Sáng hôm sau, nhà Vua đến giải 
bày với Phật và được Phật khuyên dạy về vấn đề này, nhà 
Vua đã sửa soạn một bữa cúng dường thịnh soạn cho 
ích loi của ho. 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 427 


XII 

Mục Đích Cúng Dường Thức Ăn Trong Việc 
Bố Thí “Công Đửc” Là Cúng Cho Ai? 


Nhiều sự nghi ngờ về thức ăn được sửa soạn cúng 
dường là cúng cho Đức Phật và Tăng Đoàn hay cúng cho 
những ngạ quỷ khuất mặt của Vua Bimbisara?, theo như 
ghi chép trong Kinh Tirokutta Sutta. 

Nhiều người cũng đọc tụng các kinh khác, như Kinh 
“Lời Khuyên Dạy Sigàla” (Sigalovada Sutta) thuộc 
Trường Bộ Kinh (Digha 31) và “Kinh lanussoni” 
ựanussoni Sutta) thuộc Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara 
10:177) đều ủng hộ họ theo quan điểm là: “Cúng dường” 
ở đây có nghĩa là “Cúng thức ăn cho những ngưòi thân 
quyến đã khuất”. Thật ra quan điểm này là sai. 

Phong tục này của Hindu giáo đã tồn tại thậm chí trước 
thời Đức Phật. Phong tục cúng cho người chết đó được gọi 
là “shraddha'’ và đã được ghi rõ trong Kinh “lanussoni 
Sutta” thuộc Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara 10:177) nói 
trên, lúc đó một Bà-la-môn tên là lanussoni đã hỏi Đức 
Phật như vầy: 

“Thưa Ngài Cồ-Đàmỉ Những Bà-la-môn chúng tôi 
cúng thức ăn và làm lễ cúng Tang (shraddha) như: “Xin 
dâng cúng những món này đến với những người thân 
quyến của chúng tôi. cầu cho họ được hưởng. ” 



428 • Giáo trình Phật học 


Vì lễ “shraddha ” thông thường được tổ chức cùng 
những đám tang của người theo đạo Hindu, nhưng nó 
thường bị hiểu lầm là phong tục của người Ản Độ tổ chức 
để tôn kính người chết bằng cách cúng dâng đồ ăn... cho 
người chết. Những người Hindu tin rằng, khi một người 
chết, người đó sẽ thành Preta, tức là ‘âm hồn’ hay ‘hồn 
ma’, không có co thể và như vậy là một cảnh giới đau khổ. 
Đe giúp cho ‘hồn ma’ đó có được một co thể đầy đủ, thì 
những người thân quyến phải cúng com vò thành viên 
tròn, cúng bánh bột gạo, v.v, cùng với cỏ thiêng (cỏ 
kusha), hoa, và rải nước, và tụng đọc những câu thần chú 
và những câu tụng trong kinh Vệ-Đà; toàn bộ buổi lễ cúng 
Tang được tổ chức không phải trong đền thờ, mà ở những 
noi linh thiêng như bờ sông. 

Ngày đầu, người Hindu cúng com pỉnda (com làm 
từ bột gạo và sữa vo trò) và rảy nước, tin rằng ‘hồn ma’ sẽ 
sau khi hưởng và có được khung co thể. Ngày tiếp theo, họ 
tiếp tục cúng bánh panda và nước rảy, có lẽ tin rằng ‘hồn 
ma’ hưởng xong sẽ có được chân, tay..., họ cúng như vậy 
liên tục 12 ngày, và ngày thứ 12 họ tin là ‘hồn ma’ có 
thêm đầu để hoàn tất một co thể, và lúc này ‘hồn ma’ trở 
thành một Pỉtrỉ, và được tin là không còn bị ô nhiễm và trở 
thành một thiên thần (deva) và họ thờ phượng như một 
thiên thần bằng cách cử hành những nghi lễ shraddha, bắt 
đầu từ ngày thứ 12 sau khi chết. Vậy là cả gia đình được 
“gội rửa” sạch sẽ. Tiệc cúng được dâng cúng cho các Bà- 
la-môn, những người hàng xóm, và những người ăn xin — 
thậm chí những con bò cũng được cho ăn bằng cỏ tưoi. 

► {Xem Tham Khảo 9 về “Ỷ Nghĩa Việc Thờ Cúng Tổ 
Tiên”). 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 429 


Tiếng Phạn chữ “shmddha''cỏ nghĩa là việc hay sự 
tưởng nhớ tổ tiên đã qua đời. Một trong việc phải làm 
hàng ngày là người nhà phải bỏ ra vài phút mặc niệm, 
tưởng nhớ đến người đã chết và làm những việc từ thiện. 
Họ tin rằng những việc làm đức hạnh đó nhân danh người 
chết sẽ giúp cho những người chết mới trở thành an bình 
trên chuyến đi của mình và tích tạo thêm nhiều nghiệp quả 
tốt cho người còn sống. Việc dâng cúng những phẩm vật 
dâng cúng cho những thầy Bà-la-môn vì (hồi hướng) lợi 
ích cho những Pỉtrỉ, vào thời gian và noi chốn thích hợp, 
cùng với lòng tin thì được gọi là làm lễ “shraddha"’. Việc 
thực hành lễ “shraddha"’ và rảy nước giúp cho những linh 
hồn người chết khỏi bị đói, khát trong suốt chuyến đi đến 
cõi của những Pừrí (Pitri Loka); hay giúp cho những linh 
hồn của tổ tiên. Khi dâng cúng lễ “shraddha"’ người con 
trai cũng giúp cha mình cùng vui mừng, tùy hỉ với những 
Pừrís đó. 

Đen bây giờ thì đã rõ, lễ “shmddha"’ cũng không 
phải là lễ cúng đồ ăn cho những ‘hồn ma’ Preta để tạo nên 
co thể, vì lễ “shraddha"’ chỉ diễn ra kể từ ngày thứ 12 sau 
khi chết, sau khi ‘đã trở thành’ Pừrí {như người Hindu tin) 
và việc dâng cúng là cúng dường cho các Bà-la-môn để 
hồi hướng công đức cho ích lợi của những Pitri. Tuy 
nhiên, Đức Phật không chấp nhận những lễ cúng và niềm 
tin như vậy. 


Học giả người Ản Độ Bimala Churn Law, trong 
quyển sách của ông mang tên “Quan Niệm về Linh Hồn 
trong Phật Giáo” {The Buddhist Conception of Spirits) đã 
nói rằng việc hồi hướng chuyển nhượng công đức trong 



430 • Giáo trình Phật học 


đạo Phật cũng giống những nghi lễ shraddha của Hindu 
trong một số cách. Theo người Hindu, những quà cúng 
được dâng cúng cho một thầy Ba-la-môn (Brahmin) hay 
một người thay thế cho đẳng cấp Bà-la-môn (Brahmanà); 
và mức độ công đức là tùy thuộc vào số lượng người được 
bố thí thức ăn và quần áo bởi người sống thực hiện nhân 
danh và hồi hướng công đức cho người chết. Kết quả là 
những công đửc đó sẽ được chuyển qua người chết. 

Trong những lễ shraddha của người Hindu, một số 
phẩm vật và đồ ăn cũng được cúng dâng trực tiếp cho 
người chết, nhưng sau đó những ‘đồ cúng’ đó phải được 
mang đi tặng, cho một người xứng đáng (được kính nể) để 
có được kết quả mong muốn của buổi cúng. Thực hiện lễ 
dâng cúng shraddha là nhiệm vụ theo truyền thống Vệ-đà, 
của một người con (trai) thể hiện lòng tôn kính, tưởng nhớ 
cha ông, tổ tiên. 

Trong Kinh “Lời Khuyên Dạy Sigàla” (Sigalovada 
Sutta), một trong những bồn phận của người con là cúng 
dường, bố thí thức ăn (tức trong Tang Lễ) để tưởng nhớ, 
tích đức cho người thân quyến đã khuất thì được Đức Phật 
tán đồng. 

Trở lại Kinh “Bên Ngoài Những Bức Tường” 
(Tirokutta Sutta), đúng là nghi lễ cúng dường cho những 
ngạ quỷ thân quyến của nhà Vua là một nghi lễ shraddha, 
nhưng có sự khác biệt. Nhà Vua mới vừa được Đức Phật 
“độ”, chuyển hóa thành một bậc đạt thánh quả Nhập Lưu 
(Tu-Đà-Hoàn). Cho nên, lẽ tự nhiên là nhà Vua đã thỉnh 
mời Đức Phật và Tăng Đoàn đến để thọ thực thức ăn dâng 
cúng dường để tạo công đức và hồi hướng công đức đó 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh »431 


cho những người thân quyến đã khuất. Vì vậy, đồ ăn cúng 
dường ở đây là cúng dường cho ngưòi, là Phật và Tăng 
Đoàn, chứ không phải là cúng dường cho ngạ quỷ!, vì 

nhà Vua đã tham kiến Đức Phật vào buổi sáng trước khi 
thực hiện lễ cúng dường này để làm toại nguyện lòng của 
những ngạ quỷ quyến thuộc của nhà Vua. 


Luận Giảng chỉ ra rằng phải có ba (3) điều kiện đi kèm 
thì hiệu quả mới được thành tựu tốt đẹp cho việc bố thí 
cúng dường để hồi hướng công đức cho người thân tái sinh 
đang là Ngạ Quỷ (Peta). Đó là: 


(a) Người cúng dường phải nói rõ việc cúng dường bố 
thí là để hồi hướng công đức cho người thân đã 
khuất đó, người đã khuất (tên, xưng hô): 

'"‘‘Nguyện cho món cúng thí này được đến những 
người ẩy. Mong những người ẩy (tên, xưng hô) được 
phúc lành'”. 

Hay tụng bằng tiếng Pali nhu sau: 

“Idam me natinam hotu, sukhỉta hontu natayo'’’’. 

(b) Người nhận bố thí cúng dường phải là ngưòi đức 
hạnh. 

Trong luận giảng về Kinh “Cúng Dường Phân Biệt” 
(Dakkhina-vibhanga Sutta) thuộc Trung Bộ Kinh 
(Majjhima Nikaya), có trường hợp một ngạ quỷ không 
hưởng được phước đức cúng dường của người thân hồi 
hướng cho mình, vì người thân còn sống bố thí, cúng 



432 • Giáo trình Phật học 


dường 3 lần cho một người nhận là một người không 
có đức hạnh, nên không tạo ra công đức để mà hồi 
hướng đến cho người thân là ngạ quỷ. Nên ngạ quỷ đó 
kêu lên rằng: “Kẻ vô đức hạnh kia đã ăn cưóp hết công 
đức”. 

{Tức là công đức lẽ ra có được & hồi hướng được nếu 
người thân của mình cúng dường cho một người có đức 
hạnh). (ND) 

{Vì ngạ quỷ thì có thế nhìn thay được người thân của 
mình đang còn sổng và biết họ đang làm gì, và ngược 
lại, người thân còn sổng với “mắt thường” của con 
người thì không nhìn thấy được người thân đã khuất 
của mình là ngạ quỷ, mà chúng ta hay gọi là quỷ đói 
hay cô hồn). (ND) 

^Như vậy, nếu cúng dường hay bố thí mà không 
chọn được người đức hạnh thì công đức không tạo 
được. Và như vậy cũng không có gì để hồi hướng cho 
người thẫn của mình. Điều này rất quan trọng, chúng ta 
cần lưu ý!. 

(c) Những ngạ quỷ quyến thuộc được hồi hướng công 
đức đó phải thật sự cảm kích, vui mừng và hoan hỷ 
với việc bố thí cúng dường của người thân vì mục đích 
hồi hướng cho mình. Từ đó, ngạ quỷ có được những 
niềm vui, hoan hỉ thiện lành, giúp tạo thêm những 
nghiệp mới tốt lảnh. 

Khi thỉnh Đức Phật và Tăng Đoàn đến thọ thực thức ăn 
cúng dường, đặc biệt là để tạo công đức và chuyển nhượng 
công đức đó cho những người thân đã khuất của mình, 
Vua Bimbisara đã hoàn thành được hai 2 trong 3 điều kiện 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh ‘433 


trên. Còn việc cảm kích, mừng vui, hoan hỉ khi nhận công 
đức đó, thì người nhận là những ngạ quỷ thân quyến của 
nhà Vua sẽ hoàn thành, là điều kiện thứ 3. 

Theo cách này (như Đức Phật đã khuyên dạy), thì nghi 
thức cúng dường này là một nghi thức Bố Thí Công Đức 
(Pattidana) chứ không phải là lễ cúng “shraddha"’. Nên 
sau đó (theo luận giảng), những ngạ quỷ thân quyến đau 
khổ của nhà Vua đã hưởng được công đức và được giải 
thoát và được tái sinh lên cõi trời. 

Theo Luận Giảng: Ngay sau khi nhà vua dâng cúng 
dường Đức Phật và Tăng Đoàn nước uống, thức ăn, y vải 
và chỗ ngồi và chia sẻ, hồi hướng công đức cho những ngạ 
quỷ, thì theo thứ tự đó, ở cõi kia xuất hiện ra nước uống để 
giải con khát của ngạ quỷ, thức ăn trên cõi trời để họ ăn, 
quần áo trên cõi trời để họ mặc, nhà cửa trên cõi trời để họ 
ở, xe cộ trên cõi trời để họ dùng, tất cả điều kiện để họ 
biến khỏi dạng hồn ma, ngạ quỷ và được chuyển thảnh 
dạng chúng sinh cõi thiên thần & trời. 

Nói theo Quy luật của Nghiệp, đó là niềm vui mừng, 
hoan hỉ thiện lành, được tạo ra nhờ việc Bố Thí Công Đức 
ipattỉ-dana) tạo điều kiện, làm “Duyên” lành cho việc tái 
sinh tốt lành từ những ngạ quỷ đau khổ (petas) trở thành 
những thiên thần (devas) xảy ra trong lập tức, khi đã đầy 
đủ phước báu. 

^ Nên nhớ rằng, ví dụ lịch sử này được giảng luận như 
vậy, có lẽ là họ đã có được nhiều phước đức tích lũy trong 
nhiều kiếp tạo “duyên ” cho lần này; và/vì đặc biệt lần này 
nhà Vua cúng dường cho Đức Phật và Tăng Đoàn nên 



434 • Giáo trình Phật học 


phước báu là vô lượng, là cao quỷ nhất thế gian, nên công 
đức này khi hồi hướng cho những ngạ quỷ quyến thuộc đã 
có thế giải thoát đau khô cho họ và họ được tái sinh về cõi 
trời phúc lành. 

^Điều này cho thấy được tầm quan trọng bậc nhất 
của việc cúng dường cho Tăng Ni, kế từ sau khi Đức 
Phật Bát-Niết-Bàn. (ND) 

► Neu chúng ta đến thăm viếng những nước theo Phật 
giáo Nguyên Thủy như Tích Lan, Miến Điện, Lào, Cam- 
pu-chia, Thái Lan..., chúng ta sẽ chứng kiến nhiều người 
dân luôn cố gắng tranh thủ thời gian đứng xếp hàng để 
“được” cúng dường thức ăn cho những Tỳ kheo tu sĩ vào 
những buổi sáng trước giờ Ngọ. Bởi vì, những Phật tử 
kính đạo này đều hiểu rằng việc cúng dường cho Tăng Ni 
khất thực là một trong những việc làm công đức cao quý 
nhất. 

Rất nhiều người phưong Tây và những Phật tử du 
khách đều rất thích chứng kiến những cảnh cúng dường 
như vầy ở trên các đường phố và các làng mạc ở những đất 
nước Phật giáo này. (ND) 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh ‘435 


XIII 

Ngạ Quỷ Có Hưởng Được Thức Ăn 
Thức Uống Được Cúng Trực Tiếp 
Cho Họ Hay Không? 


Nhiều Phật tử diễn dịch cách nói sau đây; ""Không có 
trao đôi, mua bán bằng vàng hay các loại tiền khác. 
Nhưng ngạ quỷ sổng và tồn tại dựa vào thức ăn cúng cho 
ngạ quỷ hoặc những gì đến được họ từ việc cúng dường 
này (bởi người thân cúng vì lợi ích của họ'’ theo nghĩa là: 
""những ngạ quỷ sống bằng những thức ăn do người thân 
họ củng cho họ”. Thật ra, đây là phong tục của người Tàu 
sắm sửa những đồ ăn chọn lọc để dâng cúng trên bàn thờ 
của người thân đã khuất vào những dịp như đám giỗ, hay 
cúng lễ trong dịp lễ “Cheng Beng” (lễ Thanh Minh) hay 
trong tháng Bảy Âm Lịch là dịp Lễ Cúng Thí Cô Hồn (quỷ 
đói) với niềm tin rằng những người thân đã khuất có thể 
thọ hưởng thức ăn. 

Phong tục cúng thí thức ăn cho cô hồn và ngạ quỷ ‘ăn’ 
bắt nguồn từ đạo Lão bên Trung Quốc. Lễ Vu Lan^* (tiếng 


Vu-Lan (ullambana) là từ viết tắt của Vu-lan-bồn, là phiên âm của từ tiếng 
Phạn “ullambana”. Bèn Trung Quốc còn gọi là lễ Tet Trung Nguyên. 

Theo Phật giáo Đại Thừa, từ truyền thuyết về ngài Muc Kiền Liên đại hiếu, 
nghe theo lời khuyên của Phật, đã cúu mẹ của mình ra khỏi kiếp nga quỷ , nên 
sau đó Đức Phật đã dạy rằng mọi nguời nên frả hiếu cho cha mẹ bằng cách nhu 
vậy (tức bằng cách cúng duờng trai tăng đế có đuợc công đức lớn và hồi huớng 
cho cha mẹ của kiếp này và của các kiếp truớc). Nên Vu Lan, thuờng đuợc tố 
chức chính vào ngày Rằm tháng Bảy hằng năm đế tuởng nhớ công ơn cha mẹ 
(và tố tiên nói chung). 






436 • Giáo trình Phật học 


Phạn: Ullambana) của những người theo Phật Giáo Đại 
Thừa, cũng trùng với dịp Lễ Cúng Cô Hồn vào tháng Bảy 
Âm lịch là hoàn toàn khác, mang ý nghĩa khác. Lễ Vu Lan 
mang ý nghĩa là một lễ bố thí cúng dường để hồi hướng 
công đức cho cha mẹ (còn gọi là lễ Báo Hiếu). 

► Nhiều người cũng tin rằng những chúng sinh khuất 
mặt cũng ‘thọ hưởng’ hay ‘ăn uống’ được những thức ăn 
dâng cúng cho họ, bằng cách ‘hút’ phần ‘cốí’ (tiếng Hán- 
Việt: chĩ) của thức ăn, cho nên theo họ, thức ăn sau khi 
cúng chỉ còn vị lạt lẽo!. Cách tin và giải thích này là hoàn 
toàn vô lý. Thông thường những đồ ăn dâng cúng để lâu 
bên ngoài nên bị ô-xy hóa và nguội lạnh, những mùi 
hưong bao gồm cả những vitamin, dinh dưỡng bị bốc hoi 
đi, nên mất đi mùi vị thom ngon vốn có trước đó, chứ 
không phải do những người khuất mặt hút hết phần tinh 
ngon!. 

► Vgày nay, đoi với những người tại gia vẫn giữ 
truyền thong cao đẹp tưởng nhớ đến tố tiên, cúng đám giỗ 
và thường vẫn dùng (ăn) những đồ ăn đã dâng cúng, thì 
nên nấu lại hoặc nên dùng lò vi sóng đế hấp chín lại thức 
ăn, đế phòng trừ vi khuân, ruồi, côn trùng đậu vào trong 
thời gian trình bày đồ ăn dâng cúng, đế cho được an toàn 
vệ sinh; và sau khi hấp nóng lại, nhiều loại đồ ăn cúng 


Thêm nữa, ngày này còn mang ý nghĩa và được gọi là ngày “Xá tội vong nhân”. 
Vào ngày này, người ta tin mọi chúng sinh “tù nhân” ở Địa ngục đều được xá 
tội, được lên Dương gian. Theo tín ngưỡng dân gian, là ngày mở cửa ngục, các 
vong nhân được xá tội nên có lễ cúng Cô Hồn (vào buối chiều) cho các vong 
linh không nhà cửa, không nơi nương tựa, không có thân nhân ưên Dương gian 
thờ cúng. (ND) 




Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 437 


cũng sẽ mang lại vị thơm ngon của nó hơn là lúc đế nguội 
lạnh. (ND) 

Một sự thật được ghi lại trong Luật Tạng về một Tỳ 
kheo sống ở khu nghĩa địa và sống nhờ vào thức ăn người 
thân mang đến cúng cho những Tinh hồn’ nằm dưới mộ. 
Có thể những thức ăn người thân cúng thường là những 
thứ được chọn lọc, tưoi, ngon, nhiều dinh dưỡng, nên vị 
Tỳ kheo này trông mập mạp, cường tráng, nên một số 
người chỉ trích vị này một cách sai trái, cho rằng vị này có 
thể sống nhờ vào ăn thịt người. Vì có sự việc này, nên đức 
Phật đã ra giới luật cho các Tỳ kheo không được ăn bất cứ 
thứ gì hay thức ăn nào không được người khác dâng cúng 
trực tiếp cho mình, nếu ai vi phạm là phạm giới theo Điều 
Luật {Pacittiya 40). 

Câu chuyện lịch sử này chắc sẽ làm xua tan đi niềm tin 
của những Phật tử cho rằng những người khất mặt có thể 
‘ăn’ hay ‘hút’ hết phần ‘tinh cốt’ của thức ăn dâng cúng. 
Vì sao?! Chắc độc giả có thể suy ra. Vì nếu các ‘linh hồn’ 
dưới mộ đã ‘thật sự’ hút hết phần tinh chất dinh dưỡng, thì 
thức ăn đó đâu còn chất dinh dinh dưỡng nào mà giúp cho 
vị tu sĩ đó mập mạp khỏe mạnh như vậy? 

► Khi nói về việc đốt quần áo...làm bằng giấy (hàng 
mã) để cúng cho những người đã khuất, thì chúng ta nên 
nhớ rằng, ngay cả chư Thiên Thần cũng không mặc quần 
áo bằng vải cotton, lụa, terrylene, vải Dacron hay vải len, 
mặc dù các Kinh Điển có nói rằng họ rất đẹp đẽ, huy 
hoàng trong trang phục thần tiên của họ. Tuy nhiên, những 
y phục họ mặc trên thân mình về co bản là những sự biểu 
thị của nghiệp (tiếng Anh: “kammic mani/estations'’). 



438 • Giáo trình Phật học 


những nhà cửa, cỗ xe trên cõi trời thì cũng là những biểu 
thị về tâm thức của nghiệp mà thôi. 

► Những ngạ quỷ ipetas) hay những cô hồn vất vuởng 
là những chúng sinh thuộc về tầng lóp đau khồ, trong cảnh 
giới xấu (Apaya) thì có lẽ là không quần áo, không có gì 
che thân hoặc ăn mặc rách nát (có lẽ còn tệ hon những 
nguời khốn nạn ăn mày) theo nhu Nghiệp xấu ác của họ 
gây ra. Chỉ có những sự tái sinh phúc lành, nhu truờng họp 
những ngạ quỷ vừa đuợc giải thoát và tái sinh thành chu 
thiên thần một cách nhanh chóng (nhãn tiền) nhờ phuớc 
hồi huớng, thì mới sinh ra những trang phục của chu thiên 
trên thân của họ, ngay khi nguời thân cúng duờng y vải 
cho Tăng Đoàn với lòng thành và tâm nguyện hồi huớng 
công đức cho họ. 

^ Điều này có nghĩa là chúng ta nên làm những hành 
động thiết thực hơn, như góp phần bổ thí quần áo cho 
người nghèo, trẻ em, người già neo đơn ở vùng xa xôi bất 
hạnh, hoặc cúng dường y vải cho Tăng Ni là bậc chân 
tu... thì chúng ta sẽ tạo ra được nhiều công đức tốt đẹp 
hơn đế hồi hướng cho những người thân yêu đã khuất có 
thế đang bị rơi vào cảnh sổng ngạ quỷ cô hồn vất vưởng 
đầy đau khô. (ND) 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 439 


XIV 

Những Loại Chúng Sinh Nào 
Nhận Được Công Đửc Hồi Hướng Cho Mình? 


Theo ghi chép trong Kinh “lanussoni” ựanussonỉ 
Sutta) thuộc Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara V, 269), thì 
một Bà-la-môn tên là lanussoni đến hỏi Phật: 

“Thưa Ngài Cồ-Đàmỉ Những Bà-la-môn chúng tôi 
cúng thức ăn và làm lễ cúng đám Tang (shraddha) như: 
“Xin dâng cúng những món này đến với những người thân 
quyến của chúng tôi. cầu cho họ được hưởng”. Này ngài 
Cồ-Đàm! Như vậy được không? Liệu những đồ cúng này 
có đến được những người thân đã chết của chúng tôi 
không? Liệu họ có hưởng dụng được đồ cúng không? ”. 

Theo sự trả lời và giảng giải của Đức Phật, thì của dâng 
cúng này chỉ đến được người thân đã khuất nếu họ đang 
hiện hữu ở một “nơi thích họp” và nếu ngược lại thì 
không được. Những nơi “không thích hợp” đó là: 

(a) Địa ngục, chúng sinh ở đó sống, tồn tại nhờ vào 
những loại thực dưỡng mà địa ngục có được. (*) 

(b) Súc sinh, chúng sinh ở đó sống, tồn tại nhờ vào 
những loại thực dưỡng mà sinh vật đó khi thụ thai 
trong bào thai có được. 

(c) Loài ngưòi, con người sống, tồn tại nhờ vào 
những loại thực dưỡng mà thế giới loài người có 
được. 



440 • Giáo trình Phật học 


(d) Cõi tròi, chúng sinh ở đó sống, tồn tại nhờ vào 
những loại thực dưỡng mà các chư thiên thần có 
được. 

Thì “noi thích họp chính là cõi Ngạ Quỷ”. Vì chỉ có 

ở cõi này, ngoài việc ngạ quỷ sống và tồn tại nhờ vào 
những thực dưỡng mà cõi ngạ quỷ có được, thì ngạ quỷ 
còn có thể sống và tồn tại nhờ vào những thứ (công đức, 
phước đức) mà bạn bè, vợ hay chồng, người thân quyến 
hay người họ hàng cúng dường vì lợi ích {hồi hướng) cho 
chúng sinh ngạ quỷ đó (ngay Uong kiếp hiện hữu này, tức 
phải đúng lúc người cúng dường đang còn sống làm người 
và đồng thời ngạ quỷ thì còn đang ở cõi ngạ quỷ). 

Từ Kinh này mà người ta biện luận rằng chỉ cần cúng 
những thức ăn vật chất cho những người thân đã khuất, 
không cần thỉnh Tăng Đoàn đến thọ thực và hồi hướng 
công đức cho người đã khuất. Neu việc chuyển nhượng, 
hồi hướng công đức có ý nghĩa ở đây, thì công đức cũng 
có thể được hồi hướng đến những người thân đã khuất 
hiện đã là một thiên thần trên cõi trời và thiên thần đó 
cũng được lợi ích sau khi cảm kích, vui mừng được sự tôn 
kính, tưởng nhớ này (?). Tuy nhiên, còn một điều kiện 
khác hay bị bỏ quên. 

Theo bộ Kinh “Milinda vấn Đáp” (Milinda-Panha) 
khi nói về những loại ngạ quỷ khác nhau, thì chỉ có loại 
ngạ quỷ sống phụ thuộc vào những gì được bố thí 
{Paradatta-upajỉvĩ) và những ngạ quỷ nhớ được những 
người thân quyến đang sống ở trần gian và thấy được 
những việc thân quyến đang làm gì, thì có thể nhận được 
và chia sẻ được những công đức. Điều này có nghĩa rằng, 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh »441 


ngạ quỷ muốn nhận đuợc công đức hồi huớng thì ngạ quỷ 
đó phải hiện diện trong suốt quá trình nhận công đức và 
vui mừng, hoan hỉ (tùy hỉ) với công đức đó. 

Chúng ta có thể loại trừ sự hiện diện của những 
thiên thần: họ không hiện diện để biết sự bố thí công đức 
này. Theo Kinh ""Ngoại Đạo PayasH (Payasi Sutta) thuộc 
Truông Bộ Kinh (Kinh 23), thì sau khi đuợc sinh lên cõi 
trời, những thiên thần đắm mình trong lạc cảnh, sung 
suớng trong thế giới mới, và họ thuờng không bao giờ 
muốn quay lại những ‘ngôi nhà’ cũ ở trần gian và họ sẽ 
không thể nhận đuợc những công đức hồi huớng đó. 

Ngay cả những vị thần trái đất, tức những địa thần 
{rukkha deva) luôn sống trên những cây trong rừng, họ 
cũng không để ý đến những bố thí công đức (Patti-dana) 
hồi huớng cho mình, và cũng không nhận đuợc công đức 
đó. 


Theo Quy Luật Nghiệp, chúng ta nên biết rằng những 
ngạ quỷ khác nhau đang chịu những mức độ đau khổ khác 
nhau, tuong xứng với những nghiệp khác nhau mà họ tạo 
ra. Có lẽ loại ngạ quỷ sống nhờ vào sự bố thí của nguời 
khác (Paradatta-upajivi petas) đã có đuợc Nghiệp tốt 
(kuasala kamma) giúp họ đã đuợc tái sinh gần noi sinh 
sống của những nguời thân quyến thuộc đang sống trên 
trần gian. Trong điều kiện đó, họ có đuợc co hội cho phép 
họ luôn vui mừng, hoan hỉ khi thấy đuợc bạn bè, nguời 
thân trong gia đình, họ hàng thực hiện việc bố thí cúng 
duờng vì lợi ích {hồi hướng công đức) cho họ. Chính tâm 
nguyện hay ý hành hoan hỉ vui mừng khi đuợc bố thí 
cúng duờng vì lợi ích của ngạ quỷ thân quyến sẽ tạo được 



442 • Giáo trình Phật học 


thiện nghiệp mạnh mẽ. Và cùng với những điều kiện 
thuận lợi hay “thuận duyên” mạnh mẽ có thể dẫn dắt ngạ 
quỷ thân quyến đó tái sinh về cõi trời thành thiên thần. 

Chỉ có một con đuờng duy nhất này là họ phải tạo ra 
công đức và Nghiệp thiện thì mới có khả năng đuợc giải 
thoát khỏi cảnh giới đau khổ. 


► Vậy nếu một nguời thân quyến của mình không bị 
tái sinh về cõi ngạ quỷ, thì ai sẽ đuợc nhận huởng công 
đức hồi huớng đó?. 

Theo Đức Phật: Vòng luân hồi sinh tử (samsara) thì 
rất dài, từ trong vô thủy, thì không thể nào trong thế giới 
ngạ quỷ mà không có một người thân quyến của mình. 

Bên cạnh đó, nguời bố thí (thí chủ) cũng đuợc lợi ích 
nhiều bằng việc bố thí công đức (Patti-dana) vì những tâm 
nguyện hay ý hành thiện của mình đầy đủ lúc bố thí, nên 
công đức càng đuợc củng cố, gia tăng. 

(*) Chú giải về “thực dưỡng”: Con người có thể sổng 
đến 7 ngày không uổng nước, không thức ăn. Nhưng 
những thiên thần, ngạ quỷ và những chúng sinh ở tầng 
thấp hơn (cảnh hạ sanh, hạ thú (apaya) hay địa ngục), họ 
mang những phâm chất tạo nghiệp rất mạnh trong ‘thân ’ 
mình, nên có thế chịu nhịn, đói khát trong thời gian rất 
lâu, do nghiệp của mình. Lý do họ có thế tồn tại một thời 
gian lâu chỉ nhờ vào thực dưỡng (oja) bên trong mà họ 
nhờ vào đó. (TG) 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 443 


(**) Ỷ Phật nói khi mình đang làm người ở kiếp này thì 
có thế mình đã trải qua hàng trăm, ngàn, vạn hay triệu 
kiếp hay hơn nữa, thì mỗi kiếp mình lại có biết bao nhiêu 
người thân quyến thuộc đế chia xa vì sinh tử và họ có thế 
phải bị sinh vào cõi xẩu như cõi ngạ quỷ, là những cõi khó 
có đường thoát ra nếu không gặp đại phước, đại duyên 
hay đại thiện nghiệp. Mà những đại phước, đại duyên, đại 
thiện nghiệp vốn rất khó tạo được trong cảnh giới xẩu đó. 


Vì vậy, những người thân của họ (như chúng ta) là 
những người có cơ hội tạo nên đại nghiệp thiện, đại công 
đức trên trần gian này đế mà hồi hướng cho họ ở cõi Ngạ 
quỷ, đó là cách gần như duy nhất và thiết thực nhất đế 
chúng ta cứu giúp nnững người thân yêu, cha mẹ, tô tiên 
của chúng ta mau đến ngày giải thoát khỏi cõi sổng đau 
lòng đó. (ND) 



444 • Giáo trình Phật học 


XV 

Phong tục của ngưòi Trung Quốc đốt 
hàng mã bằng giấy để cúng cho ngưòi chết 


Rất nhiều gia đình người Trung Quốc và những dân tộc 
khác như Việt Nam theo phong tục đốt những hàng mã 
bằng giấy để cúng cho những người đã chết. Ví dụ như: 
‘tiền âm phủ’, trang phục bằng giấy; xe, nhà, v.v với niềm 
tin rằng họ sẽ nhận được thông qua những làn khói đốt và 
họ có thể sử dụng ở thế giới linh hồn. Neu một người đã 
khuất cũng vui mừng, hoan hỉ với những hành động ‘hiếu 
thảo’ này của người thân của mình khi thực hiện những 
nghi thức, tập tục theo mong ước của người chết, thì liệu 
người chết đó có tạo được Nghiệp tốt có thể mang lại ích 
lợi tức thì (như trong trường hợp hồi hướng “công đức bố 
thí”) hay không? 

Người chết (chẳng hạn như là một ngạ quỷ sống gần 
người thân quyến) cảm thấy vui mừng, hoan hỉ khi nhìn 
thấy những người thân quyến còn sống của mình thực hiện 
tục đốt vàng mã bằng giấy để cúng mình theo như mong 
ước của mình không có nghĩa là người chết đang tạo ra 
nghiệp tốt. Niềm vui mừng, hoan hỉ của người chết đó có 
thể là những dính chấp, tham dục; và hon nữa việc đốt đồ 
“giấy” không tạo ra được công đửc nào hết, nên cũng 
chẳng có gì để hồi hướng hay người chết có thể nhận lãnh 
hay chia sẻ. Niềm tin rằng người chết sẽ nhận được đồ 
cúng là dựa vào sự Si Mê, mù quáng. Mặc dù người chết 
có vui mừng, hoan hỉ, với sự tập tục cúng đó, người ấy 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 445 


không thể tạo ra nghiệp tốt nào để cải thiện hoàn cảnh hiện 
hữu cả. 

Tưong tự vậy, nếu nguời chết là một nạn nhân bị 
nguời khác sát hại, và con của nguời đó tìm cách trả thù 
cho cha, nên đã giết hoặc làm bị thuong tay sát thủ đó. 
Nguời cha đã chết nếu có thấy đuợc việc báo thù này và 
khởi tâm hoan hỉ, hả dạ “mỉm cuời noi chín suối” vì lòng 
‘hiếu thảo’ của nguời con, đã thực hiện ‘công lý’ và ‘phục 
hồi danh dự’ cho gia đình. Nhung hành động của nguời 
con không tạo ra công đức nào hết, đó chỉ là hành động 
của oán thù, Sân hận. Đích thực, đáng thuong thay, 
nguời cha chết đó đã tạo thêm Nghiệp ác bằng việc vui 
mừng, hoan hỉ với hành động nghiệp ác của nguời con. Vì 
vậy, chúng ta nên cẩn thận trong việc diễn dịch suy diễn 
những hành động việc làm nào là thật sự tạo nên điều 
“hiếu thảo”. 


^ Trong Tiếng Pali, có ba (3) loại tình thưoTig yêu, đó 
là: 


(a) Metta: Lòng từ ái, tình yêu thuong không dính 
mắc mà trong sáng, cao đẹp, quảng đại; là lòng thuong 
nguời và mong mỏi những chúng sinh hữu tình đuợc hạnh 
phúc và sung suớng. Lòng từ là một dạng tâm thiện. 

(b) Tanha: Tình yêu dục vọng, là loại tình thuong yêu 
dính mắc bởi dục vọng. Tanha là dục vọng. Đó là dục tình 
hay ái tình của nam nữ và không phải là một dạng tâm 

thiện. 



446 • Giáo trình Phật học 


(c) Gehasita pema: Tình yêu thương gia đình, ruột 
thịt, là tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái, hay 
ngược lại, tình thương giữa con cháu và những người họ 
hàng, huyết thống. Đây cũng là một dạng tình thương do 
dính mắc với quan hệ gia đình, một thịt, cho nên mỗi khi 
có người nào trong gia đình mất đi, thì những người khác 
bị đau buồn sầu khổ, luyến tiếc. 

Lòng hiếu thảo là sự tôn trọng, tôn kính hết mực của 
những người con dành cho bậc cha mẹ, và nó thuộc về 
dạng tình yêu thương một thịt (Gehasita pema) như đã nói 
trên. Như trong kinh điển đã nói, nó bao gồm rất nhiều 
việc phải làm trong trách nhiệm hiếu thảo, bao gồm việc 
chăm sóc cho cha mẹ, chôn cất cha mẹ một cách đúng 
đắn, trang trọng khi họ qua đời, giữ gia phong, mang 
danh dự về cho gia đình và phải lo có con (nam) nối dõi 
dòng họ {theo tư tưởng nổi dõi dòng tộc ngày xưa). 

Theo Đức Phật con cái KHÔNG BAO GIỜ trả hiếu hết 
công ơn của cha mẹ, ngay cả khi có đặt cha mẹ trên đầu 
mình một trăm năm!. Vì vậy, Đức Phật đã khuyên dạy 
những cách làm thích họp, phải đạo để đền đáp công ơn 
cha mẹ bằng lòng hiếu thảo, lòng từ bi và lòng biết ơn 
trong các “Kinh Hạnh Phúc” hay “Kinh Điềm Lành” 
(Mangaỉa Sutta) và “Kinh Lời Khuyên Dạy Cho Sigala” 
{Sigalovada Sutta). 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 447 


XVI 

Vui Mừng, Hoan Hỉ Vói Công Đửc 
Của Người Khác (Tùy Hỷ Công Đửc) 

{Pattanumodana) 


Chữ “Pattanumodana'’ là từ ghép của hai từ ''PattV' 
(công đức) và “Anumodana ” (hoan hỉ, ủng hộ, cảm ơn, 
đồng lòng). Vì vậy, chữ “Pattanumodana'’ có nghĩa gốc là: 
Vui mừng, phấn khởi với công đức của người khác. 

Còn trong Chú Giải Bộ Pháp Tụ ỢAtthasalini”) thì 
gọi chữ này là “tạ ơn”, “gửi gắm lời cảm ơn” (tiếng Anh: 
thanksgiving) và định nghĩa chữ này như sau: 

“Sự cảm tạ (hay vui mừng với công đức của người 
khác) là một căn bản của hành động công đức, được hiếu 
như là sự gửi lời cảm ơn, bằng lời nói “Tốt, làm tốt lắm!” 
mỗi khi, chang hạn, có người khác chia sẻ công đức của 
họ hay khi họ thực hiện hành động công đức khác 

Tâm nguyện hay ý hành khi được đi kèm với lòng 
“tùy hỷ công đửc” ipattanumodana) này, và như vậy là sẽ 
đi kèm với lòng phấn khỏi, vui mừng (mudita) vì thành 
công, công đức của người khác, và chánh tri kiến hay sự 
hiểu biết đúng đắn, khi một người tán đồng và cùng vui 
với hành động công đức của người khác. Qua đó, một 
người cũng có thể chia sẻ được công đức của người kia. 
Bằng cách nói “Lành Thay!” (Sadhu!), thì chúng ta đã gửi 
lời cảm ơn và tán đồng hành động công đức của người 
khác, và làm cho người kia càng thêm hoan hỉ, phấn 
khỏi (vì được động viên, tán đồng, chia sẻ). Ý hành đó, 



448 • Giáo trình Phật học 


khi người đó càng thêm phấn khởi, lại củng cố thêm tiềm 
năng của công đức người ấy mới tạo ra. Vì vậy, hành động 
vui mừng, “tùy hỷ công đức” của người khác mang lại lọi 
ích cho cả hai bên: Người làm việc công đức và Người 
hoan hỉ, tán đồng theo công đức của người khác. Ket quả 
của việc vui mừng, tùy hỷ công đức với người khác là sẽ 
được đẹp đẽ, thành đạt và hỷ lạc khi tái sinh vào kiếp 
sau, bởi vì đã vui mừng và động viên người khác làm 
những việc công đức. 


Ngưòi Bần Tiện Bủn Xỉn 
Không Bao Giờ Được Hạnh Phúc 

Chuyện trong kinh điển chép rằng: Vua Pasenadi của 
nước Kosala đã có lần dùng một khoản tiền lớn để tổ chức 
buổi cúng dường Trai Tăng lớn nhất cho Đức Phật và 
Tăng Đoàn. Lúc đó, có hai vị quan ‘nhất phẩm’ (bộ 
trưởng) của nhà Vua cũng đến dự. Một vị thì rất hoan hỉ, 
vui mừng vì hành động kính Phật và kính đạo của nhà 
Vua. Một vị kia thì tỏ ra không hài lòng, vì nghĩ rằng nhà 
Vua đã lãng phí một số tiền quá lớn cho ‘những vị tăng 
lười biếng’ (ý nói không tự lao động để có miếng ăn, chỗ 
ở). 


Khi nhà Vua biết được điều này, nhà vua đã trọng 
thưởng cho vị quan hoan hỉ với công đức của nhà Vua và 
lưu đày vị quan thiển cận kia vì ông đã không tán đồng với 
một hành động công đức của nhả Vua. Đe nói về hai thái 
độ đối ngược của hai vị quan, Đức Phật đã đọc bài kệ sau 
đây cho nhà Vua nghe: 


“Kẻ bủn xỉn không sinh vê cõi thiên 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 449 


Kẻ ngu không coi trọng giải thoát 
Người có trí hoan hỉ việc cúng dường 
Và sau này sẽ được sinh cõi thiên ” 

{Kinh Pháp Cú — Kệ 177) 



450 • Giáo trình Phật học 


XVII 


Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


(1) “The Expositor” (Chú Giải Bộ Pháp Tụ - “Atthasalini”), 

bản dịch tiếng Anh Pe Maung Tin, Hội Kinh Điến Pali 
(PTS), London. 

(2) “The Great Chronicles of Buddhas” (Đại Biên Niên Sử 

Những Đức Phật), tác giả Hòa thượng Thiền Sư Mingun 
Sayadaw Bhaddanta Vỉcttasarabhỉvamsa. 

(3) “Sammaditthi Dipani - The Manual of Right Views” 

ị “Sammaditthi Dipani cắm Nang về Chánh Tri Kiến), 
tác giả Thiền Sư Ledi Sayadaw. 

(4) “The Practice of Giving ” (Thực Hành hạnh Bố Thí), tác giả 

Susan Elbaum dootla, trong số phát hành “Wheel 
Publication No. 367/369”. 

(5) A Dictionary of the Pali Language (Tự Điên Ngôn Ngữ 

Pali), soạn giả R. c. Childers. 


(6) “Buddhist Ceremonies” (Những Nghi Le Phật Giáo”, tác 

giả Thiền Sư Sayadaw Bhaddanta Silanandabhivamsa, 
Tiến sĩ Vãn Chương. In trong “The Light of the 
Dhamma”, Vol. VII, No. 2, 1960. 

(7) “Tirokutta Sutta ìn The Eỉve Nỉkayas, an Anthology of 

Discourses of the Buddha ” (“Kinh Bên Ngoài Những Bức 
Tường” trong 5 Kinh Bộ Nikaya, Tuyên Tập Những Bài 
Thuyết Giảng Của Đức Phật). Bản dịch của Ban Biên Tập 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh »451 


Pháp Quang (Edỉtors of the Lỉght of the Dhamma), Cục 
Tôn Giáo, Yangon, Myanmar 1977. 

( 8 ) “The Commentary on the Petavatthu” (Luận Giảng về 

Kinh “Chuyện Ngạ Quỷ”), tác giả ngài Dhammapala; 
Bản dịch của Đại Đức u Ba Kyaw. Hội Kinh Điên Pali 
(PTS), London, 1980. 

( 9 ) “Signiýìcance of Ancestor Worship by Seema Burman — 

Article” (Ỷ Nghĩa Của Việc Thờ Cúng To Tiên — Tham 
Luận của Seema Burman), đăng trên trang 
www.festỉval. ỉndỉatỉmes. com/artìcleshow/-998323340. cms 



452 • Giáo trình Phất hoc 



XII 

MƯỜI CĂN BẢN CỦA 
HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC 

PHÀN HAI: NHÓM “GIỚI HẠNH” 


(Siỉa) 



454 • Giáo trình Phật học 


NỘI DUNG 

1 . Định Nghĩa về Giới Hạnh (Sữa) 

2 . Tinh Chất, Chức Năng, Biểu Hiện & Nguyên Nhân Kề 
Cận Của Đức Hạnh 

3 . Giới Hạnh Đối Với Phật Tử Tại Gia 

4 . Năm Giới Hạnh & Những Giới Hạnh Của Bát Chánh 
Đạo 

5 . Tám Giới Hạnh 

6 . Mười Giới Hạnh 

7 . Những Phâm Gap & Những Loại Giới Hạnh 

8 . Những ích Lợi Của Giới Hạnh Đạo Đức 

9 . Sự Tôn Kính (Apacayana) 

lữ.SựLe Phép & Phụng Sự Người Khác (Veyyavacca) 
ĨĨ.Sách & Tài Liệu Tham Khảo 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh ‘455 


I 

Định Nghĩa Giói Hạnh Đạo Đửc {Sỉla) 


Giới hạnh đạo đức {Sila) là nền tảng của tất cả mọi 
hành động công đửc. Điều này là do khi hành vi cố ý hay 
ý hành làm việc gì mà không có đức hạnh thì sẽ thiếu đi 
những yếu tố Không Tham, Không Sân, Không Si, là 3 
căn gốc cần thiết để tạo nên công đức. 

Ngay cả hành động bố thí, nếu cả hai nguời cho và 
nguời nhận đều thiếu đức hạnh, thì kết quả sẽ chẳng đuợc 
lợi ích gì nhiều. Đức Hạnh hay đạo đức đuợc định nghĩa 
nhu sau: 


(1) Đửc Hạnh về Ý Hành, về Kiêng Cữ & về Thực 
Hành 

Theo nhu Bát Chánh Đạo, có 3 phần tạo nên những 
chuẩn mực về Đức Hạnh, đó là: 

• Chánh Nghiệp, là hành động đúng đắn, Kiêng Cữ 
những hành động sai trái nhu sát sinh, ăn cắp, tà dâm. 

• Chánh Ngữ, là lời nói đúng đắn, Kiêng Cữ những lời 
nói sai trái, tà ngôn, tà ngữ, nhu là không nói dối, 
không nói lời vu khống, không nói lời lăng mạ, sỉ nhục, 
không nói chuyện tầm phào, vô ích. 

• Chánh Mạng, là nghề nghiệp, công việc làm ăn chân 
chính đúng đắn; Kiêng Cữ những công việc, nghề 



456 • Giáo trình Phật học 


nghiệp sai trái, thất đức, trái đạo lý, như là không buôn 
bán vũ khí giết chóc, không buôn bán thịt động vật, 
rượu hay những chất độc hại, thuốc chất độc hay làm 
bất cứ nghề nghiệp, công việc gì mà phải dùng những 
hành động sai trái, lời ăn tiếng nói sai trái. 

Ba (3) yếu tố tinh thần Chánh Nghiệp, Chánh Ngữ, 
Chánh Mạng được gọi là Ba Đửc Hạnh về Kiêng Cữ. 
Những tâm ý, ý định hay ý hành đi theo thì được gọi là 
Đức Hạnh về Ý Hành, tức Giới Hạnh về tâm ý trong 
hành vi. Ý hành giúp cho một người thực hiện bổn 
phận đối với những người lớn tuổi, những người thầy 
bằng cách Tôn Kính và Phục vụ hay Phụng sự, thì được 
gọi là Đức Hạnh về Thực Hành. 


(2) Đửc Hạnh về Không Tham, Không Sân, Không Si 

• Lòng Tham khiến con người muốn có được thêm 
nhiều tài sản, khoái lạc, muốn chiếm hữu thêm nhiều. 
Khi một người dẹp bỏ tâm tham dục bằng nỗ lực tinh 
tấn, thì sẽ khởi sinh ý hành dẹp bỏ và không tham 
hay vô tham. Những yếu tố này được gọi là Đức Hạnh. 

• Sân hận, thù ghét khiến con người muốn hãm hại 
người khác, làm khởi sinh ra những tư tưởng sai trái 
hay ác ý. Khi một người dẹp bỏ những tâm sân hận 
bằng nỗ lực tinh tấn, thì sẽ khởi sinh ý hành dẹp bỏ và 
không sân hay vô sân. Những yếu tố này được gọi là 
Đức Hạnh. 

• Si mê, mù quáng khiến con người tin rằng có một linh 
hồn bất diệt, thường hằng, hoặc không tin vào Quy 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh »457 


Luật về Nghiệp (Kamma), làm khởi sinh những tư 
tưởng sai lầm, hay tà kiến. Khi một người dẹp bỏ 
những niềm tin sai lạc đó bằng nỗ lực tinh tấn, thì sẽ 
khởi sinh ý hành dẹp bỏ và không si hay vô si. Những 
yếu tố này được gọi là Đức Hạnh. 


► Những loại Đức Hạnh được mô tả ở (1) và (2) trên 
đây thì được áp dụng, thực hành và tu tập bởi cả Tăng, Ni 
và những Phật tử tại gia. Ngoài ra, những Tăng Ni còn 
phải tuân giữ Đức Hạnh về Kiềm Chế để ngăn không cho 
khởi sinh những ô nhiễm và tránh xa việc vi phạm giới 
hạnh. 

(3) Đức Hạnh về Kiềm Chế (được thực hành hỏi những 
Tăng, Ni xuất gia) 

Có năm (5) loại Đức Hạnh kiềm chế mà những Tăng 
Ni phải thường xuyên tuân giữ: 

(1) Sự Kiềm Chế bằng Giói Luật Tỳ Kheo 
{Patimokkha), hay 227 Giới Luật Co bản đối với 
Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni. 

(2) Sự Kiềm Chế bằng Chánh Niệm, để phòng hộ sáu 
cửa giác quan. Chế ngự giác quan. 

(3) Sự Kiềm Chế bằng Trí Tuệ, để phòng hộ tâm, 
bằng trí tuệ nhìn thấu suốt hay trí tuệ minh sát do 
hành thiền minh sát mang lại. 

(4) Sự Kiềm Chế bằng Kiên Nhẩn, bằng sự nhẫn nhục 
chịu đựng, đặc biệt trong đối mặt với những âu lo 



458 • Giáo trình Phật học 


và phiền não hàng ngày, như nóng bức, lạnh giá, 
mồi, muỗi, côn trùng, hoặc những điều kiện, hoàn 
cảnh khó chịu khác. 

(5) Sự Kiềm Chế bằng Năng Lực Tinh Tấn, cố gắng 
né tránh mọi công việc, hành động sai trái, những 
điều bị cấm bởi Giới Luật. 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh ‘459 


II 

Tính Chất, Chức Năng, Biểu Hiện 
& Nguyên Nhân Cận Kề Của Giói Hạnh 


Theo các luận giảng: 

• Đức Hạnh hay Giới Hạnh^^ có Tính Chất là giàn 
xếp và giới hạn (silana) những hành động của thân 
và lời nói của một người. Một người Đức Hạnh hay 
tuân giữ giới hạnh luôn luôn quan sát rất chặt chẽ và 
cẩn thận những hành động của thân và lời nói của 
mình, để hướng những hành động đó xảy ra một 
cách đúng đắn dưới sự kiểm soát của mình. Một 
người thiếu Đức Hạnh hay không tuân giữ giới hạnh 
thì những hành động, lời nói cứ xảy ra một cách tùy 
tiện, không có kiểm soát, không cần biết đúng sai. 

Đức Hạnh hay Giới Hạnh đạo đức có tính chất nâng 
đõ, duy trì như là một căn bản, nền tảng cho mọi 
hành động công đức, bởi vì không thể nào có một 
hành động công đức nào mà không dựa vào đức 
hạnh để viên thành hết. 


ở đây, người dịch muốn dùng tùy lúc chữ "Giới Hạnh" hay 'Đức Hạnh", trong 
ý nghĩa giống nhau trong văn cảnh này. Thông thường, người có Đức Hạnh là 
người đã và luôn giữ Giới Hạnh. Khi đang không bàn về vấn đề những giới luật 
hay các giới cấm, thì dùng từ 'Đức Hạnh", vì ở đây đang bàn về ý nghĩa 'đạo 
đức". 



460 • Giáo trình Phật học 


• Chức Năng của đức hạnh hay giới hạnh gồm hai 
phần, một công đôi việc: (1) ngăn ngừa, phòng hộ 
một người để không làm những hành động, lời nói 
sai trái, vô đạo đức, (2) giúp một người có được 
những phẩm chất cao đẹp, đức hạnh, đáng khen. 

• Đức Hạnh hay Giới Hạnh được Biểu Hiện, thể hiện 
hay bộc lộ bằng sự thanh tịnh, sự trong sạch trong 
hành động, trong lời nói và trong ý hành (tâm hành). 

• Nguyên Nhân Cận Kề của việc giữ Giới Hạnh 
chính là sự xấu Hổ về mặt đạo đức (hiri) và sự Sợ 
Hãi về mặt đạo đức (ottappa) khi làm những hành 
động trái đạo đức. Mặc dù nghe học giáo pháp 
(Dhamma) sẽ làm khởi sinh đức hạnh nhưng điều 
đó chỉ là nguyên nhân ban đầu, nguyên nhân từ xa. 
Chỉ có sự xấu hổ, sự sợ hãi là 2 nguyên nhân trực 
diện liên tục, thì việc giữ giới mới được ý thức và 
duy trì. 

Sự Xấu Hổ về mặt đạo đức khởi sinh từ bên trong và 
sự Sợ Hãi mặt đạo đức thì khởi sinh từ bên ngoài. Những 
người thường được gọi là người tốt, người có lòng trắc ẩn 
thường xuyên tự nguyện làm những việc tốt, việc phúc đức 
vì tự mình cảm thấy xấu hổ nếu không làm, chứ không 
phải bị bên ngoài thúc ép phải làm. Tuy vậy, họ cũng luôn 
luôn làm việc đúng đạo lý, vì những lý do sợ hãi mọi 
người nhìn thấy, mọi người chê trách nếu không làm, hoặc 
sợ quy luật nghiệp báo và quả báo từ bên ngoài đưa đến 
khi một hành động đạo lý đã không được thực hiện. 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh »461 


Giống như có một thanh sắt, một đầu bị dính chất dơ 
bẩn gớm ghiếc, một đầu thì đang bị đun đỏ. Người không 
dám chạm vào đầu dơ bẩn vì cảm thấy bẩn thỉu, còn không 
dám chạm vào đầu lửa đỏ kia là sợ bị cháy tay. Sự xấu hổ 
giống nhu trường họp thứ nhất; và sự sợ hãi thì giống 
trường họp thứ hai vậy. 



462 • Giáo trình Phật học 


III 

Giói Hạnh 

Đối Vói Những Phật Tử Tại Gia 


Đối với những Phật tử tại gia, giới hạnh cơ bản là việc 
tuân giữ Năm Giới. Năm Giới Hạnh này là điều kiện tối 
cần thiết, bởi vì nếu không giữ giới, thì những hành 
động sát sinh, ăn cẳp, tà dâm, nói dối và uống rượu hay 
dùng những chất độc hại... đã là trái đạo đức, và chắc 
chắn dẫn con người kiếp sau tái sinh vào những cảnh 
giới thấp hèn, đau khổ. 

Nhóm Năm Giới Hạnh này bao gồm Chánh Nghiệp, 
Chánh Ngữ và Chánh Mạng tạo thành một khuôn khổ Tám 
(8) Giới Hạnh, trong đó lấy giới hạnh Chánh Mạng làm 
giới thứ tám, tức là thêm 3 điều nữa vào trong Năm Giới. 
Giới Hạnh Tám Giới (hay Bát Giới) này, theo con đuờng 
Bát Chánh Đạo, đuợc gọi là Chánh Mạng Giới 
(Ạịivatthamaka Sila), bao gồm các giới: 

1. Không sát sinh 

2. Không ăn cắp 

3. Không tà dâm 

4. Không nói dối 

5. Không nói lời vu khống, hãm hại 

6. Không nói lời lăng mạ, không chửi bới, sỉ nhục. 

7. Không nói chuyện tầm phào, vô nghĩa, vô ích; 

8. Không làm nghề nghiệp, công việc bất chính, sai 
trái (tức giữ chánh Mạng). 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 463 


Đây là những giới hạnh cần phải được thực hành ở giai 
đoạn ban đầu của Bát Chánh Đạo. 

Khi Đức Phật xuất hiện trên trái đất này, loài người còn 
đang sống trong màn đêm của Tham, Sân, Si và không 
hiểu biết về giá trị về giới hạnh nào. Đe bắt đầu khắc chữ 
“Giới Hạnh đạo đức”, Đức Phật đã dạy về việc Kiêng Cữ, 
tránh làm những việc sai trái, tránh nói những lời nói sai 
trái và tránh những công việc, nghề nghiệp sai trái, không 
chân chính trong lúc tâm của loài người còn quá thô thiển 
và phàm tục. 

Sau đó, mọi người bắt đầu tránh được một số những 
điều sai trái đó, Đức Phật mới bắt đầu giảng dạy về “Năm 
Giói”, rồi “Tám Giói” nhu chúng ta vừa nói trên, để làm 
cho tâm trí con người thêm trong sạch thêm một bước nữa. 



464 • Giáo trình Phật học 


IV 

Năm Giói Hạnh & 

Những Giói Hạnh Trong Bát Chánh Đạo 


Neu mới nhìn, thì Năm Giới có vẻ là “ít” hơn, là “nhỏ 
hơn” hay là nằm trong Những Giới Hạnh của Bát Chánh 
Đạo, vì trong Bát Chánh Đạo có thể thêm những giới cấm 
khác về vấn đề lời nói (chánh ngữ), trong khi đó trong 
Năm Giới chỉ có một Giới cấm về lời nói đó là “không nói 
dối” dùng cho giới Chánh Ngữ. 

Tuy nhiên trong 4 loại “tà ngữ”, thì sự “nói dối” là 
nghiêm trọng nhất, “nói dối” là nền tảng dẫn đến việc vi 
phạm những giới cấm về ‘chánh ngữ” khác. Nói ngắn gọn, 
khi một người đã nói vu khống, nói lăng mạ, nói chuyện 
tầm phào... thì cũng thuộc dạng nói dối, vì 3 kiểu nói đó 
cũng không đúng sự thật, không chính xác với sự thật. Đức 
Phật cho rằng, một người nếu giữ đúng giới hạnh “không 
nói dối” thì thường có khả năng giữ được cả giới hạnh 
khác về Chánh Ngữ. 

Còn vấn đề là tại sao Chánh Mạng không có mặt 
trong nhóm Năm Giói?. Câu trả lời là nằm ở chỗ nếu ai 
đã thực hành tuân giữ Năm Giới, thì đã không còn vấn đề 
về việc giữ giới Chánh Mạng. Vì đã giữ gìn năm giới, thì 
vô tình hay mặc nhiên người đó đã sống hay làm những 
công việc đúng theo giới hạnh trong “chánh mạng”, vì 
người đó đã không làm những việc sát sinh, không ăn cắp, 
không tà dâm, không nói dối.. .trong nghề nghiệp và trong 
việc mưu sinh của mình rồi. Neu một người tuân thủ 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 465 


‘chính xác’ theo Năm Giới, thì tự động họ đã tránh xa 
những việc làm, nghề nghiệp sai trái! Nên không có vấn 
đề là năm Giới là nhỏ bé hay thấp kém về mức độ hơn là 
những giới hạnh trong Bát Chánh Đạo 

Nói cách khác, việc tuân thủ, thực hành Bát Chánh Đạo 
là cần thiết cho những Phật tử tại gia có mức độ đức hạnh 
thấp, chưa hiểu đạo lý, để giúp cho họ tránh khỏi những 
thói quen thấp hèn, vô đạo đức. 

Nhưng đối với Phật tử tại gia nhiều đức hạnh, đã tuân 
giữ Năm Giới cẩn thận, đã quy y nương tựa vào Tam Bảo 
(và Năm Giói), thì không còn cần thiết đặc biệt để họ phải 
tuân giữ theo Những Giới Hạnh Trong Bát Chánh Đạo. 
Tương tự như trong ví dụ như một con thú dữ cần phải 
được giam trong chuồng để nó khỏi gây ra tai nạn, trong 
khi đó một con thú đã thuần chủng, biết vâng theo lời, 
thì được thả đi rong xung quanh. 



466 • Giáo trình Phật học 


V 

Tám Giói 


Tám Giới Hạnh trong tiếng Pali là “Atthanga 
Uposatha Sỉlá’\ trong đó “Atthanga"’ có nghĩa là Tám, 
“Uposatha ” là lễ Bố-tát, trong dịp lễ này những Phật tử 
thường tuân thủ Tám Giới Hạnh bằng việc trai giới rất 
nghiêm túc. Có thể dịch là ngày lễ “Trai Giới” hay “Bát 
Quan Trai Giới” (HV). 

Ngày nay, những Phật tử thường tuân thủ 4 ngày Trai 
Giới (Uposatha) trong một tháng, tức bốn ngày chay tịnh, 

đó là: Ngày Mồng 1, Ngày Mồng 8, Ngày Rằm 15 và 
Ngày 23. 

{Ngày Mồng 8 AL là ngày thứ 8 trăng khuyết trước 
Rằm, và Ngày 23 AL là ngày thứ 8 trăng khuyết sau Rằm). 
(ND) 

ở những nước Phật giáo, những Phật tử đức hạnh thì tự 
chọn noi nào thuận tiện để tu tập Tám Giới, thăm viếng 
Chùa, tu viện để thực hiện bố thí, nghe học Giáo Pháp và 
tham gia vào những lớp Thiền trong một ngày lễ Trai Giới 
“Uposatha'’. Tám giới hạnh cần phải tuân giữ trong những 
ngày đó là: 

(1) Không sát sanh, 

(2) Không ăn cắp, 

(3) Không nói dối; và 

(4) Không uống rượu hay dùng chất độc hại. 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 467 


Bốn Giới hạnh đầu này là những sự Kiêng Cữ, được 

gọi là “Những Giói Phải Kiêng Cữ” {Varìtta Sỉla). 

(5) Không dâm dục (tức cũng không quan hệ tình dục, 
ngay cả là vợ chồng, là chính dâm), 

(6) Không ăn sau giờ Ngọ, 

(7) Không ngồi ghế cao sang, nằm giường êm đẹp. 

(8) Không nhảy múa, ca hát, không trình diễn này nọ, 
không trang điểm, đeo vòng hoa, trang sức, không thoa 
dầu thom... để làm đẹp. 

— Theo luận giảng: Bốn giới đầu được gọi là “Giới 
Phải Kiêng Cữ” (Vartíta Sỉla) bởi vì nếu vi phạm những 
giới này hiển nhiên sẽ dẫn đến tái sinh vào những cảnh 
giới thấp xấu, đau khổ. 

— Tuy nhiên, bốn giới sau nếu vi phạm thì có thể, hoặc 
có thể không, dẫn đến tái sinh ở những cảnh giới thấp xấu 
đau khổ, vì điều đó còn tùy thuộc vào việc phạm giới có đi 
kèm hay không đi kèm vói những quan điểm sai trái 
(tà kiến). Những Phật tử Thánh thiện (ariỵa) như bà 
Visakha và ông Cấp-Cô-Độc (Anathapindika) là những 
người chưa diệt sạch Tham dục; vẫn còn quan hệ tình dục 
(chính dâm) với chồng, vợ của mình; vẫn còn ăn sau giờ 
Ngọ; nhảy múa, đàn ca, xem nghe múa nhạc, trang sức 
làm đẹp, ngủ trên giường êm ấm xa hoa; nhưng đối với họ 
những hành động không giữ 4 giới sau là không đi kèm 
với những quan điểm sai trái (tà kiến) ngược đạo, nên họ 
không bị tái sinh vào những cõi xấu ác đau khổ. 



468 • Giáo trình Phật học 


— Thái độ tinh thần của những Phật tử Thánh thiện 
đối với những khoái lạc giác quan thì khác với thái độ của 
những kẻ phàm phu tục tử. Nhu Kinh Điển có ví dụ so 
sánh rằng, những Bà-la-môn thanh tịnh bị voi dữ đuổi 
chạy thì thuờng không nhảy vào những chỗ ẩn núp do bẩn 
nhu hầm phân. Cũng nhu vậy, đối với những khoái lạc trần 
tục thì có những thánh Phật tử chua diệt sạch những ô 
nhiễm này, thì họ “trải qua” chúng mà không có những tà 
kiến trong tâm. Nguợc lại, những kẻ phàm phu tục tử thì 
ngập đầu vào khoái lạc với những tu tuởng và quan điểm 
sai lạc khác, (v/ dụ như chủ nghĩa theo dục vọng khoái lạc 
giác quan, chủ nghĩa cho rằng cứ hưởng thú vui càng 
nhiều càng tốt, bằng mọi giá, vì chang có kiếp sau hay quả 
báo nào hết...) 

— Khi một nguời đã quy y Tam bảo và tuân giữ theo 
Năm Giới Hạnh, thì nguời đó đã trở thành một đệ tử đửc 
hạnh của Đức Phật. Neu nguời đó cố gắng tuân giữ Tám 
Giới, thì có nghĩa nguời đó muốn thực hành việc giữ giới 
tâm linh ở mức độ cao hon. Trong ý nghĩa này, bốn (4) 
giới sau (của Tám Giới) là những giới tự nguyện và đuợc 
gọi là Những Giói cần Thực Hành {Caritta Sila). 

Đối với những Tỳ kheo hay Sa-di, Đức Phật đã nghiêm 
cấm tất cả, tất cả các giới đều là những Giói Phải Kiêng 
Cữ, Phải Tránh Bỏ {Varitta Sila). 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • 469 


VI 

Mưòi Giói 


“Mưòi Giói” là sự mở rộng ra từ “Tám Giói” vừa nói 
trên, trong đó giới thứ tám (8) được phân chia ra thành 2 
giới riêng biệt, (8) & (9), khác nhau. Đó là: 


(8) Không nhảy múa, ca hát, không ưình diễn này. 

(9) Không trang điểm, đeo vòng hoa, trang sức, không 
thoa dầu thom... để làm đẹp. 

Vậy đã có 9 giới, và bây giờ thêm một giới riêng nữa, đó 
là: 

(10) Kiêng cữ, không nhận vàng bạc ựatarupa rạịata 
patiggahana). 

Như vậy, tổng cộng là “Mưòi Giói”. 

Theo quyển Luận Giảng Kinh Tiểu Tụng 
(Khuddakapath ): 

"Bạc là những đồng tiền kahapana, hoặc có thế là 
đồng tiền xu kim loại masaka, hoặc có thế là đồng tiền go 
masaka, hoặc đồng tiền bằng đất sét masaka, và tương tự, 
được dùng đế trao đôi, mua bán thương mại. Trong bổi 
cảnh hiện đại, nghĩa “vàng, bạc” là bao gồm cả “tiền 
mặt”. 



470 • Giáo trình Phật học 


► “Mưòi Giói” này là tiên quyết, là những ''Giới Phải 
Kiêng Cữ” {Varitta Sila) đối với Tỳ kheo và Sa-di. 

Nhưng đối với Phật tử tại gia thì chỉ 4 giới đầu là bắt 
buộc phải kiêng cữ {Varìtta Sỉla), còn 6 giới sau là những 
"Giới Cần (nên) Thực Hành” {Caritta Sila). 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh »471 


VII 

Những Phẩm cấp & Những Loại Giói Hạnh 


Cũng giống như những hành động công đức, Phẩm cấp 
Giới Hạnh được quyết định bởi mức độ của Bốn (4) Yeu 
Tố Tiềm Năng (Iddhipadas), đó là: 

ước Muốn, 

Nỗ Lực, 

Tâm, Ý Chí, và 
Kiến Thức Trạch Pháp. 

Khi những yếu tố này yếu kém, trung bình hay mạnh 
mẽ, thì Đức Hạnh hay Giới Hạnh tưong ứng sẽ là Thấp 
Kém, Trung Bình hoặc ưu Việt. 


(a) Giới Hạnh được thực hành vì danh là loại giới hạnh 
Thấp Kém. 

(b) Giới Hạnh được thực hành vì mong muốn có được 
quả hay công quả tốt của một hành động công đức là giới 
hạnh Trung Bình. 

(c) Giới Hạnh được thực hành để đạt được trạng thái 
cao thượng, thông qua sự hiểu biết là một người nên thực 
hành với tâm ý hay ý hành lảnh thiện là để đạt được sự 
thánh thiện cho tâm linh của mình, thì đó là giới hạnh ưu 
Việt, cao thượng. 

Giữa hai loại giới hạnh, Giới Hạnh cần (nên) Thực 
Hành (Carừta Sỉla) chỉ có thể thực hiện được khi một 
người có đầy đủ lòng tin và sự nỗ lực. 



472 • Giáo trình Phật học 


Lòng tin là sự tin vào Quy Luật của Nghiệp (Kamma), 
chẳng hạn nhu Nghiệp quả tốt sẽ đi theo những nghiệp tốt 
do thực hành tốt việc giữ giới hạnh. 

Nỗ lực có nghĩa là năng lực luôn luôn có để dùng vào việc 
thực hành giới hạnh, cùng với lòng tin. Đó gọi là Chánh 
Tinh Tấn. 

Đối với Giói Hạnh (phải) Kiêng Cữ ịVarừta Sila), 
Lòng Tin là yếu tố đã đủ giúp cho nguời ta tránh không 
làm những điều trái đạo đức, thất đức mà Đức Phật đã 
khuyến cấm. 

Giới Hạnh hay Đức Hạnh đuợc những Phật tử tại gia 
tuân giữ thì đuợc gọi là Giới Hạnh Tại Gia (Gahattha 
Sỉla). về điểm này, trong quyển Thanh Tịnh Đạo 
{Vỉsuddhỉ Magga) có ghi nhu sau: 

“Năm Giói tuân giữ thường xuyên, 

Mười Giói những khi có thể, và 

Tám Giói vào ngày Trai Giói, 

là giói hạnh mà những Phật tử tại gia tuân theo” 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • AI ?> 


VIII 

Những ích Lọi Của Giói Hạnh 


Bằng cách Kiêng Cữ, không phạm vào những hành 
động, lời nói và nghề nghiệp không đúng đắn, một người 
có được phẩm hạnh tốt đẹp, “không có gì phải ân hận”, 
đó là một ích lợi của việc giữ giới hạnh. Một người tuân 
giữ giới hạnh thì luôn được những người xung quanh, bạn 
bè yêu mến và tôn trọng. 

Sự “không ân hận” hay sự vô ngại sẽ dẫn đến niềm vui, 
niềm hoan hỉ ipitĩ) và hạnh phúc (sukha), theo sau là sự 
tĩnh lặng (passadhi), là nguyên nhân cận kề để đạt đến 
Chánh Định (samadhi). Khi tâm đã được định, một người 
có thể thâm nhập thấu suốt vào bản chất đích thực của mọi 
sự vật “như nó là” iyathabhuta-nana) thông qua trí tuệ 
Minh Sát (vipassana) và chứng đạt được Trí Tuệ con 
đường Đạo và Thánh Quả (magga-phaỉa nana). Vì vậy, 
Giới Hạnh có rất nhiều ích lợi, bắt đầu từ việc an tâm, 
không ân hận hay vô ngại cho đến lúc kết cục là Niết-bàn 
(Nibbana). 

Đức Phật cũng đã đề cao đến năm (5) ích lọi có được 
khi một người tuân giữ Giới Hạnh và được xác lập trong 
Giới Hạnh, đó là: 

(1) Có được nhiều vận may giàu có vì đã nỗ lực giữ 
giới. 

(2) Có được thanh danh và nổi tiếng. 



474 • Giáo trình Phật học 


(3) Có thể tiếp cận hay bước vào những hàng thánh 
nhân, Bà-la-môn, gia chủ hay tu sĩ với một sự tự 
tin hoàn toàn, không sợ sệt hay do dự. 

(4) Sống hết tuổi thọ của kiếp sống và chết một cách 
tự tại, không sợ hãi hay ăn năn, hối hận. 

(5) Sau khi chết, được tái sinh trong một cảnh giói 
phúc lành của cõi người hay cõi trời. 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh »475 


IX 

Sự Tôn Kính 


Theo định nghĩa về Giới (Siỉa), sự tôn kính 
{apacayanà) nằm trong Giới Hạnh cần (nên) Thực Hành. 
Trong Chú Giải Bộ Pháp Tụ (Atthasalini), thì định nghĩa 
về sự tôn kính được ghi như sau: 

“Sự tôn kính là một căn bản của hành động công đức 
nên được biết là hành động đến gặp một người lớn tuôi, 
mang bát và y cho người ẩy, đảnh lễ người ấy và nhường 
chỉ lối đi cho người ẩy 

Cách giảng giải này hàm ý nói về một thái độ khiêm 
nhường, lễ phép, không cao ngạo, cùng thể hiện bằng 
những thái độ thân tình, lời nói và hành động cung kính 
với những người lớn tuổi. 

Không phải chỉ vậy, mà phải thật sự tôn kính người lớn 
tuổi ở trong lòng, xưng hô đúng mực phép tắc, dùng lời lẽ 
lễ phép, cúi chào họ, đứng dậy khi họ bước vào và nhường 
chỗ ngồi cho họ, phục vụ họ trước tiên và đối xử họ như 
những bậc đáng tôn kính nhất. 

Trong Tương ưng Bộ Kinh (Samyutta I, 177), Đức 
Phật đã giảng dạy cặn kẽ hon về vấn đề đức hạnh này, khi 
Người hàng phục tính cao ngạo của một Bà-la-môn ngạo 
mạng ở Savatthi (thành Xá Vệ). Người đàn ông trẻ này 
không cung kính cha mẹ, thầy giáo và cả người anh cả của 
mình. Khi Đức Phật đang thuyết giảng giáo pháp cho một 



476 • Giáo trình Phật học 


hội chúng, người này tỏ ra rất cao ngạo, và Đức Phật đã 
đọc được những ý nghĩ của anh ta, lúc đó, Đức Phật đọc 
một câu kệ, chỉ cho Bà-la-môn tên ‘Cao Ngạo’ này thấy 
được tâm của anh ta giống như một quyển sách đang được 
mở ra. 

Ngay lúc bị người khác đọc được tâm mình, anh ta trở 
nên khiêm nhường và trước sự ngạc nhiên của đám đông, 
anh ta cuối xuống quỳ lạy Đức Phật. Sau khi Đức Phật yêu 
cầu anh ta quay về chỗ ngồi của mình, anh ta bèn đặt 
những câu hỏi như sau: 

“Đổi với ai một người phải tỏ ra lễ phép? Ai thì một 
người phải tỏ ra tôn kính? Ai thì một người phải nhường 
bước và tôn trọng? Phải tôn thờ ai là tốt? 

Đức Phật đã trả lòi những câu hỏi này như sau: 

“Đổi với mẹ và cha mình, một người phải lễ phép; đổi 
với anh trai cả và thứ tư là đổi với người thầy. Những 
người này, một người phải tôn kính. Đổi với những người 
này, một người phải nhường bước và tôn trọng. Tôn thờ 
họ là điều tốt. Những bậc A-la-hán, hết ô nhiễm, điềm 
tĩnh, đã hoàn thành những việc cần phải làm, những bậc 
vô đắng hiền hậu, miễn nhiễm và biết phải trái. Hãy dập 
tắt tính cao ngạo của mình và tôn kính họ ”. 

(a) Sự Tôn Kính Giữa Những Người Phật Tử Tại 
Gia 

Giữa những người trong họ hàng Phật tử tại gia, thì bậc 
Cha, Mẹ là được tôn kính đầu tiên, vì họ có công sinh 
đẻ, đưa chúng ta vào cuộc đời, nuôi chúng ta lớn lên và 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh • All 


luôn luôn cầu uớc, mong muốn cho chúng ta đuợc hạnh 
phúc và thảnh đạt. Trong Kinh Tăng Chi Bộ Kinh 
(Anguttara i, 62), Đức Phật đã nói rằng, nếu một nguời đặt 
mẹ lên một vai và cha lên một vai để hầu hạ 100 năm, thì 
cũng không bao giờ trả hết on cha mẹ đuợc. Nhung nếu 
một nguời khuyến khích, tạo điều kiện giúp cha mẹ thực 
hành bố thí và giói hạnh và thiết lập lòng tin vào Tam 
Bảo và có đuợc sự hiểu biết, trí tuệ, thì nguời đó có thể 
đền đáp đuợc công on cha mẹ. 

Trong Muời vấn Đề Của Chánh Tri Kiến, sự hiểu biết 
về sự: “Có nghiệp quả trong hành động hay Nghiệp của 
một người đối với cha mẹ” góp phần tạo nên Chánh Tri 
Kiến. Vì vậy, mọi nguời cần luôn luôn tâm niệm sự tôn 
kính cha mẹ trong mọi lời nói, ý nghĩ và hành động của 
mình. 

Anh, Chị, Họ Hàng cũng là những nguời xứng đáng 
đuợc kính trọng, bởi vì họ là những nguời cùng chăm lo, 
bảo vệ và giúp đõ chúng ta cùng với cha mẹ hay những khi 
cha mẹ bận rộn hay vắng mặt. Những ngưòi thầy, người 
cô dạy chúng ta cũng xứng đáng được tôn kính, bởi vì họ 
đã dạy cho chúng ta biết đọc, biết viết, dạy nghề nghiệp và 
khoa học cho chúng ta. 

ở những nước Phưong Đông, việc kính trọng người 
lớn tuổi (kính lão đắc thọ) là cử chỉ thể hiện sự trưởng 
thành của một người. Bằng cách kính trọng người lớn tuổi, 
một người sẽ được nhiều ích lợi vì người lớn tuổi khi được 
kính trọng, thường bỏ công ra khuyên dạy, chỉ dẫn những 
kinh nghiệm của mình cho người trẻ, vì thông thường 
người lớn tuổi không chỉ dạy những kinh nghiệm cho 



478 • Giáo trình Phật học 


những kẻ vô lễ và ít gần gũi với mình. Khi tôn trọng và 
giúp đỡ người lớn tuổi, một người sẽ được bốn ích lợi như 
là nghiệp quả sau: tuổi thọ càng cao, vẻ đẹp, sự sung 
sướng và sức mạnh. 

Đối với những Phật tử, sự tôn kính lớn lao nhất được 
dành cho Tam Bảo, đó là noi nưong tựa tối cao bao gồm 
Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Đoàn, vì đó là những đối 
tượng cao quý nhất, đáng tôn thờ nhất, noi nưong tựa cao 
quý nhất của một người (Xem thêm Chuông Quy Y Tam 
Bảo). Vì lý do này, mà những thành viên hay thánh tăng 
trong Tăng Đoàn luôn được kính trọng bởi những Phật tử, 
khi gặp Tăng Ni những Phật tử luôn luôn đảnh lễ và cúi 
đầu xá lạy để biểu thị lòng tôn kính. Khi tôn kính và đảnh 
lễ Tăng, Ni, những Phật tử sẽ được ích lợi là buông bỏ, xả 
bỏ hết niềm cao ngạo hay tự mãn. Tăng Ni cũng luôn luôn 
vui mừng truyền dạy giáo pháp cho những Phật tử kính 
tăng, được xem là đối tượng (hay hành xử xứ) thích họp 
(gocara) để Tăng Ni thực hiện những việc đối với chúng 
sinh. 


(b) Lòng Kính Trọng Giữa Những Thành Viên 
Tăng Đoàn 

Khi một người trở thành Tỳ kheo (Tăng, Ni), người đó 
đã rời bỏ cuộc sống gia đình và trở thành người xuất gia. 
Giáo Pháp và Giới Luật được xem như là người Cha, và 
người học trò được coi là người con. Người học trò phải 
tuân thủ theo những giới luật nghiêm ngặt đối với người 
thầy, và trong đó có việc tôn kính và phụng sự đã được 
quy định rõ trong Luật Tạng, nếu không thực hiện 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh »479 


đúng có thể phạm tội dukkata (tác ác, những tội làm điều 
sai quấy). 


Giới Luật cũng quy định rõ thái độ lễ phép của một Tỳ 
kheo nhỏ tuổi đối với Tỳ kheo lớn tuồi, phải xung hô bằng 
“ngài”, “thầy” (Bhante), trong khi những Tỳ kheo lớn tuổi 
có thể gọi nguời nhỏ tuổi bằng “đạo hữu” hay “bạn” 
(Avuso). Một Tỳ kheo phải nhớ rõ ngày giờ đuợc thọ giới 
vào Tăng Đoàn để biết đuợc tuổi hạ của mình mà biết cách 
xung hô với những Tỳ kheo hay Tăng Ni khác. 

Tuong tự vậy, những Sa di cũng phải hết mực kính 
trọng những Tỳ kheo, Tăng Ni, cho dù những Tăng Ni có 
thể vừa mới thọ giới vào Tăng Đoàn. Bằng cách này, sự 
hòa hợp trong Tăng Đoàn luôn luôn đuợc gìn giữ. 

Thông thuờng, một Tỳ kheo không đuợc phép làm 
nguời thầy để thọ giới cho một Tỳ kheo mới nếu nguời 
thầy Tỳ kheo không đuợc hon 10 tuổi Hạ và phải đuợc 
biết là thông thuộc Kinh, Luật, ở Miến Điện, những Tỳ 
kheo đã qua 10 tuổi hạ thì đuợc gọi là “Sayadaw”, có 
nghĩa là “Su’, “Thầy” đuợc xung hô một cách đáng kính. 



480 • Giáo trình Phật học 


X 

Sự Lễ Phép & Phụng Sự 


Tự Điển “Childers' Pali Dictionary” dịch chữ 
""veyyacaccá’" là sự phục vụ, phụng sự của một người ở vị 
trí, vai vế thấp kém hon đối với một người cao thượng 
hon. Nó cũng hàm ý về thái độ lễ phép, nhún nhường có 
trong tâm, không còn cao ngạo, khi thực hiện việc phục vụ 
cho người khác. Quyển “Chú Giải Bộ Pháp Tụ” 
(Atthasalini) thì định nghĩa như sau: 

“Phụng sự là căn bản của hành động công đức nên 
được biết trong những hành động qua đó chúng ta thực 
hiện bôn phận lớn và nhỏ đổi với những bậc trưởng lão, 
chang hạn, như khi chúng ta tiếp nhận bình bát của một vị 
Tỳ Kheo mà chúng ta thay vừa bước vào làng đế khất thự 
và đế đầy thức ăn, và mang dâng cho vị ẩy, hoặc đi nhanh 
đến và tiếp nhận bình bát,..., khi nghe lời kêu gọi “Đen 
tiếp nhận bình bát của vị Tỳ kheo ”. 

(a) Sự Lễ Phép & Phụng Sự Giữa Những Phật Tử 
Tại Gia 

Đối với những Phật tử tại gia, việc phục vụ hay phụng 
sự có nghĩa là phụng sự cha mẹ mình và những bậc trưởng 
lão và hoàn thành những công việc theo ý muốn của họ. 
Những dạng phụng sự khác bao gồm việc chăm sóc người 
bệnh, người già neo đon, những người ở viện dưỡng lão, 
trại tế bần, lo lắng cho những nhu cầu của họ. Sự phụng sự 
lễ phép như việc chăm sóc người bệnh, người già yếu đã 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Giới Hạnh »481 


được Đức Phật đề cao. Những hành động lễ phép như 
làm ‘công quả’ đối với cộng đồng, chùa chiềng, đền tháp, 
như giúp quét dọn, lau chùi sạch sẽ ở Chùa, Tu Viện, nấu 
ăn, phục vụ thức ăn, rửa chén bát,... cũng là những sự 
phụng sự đầy công đức. Nghiệp quả tốt cho những hành 
động công đức này là sẽ được giúp đỡ khi cần, sẽ được 
toại nguyện mong ước của mình sau này và sẽ có ngưòi 
giúp đỡ, người giúp việc sau này giúp đõ mình. 

(b) Bổn Phận Phục Vụ Giữa Những Tỳ Kheo, Tăng 
Ni 


Đối với những Tỳ kheo, một số bổn phận phải phục vụ 
cho thầy, sư của mình nhu là: giúp làm những việc họ cần, 
rửa bình bát giùm họ, chăm sóc y phục của họ, mời họ 
uống nước trong hay sau bữa ăn, chuẩn bị khăn nước cho 
thầy tắm, quét dọn, lau chùi thất của thầy sạch sẽ... 

Phần mình, một người thầy phải tận tâm truyền dạy 
giáo pháp cho đệ tử, và cung cấp cho đệ tử của mình bình 
bát, y phục và những vật dụng mà đệ tử mình chưa có. 
Neu học trò của mình bị bệnh, thì vị thầy phải chăm sóc 
cho học trò mình đến khi khỏe mạnh. Đó là những giới 
luật bắt buộc đối với những Tỳ kheo, trừ khi có những 
ngoại lệ mà người thầy đưa ra và miễn chấp cho học trò 
của mình, chẳng hạn như người học trò có tâm nguyện 
dành nhiều thời gian hon cho việc hành thiền. 



482 • Giáo trình Phật học 


XI 


Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


(1) “The Expositor” (Chủ Giải Bộ Pháp Tụ - “Atthasalini”), 

bản dịch của Pe Maung Tin, Hội Kinh Điên Pali (PTS), 
London. 

(2) “The Great Chronicles of Buddhas, Vol. 1, Part 1, 

Anudipani ” (Đại Biên Niên Sử Các Vị Phật, Tập 1, Phần 
1, Anudỉpanỉ), tác giả Hòa Thượng Mingun Sayadaw 
Bhaddanta Vỉcỉttasarabhỉvamsa. 

(3) “Tự Điên Ngôn Ngữ Pali ”, soạn giả R. c. Childers. 

(4) “The Mahavagga, Vinaya Texts ” translated by T. w. Rhys 

Davỉds and Hermann Oldenberg, Part 1. Sacred Books of 
the East, Vol.l3. (Bộ “Đại Phãm, Luật Tạng”, bản dịch 
của Tiến Sĩ Rhys Davids & Hermann Oldenberg, Phần 1, 
Thánh Thư Phương Đông, Vol. 13). 



Phần XIII 

MƯỜI CĂN BẢN CỦA 
HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC 

PHÀN BA: NHÓM “THIỀN” 


(Bhavana) 



484 • Giáo trình Phật học 


NỘI DUNG 

1. Điều Kỳ Diệu Của Năng Lực Giảo Pháp 

2. Sự Truyền Dạy Giáo Pháp (Dhamma-desana) 

3. Sự Truyền Dạy Giáo Pháp Bởi Cư Sĩ & Những ích Lợi 

4. Lẳng Nghe Giáo Pháp (Dhamma-savana) 

5. Cách Thức Đúng Đắn Đe Lẳng Nghe Giảo Pháp & 
Những ích Lợi 

6. Chỉnh Lý Quan Điếm, Niềm Tin — Chánh Tín 
(Ditthijukamma) 

7. Những Loại Tà Kiến 

8. Những ích Lợi Của Việc Chỉnh Lý Quan Điếm, Củng 

Cổ Niềm Tin 

9. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Thiền • 485 


I 


Sự Kỳ Diệu Của Năng Lực Giáo Pháp 


Vào một lần nọ, khi Đức Phật đang cư ngụ ở vùng 
Nalanda trong khu Vườn Xoài của thí chủ Pavarika, thì có 
một Phật tử tại gia, tên là Kevaddha, đến xin gặp Phật và 
thỉnh cầu Phật cử một Tỳ kheo biểu diễn những thần thông 
kỳ diệu để cho những người dân ở thành Nalanda càng 
thêm tin tưởng vào Đức Phật và vì vậy, nhiều người sẽ trở 
thành Phật tử. Tuy nhiên, Đức Phật đã từ chối lời thỉnh cầu 
này. Đức Phật bảo rằng, Người cũng chưa bao giờ dạy 
Giáo Pháp cho những Tỳ kheo theo kiểu là: “Vạy Tỳ kheo, 
hãy ra ngoài biếu diễn thần thông biến hóa cho những cư 
sĩ áo trắng xem'\ 

Đức Phật đã trả lời y hệt nhu vậy, khi người đó tiếp tục 
thỉnh cầu lần thứ hai. Đen lần thứ ba, Đức Phật bắt đầu chỉ 
cho ông ta về 3 điều kỳ diệu mà Đức Phật đã biết được và 
giác ngộ được bằng trí tuệ bên trong của bản thân mình. 

Đầu tiên là những năng lực thần thông (iddhi 
patihariya) bao gồm một số khả năng siêu phàm như là trở 
thành nhiều người cùng một lúc, thường gọi là nhân đôi, 
nhân ba, và khả năng đi xuyên qua tường, bay trên không 
trung và đi trên mặt nước, và thậm chí có thể lên thăm cõi 
trời Phạm Thiên. Thần thông này bị Đức Phật từ chối, vì 
nó giống như những huyền thuật Gandhari (Kiện-đà-lê). 

Điều kỳ diệu thứ hai là khả năng đọc tâm (adesana 
patihariya) của người khác, cũng không được Đức Phật 



486 • Giáo trình Phật học 


tán đồng bởi vì nó có thể được hiểu nhầm là thông thuật 
được gọi là “viên ngọc của ý nghĩ” (cintamani) hay huyền 
thuật Manika. 

Đức Phật khuyến khích điều kỳ diệu thứ ba, đó là của 
sự Giáo huấn, Truyền dạy {anusasani patihariya) vì nó 
đưa đến sự tu dưỡng Giới Hạnh Đạo Đức, Chánh Định và 
Trí Tuệ để cuối cùng dẫn đến diệt trừ những ô nhiễm 
(Asavakkhaya Nana) và sự giác ngộ Niết-bàn (Nibbana), 
chấm dứt đau khổ. Điều kỳ diệu lớn nhất này chỉ có thể 
tồn tại trong khi có chân lý Phật Pháp (Buddha sasanà). 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Thiền • 487 


II 


Việc Truyền Dạy Giáo Pháp 

(Dhamma-desana) 


Trong quyển Chú Giải Bộ Pháp Tụ (Atthasalini), định 
nghĩa về sự truyền đạt Giáo Pháp đuợc ghi nhu sau: 

“Từ mong muốn có được hay suy nghĩ rằng “Như vậy 
họ sẽ biết được ta là một người thuyết pháp”, một so 
người sẽ thuyết giảng bài pháp. Bài thuyết pháp đó không 
mang lại kết quả. Người đã thoát khỏi động cơ chính đó, 
không còn làm vì danh lợi và giảng dạy Giảo Pháo mà 
mình đã thông thuộc - đó là căn bản của hành động công 
đức của việc truyền dạy”. 


(1) Cách Thức Thanh Tịnh và Đúng Đắn Khi 
Truyền Dạy Giáo Pháp 

Trong Tuong ưng Bộ Kinh (Samyutta ii, 199), Đức 
Phật đã phân biệt 2 loại thầy (đạo su) với 2 cách thức 
thuyết pháp, đó là: 

(a) Cách thức thuyết pháp không thanh tịnh và 
không đúng đắn, là tu cách của loại đạo su với 
suy nghĩ là: “Mỗi người sẽ thỏa mãn với những 
lời ta dạy và sẽ vâng theo lời ta và sẽ ủng hộ ta ”. 

(b) Cách thức thuyết pháp thanh tịnh và đúng đắn, 
là tu cách của những nguời thầy với suy nghĩ là: 



488 • Giáo trình Phật học 


“Sau khi họ nghe mình thuyết giảng, họ sẽ hiếu 
biết và trân trọng Giảo Pháp và bắt đầu thực 
hành những Giới hạnh, Định tâm và trí Tuệ theo 
con đường “Bát Chánh Đạo”, vì thế họ có khả 
năng được giải thoát khỏi đau khô”. Vì vậy, 
những vị thầy này giảng dạy Giáo Pháp cho người 
khác vì Giáo Pháp dẫn đến sự giải thoát và bởi vì 
lòng bi mẫn của người thuyết giảng dành cho họ. 

(2) Câu Chuyện về con Cá Vàng Vói Hơi Thở Hôi 
Thối 

Việc thuyết giảng để có được danh và được những thứ 
khác là hành động dẫn đến đau khổ như trong trường hợp 
thầy Tỳ kheo trong lịch sử tên là Kapila đã được nói đến 
trong Kinh Pháp Cú {Kệ 334-337). Trong Phật kiếp của 
Đức Phật Kassapa (Ca Diếp), có hai anh em đều trở thành 
Tỳ kheo. Người anh lớn thì lo tu tập hành thiền và chứng 
ngộ thành một A-la-hán. Người em tên là Kapila miệt mài 
nghiên cứu Tam Tạng Kinh (Tipitaka) và trở thành một 
giảng sư thông thuộc kiến thức kinh điển và có rất nhiều 
đệ tử và vì vậy cũng rất nhiều người cúng dường. Vì vậy 
Kapila trở nên rất tự phụ về kiến thức của mình đến nỗi vị 
ấy luôn tự mình tuyên phán lời nói của bất cứ ai là sai hay 
đúng, mặc dù sự thật thì những lời nói đó là ngược lại. 

Nhiều Tỳ kheo tốt bụng đã nhắc nhở vị thầy đó nên 
trung thành và trích dẫn đúng trong Giáo Pháp và Giới 
Luật, nhưng vị thầy Kapila thì quá say sưa với kiến thức 
của mình, thậm chí còn quay lại chê bai và hạ nhục những 
vị Tỳ kheo đã có lòng nhắc nhở mình. Cứ theo cách này, 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Thiền • 489 


vị thầy Kapila đã rơi vào con đường bất thiện và đã làm 
chậm trễ tiến trình truyền Pháp của Đức Phật Kassapa. 

Khi vị thầy đó chết, vị đó đã bị đọa xuống tận địa ngục 
A-tỳ (Avici) chịu đày đọa và đau khổ muôn kiếp. Và vì 
những tà pháp mà ông đã truyền giảng vẫn còn là nghiệp 
ác chưa trả hết, nên đến tận Phật kiếp này, ông sinh ra 
thành một con Cá Vàng sống trong sông Aciravati ở 
Savatthi (Xá-Vệ). Con cá vàng bị bắt và người ta đem đến 
trước Đức Phật (Thích Ca). Ngay khi con cá vàng mở 
miệng ra, một mùi hôi thối bốc lên làm tanh tưởi cả nơi đó. 
Lúc đó, Đức Phật đã kể lại về kiếp quá khứ của con cá là 
Tỳ kheo Kapila. Bởi vì, dù gì, vị này cũng nghiên cứu và 
truyền dạy và tán dương đề tài là Phật pháp nên vị ấy còn 
được sắc vàng trên da mình, nhưng vị ấy giảng dạy không 
theo cách thức thanh tịnh và đúng đắn, thậm chí còn phỉ 
báng những vị Tỳ kheo tốt nhắc nhở, nên bây giờ mở 
miệng ra là bay mùi hôi thối. Sau đó, con cá vàng chết lại 
tiếp tục bị tái sinh vào địa ngục A-tỳ. 



490 • Giáo trình Phật học 


III 


Việc Truyền Dạy Giáo Pháp bỏi 
Những Phật Tử Tại Gia & Những ích Lọi 


Mặc dù những Phật tử tại gia không thông suốt Giáo 
Pháp bằng các tu sĩ, các su thầy, nhung các cu sĩ vẫn có 
thể giảng dạy Giáo Pháp cho những Phật Tử khác trong 
hay ngoài đạo tràng của mình, theo sự khuyến khích của 
Đức Phật đuợc ghi chép lại trong Tăng Chi Bộ Kinh 
(Anguttara iv, 219). Và nếu thành công, nguời truyền dạy 
có thể làm cho những Phật tử khác hiểu biết Phật Pháp 
cùng trình độ hiểu biết mà mình có được. 

• Như vậy, khi một người có được Lòng Tin của mình 
vào Phật, Pháp, Tăng, người đó cũng có thể truyền tải 
lòng tin đó cho những người khác. 

• Khi một người cố giữ gìn được Giói Hạnh cho mình, 
thì người đó cũng có thể truyền dạy cho người khác 
việc tuân giữ giới hạnh đạo đức. 

• Khi một người chứng đạt được sự Giải Thoát cho 

mình, người ấy cũng có thể truyền dạy người khác tu 
tập để có được sự giải thoát tương tự. 

• Khi một người luôn mong ước chính mình gặp được 
thánh Tăng, mong ước được nghe Chánh Pháp; luôn 
giữ tâm của mình chánh niệm về Giáo Pháp; luôn giữ 
mình chánh niệm về Giáo Pháp mình đã nghe học 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Thiền »491 


được; quán chiếu những ý nghĩa của Giáo Pháp; hiểu 
biết rõ về khía cạnh ngữ nghĩa và khía cạnh tâm linh 
đích thực của Giáo Pháp; và bước đi đúng theo con 
đường đó; và phấn đấu truyền tải lại cho những Phật tử 
khác, thì người cư sĩ đó đã làm tăng ích lợi cho bản 
thân mình cũng như ích lợi cho những người khác. 


^ ích Lọi Của Việc Tuyền Dạy Giáo Pháp: 

(1) Trong cách thức đúng đắn và thanh tịnh, một người 
mong muốn truyền dạy giáo pháp cho những người 
khác, thì bản thân mình thường xuyên thực hành 
Giáo Pháp để thấy được lợi ích trước khi người đó 
thành thục để truyền dạy cho người khác. Bằng cách 
đó, người đó càng tiến bộ về mặt Giáo Pháp. Ket 
quả của hành động hay quá trình truyền dạy giáo 
pháp một cách thanh tịnh và đúng đắn chính là sự 
thành công trong công việc chứng đạt ưên con 
đường thánh Đạo và chứng đắc thánh đạo Quả, bởi 

vì Giáo Pháp là nguyên nhân tạo ra quả “thành 

_ ^ _ 

công”. 

(2) Trong tất cả những quà tặng, bố thí, thì sự truyền 
dạy, bố thi Pháp là cao quỷ nhất. Vì vậy, những ai 
có những kiến thức, tiến bộ về giáo pháp và cống 
hiến công sức và thời gian để truyền thụ lại cho 
những người lớn và trẻ em trong các trường học thì 
xứng đáng được khen ngợi là người truyền bá chánh 
pháp của Đức Phật, trong bối cảnh con người đang 
chìm ngập trong chủ nghĩa vật chất và tà kiến. 



492 • Giáo trình Phật học 


Những người thầy chịu khó như vậy sẽ được tôn 
trọng trong những cộng đồng Phật giáo. 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Thiền • 493 


IV 

Lắng Nghe Giáo Pháp 


Quyển Chú Giải Bộ Pháp Tụ (Atthasalini) định nghĩa 
biết lắng nghe Giáo Pháp như sau: 

‘‘‘‘Những ai lẳng nghe giáo pháp, và nghĩ rằng: “Vì 
việc nghe pháp này, họ sẽ cho rằng mình là một người 
sùng đạo” - thì không đem lại nhiều nhỏi kết quả gì. 

Người khác thì bằng sự nhẹ nhàng trong lòng, tràn 
đầy lòng thiện tốt, lẳng nghe giáo pháp và nghĩ rằng: 
“Sẽ mang lại nhiều kết quả cho mình!”. Thì đây chinh là 
sự lẳng nghe Giáo Pháp”. 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara i, 129), Đức Phật 
mô tả về ba loại người nghe giáo Pháp, đó là: 

(a) Loại người nghe Pháp với tâm trí không tập trung, 
nghe mà chẳng hiểu gì, như nước đổ lá môn. Người 
đó cũng được so sánh như một cái bát úp lại, dù đồ 
bao nhiêu nước cũng chảy ra hết. 

(b) Loại nghe Pháp với tâm trí bị phân tán, tức là loại 
người nghe từ đầu đến cuối, cũng có thể hiểu, nhưng 
không bao giờ thèm nhớ một điều gì, bị phân tán. 
Như một đống đồ ăn để trên đùi chân, khi đứng dậy, 
tất cả đồ ăn đều đổ xuống đất hết, vì họ chẳng bao 
giờ chú tâm hay ghi nhớ điều gì. 



494 • Giáo trình Phật học 


(c) Người lắng nghe Pháp với tâm trí hiểu biết, bao 
quát và chú tâm, và sau khi đứng dậy, người đó vẫn 
còn ghi nhớ những lời dạy của Giáo Pháp. Người đó 
được so sánh như một cái bát để ngửa, nước rớt vào 
không bị chảy ra. 


^ Câu Chuyện về Một Thiên Thần Bị Xao Lãng 
Trong Lúc Nghe Bài Thuyết Pháp Đầu Tiên Của Đức 
Phật 

Chú Tâm hoàn toàn khi lắng nghe Giáo Pháp là điều 
kiện tối ưu cần thiết nếu một người muốn có được lợi lạc 
từ buổi nghe thuyết pháp. Điều này được minh họa trong 
Bài Thuyết Giảng của Thiền sư Mahasi Sayadaw về Kinh 
Hemavata Sutta nói về một thiên thần tên là Satagiri. Khi 
Đức Phật đến khai giảng bài Thuyết Pháp Đầu Tiên ở 
Vườn Nai, Isipatana, đúng 2 tháng sau khi Người giác 
ngộ thành Phật, thì thiên thần Satagiri cũng có mặt cùng 
hàng triệu những thiên thần để nghe thuyết giảng. Nhưng 
thay vì lắng nghe Giáo Pháp, thiên thần này chỉ lo tìm bạn 
mình là thiên thần Hemavata từ trong số những người đến 
nghe bài Pháp. Sau khi kết thúc bài Pháp, ngài Kondanna 
(Kiều-Trần-Như) cùng hàng triệu thiên thần và trời Phạm 
Thiên đều chứng đắc thánh quả Nhập Lưu (Sotapanna), 
nhưng Satagiri thì không, vì vị này đã xao lãng tâm trí vào 
việc khác. 

Sau đó, thiên thần tìm gặp được bạn của mình là 
Hemavata ở bên trên thành Vưong Xá (Rajagaha) và cả 
hai cùng nói chuyện về Đức Phật. Một cô gái tên là Kali, 
con của một thưong nhân tình cờ nghe được câu chuyện 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Thiền • 495 


của hai thiên thần và đã chú tâm lắng nghe thiên thần 
Satagiri đang nói về những đức hạnh của Đức Phật. Trong 
quá trình lắng nghe chăm chú này thì cô gái chứng đắc 
được quả nhập lưu (Sotapanna). Trong số những nữ Phật 
tử tại gia thời đó, Đức Phật gọi cô gái này là người trưởng 
nữ trong số những người chứng ngộ lòng tin bất thối 
chuyển đó, thậm chí khi lắng nghe ngưòi khác một cách 
chú tâm như vậy. 

^Neu đã là chân lý, là đạo lý đúng đắn, thì nó được 
nói ra từ ai không quan trọng, nhưng quan trọng là ở 
người biết lẳng nghe và hiếu biết, thì người nghe đó mới 
giác ngộ được. (ND) 

Còn về hai thiên thần đó, họ cùng bay đến, cùng với 
những tùy tùng của họ, tôn kính Đức Phật lúc bấy giờ 
đang ngụ tại khu Rừng Uruvela. ở đó, thiên thần đã đặt 
những câu hỏi xin Đức Phật giảng giải. Ngay sau khi lắng 
nghe Đức Phật giảng giải cả hai thiên thần cùng 1.000 
người tùy tùng của họ đều chứng đắc thánh quả Nhập Lưu. 



496 • Giáo trình Phật học 


V 


Cách Thức Đúng Đắn 
Để Lắng Nghe Giảng Pháp & Lọi ích 


Cách thức để chú tâm khi nghe giảng giáo pháp được 
mô tả trong Tưong ưng Bộ Kinh (Samyutta ii, 220), nói về 
ngài Kassapa (Ca-Diếp), như sau: 

• Một bài thuyết pháp khi được giảng phải được lắng 
nghe sao cho người nghe có được ích lợi. Từ thái độ 
đúng đắn này thì người nghe mới chú tâm hoàn toàn 
đến những gì được thuyết giảng, và vì vậy không để sót 
một từ ngữ nào, để hiểu đúng, hiểu đầy đủ ý nghĩa của 
bài thuyết pháp. Người nghe nên chú tâm vào từng chữ 
của bài Giáo Pháp và những từ ngữ được nghe một 
cách đúng đắn này sẽ được áp dụng vào trong việc 
thực hành Giáo Pháp. 

• Bằng cách tập trung vào bài thuyết giảng, tâm của 
người sẽ trở nên tĩnh lặng và thấm nhuần vào bài 
thuyết giảng; người đó sẽ không còn bị bên ngoài tác 
động, và vì vậy, tâm được thanh tịnh. Kinh Điển đã 
ghi lại nhiều trường họp thính giả Uong lịch sử đã giác 
ngộ bằng cách chú tâm lắng nghe Đức Phật hay A-la- 
hán giảng giải Giáo Pháp. 

• Theo những luận giảng, những người vừa nghe xong 
một bài thuyết giảng giáo pháp chứng đắc được những 
tầng thánh Quả thứ nhất hay cao hon không còn tồn tại 
trong thời mạt pháp này nữa. Tuy nhiên, mọi người đều 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Thiền • 497 


nên chú tâm lắng nghe thuyết giảng Giáo Pháp từ 
những bậc thánh nhân, hiền trí một khi tự mình 
không thể lý giải hết ý nghĩa Giáo Pháp. Khi lắng nghe 
thuyết giảng như vậy, chúng ta có được kiến thức hay 
trí thông qua việc nghe học {Sutamaya Panna), còn 
gọi là Văn trí; trong khi đó kiến thức do tự mình tư 
duy, tự học, tự chứng thấy được gọi là kiến thức hay 
trí thông qua tư duy (Cintamaya Panna), còn gọi là 
Tư trí; Và kiến thức hay trí có được từ sự chứng ngộ 
bên trong, minh sát tuệ thông qua tu tập, hành thiền thì 
được gọi là trí do Thiền tập (Bhavanamaya Panna), 
còn gọi là Tu trí. 

Trong “Kinh Điềm Lành” (Mangaỉa Suttà) có ghi chép 
rằng: “Gần gũi người trí hiền, Là Phúc Lành Cao 
Nhất”, bởi vì khi chúng ta lắng nghe những bậc hiền 
trí, những thánh nhân giảng giải giáo pháp, chúng ta 
đạt được những trí tuệ từ họ. Và trí tuệ giác ngộ là phúc 
lành cao thượng nhất. 


► ổa loại trí trên gọi tắt là Văn, Tư, Tu. Hai loại trí 
đầu tiên còn được gọi là “tri hữu sư ”, tức còn phải tùy 
thuộc vào người giảng giáo pháp và sự suy luận, hiếu 
biết thông qua giáo pháp như người thầy. Còn loại trí 
cuối cùng được gọi là “trí vô sư ”, trí do tự mình tu tập, 
thiền tập mà có được, chứng ngộ được, chứ người thầy 
không thế cho mình cái trí này được. (ND) 

Nói theo ngôn ngữ của thế gian và thực tế cuộc sống, 
hai loại kiến thức hay trí đầu tiên là Cintamaya Panna 
và Sutamaya Panna thì được thể hiện rất nhiều. Tất cả 



498 • Giáo trình Phật học 


những ngành nghệ thuật và khoa học mà chúng ta học 
ở các trường và các Đại Học chẳng hạn, kiến thức có 
được là do nghe học và đó là loại trí Sutamaya Panna. 
(Văn trí) Nhiều ngành nghề đòi hỏi những nỗ lực, suy 
nghiệm hay năng khiếu cá nhân hay do tự bản thân 
mình nghiên cứu, chứ không phải do nghe học là làm 
được, thì thuộc về loại trí do tư duy của mình, thuộc về 
Cintamaya Panna (Tư trí). Cho nên ngay cả trong đời 
sống thực tế, nếu bạn muốn có một kiến thức và một 
nghề nghiệp đàng hoàng để ổn định cuộc sống, thì hai 
thứ cần thiết phải có là phải chú tâm nghe học và tự 
tư duy, tự nghiên cứu cho bản thân mình theo một đề 
tài, một khoa học, một nghệ thuật hay một nghề nghiệp 
nào đó. Việc tu tập cũng vậy, hai phẩm chất này rất 
quan trọng để trang bị những tri kiến và trí tuệ cần thiết 
trên con đường đi tìm trí tuệ minh sát thông qua việc 
hành thiền. 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Thiền • 499 


VI 

Chỉnh Lý Quan Điểm Niềm Tin Của Mình 
- Củng Cố Chánh Tín 

(Ditthijukamma) 


Củng cố quan điểm hay niềm tin của mình là một hành 
vi đạo đức nhằm sửa chửa, chỉnh đốn lại những quan điểm 
sai trái của mình để xác lập sự hiểu biết đúng đắn hay 
chánh tri kiến (samma-ditthi) về Muời vấn Đe, về Quy 
Luật Nghiệp, về Trí Tuệ Nhìn Thấu Bên Trong hay Trí 
Tuệ Minh Sát (Vipassana) và về kiến thức xuất thế gian 
nhu Tứ Diệu Đế. 

(Xem thêm, phần “Chánh Tri Kiến ” trong Chương III, 
“Bát Chánh Đạo 



500 • Giáo trình Phật học 


VII 


Những Dạng Tà Kiến 

(Miccha-ditthi) 


Tà là “nghiêng”, là “lệch”, là “không ngay thẳng”. Tà 
kiến là những tri kiến, những quan điểm sai lầm, sai trái. 
(ND) 

Trong Kinh Lưới Trời — hay thường được gọi theo 
tiếng Hán-Việt là Kinh Phạm Võng — (Brahmạịaỉa Sutta) 
thuộc Trường Bộ Kinh, Đức Phật đã nêu ra 62 loại tà 
kiến, mà tất cả chúng đều có thể được xếp gom vào những 
dạng sau: 

(a) Niềm tin vào linh hồn bất biệt, một bản ngã trường 
tồn; 

(b) Sự lẫn tránh hay lươn lẹo; 

(c) Niềm tin vào những sự vật khởi sinh không có 
nguyên nhân; 

(d) Niềm tin rằng những cảnh giới phúc lành, lạc cảnh 
tương ứng với những tầng thiền định (jhana) là những 
cảnh giới hạnh phúc cao nhất. 


Trong những loại tà kiến trên, Đức Phật nhấn mạnh 3 
loại tà kiến mà con người thường hay chấp thủ, và thường 
dẫn đến những cực đoan và họ trở thành những người 
mang quan điểm sai lầm là ‘hành động không tạo ra 
nghiệp quả, không có gì tạo nguyên nhân cho những sự 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Thiền ‘501 


việc khác’, còn gọi là Vô Hành Kiến hay Vô nhân kiến 
(akiriya-dtíthí). Những loại tà kiến đó là: 

(1) Quan Điểm Chỉ Tin Nguyên Nhân Tiền Định 

(Pubbekata-hetu ditthi) 

Quan điểm này cho rằng tất cả những cảm thọ của 
chúng sinh trong kiếp này đều là do nhân và duyên của 
kiếp truớc và chỉ tạo ra bởi duy nhất những hành động 
có ý chí (ý hành) trong kiếp quá khứ. Đây là dạng quan 
điểm chỉ tin vào Nghiệp của kiếp quá khứ mà thôi. 

(2) Quan Điểm cho Nguyên Nhân là do Đấng Siêu 
Nhiên Hay Đấng Tạo Hóa (Issaranimma-hetu ditthi) 

Quan điểm này cho rằng tất cả những cảm thọ của 
chúng sinh trong kiếp này đều là do một thế lực siêu 
nhiên hay một đấng tạo hóa tạo ra. 

(3) Quan Điểm cho mọi Nguyên Nhân là do Ngẫu 
Nhiên (Ahetu-apaccaya ditthi) 

Quan điểm này cho rằng tất cả những cảm thọ của 
chúng sinh trong kiếp này đều là do tự chúng khởi sinh 
một cách ngẫu nhiên, không có nguyên nhân hay điều 
kiện hay duyên nào tạo ra hết. Nên, quan điểm này còn 
đuợc gọi là Vô Nhân Vô Duyên Luận. 


Trong Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara i, 173), Đức Phật 
đã bác bỏ những tà kiến và lập luận sai lầm trên như sau: 



502 • Giáo trình Phật học 


• Có những người, do những hành vi ý chí (nghiệp) trong 
quá khứ của họ, sẽ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, 
nói lời vu khống, nói lời cay nghiệt, nói chuyện tầm 
phào, vô ích, tham lam, sân hận, và nắm giữ tà kiến. Đó 
là do họ không tin vào hiệu lực của những hành động 
hiện tại, hay Nghiệp hiện tại. Vì vậy, họ không có 
mong muốn (chanda) hay nỗ lực iỵiriya) để phân biệt 
những hành động nào nên làm và những hành động nào 
nên tránh. Đối với những người nhu vậy, không thể có 
được những niềm tin đúng đắn để dẫn đến chấm dứt ô 
nhiễm. 

• Cũng như vậy, những người tin vào Thượng Đế sáng 
tạo hay những người tin thuyết mọi sự vật khởi sinh 
không có nhân và duyên sẽ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, 
nói dối, v.v... Đó là do họ không tin vào hiệu lực của 
những hành động hiện tại hay Nghiệp hiện tại. Vì vậy, 
họ không có mong muốn (chanda) hay nỗ lực iyiriya) 
để phân biệt những hành động nào nên làm và những 
hành động nào nên tránh. Đối với những người nhu 
vậy, không thể có được những niềm tin đúng đắn để 
dẫn đến chấm dứt ô nhiễm. 

• Trên thế gian này, chỉ có những việc như “nghe học từ 
những bậc hiền trí thuyết giảng” (Văn) và “xem xét 
hay tư duy một cách khôn khéo” (Tư) là những điều 
kiện để một người trở thành khôn ngoan và đức hạnh. 

Nếu 3 quan điểm [(1), (2), (3)] cực đoan trên đây 
không chấp nhận những nguyên nhân hiện tại là đúng, 
vậy thì những việc nhu “nghe học từ những bậc hiền trí 
thuyết giảng” (Văn) và “xem xét hay tư duy một cách 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Thiền • 503 


khôn khéo” (Tư) sẽ trở thảnh vô ích và không mang lại 
kết quả gì, bởi vì những loại người trên cho rằng “để 
trở thành một người khôn hay một kẻ ngu” chỉ đon 
giản là do nghiệp quá khứ, hoặc do đấng tạo hóa, hoặc 
không do nhân duyên nào cả, chỉ là ngẫu nhiên. Tuy 
nhiên, chúng ta biết rõ những quan điểm cực đoan đó là 
sai trái. 



504 • Giáo trình Phật học 


VIII 

Những ích Lọi Của Việc Chỉnh Lý Quan Điểm, 
Củng Cố Chánh Tính 


Bằng cách chỉnh lý quan điểm của mình, một người có 
được Chánh Tri Kiến, dẫn đến những cảnh giới phúc lành 
và Niết-bàn (Nibbana), trong khi đó những tà kiến thì dẫn 
dắt người đến những cảnh giới đau khổ. Cũng giống như 
những sự vật do duyên tạo ra (tức những pháp hữu vi), 
Chánh Kiến có được cũng do những nguyên nhân và điều 
kiện (duyên), đó là: 

(1) Sự lắng nghe (nghe học) một cách chú tâm 

những giáo lý, hướng dẫn và những pháp thoại về 
chân lý đúng với lẽ thật đó là “Tứ Diệu Đế”. 

(2) Sự chú tâm, chánh niệm một cách khôn khéo 

bằng cách quán chiếu hay xem xét những chân lý 
với lẽ thật trên đời: 

(a) Những thứ vô thường là vô thường. 

(b) Khổ là khổ, không sung sướng, khoái lạc 

(c) Vô ngã là vô ngã, không có bản ngã nào 

(d) Xấu là xấu, không phải là đẹp. 

(3) Ba (3) loại Chánh Tri Kiến phải được hiểu rõ, đó 
là: 

(a) Sự Hiểu biết rõ về Mười vấn Đề (Xem phần 
“Chánh Tri Kiến”, Chuông III, “Bát Chánh Đạo”). 



Mười căn bản của Hành động công đức - nhóm Thiền • 505 


(b) Sự Hiểu biết đúng đắn và sâu sắc về Quy Luật của 
Nghiệp, đó là: “Mọi chúng sinh là chủ nhân của 
nghiệp của mình, tức là những hành động trong 
quá khử và hiện tại, sẽ tạo ra những (nghiệp) 
quả tưoTig ứng”. 

(c) Sự Hiểu biết đúng đắn về bản chất đích thực của 
những tiến trình vật chất và tâm linh (danh sắc), về 
quan hệ nhân & quả, về Trí Tuệ Minh Sát 
(Vipassana) và về những kiến thức xuất thế gian 
của Tứ Diệu Đế. 


Hai loại hiểu biết đầu có thể có đuợc bằng cách nghe, 
học, nhung loại hiểu biết cuối cùng chỉ đuợc thông qua 
việc thực hành Thiền về Bốn Nen Tảng Chánh Niệm (còn 
gọi là Minh Sát Tứ Niệm Xứ (Satipatthana Vipassana) mà 
Đức Phật đã truyền dạy. 

về vấn đề Thiền Phật Giáo, là một phần quan trọng 
trong Nhóm Thiền (của Muời Căn bản của Hành Động 
Công Đức), sẽ đuợc bàn luận trong Chuông tiếp theo. 



506 • Giáo trình Phật học 


IX 


Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


(1) “Phe Expositor” (Chủ Giải Bộ Pháp Tụ — “Atthasalini”), 
bản dịch của Pe Maung Tin, Hội Kinh Điên Pali (PTS), 
London. 

(2) “Câu Chuyện về Con Cá Vàng Với Hơi Thở Hôi Thối”, 
trong “Buddhist Legend” (Giai Thoại Phật Giáo, Phần 3), 
tác giả Eugene Watson Burlỉngame, Hội Kinh Điên Pali 
(PTS), Eondon. 

(3) “Bài Thuyết Giảng về Kinh Hemavata Sutta ” của Thiền Sư 
Mahasi Sayadaw, Miến Điện. 

(4) “Sammaditthi Dipani” — “The Manual of Right Views” 
(Cắm Nang về Chánh Tri Kiến), tác giả Đại Trưởng Lão 
Mahathera Ledỉ Sayadaw, Aggamahapandỉta. 



Phần XIV 

‘‘THIỀN MINH SÁT” 
CỦA PHẬT GIÁO 


(Vipassana) 



508 • Giáo trình Phật học 


NỘI DUNG 

1. Những Loại Thiền (Bhavana) Khác Nhau 

2. Đổi Tượng Thiền Trong Thiền Định (Samatha) 

3. Mục Đích Của Thiền Minh Sát (Vipassana) 

4. Vai Trò Của Chánh Niệm Trong Thiền Minh Sát 

5. Bổn Nền Tảng Chảnh Niệm - Tứ Niệm Xứ 
(Satipatthana) 

6. Thiền Minh Sát Thực Hành 

7. Những ích Lợi Của Thiền Minh Sát 

8. Chú Giải 

9. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 



Thiền Minh Sát của Phật giáo • 509 


I 


Những Loại Thiền Khác Nhau 


Trong tiếng Pali, từ 'bhavana' có nghĩa là “sự phát 
triển” hay “sự tu dưỡng”. Trong Kinh Điển, nó chỉ những 
phương pháp phát triển và tu dưỡng Tâm, được gọi là 
“thiền”. Có 2 loại thiền, đó là: 


(I) Thiền Định hay Thiền Định Tâm (Samatha) 

'Samatha' có nghĩa là sự “an tĩnh” hay “tĩnh lặng”, là 
trạng thái tập trung, không dao động và bình lặng của tâm. 
Nó được gọi là trạng thái tĩnh lặng vì nó làm dịu lặn năm (5) 
chướng ngại (nivarana) bao gồm cả sự Si mê. Khi tâm đang 
tập trung sâu sắc hay “định” vào một đối tượng hành thiền, 
thì tất cả những chướng ngại như: 

(1) tham dục, 

(2) sân hận, 

(3) lười biếng và ngái ngủ, 

(4) bất an và lo lắng; và 

(5) nghi ngờ 

không có mặt trong tâm, vì tâm đang tập trung vào đối 
tượng rồi. Khi tâm không còn bị dính những chướng ngại 
này, người hành thiền cảm thấy được sự tĩnh lặng, yên bình 
và hạnh phúc. 

Ket quả của việc thiền định {samatha) là có thể mang lại 
những mức độ hạnh phúc, hỷ lạc khi đã đạt được mức độ tập 



510* Giáo trình Phật học 


trung hay định sâu (samadhi), như là Cận Định iỤpacara) 
hay Định Định / Định An Chỉ (Appana), được gọi là những 
tầng Thiền Định Ụhana), nhưng những dạng “định” này 
chưa giúp cho người hành thiền hiểu rõ một cách đúng đắn 
về những hiện tượng thân tâm đích thực “như chúng là”. 


(II) Thiền Minh Sát (Vipassana) 

Trong tiếng Pali, từ 'Vipassana' là danh từ ghép hai từ 
khác là: “Vỉ” có nghĩa là “bằng nhiều cách khác nhau” và 
''passana” có nghĩa là “thấy”. Vì vậy, nguyên chữ 
''Vipassana” có nghĩa là “thấy bằng nhiều cách khác 
nhau”, và khi được dùng trong ý nghĩa về “Thiền” thì 
"'Vipassana” có nghĩa là: “thấy mọi đối tượng hay hiện 
tượng là vô thường (anicca), khổ (dukkha) và vô ngã 
(anattaỴ’. 

Nguyên tắc của Thiền Minh Sát là “quan sát” hay “quán 
sát” bất kỳ quá trình tâm vật lý khởi sinh lên ngay trong 
khoảng khắc này. Như vậy việc định tâm không phải được 
cố định trên một đối tượng riêng lẻ nào, mà trên những 
khoảng khắc định tâm hay sát-na định Ợchanika samadhi) 
khởi sinh lên khi tâm không còn dính với năm chướng ngại. 
Trong lúc này, tâm có thể “lưu ý” bất cứ đối tượng nào nổi 
lên hay khởi sinh một cách mạnh mẽ, và nó sẽ lộ ra bản 
chất đích thực của nó (yathabhuta). 



Thiền Minh Sát của Phật giáo • 511 



512* Giáo trình Phật học 


II 


Những Đối Tượng Thiền Trong Thiền Định 


Vì Thức không bao giờ khởi sinh nếu không có một đối 
tượng, cho nên chúng ta cần những đối tượng thích hợp cho 
việc hành thiền, phát triển tâm. Đối tượng dùng cho việc 
hành thiền được gọi là "'kammatthana”, nghĩa đen là “noi 
làm việc của tâm” hay còn gọi là “nghiệp xứ” hay “hành 
xứ’ (HV). 

Không giống với Thiền Minh Sát có đối tượng là thật và 
có những đặc tính, dấu hiệu của vô thường, khổ và vô ngã, 
Thiền Định thì có đối tượng cố định, không thay đổi để 
“nhử” tâm, “cuốn hút” tâm tập trung vào và bằng cách đó 
đạt được sự tập trung cao độ hay Định (samadhi). 

Đức Phật đã mô tả tất cả 40 đối tượng dành cho việc 
Thiền Định để tâm an tĩnh. Chúng được xếp thành 7 loại sau 
đây: 


• 10 Đối Tượng Nguyên Vẹn (Kasinas): Đó là Đất, 
Nước, Gió, Lửa, màu Xanh, Vàng, Đỏ, Trắng, Không gian, 
và Ảnh sáng. "'Kasina” có nghĩa là: “toàn thể”, “toàn bộ”. 
Nó được gọi như vậy vì những đối tượng này có thể được 
quán sát một cách hoàn toàn trong khi thiền. 

• 10 Đối Tượng Gớm Ghiếc: Đó là 10 loại xác chết của 
người. 

• 10 Đối Tượng Tưởng Niệm: Đó là Sự tưởng niệm 
Phật, Pháp, Tăng, Giới Hạnh; Sự Giải Thoát, những Thiên 



Thiền Minh Sát của Phật giáo ‘513 


Thần (Devas), hay Trời; Sự Yên Bình; Cái Chết; 32 bộ phận 
cơ thể và Hơi thở. 

• 4 (Tứ) Vô Lượng Tâm: Đó là Từ, Bi, Hỷ, Xả. 

• 4 Cõi Tròi Vô Sắc Giói: Đó là Cõi Không Vô Biên, 
Cõi Thức Vô Biên, Cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. 

• 1 Sự quán tưởng về sự Gớm Ghiếc của Thức ăn. 

• 1 Sự phân tích về Bốn Yếu Tố Tứ Đại. 

về vấn đề lôi cuốn “sự tập trung”, có 2 loại đối tượng 
thiền lôi cuốn những dạng Định như: một loại chỉ tạo ra 
những tầng thiền Cận Định (upacara)', một loại tạo ra được 
cả 2 dạng định Cận Định và tầng thiền Định Định, tức Định 
An Chỉ (appana Jhana). 

— Trong số 40 đối tượng hành thiền trên, 10 loại có khả 
năng chỉ tạo ra Cận Định, đó là: 8 loại Đối tượng tưởng 
niệm đầu tiên, Sự Quán tưởng về sự Gớm Ghiếc của Thức 
Ăn và Sự Phân tích về Bốn Yếu Tố Tứ Đại. 

— Còn 30 loại đối tượng (chủ đề) thiền định kia có thể 
tạo ra cả trạng thái thiền Cận Định hoặc/và tầng thiền “Định 
Định” (Định An Chỉ), gọi là những tầng thiền định “j/ỉana”. 



514* Giáo trình Phất hoc 



Thiền Minh Sát của Phật giáo ‘515 


III 


Mục Đích Của Thiền Minh Sát 


Mục đích của Thiền Minh Sát (Vipassana) là đi đến hay 
đạt được sự chấm dứt đau khổ, thông qua quá trình nhìn thấu 
suốt, hiểu rõ một cách đúng đắn quá trình thân tâm (vật chất 
& tâm linh) và bản chất đích thực của nó. Đe làm được điều 
này, người hành thiền cần có một mức độ “Định” tâm. Sự 
định tâm này có thể đạt được bằng việc chánh niệm liên tục, 
không gián đoạn vào những quá trình sinh vật lý thân tâm 
trong cơ thế. {Ngay chỗ này, giong như loại “Thiền định”, 
ta hãy coi những hiện tượng, quá trình thân tâm trong mình 
là “đoi tượng thiền”, đoi tượng quán sát, và khi quán sát 
liên tục, tức chánh niệm, thì có thế đạt được một số “Định 
tâm ”. (ND) 

Đen lúc này, chúng ta đã bắt đầu hiểu ra sự khác nhau 
giữa Thiền Định và Thiền Minh Sát. 

Mục đích của Thiền Định là tìm kiếm sự hạnh phúc, hỷ 
lạc thông qua những sự “định” sâu hay những “tầng thiền 
định”. Vì vậy, những người Thiền Định nhấn mạnh đến sự 
tập trung của tâm, tức Định tâm. Đe làm điều này người 
thiền định chỉ cần một đối tượng riêng lẻ, cố định. 

Còn ở Thiền Minh Sát, người hành thiền nhấn mạnh vào 
“sự hiểu biết đúng đắn” về những quá trình thân-tâm và 
“bản chất đích thực” của chúng. Như vậy là mỗi khi những 
quá trình về Thân nổi lên hay khởi sinh, thì mình cứ quán 
sát nó nhu vậy, chỉ để xem bản chất của nó mà thôi. Như 



516* Giáo trình Phật học 


vậy, chúng ta sẽ có rất nhiều những đối tượng hành thiền 

ở đây. Nói cho đúng, bất kỳ quá trình vật lý và tâm linh nào 
của cơ thể cũng có thể là đối tượng của Thiền Minh Sát. 

Vì mục đích và kết quả của Thiền Định {samatha) và 
Thiền Minh Sát (vipassana) là khác nhau, cho nên 2 phương 
pháp thiền cũng khác nhau. 



Thiền Minh Sát của Phật giáo ‘SI? 


IV 


Vai Trò Của “Chánh Niệm” 

Trong Thiền Minh Sát 

Thiền Minh Sát còn được biết dưới tên là “Thiền Chánh 
Niệm”, bởi vì phương pháp thiền quán này được Đức Phật 
giảng dạy trong Kinh Bốn Nền Tảng Chánh Niệm, hay 
được gọi là Tứ Niệm Xứ (Satipatthana Sutta). 

Trong tiếng Pali, chữ "'Satỉ ” có nghĩa là sự “chú tâm”, 
“ý thức”, “chú ý” vào Thân và Tâm vào một lúc hay khoảnh 
khắc nào đó”. Chữ "'patthana” thì có nghĩa là “thiết lập”, 
“xác lập vững chắc hay chặt chẽ”. Vì vậy, chữ 
'"'^Satỉpatíhana"’'’ có nghĩa là sự thiết lập, xác lập chắc chắn, 
vững chãi, chặt chẽ, ổn định liên tục của sự Chánh Niệm 
trên một hiện tượng hiện tại, đang có mặt, mà người hành 
thiền đang quán sát trên một thực tại hiện tiền ngay lúc 
thiền quán, chứ không phải những thực tại đã qua hay chưa 
khởi sinh. 

Vì “Sari” hay Chánh Niệm đóng vai trò quan trọng 
trong vấn đề Thiền Minh Sát, cho nên điều rất quan trọng 
chúng ta cần làm là phải hiểu rõ ''Satỉ ” nghĩa là gì về 
phương diện tỉnh chất, chức năng, thế hiện và nguyên nhân 
cận kề của nó: 


(a) Tính Chất của “Sati” hay chánh niệm là 'apilana', 
có nghĩa là “không bị trôi đi” khỏi đối tượng đang 
quán sát. Người ta dùng cách diễn đạt này có nghĩa 
là sự chánh niệm không được ở trên bề mặt hay bị 
trôi đi, mà phải chìm sâu vào bên trong đối tượng, 



518 • Giáo trình Phật học 


thâm nhập vào bên trong đối tượng. Vì vậy, trong 
hành Thiền Minh Sát, người hành thiền phải quán 
sát, để ý đến đối tượng một cách hết sức chú tâm và 
chìm vào, thâm nhập vào trong đó hơn là chỉ “dán” 
sự chánh niệm vào bề mặt bên ngoài của đối tượng. 
Chú ý, chú tâm một cách không sâu sắc, hời hợt, 
nông nổi sẽ làm cho tâm bị phân tán, bị trôi giạt 
khỏi đối tượng. 

(b) Chức năng của "'Satr hay chánh niệm là 
'asammoha', có nghĩa là “không loãng” hay “vô 
gián”, có nghĩa là sự chú ý tâm phải không bị “lạc” 
mất quán sát cũng không bị “quên lãng” mục tiêu 
quán sát một khoảnh khắc nào. Sự chú tâm luôn bám 
sát đối tượng, không “bỏ” hay “lỡ” một chút nào, 
liên tục và vô gián. 

(c) Thể hiện của “^aũ” hay chánh niệm là 
'visayabhimukha', có nghĩa là “trực diện”, “mặt đối 
mặt” (như thể đối mặt với quân thù, theo nghĩa đen 
của từ này), có nghĩa là xác lập tâm đối diện, trực 
diện với đối tượng để mình có thể nhìn thấy đối 
tượng một cách rõ ràng và có thể phân biệt được 
những đặc tính khác nhau của nó. Cách thể hiện của 
""Sati” hay chánh niệm là 'arakkha', có nghĩa là 
“canh chừng”, ‘đề phòng” hay “canh giữ nó”. “Sati” 
chánh niệm, canh giữ không cho tâm dính vào 
những ô nhiễm và bất tịnh. Không có ô nhiễm hay 
bất tịnh có thể thâm nhập vào tâm khi đang có sự 
chánh niệm (Samma Sati). Nó giống như việc đóng 
cửa chặt không cho ô nhiễm tràn vào, như việc đóng 
cửa sổ lại, không cho gió mưa ùa vào vậy. 



Thiền Minh Sát của Phật giáo ‘519 


(d) Nguyên Nhân Cận Ke của “sati” hay chánh niệm 
là 'thimsanna' có nghĩa là “sự nhận thức bền bỉ, 
chặt chẽ”. Sự nhận thức (hay tưởng) càng mạnh mẽ 
đối với đối tượng về tính chất nóng, lạnh, khó chịu, 
căng thẳng,...v.v, thì chánh niệm sati càng mạnh 
mẽ. Điều này có nghĩa là để biết được hay nhận biết 
đối tượng như-nó-là, đúng với bản chất đích thực 
của nó. 



520 • Giáo trình Phật học 


V 


Bốn Nền Tảng Chánh Niệm 


Trong Kinh Tứ Niệm Xứ (Satipatthana Sutta) thuộc 
Trung Bộ Kinh {Majjhima Nikaya), Đức Phật đã giảng giải 
về “Bốn Nền Tảng Chánh Niệm” cùng với sự “Chánh 
Niệm” (satí) nhu sau: 

“ớ đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú trong quán 
sát thân là thân, nhiệt tâm, chú tâm hoàn toàn và chánh 
niệm, gác bỏ tham dục và phiền não ở thế giới bên ngoài. 

“Người đó an trú trong quản sát cảm thọ là cảm thọ, 
nhiệt tâm, chú tâm hoàn toàn và chảnh niệm, gác bỏ tham 
dục và phiền não ở thế giới bên ngoài. 

“Người đó đó an trú trong quán sát tâm là tâm, nhiệt 
tâm, chú tâm hoàn toàn và chánh niệm, gác bỏ tham dục và 
phiền não ở thế giới bên ngoài. 

“Người đó đó an trú trong quán sát những đoi tượng 
của tâm là tâm (hay pháp), nhiệt tâm, chú tâm hoàn toàn và 
chánh niệm, gác bỏ tham dục và phiền não ở thế giới bên 
ngoài ”. 

• Theo nhu luận giảng, Tỳ kheo ^Bhikkhu’ đuợc định 
nghĩa là một nguời thực hành theo Giáo Pháp để đuợc 
giải thoát khỏi vòng luân hồi, sinh tử. Tỳ kheo (hay Tỳ 
kheo Ni) là những tu sĩ xuất gia, Tăng, Ni thuộc Tăng 
đoàn Phật giáo. 



Thiền Minh Sát của Phật giáo ‘521 


• Sự quán sát hay quán niệm phải đuợc đi kèm bởi ba (3) 

yếu tố: nỗ lực mạnh mẽ, sự hiểu biết rõ ràng và sự 
chánh niệm. 

• Sự quán sát hay quán niệm phải không còn dính mắc 
vào những tham dục và phiền não trên thế gian, tức là 
những nhục dục và sân hận, là những chướng ngại 
chính cần phải đuợc vuợt qua để việc thực hành đuợc 
thành công, kết quả. 

Tổng cộng tất cả có 21 phần hay chủ đề trong thuộc 
Bốn (4) “Xứ” để quán niệm mà Đức Phật đã giảng dạy 
trong Kinh này: 

(1) Quán sát về Thân đuợc phân thảnh 14 phần: 

1) Chánh niệm về Hơi Thở Ra Vào (Anapanasati). 

2) Chánh niệm về Bốn Tư Thế của Thân: Đứng, Đi, 
Ngồi, Nằm. 

3) Chánh niệm về Những Hoạt Động hàng ngày. 

4) Chánh niệm về Sự Gớm Ghiếc của 32 Bộ Phận 
Cơ Thể. 

5) Chánh niệm về Bốn Yếu Tố Tứ Đại. 

6) Chánh niệm về Chín loại xác chết (tử thi) ở nghĩa 
địa. 

• Tồng công : 14 loại đối tượng của Thân cần quán sát. 

(2) 15) Quán sát về Cảm Giác (Cảm Thọ): được phân 
thành một phần riêng. 

(3) 16) Quán sát về Thức: được phân thành một phần 
riêng. 



522 • Giáo trình Phật học 


(4) Quán sát về Tâm & những Đối Tượng của Tâm: 

bao gồm 5 phần chánh niệm: 

17) Năm Chướng Ngại. 

18) Năm Tập hợp uẩn. 

19) Sáu Căn Bản Giác Quan & Sáu Đối Tượng 
Của Chúng (hay Sáu nội xứ và Sáu ngoại xứ). 

20) Bảy Yếu Tố Giác ngộ (hay Thất Giác Chi). 

21) Tứ Diệu Đế. 

► Xem thêm toàn bộ “Kỉnh Tứ Niệm Xứ” đê thực hành 
chi tiết. 



Thiền Minh Sát của Phật giáo ‘523 


VI 


Thiền Minh Sát Thực Hành 


(I) Giới Hạnh Đạo Đức 

Đối với những Tỳ kheo, Tăng Ni đang giữ đầy đủ những 
giới hạnh và giới luật xuất gia, thì vấn đề không còn đặt ra ở 
đây. Và những tu sĩ này cũng thuờng xuyên hành thiền nhu 
là việc tu tập chính yếu trong đời tu của họ. 

Nhung đối với giới Phật tử tại gia, truớc khi một nguời 
thực hành thiền, thì nguời đó cần phải sống tuân giữ theo 
Giới Hạnh để giữ cho mình khỏi dính mắc vào những ô 
nhiễm từ hành động hay lời nói bất thiện. 

Trong thời gian đang thực hành thiền, việc tuân thủ theo 
Tám Giói (Bát Giới) cũng giữ cho mình có thêm nhiều thời 
gian để tập trung vào hành thiền, thay vì tốn thời gian vào 
những hành vi không cần thiết nhu làm đẹp, xa xỉ, ăn 
chơi..., những hành vi này bị cấm trong thời gian tuân giữ 
Tám Giới, nhu đã trình bày ở Chuông truớc. 

Tám Giới cũng bao gồm việc kiêng cử, không ăn sau 
giờ ngọ, không quan hệ nam nữ, vợ chồng, không ghế đẹp, 
giuờng êm, giữ nguời khỏi những nhục dục bình thuờng. 
Khi Tám Giói đuợc canh giữ, thì đức hạnh đuợc thanh lọc, 
thanh tịnh. Sự Thanh Tịnh của Đức Hạnh {sỉla vỉssudhỉ) là 
điều kiện ‘cần’ tiên quyết để tiến bộ trong việc hành thiền. 



524 • Giáo trình Phật học 


Khi Giới Hạnh được thanh tịnh, thì tâm trở nên tốt thiện, 
lành mạnh và vững vàng, và chắc chắn và dễ tập trung sâu 
vào đối tượng Thiền Định để đạt Định cần thiết trước. 
“Định” tâm là nền tảng để tiếp tục khởi sinh trí tuệ nhìn thấu 
suốt bên trong giúp thiền sinh tiếp tục thực hành Thiền quán 
Minh Sát. 


(II) Ngồi Thiền (Tọa Thiền) 


Đức Phật gợi ý rằng, những chồ trong rừng hay dưới gốc 
cây, hay một nơi yên tĩnh nào đó là thích hợp cho việc hành 
thiền. Người hành thiền nên ngồi một cách thoải mái, chân 
bắt chéo nhau trong thế ngồi mà chúng ta đều biết tên là thế 
ngồi “Hoa Sen” hay thế ngồi “Kiết Già”; lưng thẳng đứng, 
nhưng không phải là thẳng dơ, thẳng cứng một cách không 
tự nhiên, mà ngồi thẳng lưng một cách thoải mái. 

Nên chọn một vị trí, một thế ngồi thoải mái sao cho ngồi 
‘yên’ được lâu, bởi vì muốn đạt được sự an tĩnh, “an tâm”, 
thì trước nhất thân phải được thoải mái, yên ổn. Đối với 
những người bị đau lưng, thì người đó có thể ngồi trên ghế. 
Khi hành thiền, mắt nên nhắm lại, nhẹ nhàng. 

Đối với đối tượng cho việc hành thiền ban đầu, thì đối 
tượng quan trọng nhất được chọn để chú tâm hoàn toàn vào 
là “sự lên và xuống của bụng” theo hơi thở ra vào. Sự cử 
động của phần bụng là "'vayo-dhatú’\ là yếu tố gió trong 
những yếu tố tứ đại. Khi chúng ta thở vào, bụng sẽ phình 
lên, khi chúng ta thở ra, dĩ nhiên bụng sẽ xẹp xuống. Bằng 
cách này, chúng ta sẽ theo và hướng sự chú tâm “vào sự 
phình lên và xẹp xuống” của bụng. Sự “phình lên và xẹp 



Thiền Minh Sát của Phật giáo ‘525 


xuống của bụng” này được gọi là đối tượng sơ khởi (để 
phân biệt với những đối tượng thiền chính), có nghĩa là 
người hành thiền không nên dính chấp vào nó luôn. 

► Đen khi có những đối tượng khác nổi trội hon, chẳng 
hạn như “ý nghĩ” hay “sự lăng xăng” hay sự “nghĩ này nghĩ 
nọ” của tâm, thì chúng ta chỉ cần chú ý vào những “ý nghĩ” 
hay “sự lăng xăng” đó cho đến khi chúng dừng lại. 

Ngay sau khi những quá trình tâm đó ngừng lại, tự nhiên 
sự chú ý đó sẽ quay lại đối tượng sơ khởi ban đầu, đó là sự 
chuyển động của bụng. 


► Kỹ thuật tương tự cũng được áp dụng, thực hành khi 
quán sát “tất cả những hiện tượng thân-tâm khác”, khi 

những hiện tượng này bắt đầu “nổi bật” hơn là sự “phồng 
lên, xẹp xuống của bụng” kia. Những hiện tượng “nổi bật” 
(gây chú ý) hơn như là: sự khó ngồi, sự ngứa, đau (chân, 
lưng...), sự giận, sự vui, sự buồn ngủ... có thể xảy ra khi 
đang ngồi thiền. Chúng ta lại hướng sự chú tâm những hiện 
tượng này. 

Và đến khi có những đối tượng khác nổi trội hơn,... 
chẳng hạn như “ý nghĩ’ hay “sự lăng xăng” hay sự “nghĩ 
này nghĩ nọ” của tâm, thì chúng ta chỉ cần chú ý vào những 
“ý nghĩ’ hay “sự lăng xăng” đó cho đến khi chúng dừng 

lại.... 


(III) Sự Lưu Ý (Đặt tên) 




526 • Giáo trình Phật học 


Sự lưu ý là rất cần thiết và hữu ích cho việc hành Thiền. 
Điều này có nghĩa là nói lời bằng tâm về những gì mà mình 
trải nghiệm trong thân tâm ngay trong giây phút hiện tại 
đang thiền. Lời nói mình dùng không quan trọng bằng chính 
“sự chánh niệm” vào lời nói trong tâm mà mình nói. 

Neu một người có thể quán sát hay ý thức về một hiện 
tượng mà không phân tích, không suy nghĩ hay phán 
đoán, thì người đó đã không còn “lưu ý” hiện tượng đó, mà 
chỉ còn quan sát. Chúng ta nên lưu ý vào những đối tượng 
liên tục cho đến khi nào chúng “chiếm ưu thế” hơn ta - 
chẳng hạn cho đến khi chúng bị thay thế, chúng bị thay đổi 
hay biến mất. Ví dụ: cảm giác “đau” được lưu ý (lưu tâm) 
liên tục trong nửa tiếng hay 1 tiếng đồng hồ; hay những ý 
nghĩ “tham muốn” được lưu ý liên tục bằng cách đặt tên và 
đọc nó (nổi bật) là “tham muốn” 20-30 lần cho đến khi tâm 
‘tham muốn’ đó biến mất. 

► Chỗ lý thuyết này rất dễ bị nhầm lẫn với khái niệm 
“chánh niệm”. Sự ‘lưu ý’ (notỉng) hay đặt tên (labelling) 
đổi tượng đế làm ‘nối bật’ đoi tượng đó liên tục, đế cho 
thiền sinh lưu ỷ liên tục vào nó cho đến khi nó biến mất. 
Thuật ngữ ‘lưu ỷ’ này người dịch không tìm thấy trong từ 
Pali tương đương. Có thế đây là một kỹ thuật ‘đặt tên đoi 
tượng chánh niệm ’ đế cho thiền sinh chánh niệm liên tục về 
danh và tánh của đoi tượng đó; và vì vậy giúp cho khỏi bị 
gián đoạn hay xao lãng sự chú tâm chánh niệm vào đoi 
tượng đó. (ND) 


(IV) Đi Thiền (Kinh Hành) 



Thiền Minh Sát của Phật giáo •511 


Trong một thời gian thiền hay thời khóa thiền, thông 
thường người ta có thể thay đổi luân phiên qua việc “đi 
thiền”, tức là hành thiền khi đi bộ, thông thường là một tiếng 
đồng hồ, luân phiên nhau. Việc đi thiền thì không nhắm mắt, 
mà cũng không nhìn xuống chân, mà nhìn xuống lối đi cách 
mình khoảng 2m phía trước, giữ đầu nhìn xuống để tránh 
nhìn lên hay nhìn ngang làm cho tâm trí bị xao lãng vì 
những đối tượng khác trên đường. Hai bàn tay đan vào nhau, 
giữ ở phía trước hay sau lưng để tránh đung đưa hai tay 
trong khi bước đi. Người hành thiền nên chọn một lối đi bộ 
hành dài khoảng 20 bước chân và bước đi chậm, từ đầu này 
đến đầu kia và quay lại. 

► Trước khi bước đi, người hành thiền phải chú ý tư 
thế “đứng” của mình, đặt áp lực lên bàn chân một cách 
vững vàng, thẳng thóm. Sau đó, chú ý vào “ý định’ bước đi 
của mình. Việc đi hành thiền là chú ý vào những bước chân 
của mình. Khi một người đi nhanh, thì sự chú ý sẽ tập trung 
vào nhịp bước hai chân ‘trái, phải, trái, phải”, nhưng khi 
bước đi chậm, thì chú tâm vào bàn chân “nhấc lên, đẩy đi 
và đặt bàn chân xuống”. Khi đã tập trung được nhiều hơn, 
thì người hành thiền nên bước đi chậm lại, và chú tâm đến 
sự “nhắc, đẩy và đặt” của mỗi bàn chân. Trong suốt quá 
trình đi hành thiền, vì sự chú tâm sẽ tập trung vào bàn 
chân, nên người hành thiền cũng ý thức được những cảm 
thọ như nhẹ, nặng, chuyển động, nóng, lạnh, v.v...Không 
được nhìn xuống bàn chân hay hình dung ra 2 bàn chân khi 
mình đang chú tâm vào những chuyển động và cảm thọ mới 
nói. 



528 • Giáo trình Phật học 


► Lưu ý: Nên chú tâm đến những quá trình xảy ra mỗi 
khi mình dừng lại ở cuối lối, đứng lại, khi quay người và bắt 
đầu bước chân lại. 

► Cũng giống như việc ngồi thiền, tâm có thể bị thâm 
nhập bởi những “ý nghĩ” hay “ý lăng xăng” trong khi đang 
đi hành thiền. Lúc đó, người hành thiền nên dừng lại ngay 
khi người đó nhận ra chúng, và chuyển qua quán sát, chú ý 
những “ý nghĩ” hay “sự lăng xăng” đó cho đến khi nào 
chúng biến mất hay tạm ngừng lăng xăng. Sau khi quá trình 
‘suy nghĩ lăng xăng’, ngừng lại, người hành thiền có thể 
bước chân đi lại. 

► Trong cuộc sống hàng ngày, việc đi hành thiền là rất 
hữu ích. Nói khác đi, 10 phút đi hành thiền trước khi ngồi 
xuống sẽ giúp cho mình tăng sự tập trung của tâm. 

► Việc đi hành thiền cũng rất hữu ích nếu chúng ta tranh 
thủ hành thiền trong khi đi lại đây đó trong sinh hoạt hàng 
ngày, giúp ổn định, an tĩnh tâm trí. 


(V) Những Hoạt Động Hàng Ngày 

Chánh niệm trong những sinh hoạt hàng ngày trong 
chính cuộc sống của người hành thiền. Căn chánh niệm sẽ 
trở nên mạnh mẽ bằng cách chánh niệm đều đặn, thường 
xuyên và không gián đoạn vào những hoạt động về vật chất 
và tinh thần, thân tâm hàng ngày, nếu không chánh niệm 
trong mọi hoạt động từng ngày, thì sự chánh niệm của người 
hành thiền bị nhiều khoảng trống của “thất niệm”. 



Thiền Minh Sát của Phật giáo ‘529 


► Nhiệm vụ của Thiền Minh Sát là luôn luôn chánh 
niệm trong từng hoạt động sống của cơ thể và tâm trí từ lúc 
ngủ dậy xuyên suốt cho đến hết ngày. Có thể gọi đó là chánh 
niệm mọi lúc, mọi nơi. Chánh niệm khi thay đồ, khi đánh 
răng, khi rửa mặt, khi tiểu tiện, khi uống nuớc, khi ăn, khi 
mở cửa, khi đóng cửa, khi tắm, khi giặt đồ, V.V., luôn luôn 
chú ý, chú tâm đến những hành động sinh hoạt của mình, cứ 
nhìn và biết rõ, ý thức rõ những hành động mình đang làm, 
tức là khi thay quần áo, mình biết mình đang thay quần áo, 
khi đánh răng, mình biết mình đang đánh răng... 

Một sự thật là việc chánh niệm trong mọi hành vi, hoạt 
động của cơ thể và tinh thần, mọi lúc, mọi nơi hàng ngày rất 
quan trọng, ỉà chìa khóa của tiến bộ thành công trong 
Thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ (Satipatthana Vipassana) bởi 
vì một thiền giả sẽ luôn luôn chánh niệm về Thân, về Tâm 
trong suốt thời gian không ngủ của mình, đó là tất cả những 
gì về vấn đề Thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ. 

► Tại Trung Tâm Thiền Học Chanmyay (Chanmyay 
Yeiktha Meditation Centre) ở Yangon (Chú Giải 1), những 
nguời hành thiền đuợc yêu cầu phải thực hiện 4-5 hành vi 
(công việc) sinh hoạt của mình trong một ngày và phải thực 
hiện một cách thật chậm chạp, chú ý một cách đầy chánh 
niệm vào tất cả những diễn biến về thân và tâm, vật chất và 
tinh thần và sau đó báo cáo lại họ đã quán sát đuợc những 
gì. Mục tiêu là tạo ra một thói quen kiên nhẫn và chánh 
niệm, và bằng cách này sự định tâm dễ dàng đạt đuợc và 
nguời hành thiền sẽ có đuợc nền tảng để tiến xa hơn đến 
thảnh công. Trong suốt thời gian hay thời khóa “thiền”, tất 
cả mọi việc cần phải làm là chánh niệm. 



530 • Giáo trình Phật học 


► Không cần phải vội vã. Người hành thiền không nên 
nói, trừ khi thật cần thiết và phải nên nói ít, nói vừa đủ. 
Trong thời gian thực hành thiền, người hành thiền không 
nên đọc sách, không nên tụng kỉnh, vì những việc này sẽ 
gây chướng ngại cho việc tiến triển trong hành thiền. 



Thiền Minh Sát của Phật giáo ‘531 


VII 

Những ích Lọi Của Thiền Minh Sát 


Trong Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara iv, 391), Đức Phật 
đã nói về những kết quả khác nhau của những hành động 
công đức khác nhau, theo thứ tự tăng dần đối với những 
hành động công đức bắt đầu từ việc bố thí (dana), quy y 
nuơng tựa, tuân giữ giới hạnh, thực hành lòng từ ái thuong 
yêu, và cuối cùng là việc thực hành trí tuệ minh sát là 
mang lại kết quả lớn nhất cho một nguời. 

Trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada 113), Đức Phật 
cũng đã nói rằng dù chỉ một ngày hành thiền để hiểu đuợc 
mọi sự đến đi, sinh diệt nhu thế nào, còn hơn sống một trăm 
năm mà không có sự hiểu biết nhu thế, đó là sự hiểu thấu 
suốt bên trong quá trình thân-tâm sinh diệt, đuợc gọi là Trí 
Tuệ Hiểu Biết Sinh Diệt hay Trí về Sinh Diệt {udayavyaya 
nana). 

Theo Đức Phật dạy, có bảy (7) ích lợi có đuợc từ việc 
thực hành Thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ, đó là: 

(1) Thanh lọc, làm thanh tịnh một nguời khỏi những ô 
nhiễm và bất tịnh. 

(2) Vuợt qua buồn đau. 

(3) Vuợt qua sầu não. 

(4) Vuợt qua khổ đau về thể xác, khổ thân. 

(5) Vuợt qua khổ đau về tinh thần, khổ tâm. 

(6) Chứng ngộ Thánh Đạo & Quả. 

(7) Chứng ngộ Niết-bàn (Nibbana). 



532 • Giáo trình Phật học 


Trong Kinh “Tứ Niệm Xứ” (Satipatthana Sutta), thuộc 
Trung Bộ Kinh {Majjhima Nikaya, Kinh số 10), Đức Phật đã 
tuyên thuyết rằng: 

— ‘Wày các Tỳ kheo, ai hành trì bon “Nen Tảng Chảnh 
Niệm ” này theo phương pháp này trong bảy năm, thì người 
ấy có thế trông đợi được chứng đạt một trong hai thành quả 
cao nhất: Tri Kiến Cao Nhất (trở thành A-la-hán) vào một 
lúc nào đó, hoặc nếu vẫn còn một số dính mắc, thì có thế 
chứng đạt được cảnh giới Bẩt-Lai. (không tải sinh lại trần 
gian nữa). 

— “Này các Tỳ kheo, ai hành trì bon “Nen Tảng Chảnh 
Niệm” này theo phương pháp này trong sáu năm....năm 
năm....bon năm....ba năm....hai năm....một năm, thì người 
ẩy có thế trông đợi được chứng đạt một trong hai thành quả 
cao nhất: Tri Kiến Cao Nhất (trở thành A-la-hán) vào một 
lúc nào đó, hoặc nếu vẫn còn một số dính mắc, thì có thế 
chứng đạt được cảnh giới Bất-Lai. 

— “Này các Tỳ kheo, ai hành trì bon “Nen Tảng Chánh 
Niệm” này theo phương pháp này trong bảy tháng....sáu 
thảng....năm thảng....bon tháng....ba thảng. ...hai 
thảng....nửa tháng, thì người ẩy có thế trông đợi được 
chứng đạt một trong hai thành quả cao nhất: Tri Kiến Cao 
Nhất (trở thành A-la-hán) vào một lúc nào đó, hoặc nếu vẫn 
còn một số dính mắc, thì có thế chứng đạt được cảnh giới 
Bẩt-Lai. 

— “Này các Tỳ kheo, không hắn là trong nửa thảng, ai 
hành trì bon “Nen Tảng Chánh Niệm” này theo phương 



Thiền Minh Sát của Phật giáo • 533 


pháp này trong một tuần, thì người ẩy có thế trông đợi được 
chứng đạt một trong hai thành quả cao nhất: Tri Kiến Cao 
Nhất (trở thành A-la-hán) vào một lúc nào đó, hoặc nếu vẫn 
còn một so dính mắc, thì có thế chứng đạt được cảnh giới 
Bất-Lai. 


— như vậy, nên ta đã nói rằng: “Đây là con đường 
duy nhất, này các Tỳ kheo, để làm thanh tịnh chúng sinh, 
để vượt qua sự buồn đau và sầu não, để tiêu trừ sự khổ và 
phiền não, đế bước đến được con đường Chánh Đạo, đế 
chứng đạt Niết-bàn, được gọi là Bốn Nền Tảng Chánh 
Niệm”. 

• Lưu ý : Tri kiến (Thánh Quả) cao thứ nhất là A-la-hán 
(bậc Vô Sanh) và cao thứ nhì Bẩt Lai là 2 thánh quả không 
còn tái sanh lại trần gian một lần nào nữa. 

► Thật ra, đây là một giáo trình về Phật học, trình bày 
đầy đủ cá thông tin căn bản về nguồn gốc, nguyên nhân, 
phuong cách và lợi ích của “Thiền Minh Sát”, phuong pháp 
thực hành dẫn đến giác ngộ thánh Đạo & Quả và Niết-bàn. 
Đó là tất cả những gì cần biết về Thiền Minh Sát về mặt 
giáo lý. 

► Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là phải thực hành, và 
quan trọng hơn nhất là thực hành đúng đan. Và sự thực 
hành miên mật, liên tục, không gián đoạn là một phần của sự 
thực hành đúng đắn. Và trong quá trình thực hành phương 
pháp tu dưỡng Tâm này, sẽ có vô vàn vấn đề thực tiễn xảy 
ra, nên nhiều lúc bạn luôn cần có sự hướng dẫn, sự kiềm cập 
vào khuôn khổ của những khóa thiền hay những người thầy. 



534 • Giáo trình Phật học 


► Sự thật là cách thực hành về Thiền Minh Sát chỉ có 
như vậy, nhưng một người muốn thực hành tốt, nhanh kết 
quả, tiến bộ, tiến xa thì có lẽ cần nghiên cứu thêm những 
hướng dẫn mang tính thực tế, mặc dù không ngoài phần lý 
thuyết căn bản này, nhưng nhiều vấn đề phát sinh trong thực 
tế cuộc sống của mỗi người, tùy theo căn cơ, căn trí và tùy 
theo mức độ nỗ lực tinh tấn của mỗi người, mà sẽ có nhiều 
giải pháp khác nhau. 

► Hy vọng sẽ được gặp lại độc giả trong một quyển 
khác chuyên sâu về những vấn đề thực tiễn đó trong “Thiền 
Minh Sát”, quan trọng cho việc tu tập của tất cả Phật tử xuất 
gia và tại gia. 



Thiền Minh Sát của Phật giáo • 535 


■ Đe nghiên chứ thêm về phần “Thiền Phật Giáo ”, chủ 
yếu là Thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ, quỷ độc giả có thế đọc 
thêm một trong nhiều quyến của bộ sách “Thiền Phật 
Giáo”, bao gồm những bài thuyết giảng, giảng giải & 
hướng dẫn thực hành về Thiền Phật giáo bởi Đức Phật và 
bởi các thiền Sư đương đại lỗi lạc nhất từ trước đến nay 
như: 

Thiền Sư Mahasỉ, Thiền Sư Bhante Guranatana, Bikkhu 
Bodhi, Nyanasatta, Pyanda, Khemavamsa, Ajahn Chah, 
Ajahn Sumedha, Ajahn Lee, Sujiva, u Tanakabhivamsa, 
Chanmyay, Somdet Phra Nanasamvara, Analayo, 
Nyanaponika, Upandita, Analayo, Paravahera 
Vajiranana..., 

Mỗi thiền sư sẽ có những cách giảng giải và hướng dẫn 
thực hành khác nhau, rất thực dụng, từ cách cơ bản đến cao 
sâu, bằng những ngôn từ và diễn tả đơn giản, mộc mạc, trực 
diện, dễ hiếu. Mỗi quỷ độc giả chắc chan sẽ tìm ra những 
hướng dẫn hợp lý nhất cho việc thực hành thiền tập của 
mình. Và chắc chan sẽ cùng chia sẻ, thảo luận, truyền dạy 
với các bạn tu, các Phật tử đế cùng nhau tiến bộ trên con 
đường đạo của quỷ vị. 

ớ Việt Nam, độc giả có thế đọc những bài giảng về thiền 
tập của Hòa thượng Viên Minh (Phật Giảo Nguyên Thủy), 
và của Hòa thượng Thích Thanh Từ (Thiền Tông). (ND) 




536 • Giáo trình Phật học 


VIII 

Chú Giải 


( Chủ Giải ỉ) : 

Chữ “Chanmyay Yeiktha ” trong tiếng Miến Điện có nghĩa là 
“Khỏa Tu Thiền Thanh Bình”. Trung Tâm Thiền Chanmyay 
Yeiktha được thành lập năm 1971 bởi Hòa Thượng Chanmyay 
Sayadaw Ashin Janakabhivamsa. Chức năng của nỏ chỉ là một 
trung tâm thiền, nhưng cũng có những Tăng, Ni trong nước và 
nước ngoài cư ngụ. ớ đây hướng dẫn thực hành cho tất cả những 
thiền sinh trong nước và nước ngoài thực hành Thiền Minh Sát 
Tứ Niệm Xứ. Trung tâm chinh nằm ở 55-A, Kaba Aye Pagoda 
Road, Mayangone Township, Yangon 11061, Myanmar. Những 
thiền sinh nước ngoài được phân vào ở trong một khuôn viên cao 
4 tầng, với nơi ở và những thiền đường khác nhau, dành cho cả 
nam lẫn nữ. ớ đây có phục vụ cơm hàng ngày vào sáng sớm và 
buối trưa, buối chiều thì có trái cây và nước ngọt. Thức ãn Chay 
cũng có tùy theo yêu cầu. 

Bên cạnh trung tâm thiền này ở thủ đô Yangon, cỏn có trung 
tâm chi nhánh ở Hmawbi, nằm trong một vùng nông thôn yên tĩnh, 
cách khoảng một giờ lái xe về phía Bắc của Yangon. Trung tâm 
này tọa lạc trong một khu khuôn viên rộng 1 7 mẫu, với nhiều cây 
cối xum xuê và nhiều ngôi làng nhỏ bao quanh. Trung tâm ở 
Hmawbi đang là một trung tâm thiền rất nối tiếng, vì có rất nhiều 
tu sĩ, cư sĩ từ khắp nơi trong và ngoài nước đến đây đế thực hành 
Thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ (Satipatthana Vipassana) trong một 
không gian, môi trường dễ dẫn nhập bởi những vị thầy rất kinh 
nghiệm và đầy nhiệt tâm. 



Thiền Minh Sát của Phật giáo ‘537 


IX 


Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


( 1 ) “Vìpassana Meditation Guidelines” (Hướng Dan Thực 
Hành Thiền Minh Sát), tác giả Thiền sư Chanmyay 
Sayadaw Ashin danakabhivamsa. Trung Tâm Thiền Học 
Chanmyay Yeỉktha, Yangon. 

( 2 ) “Guidelines for Vipassana Meditation ” (Hướng Dan Thiền 
Minh Sát), Những hướng dẫn của Thiền sư Sayadaw u 
danakabhivamsa. Ngài Sujiva biên tập. 

( 3 ) “A Success/ul Retreat or How to Make Progress WhUst 
Retreating” (Một Thời Khóa Thiền Thành Công hay Làm 
Thế Nào Đe Thành Công Trong Khóa Thiền), tác giả Thiền 
Sư Dhammarakkhỉta, tu viện Dhammodaya Myanmar 
Vỉhara, Nam Phỉ. 

( 4 ) “In This Very Life. The Liberation Teachings of the 
Buddha” (Ngay Trong Chính Cuộc Đời Này. Những Giáo 
Lý Giải Thoát Của Đức Phật). 

( 5 ) “Buddhist Meditation in Theory and Practice” (Thiền Phật 
Giáo - Lý Thuyết và Thực Hành), tác giả Đại Trưởng Lão 
Paravahera Vajiranana Mahathera. 



538 • Giáo trình Phất hoc 



Phần XV 

TƯỞNG NIỆM 
PHẬT, PHÁP, TĂNG 



540 • Giáo trình Phật học 


NỘI DUNG 

1. Tưởng Niệm Phật (Buddhanussati) 

2. Tưởng Niệm Pháp (Dhammanussati) 

2.3.1 Câu Hỏi: Liệu Một Người Có Thể Chứng Đạt 
Thánh Đạo Mà Không Chứng Ngộ Thánh Quả Lập Tức 
Hay Không? 

3. Tưởng Niệm Tăng (Sanghanussati) 

4. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng »541 


I 

Tưởng Niệm Phật 


Sự tưởng niệm một bậc Giác Ngộ là tưởng niệm Đức 
Hạnh hay Công Đức của Phật (Buddhanussati). 

Đó là cách diễn tả sự chánh niệm lấy những Đức Hạnh 
của Đức Phật làm đối tượng. 

Đó là phưong thức đầu tiên trong Bốn Phương Thức 
Thiền Phòng Hộ {Four Guardian Meditations), ba phương 
thức thiền phòng hộ còn lại là: 

1. Phát triển tình thương yêu, lòng nhân ái: để xua tan 
sự Sân hận, ác ý. 

2. Sự gớm ghiếc của cơ thể: để xua tan dục vọng. 

3. Chánh niệm về Cái Chết: để xua tan tánh tự mãn và 
làm khởi sinh sự thúc giục về tâm linh (samvega). 

^ Làm Thế Nào Để Tưởng Niệm Những Đức Hạnh Của 
Phật? 

Một người muốn tưởng niệm những Đức Hạnh của 
Phật trước tiên nên đọc tụng những đức hạnh để làm quen 
với những đối tượng. Khi sự tập trung trở nên tốt hơn, thì 
người đó có thể chuyển từ việc tụng niệm bằng miệng qua 
việc chánh niệm trong tâm. 



542 • Giáo trình Phật học 


Khi sự tập trung đã được sâu sắc hơn, thì tâm sẽ an 
định vào những đức hạnh đó thay vì tâm tập trung vào 
những lời tụng đọc như trước. Vì vậy, mọi người nên biết 
rõ trọn vẹn ý nghĩa của những đức hạnh của Đức Phật để 
mang lại lợi ích việc tụng niệm, vì tưởng niệm Phật cần 
phải dựa vào lòng tin thảnh tín và sự hiểu biết rõ ràng. 

Theo truyền thống trước kia, có Chín Đức Hạnh Của 
Đức Phật (Chín Đức Hạnh còn gọi là Chín Công Hạnh hay 
Chín Danh Hiệu) mang tên của Chín Đức Hạnh cao 
thượng nhất. Chín Đức Hạnh của Đức Phật thường được 
đọc tụng theo truyền thống đó là: 

“/tỉ pi so Bhagava, ^Araham, ^Sammasambuddho, 
^Vijja carana sampanno, ‘^Sugato, ^Lokavidu, ^Anuttaro 
purisadamma sarathi, ^Sattha deva-manussanam, 
^Buddho, ^Bhagava tiP 

"Thật vậy, Người, Đức Thế Tôn là bậc ^A-la-hán, 
bậc ^Toàn Giác, bậc ^Có Đủ Trí Tuệ và Đức Hạnh, bậc 
‘*Thoát Ly Khéo Léo, bậc ^Hiểu Rô Thế Gian, bậc 
^Thuần Phục Con Người, ^Thầy của trời và người, 
^Phật và '^Thế Tôn 

Nguyên văn Hán-Việt hay được dùng (với mười danh 
hiệu Phật) là: 

“Như Lai, ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhom Sư, Phật, Thể Tôn. ” 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng • 543 


• [Chúng tôi giữ nguyên từ “A-la-hán” không dịch 
nghĩa là “ứng cúng” như thường gặp, vì “ứng cúng” (đáng 
cúng dường) chỉ là một nghĩa trong ba nghĩa của A-la-hán 
mà thôi. Ke đến, giữ nguyên từ “A-la-hán” để thấy được 
quan niệm truyền thống cho rằng không có sự khác biệt về 
nội dung tu chứng giữa Phật và A-la-hán, vì Phật được 
xem là là vị A-la-hán đầu tiên.] — ND. 


Bây giờ, Chín Đức Hạnh sẽ được giải thích một cách 
chi tiết như sau: 

^ (1.1) Bậc A-la-hán (Araham) 

Đức Thế Tôn là bậc đáng cúng dường hay đã viên 
thành vì những lý do sau đây: 

(1) Araka = Xa, Ròi xa — Rời xa khỏi mọi xấu ác, đã 
quét sạch mọi dấu vết ô nhiễm bằng con đường 
Thảnh Đạo. 

(2) Arỉ-hata = Kẻ Thù đã bị diệt sạch — Những kẻ 
thù hay những ô nhiễm đã được tiêu diệt bằng con 
đường Bát Chánh Đạo. 

(3) Ara-hata = Những căm bánh xe đã bị tiêu diệt 

— Căm (khung) bánh xe luân hồi (Samsara) đã bị bẻ 
gãy, Trục bánh xe làm bằng Vô Minh và Dục Vọng 
Được Hiện Hữu, những Căm bánh xe là các Hành 
tạo nghiệp (kamma sankhara), còn lại Vòng bánh 
xe là già và chết, bắt đầu quay từ vô thủy. Bằng sự 
nhìn thấu suốt vào Duyên Khỏi thông qua sức 



544 • Giáo trình Phật học 


mạnh Toàn Trí, Đức Phật đã cắt đứt những căm 
bánh xe và hủy diệt bánh xe luân hồi. 

(4) Arahatỉ = Đáng cúng dường và được kính trọng 
bởi Trời và người, bởi vì Người là bậc đáng được 
cúng dường nhất. 

(5) A-raha-bhava = Không bí mật, không che dấu 

— Những kẻ ngu trên thế gian thì khoe khoang sự 
khôn khéo, nhưng che dấu những điều xấu ác vì sợ 
ô danh, chê trách. Bậc Thiện Thệ không làm những 
điều xấu ác một cách lén lút như vậy (a-raha- 
bhava). 

— Tóm lại, Người đã là bậc tu hành viên thành 
(araham) bởi vì Người đã ròi xa (araka) khỏi mọi ô 
nhiễm, đã diệt trừ sạch kẻ thù (ari-hata) và cắt đứt những 
các căm hay những mối liên hệ (ara-hata) với Bánh Xe 
luân hồi. Người trở thành bậc đáng cúng dường nhất 
(arahati) và không còn bí mật (a-raha), che giấu nào về 
những hành vi xấu ác. 


^ (1.2) Bậc Giác Ngộ Tối Thượng, Bậc Toàn Giác 

(Samma-sambuddho) - Chánh Đẳng Chánh Giác (HV) 

Bodhi (Bồ-đề) hay sự Giác Ngộ là Tri Kiến nhìn thấu 
suốt bốn chân lý của Con Đường hay sự thâm nhập hoàn 
toàn về Tứ Diệu Đe. Có những loại chúng sinh giác ngộ 
được gọi là những vị Phật, đó là: 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng • 545 


{V) Savaka: Đệ tử của Đức Phật hay hàng Thanh 
Văn, những người đạt được giác ngộ nhờ vào sự 
giúp đỡ, chuyển hóa của Đức Phật. Đây chính là 
những bậc A-la-hán. 

{2)Pacceka: Phật Riêng hay còn gọi là Phật 
Duyên Giác, hay Phật Độc Giác, là những vị Phật 
tự thân giác ngộ, nhưng không truyền dạy giáo 
pháp giác ngộ cho quần chúng. Trước khi trở thành 
một vị Phật Duyên Giác (Pacceka), người tâm 
nguyện phải thực hiện hoàn thành Mười Điều Hoàn 
Thiện Ba-la-mật trong suốt 2 A-tăng-tỳ-Kiếp và 
100.000 Đại Kiếp (chu kỳ thế gian). 

(3) Sammasambuddha: Phật Giác Ngộ Tối 
Thượng, cao nhất, là Đức Phật Toàn Giác đạt được 
sự Giác ngộ với Trí Tuệ Toàn Giác (TA: 
Omniscience) và Trí Tuệ Đại Bi (TA: Great 
Compassion), khám phá hay giác ngộ mọi sự vật 
một cách đúng đắn (samma) bằng nỗ lực của chính 
mình (samam), tức Giác Ngộ Chánh Đẳng Chánh 
Giác (HV). Trước khi chứng đạt sự Giác Ngộ Tối 
Thượng người tâm nguyện hay vị Bồ-tát phải thực 
hiện hoàn thành Mười Điều Hoàn Thiện Ba-la-mật 
trong bốn (4) A-tăng-tỳ-Kiếp (asankheyya) và 
100.000 Đại Kiếp {chu kỳ thế gian). Sự xuất hiện 
của một Đức Phật Toàn Giác là một sự kiện vô cùng 
hiếm hoi trên thế gian sau bao nhiêu kiếp không thể 
nào tính được. 

(a) Những Phẩm Chất Đặc Biệt Của Đức Phật Toàn 
Giác 



546 • Giáo trình Phật học 


Một Đức Phật Toàn Giác có được sáu (6) loại siêu Trí 
mà người khác không thể có được. Những Đức Trí vô 
song đó là: 

1. Asaya-anusaya Nana\ Trí Tuệ biết rõ những chiều 
hướng và những khuynh hướng vốn nằm tiềm ẩn 
bên trong hay ngủ ngầm (thùy miên) bên trong 
(Anusaya) của chúng sinh. 

2. Indriya-paropariyatti Nana\ Trí Tuệ nhìn thấu rõ 
các căn tâm (HV: quyền) và mức độ thuần thục, lợi 
thế của các căn tâm của chúng sinh. 

3. Sabbannuta Nana: Trí Tuệ Toàn Giác và Vạn Năng 
(Omniscience & Omnipotence) hay Nhất Thiết Trí 
(HV). 

4. Anavarana Nana: Trí Tuệ nhìn xuyên suốt, tiếp xúc 
đến “phạm vi” đối tượng mà không bị chướng 
ngại. 

5. Yamaha Patỉharỉya Nana: Trí Tuệ thần thông Nhân 
Đôi hay hóa thân thành 2 hay nhiều người. 

6. Maha Karuna Samapatti Nana: Trí Nhập Định Đại 
Bi khắp thế gian. Trí này của Đức Phật có được khi 
Người nhập thiền Định Đại Bi. 

(b) Năm Mắt Của Đức Phật 

Một cách khác để mô tả những năng lực tâm linh siêu 
phàm của Đức Phật là xếp loại những siêu năng đó theo 
Năm Mắt, đó là: 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng • 547 


1. Mắt Phật (Phật Nhãn): Những Phẩm Chất vô song: 

(a) & (b). 

2. Mắt Pháp (Pháp Nhãn): Trí Tuệ về Con Đường 
Đạo. 

3. Mắt Nhìn Thấy Tất Cả {Samanta) hay còn gọi là 
Nhất Thiết Thiện Kiến (HV): Những Phẩm Chất Vô 
Song: (c) & (d). 

4. Trí Tuệ Bát-nhã {PannaỴ. Trí Tuệ diệt sạch những ô 
nhiễm và bất tịnh (Asavakkhaya Nana) cũng được 
gọi là Trí Tuệ chấm dứt tất cả các Pháp Trần; hay 
còn được gọi “Trí Lậu Tận Minh” (HV). 

5. Trí Tuệ Nhìn Thấy tất cả các Kiếp, mọi Thế Giới 
{Dibbacakkhu): còn được gọi là “Trí Thiên Nhãn 
Minh” (HV). 

(c) Trí Tuệ Toàn Giác Là Gì? 

Đây là kiến thức về Năm (5) vấn đề Giáo Pháp mà tất 
cả cần phải được hiểu biết (Neyya Dhammas). (Neyya = tất 
cả cần phải được biết rõ). Đó là: 

1. Sankhara: Những sự vật, vật chất & tâm linh (danh 
sắc), do điều kiện sinh ra, do duyên tạo ra: Những 
Pháp hữu vi. 

2. Vikara: Sự biến dịch, sự biến đổi, sự khởi sinh và 
biến mất của những hiện tượng danh và sắc: Sự 
Sinh Diệt. 



548 • Giáo trình Phật học 

3. Lakkhana: Những bản chất chung và riêng của 
những sự vật danh-sắc; Bản chất của sự vật hay còn 
gọi là Tướng (HV). 

4. Pannati: Tất cả khái niệm, tên gọi và quy ước. (Giả 
danh) 

5. Nibbana: Niết-bàn, Sự chấm dứt dục vọng, sự vô 
dục, sự vô duyên, vô vi. 

— Với những năng lực của Trí Tuệ Toàn Giác, một 
Đức Phật có được ba (3) phẩm chất tối thượng thông qua 
đó Người có khả năng “giác ngộ” những người khác. Ba 
phẩm chất Tối thượng đó là: 

(1) Trí Tuệ về tất cả mọi Chân Lý 

(2) Trí Tuệ về tất cả mọi phương pháp (pháp môn) 
truyền dạy (giáo pháp) 

(3) Phương pháp (pháp môn) đặc biệt hay riêng biệt 
để truyền dạy tùy theo khuynh hướng và căn cơ giác 
ngộ của mỗi đệ tử chúng sinh. 

(d) Tại Sao Đức Phật Được Gọi Là “Ngưòi Sở Hữu 
Mưòi Năng Lực” ? 

Trong Kinh ''Đại Kinh về Tiếng Gầm Của Con Sư Tỉ?” 
{Sư Tử Hổng) thuộc Trung Bộ Kinh, Kinh 12, Đức Phật đã 
miêu tả Mười (10) Năng Lực đó là: 

(1) Sự hiểu biết được cái gì là có thể và cái gì là không 
thể. Ví dụ, đàn ông thì có thể trở thành Phật được, nhưng 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng • 549 


phụ nữ thì không thể. Sự hiểu biết này có được từ sự hiểu 
biết hoàn toàn Năm (5) Quy Luật của Vũ Trụ. 

(2) Sự hiểu biết rõ về nghiệp và nghiệp quả của quá 
khứ, hiện tại và tưong lai, những nhân và duyên từ đó mà 
ra. 


(3) Sự hiểu biết về thực hành để dẫn đến những cảnh 
giới hay những con đường tái sinh khác nhau. 

(4) Sự hiểu biết về thế giói như-đích-thực-nó-là: cấu 

tạo bằng nhiều và những yếu tố khác nhau, như 4 yếu tố tứ 
đại, 18 yếu tố, đối tượng, căn, thức. 

(5) Sự hiểu biết về xu hướng và khuynh hướng, tính 
cách tiềm ẩn của mọi chúng sinh, chẳng hạn như những 
chúng sinh có khuynh hướng thấp kém/ ưu việt, và họ 
thường hướng theo những khuynh hướng, tính cách tiềm 
ẩn trong người. 

(6) Sự hiểu biết về tình trạng các căn của chúng sinh, 
như mức độ giác ngộ của năm (5) căn lòng tin, trí tuệ, 
năng lực tinh tấn, chánh định và chánh niệm. 

(7) Sự hiểu biết về những ô nhiễm, bất tịnh; sự thanh 
lọc; và sự xuất hiện, tạo ra những tầng thiền 

(8) Sự hiểu biết, hồi nhớ lại tất cả mọi kiếp quá khứ, 
còn gọi là trí “Túc Mạng Minh” (HV). 

(9) Sự hiểu biết về Già & Chết của chúng sinh. 

(10) Sự hiểu biết về sự diệt trừ tận gốc những ô 
nhiễm và bất tịnh (Asavakkhaya Nana), còn gọi là trí 
“Lậu Tận Minh” (HV> 



550 • Giáo trình Phật học 


^ (1.3) Bậc Có Đủ Trí Tuệ và Đức Hạnh {Vijja-carana 
Sampanno) — “Minh Hạnh Túc” (HV) 


(a) Vijja: Trí Tuệ Hiểu Biết Trực Tiếp 


Trong Kinh ^‘‘Bhayabherava Sutta^’ (Kinh Sợ Hãi & 
Khiếp Đảm) thuộc Trung Bộ Kinh có miêu tả 3 loại Trí 
tuệ hiểu biết trực tiếp (từ số 1.-3. dưới đây). 


Trong khi Kinh ^‘‘Ambattha Suttà’’’ (Kỉnh A-ma-trú) 
thuộc Trường Bộ Kinh thì bổ sung thêm 5 loại Trí hiểu 
biết trực tiếp, tổng cộng 8 loại Trí hiểu biết trực tiếp. 

Tất cả cá trí tuệ đó là: 

1. Sự hiểu biết, hay Trí hồi nhớ lại tất cả mọi kiếp 

quá khử (Pubbenivasanussati), còn gọi là trí “Túc 
Mạng Minh” (HV). 

2. Sự hiểu biết hay Trí nhìn thấy được sự già & chết, 

sinh tử của chúng sinh, hay còn gọi là trí “Thiên Nhãn 
Minh” (Dibbacakkhu). (HV) 

3. Sự hiểu biết hay Trí diệt trừ tất cả ô nhiễm và bất 

tịnh (Asavakkhaya), còn gọi là trí “Lậu Tận Minh” 
(HV). 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng ‘551 


4. Sự hiểu biết thấu suốt hay Trí tuệ Minh Sát 
(Vipassana). 

5. Sự hiểu biết hay Trí lực Thần thông ựddhivada). 

6. Sự hiểu biết hay Trí nghe được tất cả, còn gọi là 
“Thiên Nhĩ Thông” ựddhivada). 

7. Sự hiểu biết hay Trí đọc được tâm của người khác 
(Cetopariỵa). 

8. Sự hiểu biết hay Trí lực thần thông hóa thành nhiều 
thân (Manomaya Iddhi). 


(b) Carana : Đức Hạnh (bao gồm 15 yếu tố) 

Bảy (7) yếu tố đầu tiên được gọi là những tâm tốt lành 
hay những niềm tin vào Pháp (saddhammas) mà những 
người thánh thiện hay bậc Thánh nhân có được, đó là: 

1. Lòng tin (Saddha) vào Nghiệp, vào Tam Bảo. 

2. Chánh Niệm (Sati) về những hành động công 
đức. 

3. Sự Xấu Hổ (Hiri) về những hành động xấu, ác. 

4. Sự Sợ Hãi (Ottappa) khi làm những hành động 
xấu, ác. 

5. Nỗ Lực, tinh tấn (Viriỵa) để loại bỏ những điều 
bất thiện và tu dưỡng, tăng trưởng những điều 
thiện, tốt. 

6. Sự hiểu nhiều, học rộng, sự thông thuộc về Kinh 
giáo (Bahussuta). 



552 • Giáo trình Phật học 


7. Trí Tuệ, sự hiểu biết về Tử Diệu Đế {Pannà). 

8. Sự Tiết Chế, Điều Độ trong ăn uống (Bhojanga- 
mattannu) 

9. Sự Luôn Luôn Tỉnh Giác ựagariyanuyoga). 

10. Sự phòng hộ Sáu căn, giác quan ựndriya- 
samvara). 

11. Sự kiềm chế bằng Giói Hạnh Đạo Đức {Sila- 
samvara) 

12. Định So Thiền 

13. Định Nhị thiền 

14. Định Tam Thiền 

15. Định Tứ Thiền 

Sự sở hữu những sự hiểu biết hay “Trí Tuệ Trực tiếp” 
này thể hiện Trí Tuệ Toàn Giác của Đức Phật, và việc sở 
hữu những Đức Hạnh thể hiện Trí Tuệ Đại Bi của Nguời. 

— Thông qua “Trí Tuệ Toàn Giác”, Nguời biết rõ 
những gì là đuợc ích lợi hoặc những gì là nguy hại cho tất 
cả chúng sinh. 

— Thông qua “Trí Tuệ Đại Bi”, Nguời cảnh báo cho 
chúng sinh những nguy hại và cố gắng khuyến khích mọi 
nguời huớng thiện về những điều tốt, lành. 

^ (1.4) Bậc Thoát Ly Thiện Đẳng (Bậc Thiện Thệ) 

(Sugato) 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng • 553 


Sugato là bậc thánh nhân chọn con đường thoát ly 
đúng đắn, an toàn isugata) như sau: 

a) Sobhana Gamana = Có hành trình hoàn hảo, đã đi 
một cách đúng đắn: người đã đi, đã thoát ly không 
còn dính mắc, hướng về nơi an toàn, bằng con đường 
Bát Chánh Đạo. 

b) Sundara Gata = Đã đi về noi xuất chúng, nơi bất tử, 
Niết-bàn (Nibbana). 

c) Samma Gata = Đã đi, đã thoát ly một cách đúng 
đắn: Người đã đi qua và thoát ly một cách đúng đắn, 
không để lại một dấu vết ô nhiễm nào trên mỗi chặng 
đường Đạo đã đi qua. 

Hoặc Người đã đi một cách đúng đắn từ lúc quyết 
tâm ra đi cho đến khi tìm được sự Giác Ngộ thông qua 
thực hiện Mười Hạnh Hoàn Thiện Ba-la-mật và đi theo 
con đường đúng đắn, con đường Bát Chánh Đạo, tránh xa 
2 cực đoan là khoái lạc và khổ hạnh. 

d) Samma Gadatta = Lòi nói, Phát ngôn một cách 
đúng đắn hay chánh ngữ: 

Trong sáu (6) loại lời nói hay cách nói dưới đây, 
Người né tránh kiêng cữ không nói bốn (4) cách đầu tiên 
1X2), 3), 4). 

Cách nói thứ 5), Đức Phật thường dùng tùy theo 
những lúc thích hợp. Còn cách nói thứ 6) thì Đức Phật 
biết lúc nào thì nói được. 


• Sáu loại Lời Nói (Cách Nói) đó là: 



554 • Giáo trình Phật học 


1) Nói dối, nói sai sự thật, không đúng, không liên 
quan đến điều tốt đẹp, để không làm vui lòng nguời 
khác. (Những lời nói dối gây hại cho nguời khác). 

2) Nói dối, nói sai sự thật, không đúng, không liên 
quan đến điều tốt đẹp, để làm vui lòng nguời khác. 
(Nịnh hót, xu nịnh). 

3) Nói sự thật, nói đúng, liên quan đến điều tốt đẹp, để 
không làm vui lòng nguời khác. (Báo tin xấu, nói 
tin buồn). 

4) Nói sự thật, nói đúng, liên quan đến điều tốt đẹp, để 
làm vui lòng nguời khác. (Báo tin mừng, nói tin 
vui). 

5) Nói sự thật, nói đúng, liên quan đến điều tốt đẹp, 
không làm hài lòng nguời khác (Nói thẳng thắn, 
nhắc nhở, góp ý, khiển trách, nói mất lòng truớc 
đuợc lòng sau vì nguời khác (làm, nói sai trái). 

6) Nói sự thật, nói đúng, liên quan đến điều tốt đẹp, 
làm hài lòng nguời khác (Thuyết giảng, truyền dạy 
Giáo Pháp và Giới Luật (Dhamma and Vinayà). 


— Tóm lại, Nguời là Bậc Thiện Thệ (sugato) bởi vì 
Nguời đã chọn một hành trình hoàn hảo (sobhana 
gamana), đã đi đến đuợc noi xuất chúng, noi bất tử và giải 
thoát (sundara gata) và đã bước đi trên con đường Đạo 
một cách đúng đắn (samma gata). Người phát ngôn một 
cách đúng đắn (samma gadatta), sử dụng lời lẽ, ngôn ngữ 
đúng đắn vào những lúc thích họp. 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng • 555 


^ (1.5) Ngưòi Hiểu Rõ Thế Gian (Lokavidù) — Bậc Thế 
Gian Giải (HV). 

Đức Phật là “Người Hiểu Rõ Thế Gian” bởi vì Người 
hiểu rõ mọi điều trên thế gian một cách toàn diện. 

Có 3 thế giói, đó là: 

1. Thế Giới Hữu Vi (Sankhara-loka), 

2. Thế Giới Chúng Sinh (Satta-ỉoka), 

3. Thế Giới Của Các Cõi (Okasa-ỉoka). 

(a) Thế Giói Hữu Vi 

Trong tiếng Pali, từ “sankhara ”cỏ 2 nghĩa trong Phật 
học, nghĩa thứ nhất là “những hành vi cố ý”, “những hành 
động tạo tác thuộc về tâm” hay gọi là “Hành”, tạo ra 
“Hành Uẩn”, một trong Năm uẩn tạo ra cái gọi là một 
‘con người’. 

Nhưng ở đây, “sankhara” có nghĩa là những sự vật, 
những thứ do điều kiện mà có, nếu không có những điều 
kiện nhân duyên thì những thứ này không tồn tại, được gọi 
là những thứ hay những Pháp Hữu Vi, bao gồm cả những 
hiện tượng thuộc về vật chất và tâm linh. Đức Phật biết rõ 
nguyên nhân và điều kiện hay nhân và duyên tạo ra chúng 
hay những nhân và duyên làm cho chúng sinh diệt, v.v. 

• Vật Chất (Sắc): cấu tạo ra những vật chất và thành 
phần, bốn yếu tố tứ đại và những yếu tố phát sinh, 
chúng tạo ra những hiện tượng vật chất. 



556 • Giáo trình Phật học 


• Tâm Linh (Danh): Sáu loại thức được duyên sinh 
bởi những bộ phận giác quan (căn) khi chúng tiếp 
xúc với những đối tượng giác quan (cảnh trần). Vì do 
những tiếp xúc, nên khởi sinh những cảm giác (cảm 
thọ), và những cảm thọ này duyên sinh cho những 
hiện tượng về thân xác và tâm linh. 

Phật đã từng nói.’ 

“Trong tẩm thân dài một fathom này là thế giới, 
{Phật thấy được) sự khởi sinh, sự diệt vong, và con 
đường dẫn đến sự chẩm dứt thế giới”. 

- Tóm lại, Người là bậc hiểu rõ thế giới. 

(b) Thế Giói của Chúng Sinh 

Thế giới chúng sinh là thế giới của loài người và 
những sinh vật hữu tình khác sinh sống. Đức Phật biết rõ 
tất cả những chúng sinh trong 31 Cõi hiện hữu, biết rõ 
thói quen, khuynh hướng của họ, với căn trí sáng sủa hay 
ngu si, đần độn. 

• Cõi Xấu, Đau Khổ (Apaya): Địa Ngục, Ngạ Quỷ, 
Quỷ Thần, Súc Sinh (4 cõi) 

• Cõi Người. (1 cõi) 

• Cõi Thiên Thần & Trời: bao gồm: 

- Cõi Tứ Đại Thiên Vưong (Catumaharạịika); 

- Cõi Trời Đao-Lợi {Tavatimsa)', 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng • 557 


- Cõi Trời Dạ-Ma-Vương Thiên (Yama)', 

- Cõi Trời Đâu-Suất (Tusità); 

- Cõi Trời Hỷ Lạc Biến Hoá {Nỉmmaratỉy, 

Tha Hoá Tự Tại Thiên (Paranimmitavasavati). (6 
cõi) 

Và các cõi tương ứng với Thức của những tầng 
“Thiền Định”, đó là: 

• Sơ Thiền: Cõi Các Vua Trời Đại Phạm Thiên 
(Maha Brahma), Cõi Quan Lại Của Phạm Thiên, và 
Cõi Tuỳ Tùng Của Phạm Thiên. (3 cõi) 

• Nhị Thiền: Cõi Những Thần Trời phát quang 
(Abhassara) ít hay phát quang Vô Lượng... là: Cõi 
Thiểu Quang Thiên, Cõi Vô Lượng Quang Thiên và 
Cõi Quang Âm Thiên. (3 cõi) 

• Tam Thiền: {Subhakinha), gồm Cõi Thiểu Tịnh 
Thiên, Vô Lượng Thiên, Bát Tịnh Thiên. (3 cõi) 

• Tứ Thiền: (Vehapphaỉa), là cõi những vị Thần trời 
được hưởng Quả lớn, còn gọi là Cõi Quảng Quả 
Thiên. (1 cõi) 

• Cõi Chúng Sinh Vô Thức (Asannasatta). (1 cõi) 

• Cõi Trong Sạch, nơi những bậc chứng thánh Quả 
Bất Lai (Anagamins) được tái sinh về. (5 cõi) 

• Cõi vô Sắc Giới (Arupà). (4 cõi) 

• Tồng Cộng = 31 Cõi sống 

(31 Cõi hiện hữu của chúng sinh) 



558 • Giáo trình Phật học 


(c) Thế Giói Của Các Cõi 

Sự liên tục của “không gian-thời gian” có nghĩa là: 

• Trong một vũ trụ hoàn toàn bao gồm một địa cầu lớn, 
những đại dưong, núi non và những lục địa, những địa 
ngục khác nhau nằm bên duới mặt đất, 6 cõi thiên 
thần (devas) và 20 cõi Trời Phạm Thiên (Brahmas) 
theo chiều thẳng đứng từ thấp lên cao; mặt trời, mặt 
trăng và các hành tinh. 

Có ba loại hệ thế giói khác nữa, đó là: 

• Hệ “Muời-Ngàn-Thế-Giới” (Hệ Thập Thiên Giới) 
đuợc cho là Cõi hiện hữu noi những Đức Phật xuất 
hiện và tất cả những thiên thần devas và trời phạm 
thiên Brahmas hội tụ về nghe Đức Phật giảng Pháp. 

• Hệ “Một-Ngàn-Thế-Giới” (Hệ Thiên Giới) đuợc gọi 
là Cõi Ảnh Huởng, vì do những ảnh huởng của những 
parìtta (sự bảo vệ, hộ trì) và có chu Phật thị hiện, và ở 
dó các thiên thần & các Trời Phạm Thiên chấp nhận 
nhũng sự hộ trì đó. 

• Hệ “Thế-Giới-Vô-Hạn” đuợc gọi là Cõi Đối Tuợng, 
có nghĩa là cõi làm xứ đối tuợng của Trí Tuệ các Đức 
Phật. 

— Sự “Hiểu biết của Đức Phật về Ba Loại Thế Giới” là 
toàn diện. Vì vậy, Nguời đuợc gọi là Người Hiểu Rõ Thế 
Giói. 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng • 559 


^ (1.6) Bậc Điều Phục Con Ngưòi (Annutaro 
Purisadamma Sarathi) - Điều ngự đại trượng Phu (HV) 

(à) Annutaro: Người không thể so sánh được: vô song 
hay không ai có thể hon được: “vô thượng” bởi vì 
không ai có thể so bì được với Người về Đức Hạnh, 
về chánh định, về sự giải thoát. Kinh 
Ariyapariyesana Sutta (Kinh Thánh cầu), thuộc 
Trung Bộ Kinh, nói rằng Đức Phật đã tuyên bố rằng 
Người không có người ngang hàng, là bậc vô 
thượng, vô song. 

Ọò)Sarathv. nghĩa gốc là “ngưòi điều khiển xe ngựa”, 
ở đây có nghĩa là người huấn luyện, thuần phục con 
người. 

(c) Purisadamma: nghĩa gốc là “ngưòi sẽ được thuần 
phục, ngưòi sẽ được huấn luyện”, nghĩa bóng: 
''tâm chưa được huấn luyện, chưa được hàng phục'’, 
dễ bị roi vào những hành động gây tội lỗi tàn khốc, 
như những trường hợp sau: 

• Những loài thú đực như Rồng chúa Apalãlo trong 
núi Hymalaya, Cũlodara và Mahodara trong thế 
giới loài rồng, Aggisikha và Dhũmasikha trong đạo 
Tích-Lan, và Aravala. . .Y.Y, đã được Đức Thế Tôn 
có Tâm Bi Mần dùng Thần Thông thuần phục, 
khiến các rồng chúa ấy hết hung dữ và dứt nọc độc 
là lòng sân hận, rồi thọ Quy y Ngũ Giới. Voi, 
Aravaỉa.., cũng được Phật hàng phục cho theo Tam 
Bảo. Không phải chỉ có bao nhiêu ấy thôi, các thú 



560 • Giáo trình Phật học 


khác nữa cũng được Phật huấn luyện, thuần phục 
nhiều. 

• Những người giống đực (nam): Những người nam 
đã làm các điều tội lỗi, dính chấp tà kiến như người 
con trai tên Saccaka của giáo chủ Ni-kiền-tử Jain-, 
những người nam Bà-la-môn tên Ambattha, 
Pokkharasãti, Sonadanda, Kutadanta...,đầ được 
Đức Thế-Tôn từ bi thuyết pháp, thuần phục, khiến 
phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, xa lìa Tà 
Kiến, được Chánh Kiến và đắc đạo quả cao thượng. 

• Những chúng sinh “phi nhân” giống đực: như các 
Dạ-xoa (yakkhas) Alavaka, Sũciloma, Kharaloma, 
vua trời Đe-Thích (Sakka), Đại Phạm Thiên Pakã... 
đã chấp tà kiến và ngã mạn, tự cho mình là bậc có 
đức hạnh tối cao, được Đức Phật thuyết pháp thuần 
phục cho đến khi phát Tâm, quy y vào Tam Bảo. 


Đức Thế Tôn đã thuần hoá, huấn luyện những loại 
chúng sinh đó bằng những phương tiện đôi lúc mang tính 
giới luật, đôi lúc rất mềm dẻo, đôi lúc mạnh, áp đảo. 
Những phương cách thuần hoá được mô tả trong Kinh 
Điển nhu sau: 

“Ta đã khép con người vào khuôn phép đế được 
thuần phục, một cách nhẹ nhàng hay mạnh mẽ tuỳ 
lúc. Ta cũng kỷ luật họ một cách nhẹ nhàng hay một 
cách mạnh mẽ tuỳ lúc 


— Tóm lại, Đức Phật đã hướng dân con người một 
cách kéo léo, mà trong một lần thuyết giảng, Người có thể 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng ‘SÓI 


làm cho họ bước đi được về 8 hướng (4 chặng con đường 
Đạo và 4 Thánh Quả) một cách tự tin. Vì vậy, Phật được 

gọi là Bậc Vô Song Điều Phục Con Ngưòi. 


^ (1.7) Thầy Của Tròi & Ngưòi {Sattha 
Devamanussanam) — “Thiên Nhân Sư” (HV) 

(a) Sattha = Thầy: Mọi người muốn tiến bộ thì 
cần phải có thầy để hướng dẫn đến mục tiêu của 
mình. Đức Phật giảng dạy phưong cách hoàn hảo để 
mọi người tự phát triển mình theo con đường Bát 
Chánh Đạo để dẫn đến chấm dứt đau khồ. Đức Phật 
giống như một người dẫn đầu đoàn người bộ hành 
vượt qua sa mạc bão táp luân hồi sinh tử (Samsara) 
để đến một noi an toàn là Niết-bàn (Nibbana). Ai 
không tự thân bước đi theo đoàn bộ hành đó theo 
dấu Đức Phật thì sẽ bị rớt lại sâu trong mờ mịt luân 
hồi sinh tử. 

(b) Deva-Manusssanam = Tròi, Thần và 
Người: Chữ này cũng bao hàm ý nghĩa nói về 
những người giỏi nhất và những ai có khả năng 
tinh tiến trên con đường giải thoát, như: những Đại 
Đệ Tử của Đức Phật ngài Xá-lợi-Phất, ngài Mục- 
Kiền-Liên, những Đại A-la-hán, vô số những thiên 
thần và trời Phạm Thiên {devas, Brahmas). Ngay cả 
những thú vật, sau khi nghe giáo pháp của Đức Phật 
cũng được tái sinh về cõi trời làm thiên thần, và từ 
đó, tiếp tục nghe Giáo Pháp và tu tập và đã chứng 
ngộ được cả Trí Tuệ của Đạo và Thánh Quả, như 



562 • Giáo trình Phật học 


trong trường họp của “Êch Thần” Manduka ở thành 
Campa bên bờ Hồ Gaggara. 


— Tóm lại, Đức Phật ban bố, truyền dạy Giáo Pháp 
(Dhamma) cho tất cả thiên thần, trời, người và muôn thú 
có khả năng tiến bộ về mặt tâm linh. Vì vậy, người là 

Thầy của Tròi và Người. 


^ (1.8) Bậc Giác Ngộ, Vị Phật (Buddho) 

Theo ghi chép trong bộ “Nghĩa Thích” (Niddesa i. 
143), là Quyển “Luận Giảng về Bộ Kinh Tập” (Sutta- 
nipata); và những ghi chép trong bộ “Phân Tích Đạo” 
(Patisambhidamagga i. 174), thì một vị “Phật”, là người 
đã khám phá ra được Bốn Chân Lý Cao Diệu hay Tứ Diệu 
Đe bằng chính nỗ lực bản thân mình và đạt được đến Trí 
Tuệ Toàn Giác và thành thục những năng lực siêu phàm. 
Từ nguyên và những ý nghĩa của từ “Phật” được chú giải 
như sau: 

(a) Bujjhita = Ngưòi Khám phá Chân Lý, và vì vậy 
người là bậc giác ngộ, là Phật (buddha). 

(b) Bodheta = Ngưòi giác ngộ cho cả thế hệ, vì vậy 
người là bậc giác ngộ, là Phật (buddha). 

(c) Buddhi = Sự khám phá có khả năng khám phá 
tất cả những tư tưởng, hiểu biết tất cả, đó là trí 
tuệ toàn giác (omniscience), vì vậy người là bậc 
giác ngộ, là Phật (Buddha). 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng • 563 


“Phật” hay “Bụt” không là một cái tên do cha mẹ, bạn 
bè, họ hàng, nhà sư, Bà-la-môn hay trời, thần đặt ra. 
“Phật” có ý nghĩa là sự giải thoát cuối cùng, là một cách 
miêu tả, cách gọi thực tế về những đấng Giác Ngộ, cùng 
với việc chứng đắc trí tuệ toàn giác của họ dưới gốc cây 
Giác Ngộ, cây Bồ-Đề (Bodhi). 

• Chuyện kể về 2 Bà-la-môn tên là Dona và Sela khi 
nhìn thấy những hào quang tỏa sáng xung quanh Đức Phật, 
họ liền hỏi liệu đức Phật có phải là một thiên thần (deva), 
hay là một Càn-thát-bà (gandhabba) hay là một Dạ-xoa 
(yakkhà), Đức Phật bèn trả lời như sau: 

“Như một bông sen đẹp tươi từ nước mà không dính 
bùn nhơ, từ trong thế gian, ta không dính bùn nhơ. Vì thế, 
này những Bà-la-môn, Ta là một vị Phật”. 

{Theo “Tăng Chi Bộ Kinh”, Quyển Bốn, Chương 37). 

“Đã biết những gì cần biết, đã tu dưỡng những gì cần 
tu dưỡng, đã diệt những gì cần tiêu diệt. Vì thế, này những 
Bà-la-môn, Ta là một vị Phật”. 

{Theo “Kỉnh Tập ” (Sutta Nipata, III. 7, Sela) 


^ (1.9) Đức Thế Tôn {Bhagava) 

Bhagavant là một chữ mang ý nghĩa tôn kính dành cho 
Đức Phật ở vị trí cao nhất hon tất cả mọi chúng sinh vì 
những phẩm chất đặc biệt của Người (xem thêm ý nghĩa 



564 • Giáo trình Phật học 


của chữ “Anuttaro'’^ “Vô Thượng” ở đoạn trên). Nguồn 
gốc và ý nghĩa của chữ này được giải thích như vầy: 

(a) Bhagehỉ= Phúc Lành, Phước Đức: Phật được 
gọi là ngưòi được phước lành và vì Đức Phật có 6 
phẩm chất & phúc đức lớn, đó là: Bậc chúa tể thế 
giới; giáo Pháp (dhamma); danh uy; sự vinh quang; 
hạnh nguyện; và nỗ lực tinh tấn. Chúng ta sẽ lần 
lượt hiểu rõ ý nghĩa của từng danh từ này sau đây. 

(b) Bậc chúa tể của thế giói: Đức Phật có thể dụng 
tâm để biến mình thân mình nhỏ lại, sáng lên, to 
lớn; chinh thân đến noi đâu mình muốn, tạo ra 
những thứ mình muốn, tự chủ, thần thông siêu 
phàm, lập tức viên thảnh những việc mình làm. Vì 
vậy, nên gọi Đức Phật là một bậc chúa tể thế giới 
mới thực hiện được những điều nói trên một cách dễ 
dàng và theo ý của mình. 

(c) Giáo Pháp (Dhamma): Đó là Chín Pháp Siêu Thế, 
bao gồm 8 Trí Tuệ con đường thánh Đạo & Thánh 
Quả, và Niết-bàn. 

(d) Danh Uy (yasa): Danh tiếng thanh tịnh siêu thế 
của Đức Phật đã được truyền khắp ba thế giới (tam 
giới). 

(e) Hào Quang Chói Lọi (siri): Đức Phật có đầy đủ 
hào quang của thân, chiếu sáng hoàn mỹ, làm yên 
lòng những ai đang diện kiến Người. 

(f) Hạnh Nguyện: Đức Phật thành đạt trong tất cả 
những điều hạnh nguyện của mình, người đã thực 
hiện đại tâm nguyện dưới chân Đức Phật Nhiên 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng • 565 


Đăng (Dipankara Buddha) sẽ nỗ lực thành Phật 
Toàn Giác, Người cũng đã hoàn thảnh viên mãn 
Mười Hạnh Nguyện Ba-la-mật, và người cũng đã 
chứng đắc Giác Ngộ (Niết-Bàn). 

(g) Nỗ Lực, Tinh Tấn: Đức Phật là một bậc sở hữu 
năng lực Chánh Tinh Tấn siêu phàm nhất, đó là lý 
do tại sao thế giới ngưỡng mộ và tôn kính người. 
Nỗ lực hiếm thấy của Đức Phật trong tu hành có thể 
được nghe lại trong đoạn Phật thệ nguyện được ghi 
lại trong Kinh Điển như sau: 

“Dù chỉ còn lại da, gân, xương, dù cho thịt 
máu khô cạn, Ta sẽ không nghỉ ngơi hay buông 
thả cho đến khi nào ta đạt được mục tiêu (Giác 
Ngộ)”. 

(h) Bhaggava = Hủy Bỏ, Diệt Trừ: Đức Phật đã diệt 
trừ tất cả mọi ô nhiễm, bất tịnh và cấu uế, tất cả mọi 
phẩm hạnh sai trái, tham dục, tà kiến, 5 loại ma lực, 
cám dỗ (*)...v.v. 

(*) Đó là những ma lực (Mara) của Năm uẩn dính 
chấp, của Nghiệp hành, cám dỗ của Ma Vương 
Thiên và của Ma Vương Địa ngục). 

(i) Bhagyava = Điềm Lành, Phúc Đức: Vì có được 
những phúc duyên giúp vượt qua bên kia bờ Giải 
Thoát (Đáo Bỉ Ngạn) nhờ thực hiện viên mãn Mười 
Hạnh Ba-la-mật, tạo ra những phúc lành, phước đức 
thế gian và siêu thế gian mà Người có được. Những 
phước đức Đức Phật có được cũng không ai có thể 
ngang bằng được. Đó là: 



566 • Giảo trình Phật học 


1. Thân tướng hay nhục thân siêu việt, hoàn 

mỹ, mang đầy đủ vẻ đẹp, dấu hiệu, tướng tốt. 

2. Pháp thân siêu việt, hoàn hảo, đó là Chín 
Pháp Siêu Thế và tất cả những Giáo Pháp Đức Phật đã 
truyền dạy suốt hơn 45 năm. 

3. Sự kính mến của thiên hạ và những bậc 
Thánh nhân theo Phật dành cho Phật. 

4. Sự Xứng Đáng Được Nương Tựa bởi thiên 
hạ, Phật tử tại gia, Tỳ kheo và những trời thần; bởi vì 
Đức Phật là người Thầy xuất sắc nhất trong những 
bậc Thánh Nhân có thể đưa ra những lời truyền dạy 
tốt nhất cho tất cả để tìm đến con đường an lạc. 

(j) Bhattava = Ngưòi thường xuyên lặp lại, tu 
dưỡng, phát triển những Pháp siêu Thế: đó là 

những Tứ Vô Lượng Tâm, Tự Tại Bản Thân, Những 
Tầng Thiền Định và Vô Dư Niết-bàn, sự Vô Nguyện 
(không còn mong muốn), sự Không còn dấu vết ô 
nhiễm, sự Giải thoát và những Pháp khác. 

(k) Bha-Ga-Va: Chữ này là danh từ ghép, được ghép 
từ những phụ âm “Bhá’^ trong chữ “bhavã”, “Ga” 
trong chữ “gamana” và “Va” trong chữ “vanta”, để 
tạo nên ý nghĩa là: “Người đã từ chối iyanta) sự đi 
đến (gamana) hay tái sinh vào những cõi hiện hữu 
{bhava) còn sinh tử”. 


— Tóm lại, Đức Phật là một Đửc Thế Tôn (bhagava) 
bởi vì Người có được những Phúc Lành (bhagehi), sự 
diệt trừ (bhaggava) tất cả mọi ô nhiễm và bất tịnh; đại 


Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng • 567 


phúc, những phúc duyên {bhagyava), và bởi vì Người 
thường xuyên lui tới (bhattava), và Người từ chối việc đi 
đến hay tái sinh vào những cõi hiện hữu, sinh tử (bha-ga- 
va). 


^ (1.10) Những ích Lọi Của Việc Tưởng Niệm Phật 

(Buddhanussati) 

Khi tưởng niệm Phật bằng lòng tin thành tín và sự 
hiểu biết, thì những Đức Hạnh của Đức Phật trở thành đối 
tượng trợ duyên cho việc khởi sinh những trạng thái lành 
thiện của tâm, và nhờ đó ngăn chặn những trạng thái bất 
thiện khởi sinh lên trong tâm. Bằng cách hành thiền 
thường xuyên và đầy nhiệt tâm, một người sẽ có được 
những ích lợi tốt đẹp như sau: 

(1) Tăng trưởng lòng tin mạnh mẽ, giúp làm thanh tịnh 
tâm để chánh niệm và chánh định được dễ dàng 
thiết lập. 

(2) Tạo ra nhiều niềm hoan hỷ, vui tưoi giúp vượt qua 
những lúc khó khăn, phiền não trong cuộc đời, ví dụ 
như những lúc đau bệnh, mất mát hay gặp nhiều 
chướng ngại, khó khăn... 

(3) Thấm nhuần lòng tự tin trong con người giúp xua 
tan đi những nỗi sợ hãi, lo lắng, nghi ngờ và bất an 
trong cuộc sống và trong bước đường tu tập. 

Nhờ vào ý nghĩa sâu xa, uyên áo của những Đức Hạnh 
của Đức Phật và những tư tưởng trong khi chiêm nghiệm 



568 • Giáo trình Phật học 


những đức hạnh khác nhau của Đức Phật, người hành 
thiền sẽ không nhắm đích đến chứng đạt (sở đắc) những 
tầng “thiền định” (jhana), nhưng chỉ thiền tập cho đến khi 
đạt “Định” đó để làm cơ sở phục vụ cho Thiền Minh Sát. 

Bằng cách tưởng niệm hay chánh niệm về Đức Hạnh 
của Đức Phật (Buddhanussati) theo sau là hành Thiền 
Minh Sát (Vipassana), người hành thiền có thể được bảo 
đảm được tái sinh về cảnh giới phúc lành ngay cả khi 
người đó không chứng đạt được những (1 trong 4) chặng 
con đường Đạo hay (1 trong 4) Thánh Quả nào trong kiếp 
sống này. 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng • 569 


II 

Tưởng Niệm Pháp 


Theo “Tự Điển Ngôn Ngữ Pali” (Childers’ Dictionary 
of the Pali Language), từ “Pháp”: “dhamma'’ có nhiều 
nghĩa khác nhau nhu: tính chất, bản chất, đối tuợng, ý 
tuởng, sự vật hay hiện tuợng, học thuyết, giáo pháp, quy 
luật, đức hạnh, sự công bằng, ở đây, chúng ta đang nói 
đến tuởng niệm “Pháp” là “Giáo Pháp” của Đức Phật. 

Giáo Pháp (dhamma) của Đức Phật có 3 cấp hay 3 
phần, đó là: 

1. Pariyatti Dhamma = Pháp Học, là kinh điển hay 
những văn bản ghi chép lại những lời dạy của Đức 
Phật (vacana) hay còn gọi là Tam Tạng Kinh hay Ba 
Rỗ Kinh (Tipitaka). Đây là phần học thuyết. 

2. Patỉpattỉ Dhamma = Pháp Hành, là sự thực hành 
những Giáo Pháp của Đức Phật theo con đuờng “Bát 
Chánh Đạo” hay là sự tu tập, tu hành về Giới hạnh, 
Định tâm và trí Tuệ (Giới, Định, Tuệ). Đây là phần 
thật sự có giá trị và ý nghĩa của Giáo Pháp của Đức 
Phật, vì nếu không tu tập thì những Giáo Pháp cũng 
trở nên vô nghĩa. Giảo Pháp của Phật là đế tu tập đế 
dẫn đến giải thoát chứ không phải chỉ đế đọc hay tán 
dương. 

3. Pativedha Dhamma = Pháp Giác Ngộ (còn gọi là 
Pháp Thành), đó là sự giác ngộ thông qua Chín 
“Tầng” Chứng Ngộ, đó là: bốn (4) phần (hay chặng) 



570 • Giảo trình Phật học 


con đường Đạo, bốn (4) Đạo (thánh) Quả và Niết-bàn. 
Chín giai đoạn tu tập này là mục tiêu rốt ráo, tối 
thượng có thể giác ngộ được thông qua sự trợ giúp 
của Giáo Pháp và Thực hành (tu tập). 

Giáo Pháp cũng là một “chủ đề” của việc hành Thiền, 
chỉ bao gồm (1) Giáo Pháp hay “Pháp học” (Pariyatti) và 
(2) Chín Pháp Giác Ngộ hay còn gọi là “Chín Pháp 
Thành” (Pativedha), làm nền tảng cho một người tưởng 
niệm về Sáu Đức Tính của hai phần Giáo Pháp này, nhằm 
đạt được “chảnh niệm”. 

Phưong cách “chánh niệm” cũng tưong tự như khi 
tưởng niệm Phật, nhưng ở đây, người tưởng niệm tụng đọc 
Sáu Đức Tính (hay đặc tính) của Giáo Pháp như sau: 

“^Svakhato Bhagavata Dhammo, ^Sanditthiko, 
^Akaliko, ^Ehipassiko, ^Opanayiko, ^Paccattam 
Veditabbo Vennuhi n” 

“^Giáo pháp được Đức Thế Tôn giảng bày khéo léo, 
^thiết thực, dễ nhìn thay, ^ có tác dụng tức thì, ^mời 
người đến và thấy, ^dẫn dắt hướng thượng, ^được 
chứng ngộ bởi người có trí”. 

Bây giờ, Sáu (6) đặc tính này sẽ được giải bày chi tiết 
như sau: 

^ (2.1) Được Đức Thế Tôn giảng bày khéo léo 

(Svakato) 


Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng ‘571 


Đặc tính đầu tiên này liên quan đến cả hai (2) lĩnh vực 
chính của Giáo Pháp, đó là Pháp thế gian (tức là phần học 
thuyết hay giáo lý), còn gọi là “Pháp Học” (Pariyatti) và 
Pháp siêu thế gian, còn gọi là “Pháp Giác Ngộ” hay 
“Pháp Thành” (Pativedha), nhu mới nói trên. 

► Còn những năm (5) đặc tính khác [(2.2), (2.3), (2.4), 
(2.5), (2.6)] sau đây đều chỉ thuộc về “Pháp Thành” xuất 
thế gian mà thôi. 

(a) Giáo Lý (học thuyết Phật) là phương pháp thanh 
tịnh và đầy đủ cho đòi sống tâm linh 

1. Tốt đẹp ngay cả từ đầu, vì Giáo lý giảng dạy 
về đạo đức, đức hạnh như là nền tảng không thể 
thiếu được để bắt đầu một đời sống tâm linh. Tốt đẹp 
cả phần giữa hay trong tiến trình bởi vì Giáo lý chỉ 
dạy về việc định tâm để một người có thể đạt được 
sự an tĩnh và trí tuệ nhìn thấu suốt bên trong sự vật. 
Tốt đẹp cả phần kết, bởi vì Giáo lý chỉ dạy để một 
người có thể đạt được Trí tuệ đầy đủ; hay đó là sự 
hiểu biết hoàn toàn và Niết-bàn, chính là mục tiêu 
rốt ráo, tột cùng. 

2. Tốt đẹp ngay từ đầu khi được nghe thuyết 
giảng vì một người khởi sinh và tăng trưởng lòng tin, 
lòng xác tín. Tốt đẹp ở phần giữa vì bằng cách thực 
hành giáo pháp một người sẽ vượt qua những chướng 
ngại và đạt được sự an tịnh và trí tuệ. Tốt đẹp phần 
kết là giác ngộ, chứng ngộ hạnh phúc của những mục 
tiêu mà mình chứng đạt được. 



572 • Giáo trình Phật học 


3. Tuyên thuyết rằng, chỉ có đời sống thanh tịnh 
(trong sạch) là thật sự hoàn hảo và thanh tịnh (trong 
sạch) theo đúng cả về sự diễn đạt của ngôn từ và trong 
ý nghĩa thực tế. 

• Hoàn Hảo: liên quan đến năm (5) tập họp 
pháp hay 5 pháp uấn (Dhamma-khandas), đó là: 
Giới hạnh, Định tâm, trí Tuệ hiểu biết; Sự giải thoát, 
Trí tuệ/Tầm nhìn của việc Sự giải thoát. 

• Thanh Tịnh: thanh tịnh vì mục đích của giáo 
pháp là thanh tịnh, là thuần khiết giúp mọi nguời 
vượt qua được vòng luân hồi, sinh tử và xa lìa 
những điều trần tục, ô nhiễm của thế gian này. 

4. Không làm lạc đường, không làm lạc hướng 
trong ý nghĩa của giáo lý, bởi vì mọi sự vật, mọi pháp 
được miêu tả trong giáo lý là những chướng ngại và 
lối thoát (là con đường “Bát Chánh Đạo”) là đúng 
thật sự như vậy. Những giáo lý khác không được giải 
bày một cách tốt đẹp trong ý nghĩa này, chỉ đưa ra 
những chướng ngại và khó khăn trong kiếp sống và 
không đưa ra được lối thoát hay con đường để nỗ lực 
giải thoát thông qua tu tập đạo đức, mà chỉ dựa vào 
những niềm tin khác, như là chủ nghĩa linh hồn bất 
diệt và quan điểm tự hủy diệt sau một kiếp sống này, 
hay quan điểm tin vào thần hồn/ bản ngã, hay tin vào 
thượng đế sáng tạo, mà không tin vào quy luật khoa 
học về Nghiệp báo (kamma) và nhân duyên. 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng • 573 


(b) Pháp Xuất Thế Gian20 (TA: Supra-mundane 
Dhamma) -Chín Pháp Thành (Pativedha) 

Pháp siêu xuất thế gian đã đuợc Đức Thế Tôn giảng 
dạy một cách khéo léo bởi vì con đuờng thực hành Giáo 
Pháp này có khả năng và xứng đáng đuợc giác ngộ Niết- 
bàn và Niết-bàn là kết quả xứng đáng của con đuờng thực 
hành giáo pháp vậy. 

1. Con đuờng Bát Chánh Đạo là con đuờng 
chính giữa, tránh những cực đoan về khoái lạc và 
hành khổ. Đó đuợc gọi là con đuờng trung đạo. 

2. Những Đạo (thánh) Quả là giai đoạn những 
ô nhiễm và bất tịnh bị loại bỏ, khi mà một nguời có 
thể nói rằng mình đã đuợc an tĩnh, an tâm khỏi những 
ô nhiễm và bất tịnh. 

3. Niết-bàn (Nibbana) mang bản chất của sự 
bất tận, bất tử, noi nuong tựa, noi an toàn, viên 
mãn,v.v. đuợc thuyết giảng một cách khéo léo để có 
thể tuyên thuyết rằng đó là bản chất của sự bất tận, 
bất tử và vân vân. 


Pháp Xuất Thế Gian ở đây chỉ đơn giản diễn tả những pháp mà những bậc 
thánh nhân tu tập con đường Đạo và chứng ngộ được. Giáo Pháp Thế Gian 
(Pháp Học) là phần nói về những hiện tượng, sự vật, quy luật, bản chất mà 
người phàm, người thế gian dễ dàng thấy được, hiểu được. Giáo Pháp Xuất Thế 
Gian (Pháp Thành, Pháp Giác Ngộ) là giáo pháp chỉ khi thực hành và chứng ngộ 
theo con đường chánh Đạo thì mới thấy được, hiểu được; còn có thể gọi là 
những Pháp Siêu Phàm, tức vượt trên sự hiểu biết của người phàm, người 
phàm tục. Nói rõ hơn, đó là những giáo pháp thực hành con đường chánh Đạo 
để chứng đạt bốn (4) bậc con đường Đạo hướng tới Thánh Quả và bốn (4) 
Thánh Quả. (Xem thêm chú thích 2). 



574 • Giáo trình Phật học 


— Như vậy, Pháp thế gian (Pariyatti) và Pháp xuất thế 
gian (Pativedha) đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng một 
cách khéo léo. 


^ (2.2) Thiết Thực, Dễ Nhìn Thấy (Sanditthiko) 

(a) Giáo Pháp dễ nhìn thấy bởi một người cao cả 
hay thánh thiện khi người đó đã loại trừ những tham 
dục, tà kiến... “Khi tham dục đã bị loại bỏ, người 
đó không còn gây hại cho chính bản thân mình, hay 
cho người khác, hay đồng thời vô hại cho cả mình 
lẫn người”. Đây là giáo pháp dễ nhìn thấy và thiết 
thực. 

(b) Khi một người hiểu rõ, chứng ngộ giáo pháp, 
thì Giáo Pháp dễ nhìn thấy đối với người đó thông 
qua trí xem xét lại tính chất và tác dụng của giáo 
pháp, chứ không cần phải dựa vào lòng tin vào 
những chỗ khác. 

(c) Sandỉtthỉ có nghĩa là quan điểm đúng đắn 
hay chánh tri kiến. 

• Chánh Đạo chinh phục, loại bỏ những ô 
nhiễm bằng chánh kiến hay cách nhìn đúng đắn đi 
kèm với Chánh Đạo. 

• Thánh Quả là kết quả do chánh kiến, do có 
chánh kiến mà có. Neu không có chánh kiến, hay 
thậm chí không bỏ tà kiến, thì dù tu tập tới đâu cũng 
không mang lại Thánh Quả. 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng ‘575 


• Nibbana là đối tượng, ỉà mục tiêu của chánh 
kiến. 

• Vì vậy, nên nói rằng Chín Pháp Xuất thế gian 
có chánh tri kiến (sandtíthi) đi kèm. 

(d) Giáo Pháp Xuất Thế Gian “khóa sổ” những 
vòng luân hồi tái sinh đáng sợ ngay khi nó được 
thấy bằng sự thâm nhập trí tuệ vào con đường Đạo 
và giác ngộ Niết-bàn. Giáo Pháp là thiết thực, dễ 
nhìn thấy vì nó xứng đáng được “nhìn thấy”, được 
chửng ngộ. 


^ (2.3) Mang Lại Hiệu Quả Ngay, Có Tác Dụng 

Tửc Thì (Akaỉiko) 

(a) Những đức hạnh có được hay thực hiện 
trong thể gian phải cần thời gian để tạo quả tốt theo 
Quy Luật Nghiệp, thông thường quả không ‘tựu’ 
hay viên thành lập tức, mà cần thời gian sớm hay 
muộn sau đó. 

(b) Nhưng những trạng thái xuất thế gian thì 
không cần hay phụ thuộc vào thời gian. Sau khi trải 
qua được Thức con đường Đạo thì khởi sinh lập tức 
Thức của đạo (thánh) Quả, được tâm an tĩnh khỏi 
những ô nhiễm và bất tịnh. Vì vậy, mới nói Giáo 
Pháp, phần pháp xuất thế gian, là mang lại hiệu 
quả ngay, có tác dụng tức thì (akaliko). 

Bấy lâu nay, có nhiều người có quan điểm cho rằng sau 
khi chứng đạt Thức con đường thánh Đạo (Nhập Lưu, 



576 • Giáo trình Phật học 


Nhất Lai...), thì thức của thảnh Quả (Quả vị nhập Luu, 
Quả Vị Bất Lai...) không nhất thiết phải khởi sinh ngay, 
mà có thể đuợc trì hoãn lại sau. Sở dĩ họ mang tu tuởng 
này bởi vì có lẽ họ đã diễn dịch sai hay hiểu lầm về thuật 
ngữ ''Người (trì tu) theo Lòng TiN’ và "Người (trì tu) theo 
Giáo Pháp” trong kinh "Aỉagaddupama Sutta” (Kinh Ví 
Dụ Con Rắn) thuộc Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya), là 
mang lại hiệu quả ngay, có tác dụng tức thì. 


^ 2.3.1) Câu Hỏi: Liệu một ngưòi có thể chứng đạt 
con đường Đạo (Magga) mà không chứng đạt hay kinh 
nghiệm đạo Quả ngay tửc thì? 

Trong kinh "Aỉagaddupama Sutta” {Kinh Ví Dụ về 
Con Rắn) thuộc Trường Bộ Kinh, Kinh 22, bên cạnh 
những người đã chứng quả Nhập Lưu (sotapanna), Đức 
Phật còn đề cập đến những dạng Tỳ kheo khác hướng 
thượng trực tiếp về sự giác ngộ. Phật đã gọi những người 
này là những “ngưòi (trì tu) theo giáo Pháp” và những 
“người (trì tu) theo lòng tin/thành tín”.^^ 

Do có những cách gọi này, một số vị thầy đã diễn dịch 
nhầm rằng một người đã tiến vào con đường Đạo không 
nhất thiết phải là một bậc Nhập Lưu (sotapanna), nhưng 
vẫn có thể được bảo đảm trở thành bậc Nhập Lưu trước 
khi chết. Những vị thầy đó lý luận rằng đức Phật đã gọi 
những người đó là những bậc Nhập Lưu (sotapanna) thay 


Còn gọi là những "người Căn Trí" và "những người Căn Tín"; Trí Căn và Tín 
Căn; hoặc người Trí Hành và Tín Hành (HV); tức là người tu hành theo Trí (giáo 
Pháp) và người tu hành theo Tín (lòng tin vào Phật Pháp Tăng...). 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng • 577 


vì là những ''Người (trì tu) theo giáo Pháp” và những 
"Người (trì tu) theo thành tírì\ 

Cách nói này có vẻ mâu thuẫn với Kinh Điển, vì Kinh 
Điển đã nói rằng những giáo Pháp xuất thế gian là 
"akalỉko”, là có hiệu quả tức thì. Tuy nhiên, sẽ không bị 
mâu thuẫn nếu chúng ta hiểu rõ rằng những "người (trì tu) 
theo giáo Pháp'' và những "người (trì tu) theo lòng/thành 
tín' chỉ là những loại (nguời) “danh-sắc” hình thành 
ngay khi những đạt Thức con đuờng Đạo Nhập Luu, đó là: 

• Những “ngưòi (trì tu) theo lòng thành 
tín”: là những nguời có căn co “tiền định” (từ kiếp 
truớc) và họ thực hành, phát triển con đuờng chánh đạo 
với Lòng Tin, lòng thành Tín đặt lên hàng đầu. Vì vậy, 
họ còn đuợc gọi là những dạng nguời “Tín Căn” hay 
“Tín Hành”. 

• Ngưòi (trì tu) theo giáo Pháp: là những 
nguời có bản tâm “tiền định” đề cao Trí Tuệ, tức Giáo 
Pháp, là hàng đầu trong việc phát triển con đuờng Đạo. 
Họ còn đuợc gọi là những nguời “Trí Căn” hay “Trí 
Hành” 

Tuong tự, trong vấn đề “Tuởng Niệm Tăng” sau, cụm 
từ "Attha purìsa puggala - Tám Loại Con Nguời^^ (Cá 

Tám loại người hay thánh nhân còn được gọi là “Bốn đôi Tám vỊ”, thành ngữ 
kinh tạng Pali diễn tả tám đối tượng thánh nhân đáng được cung kính, đáng 
được cúng dường, là phước điền vô thượng ở đời. Bốn đôi tức là tám người. 

Đây là tám đối tượng đang hướng & đã chứng những Quả vỊ trên đường giác 
ngộ, giải thoát: 

1) Người đang trên đường Đạo hướng chứng Nhập Lưu, 

2) Người đã chứng Quả vị Nhập Lưu, 



578 • Giáo trình Phật học 


Nhân)” thật sự là nói về 8 loại ‘con người’ “danh-sắc”, đó 
là: 


1. Con người (danh-sẳc) hình thành ngay lúc 
chứng ngộ Thức con đường Đạo (giai đoạn) Nhập Lưu 
ịSotapatti Magga — Đạo Nhập Lum). Con người (danh- 
sẳc) hình thành ngay lúc chứng ngộ Thức đạo Quả 
nhập lum (Sotapatti Phala — Quả vị Nhập Lưu). 

3. Con người (danh-sẳc) hình thành ngay lúc 
chứng ngộ Thức con đường Đạo (giai đoạn) Nhất Lai 
(Sakadagami Magga — Đạo Nhất Lai). 

4. Con người (danh-sẳc) hình thành ngay lúc 
chứng ngộ Thức đạo Quả Nhất Lai (Sakadagami Phala 
- Quả vị Nhất Lai). 

5. Con người (danh-sẳc) hình thành ngay lúc 
chứng ngộ Thức con đường Đạo (giai đoạn) Bất Lai 
(Anagami — Đạo Bát Lai). 

6. Con người (danh-sẳc) hình thành ngay lúc 
chứng ngộ Thức đạo Quả Bất Lai (Anagami Phala — 
Quả vị Bất Lai). 


3) Người đang trên đường Đạo hướng chứng Nhất Lai, 

4) Người đã chứng Quả vị Nhất Lai, 

5) Người đang trên đường Đạo hướng chứng Bất Lai, 

6) Người đã chứng Quả vị Bất Lai, 

7) Người đang trên đường Đạo hướng chứng A-la-hán, 

8) Người đã chứng Quả vị A-la-hán. 

Từ đây, người dịch gọi ngắn gọn là những thánh "Đạo" & thánh "Quả" hay 
"Quả vị" để chỉ chung cho những "tầng chứng đạt" con đường Thánh Đạo và 
chứng đắc Thánh Quả. 




Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng • 579 


7. Con người (danh-sẳc) hình thành ngay lúc 
chứng ngộ Thức con đường Đạo (giai đoạn) A-la-hán 
(Arahatta Magga — Đạo A-la-hán). 

8. Con người (danh-sẳc) hình thành ngay lúc 
chứng ngộ Thức đạo Quả A-la-hán (Arahatta Phala — 
Quả vị A-la-hán). 


^ (2.3.2) Bảy Loại Ngưòi Thánh Thiện (Thánh 
Nhân) 

Trong bộ sách phân hạng những loại ‘con người’ là 
“Puggala PannattV’ (Phân Loại Con Người), hay còn gọi 
là “Nhân Thi Thiết Luận” hay “Nhân Chế Định” (HV), 
Chưong 7) có ghi những định nghĩa 7 loại người thảnh 
thiện hay Thánh nhân và 7 loại người này được giảng giải 
chi tiết trong quyển “Thanh Tịnh Đạo” ỢVisuddhi 
Magga'\ XXI, 74) như sau: 

— Khi “Căn Tín” là căn co dẫn đầu trong việc tu tập, 
phát triển con đường Chánh Đạo, thì: 

a) Người đó gọi là người “tín căn” hay “tín hành” 
{Saddhã-nusãrĩ) ngay lúc chứng Nhập Lưu vào con 
đường Đạo. 

b) Trong trường họp 7 dạng còn lại của 3 giai đoạn 
con đường Đạo cao hon & 4 thánh Quả cao hon, 
người đó được gọi là “người tín căn đã được giải 
thoát” hay “người tín hành giải thoát” {Saddhã- 
vimutta). 



580 • Giáo trình Phật học 


— Khi “Căn Định” là căn cơ dẫn đầu trong việc tu tập, phát 
triển con đuờng Chánh Đạo, thì: 

a) Nguời đó đuợc gọi là nguời chứng nghiệm thân 
mình hay ngưòi thân chứng {Kãya-sakkhĩ) khi 
nguời đó tiếp xúc với thân mình và an trú vào 
những tầng thiền phi vật chất và một số những ô 
nhiễm của nguời ấy bị diệt trừ mà những nguời ấy 
thấy đuợc bằng trí tuệ. Theo Luận Giảng, truờng 
hợp này là đúng với tất cả những loại nguời thánh 
nhân nói trên, là những nguời đã đắc thức những 
tầng thiền Vô sắc Giới (ngoại trừ những nguời đã 
chứng ngộ Thánh Quả A-la-hán). 

b) Nguời đó đuợc gọi là “ngưòi đã giải thoát hai 
cách” (Ubhato-bhãga-vimutta) một khi nguời đó 
đạt thánh Quả cao nhất là Quả vị A-la-hán (arahatta 
phala) sau khi đã đắc những ta^ngF thiền định 
Vô Sắc Giới, tức là nguời ấy đã đuợc giải thoát 
bằng hai cách, bằng (i) những ta^ngp thiền định Vô 
Sắc Giới (phi vật chất) và (ii) bằng con đuờng thánh 
Đạo. 

— Khi sự hiểu biết hay “Căn Trí” là căn cơ dẫn đầu 
trong việc phát triển con đuờng Đạo, thì: 

a) Nguời đó đuợc gọi là nguời (trì tu) theo giáo Pháp 
hay “ngưòi Căn Trí” (Dhammã-nusãrĩ) ngay lúc 
chứng Nhập Luu vào con đuờng thánh Đạo. 

b) Trong truờng hợp 3 dạng còn lại của 3 giai đoạn 
con đuờng thánh Đạo cao hơn & 3 thánh Quả cao 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng ‘581 


hơn, người đó được gọi là “ngưòi chửng đạt tầm 
nhìn” hay “bậc kiến đạt” (Dừthippatta). 

c) Trong trường họp đắc đạt thánh Quả cao nhất là 
Quả vị A-la-hán, người đó được gọi là “ngưòi giải 
thoát bằng Trí Tuệ” (Pannã-vimutta). 

Theo những cách mô tả này (cũng xem thêm Kinh 
“Kừagiri Sutta”, thuộc Trung Bộ Kinh {Majjhima Sutta 
No. 70, 14-21), có vẻ như những danh từ “Người Căn Tín” 
hay “người Căn Trí/ Giáo Pháp” chỉ là những thuật ngữ 
truyền thống để diễn tả những ‘con người’ danh-sắc 
(những tập họp uẩn vật chất & tinh thần) mang những loại 
Thức xuất thế gian tồn tại chỉ trong một sát-na tâm. Ngay 
lúc hay khoảnh khắc quá độ của đạo Quả này, toàn bộ 
những ‘con người’ danh-sắc (nama-rupa) thay đổi và trở 
thành những hạng ‘con người’ danh-sắc khác nhau. 

— Bây giờ, có thể rõ ràng hơn để thấy được rằng bảy 
(7) hạng người thánh thiện hay 7 hạng Thánh nhân (ariya 
puggalas) chỉ là những thuật ngữ truyền thống ipannatti) 
để gọi 7 loại ‘con người’ danh-sắc (nama-rupa) với 
(mang) những loại (tâm) Thức xuất thế gian {lokuttara 
ctítas) khác nhau. Những ‘con người’ danh-sắc này là 
những thực tại tuyệt đối (pammatthas) tồn tại chỉ trong 
một sát-na mà thôi. (Rồi tiếp tục biến đôi liên tục, liên tục 
-ND). 

— Những người mang quan điểm hay quan niệm về 
một thực thể sống thường hằng, bất biến (như dạng một 
cái gọi là ‘bản ngã’, ‘linh hồn’) dường như suy nghĩ rằng, 
những “người căn Tín” và “người căn Trí” thật sự là 
những người đã chứng ngộ bậc những con đường Đạo 



582 • Giảo trình Phật học 


(Nhập Lưu), nhưng chưa chứng đắc Quả vị Nhập Lưu, nếu 
không vì vậy thì Đức Phật đã gọi họ là bậc Nhập Lưu rồi 
chứ không dùng những danh từ đó. 

— Sự diễn dịch lầm tưởng này thì cũng là thường tình 
trong giới những học giả không thực hành Thiền Minh Sát 
Tuệ Tứ Niệm Xứ và vì vậy không ý thức sâu sắc về bản 
chất vô thường của tổ họp danh-sắc (thân-tâm) “nama- 
rupa'\ mà họ nhận lầm đó là một ‘con người’ hay một ‘cá 
nhân’. 


(2.3.3) Đạo Quả hay Thánh Quả Khởi Sinh Lập Tức 
Ngay Khi chứng Đạt Con Đường Đạo 

Thể theo Kinh “Upanisa Sutta” (Bài Thuyết Giảng về 
Những Nguyên Nhân Lập Tức) trong quyển “Tưong ưng 
Bộ Kinh về Nhân Duyên” {Samyutta Nidanavagga, trang 
75 của quyển sách này), Đức Phật đã nói rõ rằng Thức 
thánh Quả (arahatta phala) khởi sinh vì một nguyên 
nhân; nó không khởi sinh mà không có nguyên nh ân. 
Nguyên nhân lập tức để nó khởi sinh chính là Thửc con 
đường (thánh) Đạo (arahatta magga). 

Trong Kinh “Ratana Sutta” (Kinh Ngọc Bảo), Đoạn 
Tho Kệ thứ 5, có nói rằng con đường thanh tịnh, mà Đức 
Phật Toàn Giác đã tán dưong, được miêu tả như là “sự 
chánh định liên tục, vô gián”, bởi vì nó tạo ra quả của nó 
lập tức tiếp nối ngay tiến trình của nó”. 

Vì vậy, không thể nào một người chứng đạt một 
“chặng” con đường Đạo (Magga) mà không lập tức chứng 


Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng ‘583 


đắc đạo Quả hay Quả vị (Phala) của chặng đuờng đó. 
Pháp Xuất thế gian (Supramundane Dhamma) là “akaliko'' 

— mang lại hiệu quả lập tức. 


^ (2.4) Mời Ngưòi Đến và Thấy (Ehipassiko) 

Điều này có nghĩa là giáo pháp của Đức Phật là giáo 
pháp mời nguời ta đến để mà thấy, chứng thực rồi mới tin, 
không phải đến để tin khi chua “thấy”, chua “hiểu biết”. 

(a) Thực tại và sự thanh tịnh của những bậc 
thánh Đạo & thánh Quả vị làm cho những bậc thánh 
Đạo & thánh Quả vị đó trở nên quý giá nhất trên 
đời. Do vậy, giáo pháp xứng đáng đuợc nguời ta 

đến để thấy. 

(b) Nhu đã nói, giáo pháp của Đức Phật “không 
phải là đến để tin”, mà mọi nguời cần phải có lòng 
tin xác tín truớc rồi mới tin. Mà muốn có lòng tin 
truớc thì mọi nguời cần phải “thấy”, “biết” truớc. 
Trong Kinh “Kaỉama Suttđ\ Đức Phật đã giảng giải 
và chỉ dạy cho những nguời tộc Kalama cách đặt 
vấn đề thích họp và đúng đắn về lòng tin, để có sự 
xác tín là “thấy” & “biết” (chứ không nên dựa vào 
niềm tin mù quáng, nhu phong tục, truyền thống, 
kinh sách, giáo điều, hay vì điều đó đuợc nói ra bởi 
nguời đuợc gọi là ‘thầy’. Phải “thấy và biết” rõ 
truớc khi tin — ND). 

(c) Bằng cách thực hành thiền minh sát theo con 
đuờng Bát Chánh Đạo, một nguời có thể trải 



584 • Giáo trình Phật học 


nghiệm trực tiếp Giáo Lý của Đức Phật mà lòng tự 
tin hay lòng tin được phát ưiển, hình thành từ việc 

“thấy”, với chánh tri kiến hay sự hiểu biết đúng 
đắn. 


^ (2.5) Dẩn Dắt Hướng Thượng (Opanayiko) 

Những “tầng” chứng đạt thánh Đạo và chứng đắc 
Thánh Quả dẫn một người ra khỏi vòng luân hồi sinh tử 
(samsara) đáng sợ. Chúng dẫn hướng thượng đến Niết- 
bàn, sự chấm dứt hoàn toàn đau kho. Con đường hướng 
thượng bao gồm 4 giai đoạn: 

(a) Thánh Đạo & Quả Thứ Nhất: 

Diệt sạch những ô nhiễm gây dẫn dắt đến tái sinh vào 
những cõi xấu, đau khổ, đó là: những quan điểm sai lạc 
về ‘con ngưòi’ hay thân kiến, những nghi ngờ, và những 
sự dính chấp vào những tục lệ, phong tục không đúng 
đắn. Những người chứng đắc Quả vị của “tầng” thánh Đạo 
này được gọi là những bậc Nhập Lưu hay Tu-Đà-Hoàn 
(Sotapanna) và sẽ còn tái sinh làm người trong từ 1-7 kiếp 
nữa. 


(b) Thánh Đạo & Quả Thử Hai: 

Làm suy yếu thêm những ô nhiễm và bất tịnh thô thiển 
như nhục dục hay Tham dục về khoái lạc giác quan và 
những Sân hận, ác ý đến một mức độ mà bậc Thảnh nhân 
này chỉ còn phải chịu tái sinh một lần nữa mà thôi, nên 
những người chứng đắc Quả vị của “tầng” thánh Đạo này 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng ‘585 


được gọi là bậc Nhất Lai, hay Tư-đà-hàm {Sakadagamin), 
có nghĩa là chỉ còn tái sinh ưở lại trần gian một lần nữa. 

(c) Thánh Đạo & Quả Thứ Ba: 

Lần này, diệt sạch tất cả những ô nhiễm và bất tịnh thô 
thiển như nhục dục hay Tham dục, tuy nhiên vẫn còn 
những tham dục vi tế mong muốn được tái sinh về cõi trời 
Phạm Thiên để hưởng phúc. Những bậc thánh nhân này 
không còn bị tái sinh vào những cõi dục giới, mà tái sinh 
về những Cõi Trong Sạch (Tịnh Độ) Vô sắc Giới. Những 
người chứng đắc Quả vị của “tầng” thánh Đạo này được 
gọi là bậc Bất Lai, hay A-na-hàm (Anagamin), có nghĩa là 
không quay lại trần gian ô trược này nữa. 

(d) Thánh Đạo & Quả Cuối Cùng: 

Đến ‘chặng’ cuối này, diệt sạch tất cả những ô nhiễm 
và Tham dục dạng vi tế nhất, không còn bất cứ dạng nào 
của Tham dục và ô nhiễm có thể trói buộc người đó tái 
sinh vào hiện hữu nào khác nữa. Đối với bậc Thánh Nhân 
này thì: “Sanh đã tận hết, đời sống thánh thiện đã được 
sống, không còn tái sinh nữa*\ Bậc thánh nhân chứng đắc 
Quả vị của “tầng” thánh Đạo được gọi là một A-la-hán 
{Arahant), bậc đáng tôn kính và đáng cúng dường, bậc đã 
giác ngộ Niết-bàn (Nibbana), sự chấm dứt mọi khổ đau. 


^ (2.6) Được Chửng Ngộ bỏi Những Ngưòi Có Trí, 
Mỗi Người Tự Chửng Cho Mình (Paccatam Veditabbo 
Vennuhi) 



586 • Giáo trình Phật học 


Theo quyển “Puggala PannattV’ {Phân Loại Con 
Người) hay còn gọi là "''Nhân Thi Thiết Luận’" hay "''Nhân 
Chế Định'” {Xem thêm phần Sách & Tài Liệu Tham Khảo 
2), bàn về vấn đề những loại chúng sinh đối với Phật Pháp 
{Buddha Sasana), thì có bốn (4) loại chúng sinh có thể 
được phân biệt như sau: 

a) Người căn trí nhanh nhạy {Ugghatitannu): Một 

người chỉ gặp Phật một lần, và có thể giác ngộ 
thánh Đạo và Quả ngay sau khi nghe một vài lòi 
hay một bài thuyết giảng ngắn từ Đức Phật. 

b) Người căn trí trung bình {Vipancitannu): Một 

người chỉ có thể giác ngộ thánh Đạo và Quả sau 
khi được nghe thuyết giảng dài hon, đầy đủ hơn, 
vói nhiều chi tiết hơn. 

c) Người căn trí chậm chạp {Neỵya): Đối với những 
người loại này, họ cần phải học, ghi nhớ lại 
những bài thuyết giảng một cách siêng năng, 
chuyên cần và thực hành những điều đó hàng 
ngày, hàng tháng, hàng năm, nhiều năm nữa mói 
mong chứng ngộ được thánh Đạo hay Quả. Giai 
đoạn thực hành để đến chứng ngộ có thể là từ 7 
ngày cho đến 30 năm hay 60 năm, tùy thuộc vào 
mức độ thực hành những Điều Hoàn Thiện hay 
Hạnh Ba-la-mật {Parami) trong nghiệp quá khử 
của ngưòi đó. 

d) Người căn trí đần độn {Padaparama): Đối vói 

những ngưòi loại này, cho dù có gặp được Đức 
Phật hay Giáo Pháp (Buddha Sasana) Đức Phật 
giảng dạy trực tiếp và cho dù ngưòi đó có nỗ lực 
hết mình, vô cùng công phu đi nữa, thì cũng 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng ‘587 


không chứng đạt được gì trong kiếp sống này. 
Tất cả những gì loại ngưòi này làm được là tích 
góp những thói quen tốt, tập khí tốt và tiềm năng 
giúp cho việc tu tập những kiếp trong tương lai. 


► Hai loại ngưòi đầu tiên có thể chửng đạt tầng 
Thánh Đạo & Quả thứ nhất là Nhập Lưu (Tu-đà-hoàn) 
hay cao hơn sau khi nghe một bài giảng pháp ngắn, 
giống như trường họp những đại đệ tử thứ nhất và thứ 
hai của Đức Phật: Ngài Xá-lọi-Phất và Mục-Kiền-Liên; 
và những đại đệ tử: ngài Bahiya, cô thí chủ Visakha, 
ngài Anathapindika (Cấp Cô Độc), và những ngưòi 
khác. Những người thuộc hạng thượng căn tri này 
không còn tồn tại trong những thời mạt pháp sau này 
nữa. Và thòi này chỉ có những người căn trí chậm chạp 
và căn trí đần độn - 


{Như chúng ta, nghe sao thật buồn, vẫn đang ngồi 
đây dùi mài kinh sách cả gần hết kiếp người vẫn chưa 
giác ngộ được con đường Đạo hay đạo Quả nào cả!). 
(ND). 


► Thánh Đạo và Quả có thể được chửng nghiệm hỏi 
tất cả những loại người bậc trí hiền, dẫn đầu là những 
bậc ngưòi căn trí nhạy bén, sắc xảo. Những người này 
không nằm trong “đám” ngưòi chậm căn trí, ngu si và 
căn trí đần độn. 


► Mỗi ngưòi tự chứng nghiệm cho chính mình. Không 
có chuyện một học trò không thể tu tâm trong sạch 

«/ • • • 9 9 • 



588 • Giáo trình Phật học 


khỏi những ô nhiễm là vì do ngưòi thầy thực hiện con 
đường Đạo giùm cho trò. Cũng không có chuyện một 
ngưòi đã chứng đạt Thánh Đạo & Quả và có thể 
“chuyển nhượng” hay “san sẻ” chúng cho ngưòi khác 
như trong trường họp chuyển nhượng, chia sẻ công 
đửc được. 


► Thánh Đạo & Quả không phải là một cái gì, hay 
điều gì mà có thể chứng đắc được nhờ vào ân huệ của 
ngưòi khác. Chúng phải do tự phát triển, tự chửng 
nghiệm, và được thụ hưởng hỏi ngưòi có trí, bậc trí 
hiền, bởi riêng mỗi người tự chứng lấy. 


^ (2.7) Những ích Lợi Của Việc Tưởng Niệm Pháp 
(Dhammanussati) 


(a) Việc tưởng niệm thường xuyên những Đức 
Tính của Giáo Pháp ngưòi niệm vượt qua tham, 
sân, si trong tâm mình. 


(b)Khi tâm niệm trong Giáo Pháp, tánh ngay 
thẳng hay tâm chánh trực khỏi sinh và một đệ tử 
có thể vượt qua được những (5) chướng ngại 
trong tâm. Nhưng ở đây cũng giống như khi 
Tưởng niệm Phật, người hành thiền chưa đạt 
được những “tầng” thiền định, mà chỉ có thể đạt 
đến Cận Định, hỏi vì những đức tính của giáo 
Pháp thì vô cùng sâu rộng, và ngưòi hành thiền 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng ‘589 


cần phải có những nỗ lực và chánh niệm rất lớn 
trong việc tưởng niệm Pháp. {Nhưng Cận Định là 
đủ để một người hành thiền làm nền tảng để 
chuyển qua hành Thiền Trí Tuệ Minh Sát! — ND). 


(c) Sau khi có thể đạt Cận Định bằng việc 
Tưởng niệm Pháp, một người có thể phát triển 
Trí Tuệ Nhìn Thấu Suốt Bên trong bản chất 
những hiện tượng vật lý và tâm linh của mình 
(Minh Sát), đó là cách để dẫn đến hạnh phúc 
Niết-bàn (Nibbana). 



590 • Giáo trình Phật học 


III 


Tưởng Niệm Tăng 


Tiếng Pali “Sangha” có nghĩa là một đoàn thể, một 
cộng đồng, tình đạo hữu. Theo Luận Giảng (xem phần 
Sách & Tài Liệu Tham Khảo 4), ''những thành viên trong 
Tăng Đoàn đều có chung đức hạnh và chánh kiến'' 

(“ditthi-sila-samannena sanghata bhavena sangha. 

Một Tăng Đoàn phải có ít nhất 4 vị Tỳ kheo (hay 
Tăng, Ni) được thọ giới tuân thủ theo 227 Giới Luật Tỳ 
Kheo do Đức Phật định ra. Có 2 loại Tăng Đoàn, đó là: 

(1) Thánh Tăng Đoàn (Ariỵa Sang ha): 

Bao gồm những Tỳ kheo (hay Tăng, Ni) đã chứng 
nghiệm được một hay nhiều Thánh Đạo & Quả (tức trở 
thành những bậc thánh nhân) và trở thành những bậc đáng 
cúng dường. Thánh Tăng Đoàn ra đời vào ngày Mồng 5 
của tháng Vassa (Mùa Mưa Kiết Hạ) đầu tiên sau khi 5 
người tu khổ hạnh (nhóm ngài Kiều-Trần-Như) được thọ 
giáo vào Tăng Đoàn, đúng 2 tháng sau khi ngày Đức Phật 
Giác Ngộ thành đạo. 

(2) Tăng Đoàn Thế Tục (Puthujjana Sangha): 

Hay còn gọi là Tăng Đoàn Bình Thường, bao gồm 
những Tỳ kheo (Tăng, Ni) bình thường, không có ai đã 
chứng đạt Thánh Đạo & Quả trở thành thánh nhân cả. Họ 
vẫn còn mang Mưòi Gông Cùm trói buộc họ vào vòng 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng ‘591 


tái sinh, nhưng họ đang luôn cố gắng chứng đạt đến những 
trạng thái thánh thiện hay những tầng thánh Đạo & Quả. 

Tưởng niệm Tăng (Sanghanussati) là một chủ đề về 
Thiền (giống như nương tựa Tăng) thì đang nói về tưởng 
niệm Thánh Tăng Đoàn (Ariya Sangha) mà người hành 
thiền có thể lấy Chín Đức Tính của Thánh tăng Đoàn để 
chánh niệm. Cách tưởng niệm Tăng cũng như cách tưởng 
niệm Phật, những người tưởng niệm cần đọc tụng những 
đức tính sau đây của Tăng Đoàn: 

“^Supatipanno Bhagavato savakasangho, 

^ụịupatipanno Bhagavato savakasangho, 
^nayapatipanno Bhagavato savakasangho, 
‘^samicipatpanno Bhagavato savakasangho; yadidam 
cattari purisa yugani attha purisa puggala, esa 
Bhagavato savakasangho; ^ahuneyyo, ^pahuneyyo, 
dakkhineyyo, ^anjali kamniyo, ^anuttaram 
punnakkhettam lokassa tiP 

“^Tãng đoàn của những đệ tử Đức Thế Tôn tu hành 
tốt đẹp, ^Tăng đoàn của những đệ tử Đức Thế Tôn là 
chánh trực, ^Tãng đoàn của những đệ tử Đức Thế 
Tôn là chân thật, ‘^Tăng đoàn của những đệ tử Đức 
Thế Tôn là đúng đắn. Đó là bốn đôi, tám đây là 


Yadidam: Đó là, Như vậy là 
cattari purisa yugani: Bốn cặp, bốn đôi người 
attha purisa puggala: tám người, tám vỊ. 

* “Chặng”, “tầng”, hay “giai đoạn” con đường Thánh Đạo thứ nhất và Thánh 
Quả thứ nhất tạo thành một đôi. Vậy, 4 “giai đoạn” Thánh Đạo và 4 Thánh Quả 
tạo thành 4 đôi. 



592 • Giáo trình Phật học 


Tăng Đoàn của những đệ tử Đức Thế Tôn; ^đáng 
được tặng quà, ^đáng được tiếp đón, ^đáng được cúng 
dường, ^đáng được đảnh lễ, ^là phúc điền (ruộng 
phước) vô thượng ở trên đời*\ 


^ (3.1) Tu Hành Tốt Đẹp (Supatipanno) 

(a) Tu hành tốt đẹp là cách thực hành giáo pháp một 
cách đúng đắn (samma patipada), không quay 
lung lại với mục tiêu, không thoái chí, thoái tâm 
“Bồ-đề”, chẳng hạn không bao giờ quay lại với 
những ô nhiễm mình đã từ bỏ đuợc. 

(b) Cách tu hành không có đối kháng; những ô nhiễm 
gây đối kháng, trở ngại được diệt trừ ở từng 
“chặng” con đường Thảnh Đạo. 

(c) Đúng theo, họp với chân lý, lẽ thật mà giáo Pháp 
đã được dạy. 

(d) Họ tuân theo đúng con đường, phưong cách của 
giáo Pháp và giáo Luật (Dhamma & Vinaya) và 
thực hành đức hạnh trong sạch, không để lại một 
dấu vết và ăn một lần trong ngày cùng với Tăng 
Đoàn. 


* Nếu tính riêng theo loại người hay thánh nhân, thì thánh tăng đoàn đại diện 
cho 8 loại người, theo định nghĩa về ‘con người’ trong tiến trình danh-sắc 
(nama-rupa) đã được đề cập đến trong phần “Phân Loại Con Người” ở trên 
trong Chương này. 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng • 593 


^ (3.2) Thực Hành Một Cách Chính Trực, Ngay 
Thẳng (Ujupatipanno) 

(a) Tránh 2 cực đoan, họ bước và con đường trung 
đạo, một cách chính trực, nhằm thẳng đến mục 
tiêu là Niết-bàn giải thoát. 

(b) Họ đã đi vào con đường để từ bỏ những điều xấu 
ác do ba nghiệp thân, ý và miệng gây ra. Vì vậy, họ 
ngay thẳng, không đánh lừa, giả tạo hay ngụy 
thiện, không mảy may một tâm ý vì mục đích sinh 
tồn hay vì kế sinh nhai. 


^ 3.3. Thực Hành Một Cách Chân Thật, Đúng Thật 

(Nayapatipanno) 

(a) Thực hành một cách đúng đắn, đúng bước theo 
con đường Bát Chánh Đạo để dẫn đến Niết-bàn. 
Niết-bàn chính là cái được gọi là “chân thật”, “đích 
thật”. 

(b) Vì thực hành đúng mực, đúng bước và chính xác, 
chẳng hạn một Tỳ kheo thánh tăng thà bỏ mạng 
mình chứ không cần thiết phải hủy hoại cây cối, phá 
rừng, tàn hại một sinh vật. 


^ (3.4) Thực Hành Một Cách Đầy Trách Nhiệm và 
Đúng Đắn, Họp Lý (Samicipatipanno) 

(a) Đức hạnh là có trách nhiệm và họp lý, đúng đắn 
với giáo Pháp và giới Luật. 



594 • Giáo trình Phật học 

(b) Họ sử dụng bốn điều kiện tiện nghi do Phật tử tại 
gia cúng dường một cách trân trọng theo cách một 
người thầy, một đạo sư hay một người con sử 
dụng của kế thừa, chứ không giống theo cách của 
một kẻ cắp hay một người mang nợ. Điều đó được 
gọi là cách thực hành hợp lý, đúng đắn, vì đó là 
cách của những người đáng được tôn kính. 


• Tăng Đoàn Bình Thường Hay Tăng Đoàn Thế 
Tục (Puthụịịana Shanga) 

Một Tỳ kheo (Tăng, Ni) bình thường chưa là thánh 
tăng, đang ngày đêm nỗ lực hết mình để xứng đáng được 
tôn kính, bởi vì những vị này có đầy đủ năm (5) yếu tố 
của một tu sĩ đang nỗ lực (Padhaniya), đó là: 

1. Lòng tin vào sự giác ngộ của Đức Phật. 

2. Sức khỏe tốt, tiêu hóa tốt. 

3. Không giả lừa, không ngụy thiện. 

4. Duy trì bốn nỗ lực (Tứ Chánh cần) để nhổ tận gốc 
những ô nhiễm và bất tịnh. 

5. Chứng đạt được trí tuệ thấu suốt bên trong những hiện 
tượng sinh diệt bên trong thân, tâm (vật chất & tâm 
linh), hay còn gọi là Trí Tuệ về Sinh Diệt 
{udayabbaya nana ). Trí tuệ này giúp nhìn rõ bản chất 
sinh diệt, vô thường của mọi hiện tượng tâm sinh lý 
và thế gian. 


^ (3.5) Đáng Được Tặng Quà, Vật Phẩm (Ahuneyyo) 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng • 595 


• Tính từ này xuất phát từ “ahuna"’ có nghĩa là: “sự 
hy sinh, cho đi”, tức là một cái gì đó được bố thí, cho 
tặng cho những ngưòi có đửc hạnh. 

• Cách gọi bốn điều kiện, phương tiện cần thiết mà 
Phật tử tại gia cúng dường cho Tăng Đoàn (Thức ăn, 
y vải, chỗ ở và thuốc men). 

• Tăng Đoàn xứng đáng nhận những quà tặng vì Tăng 
đoàn là nơi tạo ra quả công đức lớn nhất, là mộng 
phước, là “phúc điền vô thượng ở trên đời”. 


^ (3.6) Đáng Được Tiếp Đón (Pahuneỵỵo) 

• Tăng Đoàn giống như là một vị khách quý 
với những phẩm chất đáng quý và đáng mến. Vì vậy, 
Tăng đoàn xứng đáng được đón tiếp. 

• Tăng Đoàn xứng đáng được đặt lên vị trí 
hàng đầu là khách danh dự, và xứng đáng được tiếp 
đón. 


^ (3.7) Đáng Được Cúng Dường (Dakkhineyyo) 

Một quà tặng, phẩm vật được cho là: “cúng dường’ 
{dakkhina) chỉ khi nào nó được bố thí, cho tặng vói lòng 
tin vào kiếp sau. Neu cho, tặng không đi kèm với niềm tin 
này thì chỉ được coi là quà tặng, quà biếu bình thường. 

(a) Tăng Đoàn làm thanh tịnh những sự cúng dường 
bằng cách hoan hỉ, biến sự cúng dường trở thành 



596 • Giáo trình Phật học 


những Quả công đức lớn, và những công đức đó 
có thể chuyển nhuợng, san sẻ cho những nguời 
thân, quyến thuộc có khả năng nhận công đức hồi 
huớng (xem thêm phần “Hồi huớng công đức” ở 
Chuơng XII, phần “Bố Thí, Cúng Duờng”). 

(b) Trong Kinh “Phân Tích về Những Sự Cúng 
Duờng”, trong Trung Bộ Kinh {Majjhima iii, 256), 
Đức Phật đã liệt kê ra 14 loại cúng duờng tùy theo 
mức độ thanh tịnh của nguời nhận cúng duờng, 
cao nhất là Đức Phật và thấp nhất là sinh vật. Lý 
do để dễ hiểu là khi cúng duờng cho một cá nhân, 
thì sự thanh tịnh, trong sạch của cá nhân đó là rất 
quan trọng cho ý nghĩa và kết quả của việc cúng 
duờng. Có 4 mức độ hay dạng thanh tịnh của sự 
cúng duờng: 

1. Đuợc thanh tịnh bởi ngưòi cúng dường (thí chủ), 
nhưng không được thanh tịnh bởi phía người nhận. 

2. Được thanh tịnh bởi phía ngưòi nhận cúng dường, 
nhưng phía người cúng dường (thí chủ) không thanh 
tịnh. 

3. Được thanh tịnh bởi cả 2 phía người cúng dường và 
người nhận cúng dường. 

4. Không được thanh tịnh bởi cả hai phía. 

(c) Cúng dường cho Tăng Đoàn đem lại nhiều ích lọi và 
công đức hon là cúng dường cho một cá nhân, ở đây, 
người đại diện cho Tăng Đoàn thì chỉ là những người 
đại diện cho Tăng Đoàn, những người giúp tưởng 
niệm lại Thánh Tăng Đoàn (Ariỵa Sanghà) vào thời 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng • 597 


Đức Phật bao gồm những thánh đệ tử và những thánh 
nhân A-la-hán, vì sự thanh tịnh của Tăng Đoàn, việc 
cúng dường mang lại những phước báu lớn lao nhất. 

Vì vậy, Tăng Đoàn là noi xứng đáng được cúng 
dường. 


^ (3.8) Xứng Đáng Được Đảnh Lễ {Anjalikaranỉyo) 

• Những người chào nhau theo văn hóa, nghi thức của 
mỗi dân tộc để thể hiện sự lễ phép và sự chào hỏi, tôn 
trọng. 

• Những Phật tử thực hiện việc chào hỏi tôn kính, lễ 
lạy hay đảnh lễ (HV) Tăng Đoàn bằng cách chấp hai 
bàn tay vào nhau, để trên đầu để tôn kính sự thanh 
tịnh và đức hạnh của Tăng Đoàn. 

• Mọi người đều có thể thể hiện bên ngoài đảnh lễ tôn 
kính Tăng Đoàn, nhưng thật sự chúng ta khó lòng mà 
tuân giữ, duy trì những phẩm chất cao quý về đức 
hạnh, an tĩnh và trí tuệ minh sát trong một thời gian 
lâu. 

• Nhưng Tăng Đoàn xứng đáng được đảnh lễ, bởi 

vì họ sống duy trì liên tục sự thực hành giáo Pháp và 
giới Luật của Đức Phật. 


<$> (3.9) Là “Phúc Điền Vô Thượng ở Trên Đời” 

(Anuttaram Punnakkhetam Lokassa) 

Có nghĩa: Tăng Đoàn là cánh đồng ruộng quỷ nhất, 
tốt nhất để mọi người gieo trồng công đức trên đó, bằng 



598 • Giáo trình Phật học 


cách cúng dường, tôn kính Tăng Đoàn. Việc gieo trồng 
công đức cũng giống như gieo trồng cây trái vậy. Nó đòi 
hỏi những nhân duyên đế thành công, đó là: 

(a) Căn gốc (lietu) - như hạt giống và người 
gieo trồng 

(b) Sự trợ giúp, điều kiện hay trợ Duyên 
(paccaya) - Sự phì nhiêu, màu mỡ của ruộng đất. 

(c) Những thành tố (Isambhara) - nước, ánh 
sáng, gió, tưới tiêu, sông ngòi và nguồn nước, 
phân bón... 


• Một người gieo trồng thông mình luôn 
luôn chọn những hạt giống tốt để gieo trồng. Người 
đó cũng chọn những ruộng đất tốt, phì nhiêu để cây 
cối và gieo trồng đúng thời vụ và bảo vệ khỏi côn 
trùng, sâu bọ. Người đó cũng cần phải đưa thêm vào 
những thành tố như phân bón, nước, ánh sáng... đế 
có kết quả thu hoạch tốt. 


• Người gieo trồng thông minh cũng như 
một người bổ thí, cúng dường có đức hạnh, thực hiện 
việc cúng dường dựa trên 4 nền tảng, căn bản của 
hành động công đức, đó là; Ỷ muốn, nỗ lực, tâm, sự 
hiếu biết. Người đó biết được những yếu tố làm tăng 
hay giảm kết quả của việc cúng dường, đó là cúng 
dường với hay không có; Lòng tin, Sự chuấn bị chu 
đáo & Lòng tôn trọng, Đúng thời gian thích hợp, và 
Không coi thường hay làm xúc phạm phấm cách 
người nhận. 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng • 599 


• Hạt giống tốt là tâm ý, thiện ý hay ỷ hành tốt 
thiện cần phải có trước, trong và sau khi thực hiện việc 
cúng dường. Ỷ hành tốt thiện có được từ những căn 
thiện Không Tham, Không Sân và Không Si. 

• Thời gian, nước, ánh sáng, phân bón... là 
những thành tổ giống như là: Những loại vật phấm 
hay phương tiện được cúng dường, thời gian thích 
hợp cho Tăng Đoàn, v.v... 

• Ruộng đất tốt, phì nhiêu thì giống như là 
đức hạnh của người nhận cúng dường, người đã vượt 
qua hay từ bỏ được những xẩu ác hay tâm độc Tham, 
Sân, Si. Nếu để chọn lựa đối tượng hay người nhận 
cúng dường, một người khôn ngoan sẽ ưu tiên “Tăng 
Đoàn”, vì Tăng Đoàn là cánh đồng gieo trồng công 
đức tốt nhất trên đời. 


<$> (3.10) Những ích Lợi Của Việc Niệm Tăng 

(Sanghanussati) 

(a) Khi một người hồi tưởng đến Đửc Hạnh của 
Tăng Đoàn, thì tâm ngưòi đó không bị xâm nhập 
hỏi tâm tam độc Tham, sân, Si, và trở nên chính 
trực, ngay thẳng và hoan hỉ, không bị vướng che 
hỏi những chướng ngại của tâm. 

(b) Nhưng ở đây, khi tưởng niệm Tăng Đoàn 
(Buddhanussati) người hành thiền tâm không 
nhập thẳng vào những tầng “thiền định”, nhưng 
chỉ đạt đến mức Cận Định cần thiết, bởi vì những 



600 • Giáo trình Phật học 


Đửc hạnh của Tăng Đoàn là rất sâu rộng, uyên 
thâm và sự tưởng niệm những Đức Hạnh đòi hỏi 
nhiều nỗ lực lớn lao và chánh niệm miên mật. 


(c) Ngưòi thường xuyên tưởng niệm những Đức 
hạnh của Tăng Đoàn thì thường sẽ có được lòng 
tôn kính và lòng tin vào Tăng Đoàn, và không còn 
những nỗi sợ hãi trong kiếp sống. Ngưòi đó cũng 
có thể chịu đựng được đau đớn, có thể thiết lập 
tư tưởng mình là một ngưòi bạn đồng hành cùng 
tăng Đoàn và tâm luôn hướng về việc có được 
những phẩm chất, Đức Hạnh của Tăng Đoàn. 


(d)Khi chánh định đạt được bằng quá trình chánh 
niệm Đức hạnh Tăng Đoàn (Sanghanussati), một 
người có thể phát triển Thiền Minh Sát nhìn thấu 
suốt bản chất đích thực của những tiến trình 
thân tâm hay danh-sắc, để cuối cùng giác ngộ 
Niết-bàn. Neu một ngưòi không chứng đắc được 
Thánh Quả A-la-hán trong kiếp này, thì chắc 
chắn rằng ngưòi đó cũng được tái sinh về một cõi 
phúc lành. 



Tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng • 601 


IV 


Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


(1) “The Path of Purựĩcation” (“Visuddhimagga” — Con 
Đường Thanh Tịnh), tác giả ngài Thiền Sư Bhikkhu 
Nanamolỉ. 

(2) “The Requisites of Enlightenment” (Những Yeu Tố cần 
Thiết Đe Giác Ngộ), tác giả Thiền SưLedi Sayadaw. 

(3) “Buddhist Meditation in Theory and Practice” (Thiền 
Phật Giáo — Lý Thuyết và Thực Hành), tác giả Đại 
Trưởng Lão Paravahera Vajiranana Mahathera. Xb bởi 
Hội Truyền Giáo Phật Giáo (Buddhist Missionary 
Socỉety), Talan Berhala, Kuala Lumpur, Malaysỉa, 1975. 



602 • Giáo trình Phất hoc 



Phân XVI 

TAM TẠNG KINH ĐIỂN 
CỦA PHẬT GIÁO 


(Tipitaka) 



604 • Giáo trình Phật học 


NỘI DUNG 

1. Tam Tạng Kinh Điển (Tipitaka) Là Gì? 

2. Ngôn Ngữ Phật Dùng Đe Giảng Dạy 
(Buddhavacana) 

3. Ngôn Ngữ Pali Là Gì? 

4. Hội Đồng Kết Tập Thứ Nhất 

5. Hội Đồng Kết Tập Thứ Hai 

6. Cuộc Ly Khai Lớn Của Các Trường Phái Phật Giáo 

7. Nguồn Gốc Của 18 Trường Phái Kinh Bộ (Nikaya) 

8. Hội Đồng Ket Tập Lần Thứ Ba 

9. Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển Vào Trí Nhớ 

10. Hội Đồng Ket Tập Lần Thứ Tư: Kết Tập Tam Tạng 
Kinh Vào Văn Bản Chữ Viết 

11. Hội Đồng Ket Tập Lần Thứ Năm & Sáu ở Myanmar 

12. Ket Luận 

13. “Phụ Lục Những Nội Dung Của Tam Tạng Kinh 
(Ba Rỗ Kinh) 

14. “Phụ Đính Quy ước Trích Dân Kinh Điên Nguyên 
Thủy (của Cư 5ĨTiến sĩ Bĩnh Anson) 

15. Chú Giải 

16. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 605 


I 

Tam Tạng Kinh Điển (Tipitaka) Là Gì? 

Những lời của Đức Phật nói ra, ban đầu được gọi là 
Giáo Pháp (Dhamma), bao gồm ba phương diện, đó là: 
Giáo Lý (Pariyatti), Thực Hành (Patipatti) và Chứng Ngộ 
(Pativedha). 

(a) Phần Giáo Lý còn được gọi là “Pháp Học”. 

(b) Phần pháp Thực Hành còn gọi là “Pháp Hành”. 

(c) Phần pháp Chứng Ngộ còn được gọi là “Pháp Giác 
Ngộ” hay “Pháp Thành”. 

Toàn bộ Giáo Pháp được lưu giữ lại trong Kinh Điển 
được gọi là Tam Tạng Kinh (Tipừaka). Những dịch giả 
dịch Tam Tạng Kinh qua Anh ngữ đã ước lượng Tam 
Tạng Kinh lớn hơn khoảng 11 lần so với toàn bộ Kinh 
Thánh của Thiên Chúa Giáo. Tam Tạng Kinh chứa đựng 
Những Lời Dạy của Đức Phật do chính Đức Phật nói ra 
hơn 45 năm, từ sau khi Người Giác Ngộ thành đạo cho đến 
khi Bát-Niết-bàn. 

Tỉpừaka trong tiếng Pali có nghĩa là “Ba Cái Rỗ” {Ti = 
ba, Pitaka = cái rỗ). Nó không chỉ mang ý nghĩa là vật 
chứa đựng mà mang ý nghĩa 'truyền thừa ’ hay chuyền tay 
cho nhau, giống những người thợ chuyền những rỗ đất hay 
cát từ người này đến người kia theo một hàng dài cho đến 
cuối cùng để sử dụng, cũng giống như Những Cái Rỗ chứa 



606 • Giáo trình Phật học 


Giáo Pháp được chuyền tay, truyền thụ qua nhiều thế kỷ từ 
người Thầy cho đến những học trò. 

(ở Việt Nam, chúng ta dùng theo cách gọi của người 
Trung Hoa, gọi là Tam Tạng Kỉnh, tức là ba cái ‘kho’ 
chứa kinh điển). 

“Ba Rỗ Kinh” hay ba Tạng Kinh đó là: 

- Luật Tạng (Vinaya Pitaka), bao gồm những luật lệ 
và quy định của Tăng Đoàn Tu Sĩ (Tăng và Ni); 

- Kinh Tạng (Sutta Pitaka), chứa đựng những bài 
thuyết giảng giáo pháp của Đức Phật truyền dạy cho 
những cá nhân một người hay cho những nhóm người 
thuộc đủ mọi tầng lớp trong suốt thòi gian tại thế sau khi 
đắc đạo của Người; và 

- Vi Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma Pitaka), giảng dạy 
bốn vấn đề tột cùng, rốt ráo: Tâm (Citta), Những Yếu Tố 
thuộc Tâm hay Danh (Cetasikas), sắc (Rupa, tức Vật 
Chất) và Niết-bàn (Nibbana). 

Những nội dung của Tam Tạng Kinh bằng tiếng Pali 
Tipitaka được ghi rõ trong phần “Phụ Lục” ở cuối 
Chuông này. 

Theo Hòa Thượng Sayadaw u Thittila^^* ở Miến Điện, 
những văn bản Kinh Điển bằng tiếng Pali ở các nước theo 


^ Chương 1 - “Origin and Expansion of Buddhism” (Nguồn gốc và sự Phát 
triến của Phật giáo), tác giả Đại Đức J. Kashyap. 

Chương 2 - “The Pundamental Principles of Theravada Buddhism” (Những 
Nguyên Lý Cơ Bản của Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada), tác giả Đại Đức 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 607 


Phật Giáo Nguyên Thủy, như Miến Điện, Lào, Cam-bu- 
chia, Sri Lanka, Thái Lan, về thực chất nội dung, ngữ 
nghĩa và ngay cả những cụm từ đã được dùng đều hoàn 
toàn là giống nhau. Tam Tạng Kinh bằng tiếng Pali 
Tipitaka chứa đựng tất cả mọi điều cần thiết để dẫn đến 
Con Đường dẫn đến mục đích cứu cánh tột cùng là Niết- 
bàn, sự chấm dứt khổ. 

(a) Mỗi Truyền Thống Có Một Phiên Bản Riêng 
Của Tam Tạng Kinh Điển 

Có tất cả ba phiên bản Tam Tạng Kinh Điển Tipitaka 
được chấp nhận bởi ba trường phái Phật Giáo vẫn còn hiện 
hành cho đến ngày hôm nay, đó là: 

(1) Tam Tạng Kinh bằng tiếng Pali (Pali Tỉpỉtaka) 
của Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravada, hay còn gọi là 
truyền thống Trưởng Lão Bộ). 

(2) Đại Tam Tạng Kinh của trường phái Phật Giáo 
Đại Thừa (Mahayana Tripừaka) bằng tiếng Trung Hoa, 
vốn là những bản dịch từ kinh điển bằng tiếng Phạn 
(Sanskrit). 

(3) Tam Tạng Kinh Tây Tạng (Tibetan Trỉpỉtaka) 

bằng ngôn ngữ Tây Tạng, còn được gọi là Kagyur (bao 
gồm những bản dịch từ kinh điển bằng tiếng Phạn và Bốn 
Đại Kinh Mật Thừa Tây Tạng {Tantras) và Tangyur (bao 


Sayadaw u Thittila. The Path of the Buddha (Con Đường Của Đức Phật), do 
Kenneth w. Morgan biên soạn, Nxb Motilal Banarsidass, Delhi, 1986. 



608 • Giáo trình Phật học 


gồm những tác phẩm của những học giả, luận sư người Ân 
Độ và Tây Tạng). 

Trường phái Trưởng Lão Bộ hay Phật Giáo Nguyên 
Thủy là trường phái Phật giáo chính thống, có cội rễ từ 
thời của Đức Phật, cũng không chấp nhận những kinh điển 
trong các phiên bản của Đại Thừa và Tây Tạng, vì họ cho 
rằng đó là những sáng tác sau này, chứ không phản ảnh 
hay thể hiện được đó là những “Lời Dạy của chính Đức 
Phật”. 

Theo học giả Warder^^, mặc dù Phật giáo Đại Thừa 
khẳng định rằng mình được sáng lập ra bởi chính Đức 
Phật, nhưng bằng chứng được công nhận là những giáo lý 
của Đại Thừa có nguồn gốc từ miền Nam Ân Độ, gần 
Andhra Pradesh vào thế kỷ thứ 1 sau Công Nguyên (CN). 
Nhiều vị thầy hàng đầu của trường phái này cũng được 
sinh ra ở miền Nam Ân Độ, tu học ở đó và sau này lên 
miền Bắc để giảng dạy, một trong số đó là Ngài 
Nagarjuna (Long Thọ). Ý tưởng cho rằng những tạng 
Kinh được cất giữ ở miền Nam Ân Độ là cách thuận tiện 
để cho những người Đại Thừa giải thích cho những Phật tử 
ở miền Bắc lý do tại sao những Tỳ kheo ở miền Bắc chưa 
hề nghe được những Kinh đó từ chính Đức Phật. Và vì 
vậy, những người Đại thừa ở miền Nam không chấp nhận 
rằng đó là những sáng tác sau thời Đức Phật tại thế. 

Một cách giải thích khác được ghi chép lại bởi nhà sử học 
Tây Tạng Taranatha cho rằng mặc dù Đức Phật đã giảng 
dạy các kinh Phật Giáo Đại Thừa, nhưng những kinh đó đã 


"Indian Buddhism" (Phật Giáo Ấn Độ), (Chương 1 & 10), tác giả A.K. VVarder. 
Nxb Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi 2000. 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 609 


không được cho lưu hành trong thế giới loài người nhiều 
thế kỷ, bởi vì lúc ấy không có được những người thầy (đạo 
sư) tài giỏi và cũng không có những học trò (đệ tử) đủ 
thông minh để triển khai. Những kinh Đại Thừa được giáo 
truyền một cách bí mật cho nhiều bậc siêu nhiên và được 
gìn giữ bởi những bậc Trời Thần và những nagas (loài 
rồng, hay Long Vưong). Những giáo lý bí mật này đã 
được mang ra khỏi noi cất giấu bởi những đại sư Đại Thừa 
xuất hiện khoảng thế kỷ 2 sau CN, là những bậc thầy có 
khả năng diễn dịch những kinh điển thiêng liêng đó. Điều 
này cũng quá đủ để thừa nhận rằng những kinh điển của 
Phật Giáo Đại Thừa đã không bao giờ tồn tại cho đến thế 
kỷ thứ 2 sau CN. 

Theo quan điểm của học giả Warder, những lý luận kỳ 
lạ như vậy không thể nào được chấp nhận là một sự thật 
lịch sử được. Bởi vì tất cả mọi giáo lý của Phật Giáo khởi 
thủy từ thời Đức Phật chưa bao giờ mang ý nghĩa bí mật, 
bí truyền gì cả. Khả năng về một số lượng giáo lý đồ sộ 
được giáo truyền bí mật giống như là một sự bịa đặt hay 
bôi bát về năng lực của Đức Phật, như thể Đức Phật đã 
không thể thực hiện được những điều (truyền bá) mà 
những ngưòd khác có thể thực hiện được 600 năm sau đó!. 
Khó mà tin được rằng chính Đức Phật đã nói các kinh Đại 
Thừa, nhưng rồi Đức Phật đã không thành công trong việc 
truyền dạy cho con người trong thời Đức Phật còn tại thế, 
mà phải dùng phưong cách mật truyền, theo như lý luận 
của các nhà Đại Thừa. Hon nữa, trong Kinh Đại Bát-Niết- 
bàn (Mahaparinibbana Sutta), chính Đức Phật đã tuyên bố 
rằng: “Chẳng có gì hay giáo pháp bí truyền nào còn được 
giấu trong nắm tay của người thầy cả 



610 • Giáo trình Phật học 


Kiểu tuyên bố của các nhà Đại Thừa cho rằng không có 
những người thầy có đủ năng lực cũng như không có 
những đệ tử đủ thông minh vào thời Đức Phật (để triển 
khai Phật Giáo Đại Thừa) chỉ nhằm mục đích tự đề cao và 
tự đưa mình lên thế thượng phong và hạ thấp vị trí và 
những thành đạt của những Đại Đệ Tử và những bậc A-la- 
hán lỗi lạc trong thời Đức Phật và sau đó. 

Thực tế, một trong những kinh Đại Thừa sớm nhất, 
Ratnakuta Sutra {Kinh Đại Bảo Tích} đã bác bỏ, lăng mạ 
những hàng đệ tử Phật Giáo Nguyên Thủy như hàng 
Thanh Văn (Savakas), A-la-hán {Arahants) không phải là 
những ‘người con’ của Đức Phật, hay không phải là những 
Phật tử! Sự thật là trong các kinh Đại Thừa đều có sự bác 
bỏ, khinh khi về sự ‘tiểu nhược’ {hina) của những đệ tử 
Đức Phật một cách gây nhiều khó chịu hơn. Điều đó cho 
thấy Đại Thừa đã thể hiện quan điểm cực kỳ mâu thuẫn, 
trái ngược lại vód những bản chất bao dung và thông cảm 
hiểu biết của hầu hết kinh điển Phật giáo Nguyên thuỷ vốn 
là tỉnh thần đích thực của Giáo Pháp mà Đức Phật đã 
giảng dạy. 


(b) Độ Tin Cậy Của Rỗ Kinh” (Tipitaka) 

So Vói Những Phiên Bản Ghi Chép 
Của Những Trường Phái Khác 

Trong quyển “Cuộc Đời Của Đức Phật Theo Như 
Tam Tạng Kinh Pali” của Đại đức Tỳ kheo Nanamoli^^, 


“The Lite of the Buddha According to the Pali Canon”, tác giả TK Bhikkhu 
Nanamoli. Nxb Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka. 



Tam Tạng Kinh Đỉến »611 


đã ghi lại tham luận của Tiến sĩ T.w. Rhys Davids, một 
học giả Pali lỗi lạc, như sau: 

''Đức Phật không đế lại những lời dạy thâm sâu, vắn 
tắt nào đế rồi từ đó những môn đồ của Người sau này tự 
do khai triển ra thành một hệ thống hay những hệ thong tư 
tưởng của riêng mình, nhưng thay vì vậy, chính Đức Phật 
đã công phu xây dựng học thuyết (tức Giáo Pháp) của 
mình; và trong suốt 45 năm dài truyền dạy, Người đã có 
đủ nhiều thời gian đế lặp đi lặp lại những nguyên lý và chi 
tiết của giáo pháp đó nhiều lần cho các môn đồ; và đế 
kiếm tra sự hiếu biết của họ về giáo pháp đó, cho đến khi 
các đệ tử giỏi giang đã được nhuần nhuyễn trong việc 
phân biệt, tinh thông những pháp siêu thế, vi diệu nhất, và 
họ (tức là những đệ tử giỏi giang, những người trước đó là 
những thầy tu khô hạnh trước khi gia nhập vào Tăng Đoàn 
-ND) đã được huấn luyện với trí nhớ mà những thầy tu sa- 
môn khô hạnh Ân Độ có được. Khi có những sự việc, sự 
thật được yêu cầu đọc lại từ trong trí nhớ (khi kết tập kinh 
điến - ND), thì họ đều làm được. Điều đó cho thấy sự tin 
cậy có thế được đặt vào kinh điến Phật Giáo Nguyên Thủy 
hơn là vào những ghi chép sau này của các giáo phái 
khád\ 



612 • Giáo trình Phất hoc 



Tam Tạng Kỉnh Đỉến • 613 


II 

Ngôn Ngữ Phật Dùng Để Giảng Dạy 

(Buddhavacana) 


Theo bộ “Vinayapitaka Cullavagga” ự'Tìểu PhẩnT\ 
V, 33) của Luật Tạng Đức Phật đã cố huấn thị các 
Tỳ kheo học tập Giáo Pháp bằng “ngôn ngữ của 
mình”(saka nirutti), mà luận sư Pali lỗi lạc là Ngài 
Buddhaghosa (Phật Âm) đã diễn dịch: đó có nghĩa là 
ngôn ngữ (hay phương ngữ) của Magadhi (Ma-Kiệt- 
Đà) được dùng bởi Đức Phật và Đức Phật đã không 
cho phép họ dịch chuyển những giáo lý thành những 
văn kệ bằng tiếng Phạn. 

Có hai người anh em, cả hai đều là Tỳ kheo tên là 
Yamelu và Tekula, khi diện kiến với Đức Phật đã than 
phiền với Đức Phật là có những Tỳ kheo thuộc những 
thứ bậc và họ tộc khác nhau đã làm mai một những lời 
dạy của Đức Phật bằng cách đi thuyết giảng bằng 
ngôn ngữ địa phương của họ. Họ còn muốn chuyển 
những lời dạy của Phật thành những văn kệ bằng tiếng 
Phạn {chandaso), nhưng Đức Phật đã ra chỉ thị cấm 
việc làm này. Trải qua 2.400 năm sau đó, chữ ‘‘saka 


"The Book of Discipline", "Vinayapitaka Cullavagga" V, 33 (Luật tạng: Tiểu 
Phẩm V, 33), người dịch Tiến sĩ I.B. Horner. Nxb Pali Text Society (PTS), Oxíord, 
England. 



614 • Giáo trình Phật học 


niruttv đã biểu thị cho ngôn ngữ của Magadhi (Ma- 
Kiệt-Đà). 

Trong nửa sau thế kỷ 19, những học giả phương 
Tây bắt đầu quan tâm đến Phật Giáo, và khi những 
học giả Pali uyên bác như Rhys Davids và Oldenberg 
bắt đầu dịch văn bản Tạng Luật {Vỉnayaỷ^ ra tiếng 
Anh, họ đã dịch lời chỉ thị của Đức Phật là: 

‘Ta cho phép các thầy, này các Tỷ kheo, học những 
lời Phật dạy bằng ngôn ngữ địa phương của mỗi 
người” (“I allow you, o Bhikkhus, to learn the words 
of the Buddha each in his own dialect’) — Nghĩa là: 
ngôn ngữ riêng, tiếng địa phương hay phương ngữ 
riêng của mỗi người. 

Hầu hết các học giả đã có xu hướng đồng tình với 
cách diễn dịch này, ngoài trừ học giả Geiger thì lại 
theo quan điểm của Ngài Buddhaghosa (Phật Âm), 
cho rằng câu chỉ thị của Phật có nghĩa là mọi người 
phải học giáo pháp bằng phương ngữ mà Đức Phật 
đang dùng lúc bấy giờ. 

Tiến sĩ Rhys Davids, sau khi suy nghiệm lại, cũng 
tỏ ra bị thuyết phục bởi quan điểm diễn dịch của Ngài 
Buddhaghosa. Sau này, trong những tác phẩm của 
mình, ông đã chấp nhận chữ '‘saka nỉruttv cổ nghĩa là 

“Vinaya Texts”, Cullavagga V, 33 (Luật Tạng; Tiểu Phẩm V, 33), Người dịch 
Tiến sĩ T.w. Rhys Davids & Hermann Oldenberg. Nxb Motilal Banarsidass 
Publishers, Delhi 1988. 



Tam Tạng Kỉnh Đỉến • 615 


ngôn ngữ riêng của Đức Phật, nhưng với một giải 
thích rất khéo léo. Trong Lời Tựa của quyển Từ Điển 
Pali-Anh do tiến sĩ T.w. Rhys Davids và William 
Stede biên soạn và lần đầu xuất bản ở London năm 
1921-1925, ông ta cho rằng tiếng Pali trong Tam Tạng 
Kinh Điển là dựa vào tiếng bản xứ của người Kosala 
(Câu-xá-lợi), tức là tiếng mẹ đẻ của Đức Phật. 

Gần đây, học giả Law^^, trong quyển sách của ông 
có tựa đề là “Lịch Sử Vãn Học Pali ” đã có ý kiến cho 
rằng Ngài Buddhaghosa đã thiếu chính xác, không 
phân biệt khi cho rằng chữ 'chandasa’ là đồng nghĩa 
với tiếng Phạn và 'saka niruttV thì có nghĩa là tiếng 
địa phương Magadhi (Ma-Kiệt-Đà) đã được Đức Phật 
dùng làm phương tiện giảng dạy (vacanamagga). 
Theo ông Law, ngôn ngữ tiếng Phạn đã được phân 
chia thành hai dòng, là tiếng Phạn của Vệ-Đạ và tiếng 
Phạn đang dùng hôm nay, và Đức Phật chỉ không cho 
phép học hoặc đưa những giáo lý của Người vào tiếng 
Phạn Vệ-Đà vào thời đó (của tầng lớp Bà-la-môn), 
chứ không phản đối tiếng Phạn thông dụng khác. Law 
đã viết rằng: 

“Điều đó vượt qua sự hiểu biết của chúng ta về 
cách mà Ngài Buddhaghosa đã đi quả xa và cho rằng 
với chữ “saka niruttV\ Đức Phật muốn nói rằng đó là 
phương tiện giảng dạy duy nhất của Người, và đó 


“Introduction: A History of Pali Literature” (Giới Thiệu: Lịch Sử Văn Học 
Pali), tác giả Bimala Churn Law. Nxb Indica Books, Varanasi, India, 2000. 



616 • Giáo trình Phật học 


chính là tiếng bản xứ của Magadhi (Ma-Kìệt-Đà). 
Thật vô lý, sai lầm và quá quyết đoản khi cho rằng 
Đức Phật ban hành quy định tiếng Magadhỉ (Ma-Kiệt- 
Đà) là hình thức phát ngôn đúng đẳn duy nhất khi học 
tập giáo lý của Đức Phật và rằng những tiếng địa 
phưcmg khác là những hình thức phát ngôn không 
chính xác 


(a) Phương Tiện Giảng Dạy Cho Các Tỳ Kheo 

Mặc dù ý kiến mang tính cảm tính mạnh mẽ của 
mình, luận cứ của học giả Law cũng không có vẻ luận 
giải được những điều kiện hiện hành của hệ thống học 
thuật thời cổ xưa đó. Trở lại thời ấy, phong tục những 
người đệ tử thường mong muốn theo học một người 
thầy nào đó, đến ở cùng chỗ người thầy và học đạo từ 
người thầy đó theo phương pháp nói-nghe bằng tiếng 
bản xứ của người thầy đó. 

Cách diễn dịch của Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) 
chắc chắn là phù hợp với tinh thần người Ân Độ rằng 
không thế có dạng ngôn ngữ nào đế diễn tả những 
lời dạy của Phật bằng chính những lời và ngôn ngữ 
do chính Đức Phật thuyết giảng. Truyền thống dạy 
học theo phương pháp nói nghe, truyền miệng là quan 
trọng và nhấn mạnh đế cho học trò có khả năng học, 
đọc tụng lại và ghi nhớ những giáo lý bằng ngôn ngữ 
chung - tiếng phổ thông - vì khi dùng ngôn ngữ 
chung, tất cả sai sót khi nhắc lại hay tụng đọc sẽ được 



Tam Tạng Kỉnh Đỉến »617 


thấy rõ và mọi người đều nghe bằng một thứ tiếng 
chung và cùng bổ sung, sửa sai. 

Điều này đã thực sự xảy ra và được thực hiện tại 
những kỳ hay Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển sau Bát- 
Nỉết-bàn của Đức Phật, nhằm bảo đảm những lời dạy 
của Đức Phật được bảo tồn và lưu truyền một cách 
chính xác. Hãy tưởng tượng những kỳ Ket Tập Kinh 
Điển sẽ hỗn loạn đến mức nào nếu những giáo pháp, 
thuyết giảng của Đức Phật được đọc tụng, kết tập tại 
Hội Đồng Ket Tập bằng nhiều thứ tiếng hay phưong 
ngữ khác nhau!. Ai sẽ nghe ai và ai sẽ hiểu ai?. Từ 
những yếu tố mang tính logic, hữu lý này, chúng ta có 
thể chắc chắn rằng Đức Phật đã chỉ thị tất cả những Tỳ 
kheo phải học giáo pháp bằng ngôn ngữ chung thòi 
đó, đó là tiếng Magadhỉ (Ma-Kiệt-Đà) vào thòi Đức 
Phật, mặc dù tiếng bản xứ của Đức Phật là tiếng địa 
phưong Kosala (Câu-xá-lợi), vì vưong quốc Thích Ca 
Sakya là một xứ chư hầu của Kosala, nhưng Người đã 
không dùng nó. 

Theo Ngài Đại Đửc Anagarika Dharmapala^®, 

Đức Thế Tôn muốn dùng ngôn ngữ đó, tức tiếng 
Magadhi (Ma-Kiệt-Đà), để chuyển tải những thông 
điệp và lời dạy của Phật phải là ngôn ngữ của đại đa 


“The Arya Dharma of Sakya Muni Gautama Buddha or the Ethics of Self 
Discipline” (Thánh Giáo Của Đức Phật Cồ-Đàm Thích Ca Mâu Ni hay Đạo Đức 
Tự Giới Hạnh), tác giả Đại Đức Anagarika Dharmapala. Nxb Maha Bodhi Book 
Agency, 4-A, Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073, India. Xuất bản 1917, 
tái bản 1989. 



618 • Giáo trình Phật học 


Số mọi người, chứ không dùng tiếng Phạn, tiếng Phạn 
vốn đã và vẫn là ngôn ngữ dành riêng cho giai cấp 
Bà-la-môn. Ngay cả khi đến thời hiện đại trước khi Ân 
Độ được độc lập năm 1947, những đạo sư hay những 
ông thầy Hindu (Ân Độ giáo) thuộc tầng lớp cao sang 
cũng không muốn dạy tiếng Phạn cho con em của 
những nhà theo đạo Hindu thuộc tầng lóp thấp hèn, hạ 
tiện ở trong các trường học. 

[ Lưu ý : Điều này cũng đã xảy ra trong cuộc đời 
của Tiến sĩ B.R. Ambedkar (7-1891-7/12/1956), đại 
diện lỗi lạc trong lịch sử Ân Độ cho tầng lớp “bần 
cùng” của Ân Độ, người chuyến qua đạo Phật sau 
này, cũng đã từng bị các thầy giáo dạy tiếng Phạn từ 
chối dạy tiếng Phạn cho ông, vì ông là người Hindu 
thuộc giai cấp hạ tiện khi còn đi học7] 

Vì biết rằng đại đa số dân chúng vào thời mình 
không thể hiểu được tiếng Phạn, nên Đức Phật đã 
quyết định dùng tiếng Magadhỉ (Ma-kiệt-đà) làm 
phương tiện để giảng dạy giáo pháp, mới mang lại 
giáo pháp và lợi lạc cho số đông quần chúng. Vì vậy, 
vì lý do rất quan trọng này mà Đức Phật thậm chí có 
chỉ thị và giới cấm các Tỳ kheo không được chuyến 
dịch hay truyền dạy những lời của Phật sang tiếng 
Phạn, nếu vi phạm sẽ coi là phạm tội tác ác 
(dukkata)\. 



Tam Tạng Kỉnh Đỉến •619 


(b) Saka Niruttỉ -“Ngôn Ngữ Riêng Của Chúng 
Ta” 


về sau này, học giả người Ân Độ TS. Mauli 
Chand Prasad^^ đã tham luận với nhiều luận cứ đánh 
giá lại có ý nghĩa hơn về vấn đề bất đồng trong việc 
xác định ngôn ngữ được dùng bởi Đức Phật để giảng 
dạy giáo pháp. Theo học giả này, tiếng Magadhỉ (Ma- 
Kiệt-Đà) chính là phưoưg ngữ hay là tiếng bản xứ 
thông dụng nhất được dùng để giao tiếp vào thời Đức 
Phật, giống tưoưg tự như trường hợp tiếng Hindu 
được chọn dùng làm tiếng phổ thông của Ân Độ ngày 
nay, được đọc là: '‘nỉj bhasa’’ (nghĩa gốc là: Ngôn ngữ 
riêng, ngôn ngữ của riêng mình), ông ta đã dịch chữ 
'‘saka nỉruttv là: ‘ngôn ngữ (riêng) của chúng ta’, và 
chỉ thị của Đức Phật là: 

“Ta cho phép, này các Tỳ kheo, những lời dạy 
của Phật được học bằng ngôn ngữ (riêng) của 
chúng ta (*) - có nghĩa là tiếng Ma-kiệt-đà. 

Sự diễn dịch này thì giống với diễn dịch và quan 
điểm của Ngài Buddhaghosa và cùng lúc chứng minh 
cho quan điểm ngày xưa của Đức Phật trong việc 
không đồng ý với đề nghị của Tỳ kheo Yamelu và Tỳ 
kheo Tekula đưa những lời Phật dạy thành những câu 


The Import of Sakaya Nimtti (Sự Du Nhập ngôn ngữ Thích Ca) tham luận 
đánh giá lại của Tiến sĩ Dr. Mauli Chand Prasad trong tác phấm ‘Homage to 
Bhikkhu dagdish Kashyap’ (Commemoration Volume)’ (Tưởng nhớ Tỳ kheo 
Jagdish Kashyap). Nxb Nava Nalanda Mahavihara, Bihar, India 1986. 



620 • Giáo trình Phật học 


kệ bằng tiếng Phạn. Vì vậy, có thể cho thấy rằng chữ 
^saka niruttV và 'nij bhasa' cũng mang một ý nghĩa. 
Mặc dù trải qua quá nhiều thế hệ và thời gian thật cách 
xa giữa hai thời đại, cả hai chữ đều mang một nghĩa là 
‘tiếng địa phưcmg’ hay ‘tiếng bản xứ’ được dùng như 
một ngôn ngữ phổ thông nhất để giao tiếp vào mọi 
thời đại của mỗi chữ. 

(*) ở đây, trong tiếng Việt chữ ‘Riêng ’ là riêng của 
nhóm người, của ‘chúng ta ’ chứ không phải riêng của 
Đức Phật hay của riêng ai. Tiếng Việt cũng có thế gọi 
là ‘ngôn ngữ chung của chúng ta ’, mặc dù chữ ‘riêng ’ 
và ‘chung’ mang hai nghĩa gốc khác nhau. (ND). 



Tam Tạng Kỉnh Đỉến »621 


III 

Ngôn Ngữ Pali Là Gì? 


Theo Childers^^, tiếng Magadhi (Ma-Kiệt-Đà) là một 
trong những tiếng bản xứ Prakrits hoặc Arya của thời Ân 
Độ cổ. Ngôn ngữ Prakrits này được nói ở thế kỷ thứ 6 
trước CN ở Magadha (Ma-Kiệt-Đà), gần tỉnh Bihar ngày 
nay, là một trong những trung tâm quan trọng nhất của nền 
văn minh Ân Độ vào thời của Đức Phật. Tiếng Magadhi đã 
trở thành ngôn ngữ chết hơn 2000 năm. Từ ‘‘PalV trong 
tiếng Phạn có nghĩa là “đường thẳng, hàng, dãy” và Phật 
Giáo Nguyên Thủy dùng từ này để biểu thị ý nghĩa là 
những hàng, dãy hay hệ thống kinh sách đã tạo nên kho 
tàng Kinh Điển Phật Giáo. Vì vậy, từ Kinh Điển Pali 
(tiếng Anh: Pali Text), là đồng nghĩa với “Kinh Điển Phật 
Giáo Nguyên Thủy”. Và Palỉbhasa có nghĩa là “ngôn ngữ 
của kinh điển đó, ngôn ngữ dùng trong kinh”, và dĩ nhiên 
nó đồng nghĩa với chữ: “ngôn ngữ Magadhi” (Ma-Kiệt- 
Đà) là tên ngôn ngữ duy nhất được dùng trong kinh sách 
của Phật Giáo Nguyên Thủy, được xem là ngôn ngữ thiêng 
liêng hay thánh ngữ của Phật giáo. 

Là một ngôn ngữ, tiếng Pali là nhất quán trong một ý 
nghĩa đó là: được bảo tồn hoàn toàn (để sử dụng) cho một 
chủ đề, đó là chỉ đế ghi chép một chủ đề là '‘Giáo Pháp 
của Đức Phật’, chứ không phải là một ngôn ngữ được bảo 


A Dictionary of the Pali Language (Từ Điển Ngôn Ngữ Pali), tác giả Robert 
Caesar Childers, tái bản năm 1974, Nxb Buddha Sasana Council, Yangon, 
Myanmar. 



622 • Giáo trình Phật học 


tồn để sử dụng vào những mục đích giao tiếp, ghi chép 
khác. Điều này có thể đã khiến nhiều học giả đã từng phán 
đoán rằng nó là một lỉngua ýranca, một dạng ngôn ngữ 
chung do các tu sĩ theo truyền thống Phật Giáo Nguyên 
Thủy chế ra, bởi vì nếu không thì cũng đâu còn cách nào 
để giải thích nghịch lý này?. 

• Định nghĩa: “linguaýranca ” là ngôn ngữ của những 
người ở trong một khu vực nói nhiều ngôn ngữ khác nhau 
dùng đế trao đôi với nhau; ngôn ngữ chung. (ND) 

Ngược lại, nó cho ta thật rõ một điều là các Trưởng 
Lão {Theras) đã thật sự ghi nhớ được tất cả kinh Pháp 
(Dhamma) và kinh Luật (Vinaya) bằng ngôn ngữ gốc của 
Đức Phật vốn sau đó đã trở thành một ngôn ngữ chết, như 
đã nói trên. Những Tỳ kheo Trưởng Lão của Trưởng Lão 
Bộ được hiển danh là chính thống nhất, cho nên một điều 
hoàn toàn khó tin được là họ có thể dám chuyển đổi 
ngôn ngữ gốc mà Đức Phật đã dùng qua một ngôn ngữ 
khác, theo kiểu những giáo phái khác chuyển ngôn ngữ 
Phật đã dùng qua tiếng Phạn, vốn đã bị Đức Phật nghiêm 
cấm từ lúc Người còn tại the! Cách giải thích như vậy có 
vẻ có lý hơn, bởi vì nhờ vào lòng nhiệt tâm tôn giáo, sự 
cống hiến tận tụy và kỹ năng huyền thoại về trí nhớ của 
những Tỳ kheo thời cổ xưa trong việc bảo tồn và lưu 
truyền những Giáo Pháp của Đức Phật thông qua con 
đường truyền miệng. 

► Tiếng Pali là ngôn ngữ ‘nói’, không có chữ viết đi 
theo và trong những đất nước nó được dùng như ngôn ngữ 
thiêng, thánh ngữ của cư dân mình, như: Tích Lan (Sri 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 623 


Lanka), Miến Điện (Myanmar) và Thái Lan, nó được viết 
theo bộ chữ viết riêng của mỗi nước. 

Bước qua thời kỳ hiện đại, bảng chữ cái La-tinh (the 
Roman alphabets) đã được sử dụng rộng rãi (để ghi chú 
nhiều ngôn ngữ trên thế giới, như Việt Nam, Malay...), 
cho nên sự hữu ích này cũng được nhìn thấy rõ và người ta 
đã phiên chuyển cách viết tiếng Pali bằng mẫu tự La-tinh: 
dễ đọc, rõ ràng, dễ đánh máy. Từ đó, việc học và phổ biến 
Kinh Điển Pali được phát triển theo hướng này đến ngày 
hôm nay. 


(a) Nguồn Gốc & Quê Hương Của Tiếng Pali 

Đã có rất nhiều học giả ôm ấp nhiều giả thuyết khác 
nhau về quê hương của tiếng Pali. Những học giả Pali 
trước kia cho rằng tiếng Pali văn học chính là tiếng bản xử 
Magadhi (Ma-Kiệt-Đà) do Đức Phật dùng để thuyết pháp. 
Còn những học giả sau này thì có ý kiến dựa trên những cơ 
sở về triết học, họ cho rằng tiếng Pali có rất nhiều điểm 
tương đồng với thứ tiếng Paisaci, vốn trước kia là một 
phương ngữ của miền Tây, trong khi Magadhi (Ma-Kiệt- 
Đà) là phương ngữ của miền Đông. Vì thế, tiếng Pali chắc 
chắn không phải là tiếng Magadhi (Ma-Kiệt-Đà) mà Đức 
Phật dùng để giảng dạy. Nhưng thứ tiếng Magadhi (Ma- 
Kiệt-Đà) mà những học giả biết được ngày nay là thứ tiếng 
được dùng để ghi những Chỉ Dụ Asoka (vua A-Dục) được 
khắc trên đá và những trụ đá, vua Asoka yêu cầu những 
quan thư lại của mình soạn thảo và cho khắc, vào thời đó 
đại đa số dân chúng không thể viết hay đọc chữ viết được, 
cũng giống như nghiên cứu của Salonmon^^ cho thấy rằng 



624 • Giáo trình Phật học 


vào thời Đức Phật cũng không hề có chữ viết. Mặt khác, 
tiếng địa phương được dùng bởi Đức Phật là tiếng bản xứ 
Magadhi (Ma-Kiệt-Đà) (Chú Giải 1) được hiểu và sử 
dụng bởi đa số dân chúng, mà sau này các tu sĩ truyền dạy 
Giáo Pháp và sau này chính là nó đã trở thành tiếng Pali 
của Kinh điển Phật giáo. 

Một tham luận tốn nhiều công sức của nhà nghiên cứu 
Ân Độ, học giả Law^, kết luận rằng rất khó khăn để mà đi 
đến một kết luận về quê hương nguồn gốc của tiếng Pali 
một cách chính xác. Trong khi đó, Đại Đức Bhikkhu 
Bodhi33 thì vẫn đưa ra ý kiến rất uyên bác cho rằng tiếng 
Pali chính là một dạng ngôn ngữ lỉngua franca được tạo 
ra để được dùng bởi những tu sĩ Phật giáo ở miền bắc Ân 
Độ chừng 200 năm sau Bát-Niết-bàn của Đức Phật và nó 
có thể không phải cùng một thứ tiếng đã được dùng bởi 
Đức Phật!. Rõ ràng là đã có rất nhiều phỏng đoán và lý 
thuyết được rất nhiều học giả đưa ra mang tính cách rất 
hàn lâm, nhưng nhiều trong số giả thuyết đó mang những 
luận cứ không phù hợp, không khớp với những truyền 
thống & hoạt động của Tăng Đoàn. 


(b) Vai Trò Của Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Phật 
Giáo Trong Việc Gìn Giữ, Bảo Tồn Ngôn Ngữ Pali 


Numerical Discourses of the Buddha (Những Bài Thuyết Giảng Theo số của 
Đức Phật, tức Tăng Chi Bộ Kinh), tác giả Đại Đức Nyanaponika Thera & Bhikkhu 
Bodhi; The Sacred Literature Series of the International Sacred Literature Trust 
(Danh Mục Thánh Thư của Hội Thánh Thư Quốc Tế), Nxb. Vistaar Publications, 
New Delhi, 2000. 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 625 


Khi bàn về vấn đề ngôn ngữ được dùng trong Tam 
Tạng Kinh Pali, hầu hết các học giả phưong Tây đều tỏ ra 
nghi ngờ, không khẳng định vai trò của những Hội Đồng 
Phật Giáo trong những kỳ Ket Tập Kinh Điển trong việc 
khẳng định ngôn ngữ làm phương tiện truyền bá Phật 
pháp. Bởi vì việc công nhận và kết tập kinh điển dựa vào 
sự phê chuẩn của Hội Đồng Ket Tập, cho nên ngôn ngữ 
được dùng bởi hội đồng kết tập đóng vai trò chính trong 
việc truyền tụng Kinh Điển. 

Tất cả trường phái Phật giáo đều đồng ý là ba kỳ hay 
ba Hội Đồng Ket Tập là những sự kiện lịch sử, như vậy 
một câu hỏi thẳng thắn được đặt ra là: “Ngôn ngữ nào 
những vị A-la-hán từ miền Tây hay miền Đông đã dùng 
để đọc tụng những lời dạy của Đức Phật trong những 
lần Kết Tập Thứ Nhất, Thứ Hai và ThứBa?'\ 

(1) Trong lần Kết Tập Thứ Nhất, không có gì nghi ngờ 
đó là tiếng Magadhi (Ma-kiệt-đà), bởi vì tất cả thành viên 
của hội đồng kết tập đều là những người vừa mới học giáo 
pháp từ chính Đức Phật. 

(2) Trong lần Kết Tập Thứ Hai, những Tỳ kheo từ miền 
Tây và miền Đông đều tập hợp lại để nghe tụng đọc tạng 
Kinh và tạng Luật ở Vesali. Tất cả 8 trưởng lão đã được 
chọn ra để giải quyết vấn đề “10 Điểm” đều là đệ tử trực 
tiếp của Ngài Ananda và Ngài Anuraddha nổi tiếng. 
Trưởng lão lớn tuổi nhất, Đại Đức Sabbakami người 
đứng ở vai trò phân xử. Vì họ đã học giáo pháp từ hai Đại 
Đệ Tử nổi tiếng đó của Đức Phật, cho nên chắc hẳn họ đã 
dùng cùng một ngôn ngữ Magadhi để đọc tụng lại Giáo 
Pháp và Giới Luật ở kỳ Kết Tập Thứ Hai. 



626 • Giáo trình Phật học 


Tất cả những lý thuyết cố kết nối tiếng Pali với tiếng 
Ujjaini hay tiếng Paisaci; hay thậm chí cho tiếng Pali như 
là một ngôn ngữ mới do các tu sĩ Phật giáo tạo ra sau kỳ 
Ket Tập Kinh Điển Thứ Hai như là một ngôn ngữ trung 
gian (ỉingua ýranca, ngôn ngữ chung) đều tỏ ra thiếu sót, 
bỏ quên nhiều sự kiện lịch sử. Vì sao? Vì những lý giải sau 
đây: 

Thứ nhất, những Tỳ kheo thuộc phái Trưởng Lão Bộ 
(Theravada và cũng chính là sthavarivada) đứng ra chủ 
trì những Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển được nổi tiếng là 
những người cực kỳ chính thống (hay còn gọi là những 
người “không thay đôi” và “bảo thủ” nhất) trong tất cả 
các trường phái trong việc thực thi những nghi Luật trong 
Tăng đoàn, tu viện và luôn luôn bảo thủ Luật Tạng 
(Vinaya) theo đúng nghi luật và ngôn ngữ nguyên thủy 
liên tục trong vòng hai tuần lễ kết tập. 

Thứ hai, Ngài Moggaliputta Tissa (âm Hán: Mục Kiền 
Liên Tử Đế Tu), người tổ chức Hội Đồng Kết Tập Kinh 
Điển Thứ Ba ở Pataliputta cũng đã bảo lưu ngôn ngữ 
nguyên gốc theo truyền thống dòng dõi làm thầy về Luật 
Tạng (Hàng giáo thọ dạy Luật Tạng: Acaryaparampara) 
của mình. Vì vậy, khi vị A-la-hán Mahinda (con trai của 
Vua Asoka) và những thành viên khác của Tăng Đoàn 
được phái đi để truyền bá Giáo Pháp của Đức Phật ở Tích 
Lan, chắc chắn giáo đoàn truyền đạo này cũng sẽ truyền bá 
Giáo Pháp bằng ngôn ngữ của Hội Đồng Kết Tập Kinh 
Điển Thứ Ba để duy trì sự tương đồng và tính tiếp nối 
và tránh những diễn dịch sai lệch. 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 627 


Dưới ánh sáng của những sự kiện lịch sử này, rất hy 
hữu và vô lý khi giả thuyết hay phỏng đoán rằng những 
Trưởng Lão ngày xưa lại muốn thay đổi ngôn ngữ của 
những lời dạy của Đức Phật và muốn phát minh ra một 
ngôn ngữ mới với nhiều rủi ro diễn dịch sai lệch những 
giáo lý nhất quán của Đức Phật. 



628 • Giáo trình Phật học 


IV 

Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Thử Nhất 


Theo như ghi chép trong quyển Cullavagga Kh. XI 
(Tiểu Phẩm XI) của Luật Tạng"*, Ngài Maha Kassapa (Đại 
Ca-Diếp) đã thấy được những xu hướng không lành mạnh 
trong Tăng Đoàn Tỳ kheo ngay sau khi Bát-Niết-bàn của 
Đức Phật và Ngài đã quyết định triệu tập một Hội Đồng để 
kết tập lại Kinh & Luật (Giáo Pháp và Giới Luật) nhằm 
ngăn ngừa, bảo vệ chánh pháp của Đức Phật không bị dính 
nhiễm bởi những giáo pháp và giới luật sai lệch (dị giáo 
hay tà pháp). Sự kiện lịch sử này được tổ chứ ở Rajagaha 
(Raigir, thành Vưong-Xá) ba tháng sau ngày Bát-Niết- 
bàn của Đức Phật. Năm trăm vị A-la-hán hàng đầu đã 
tham dự Hội Đồng Kết Tập Thứ Nhất này, kéo dài hon 7 
tháng bên ngoài những hang động Sattapanni trên đỉnh 
đồi Vebhara ở Rajagaha (thành Vưong-Xá). 

Ngài Đại Ca Diếp làm chủ trì hội nghị. Ngài Upali 
được đề cử để đọc tụng Luật Tạng. Ngài bắt đầu nói bằng 
câu: “Tena Samayena ” - “Thời nọ... ”, “Lúc bẩy giờ... ”. 

Mặc dù Ngài Ananda lúc đó vẫn chưa là một A-la-hán 
trước khi triệu tập hội nghị, Ngài vẫn được chọn làm 
người tụng đọc Kinh Tạng, bởi vì nhờ vào tâm thanh tịnh 
của Ngài và kiến thức của Ngài về Kinh Điển mà chính 
Ngài đã đích thân nghe trực tiếp từ Đức Phật trong suốt 
thời gian Ngài làm thị giả hầu cạnh Đức Phật. Vì Ngài đã 
được kỳ vọng thực hiện vai trò chính của một hội đồng 
toàn những bậc A-la-hán, Ngài Ananda đã nỗ lực hết mình 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 629 


để thiền định và đã đắc quả A-la-hán trong tư thế đang 
nghiêng mình để nằm xuống sàng, hai chân giơ lên trên 
mặt đất, để nghỉ ngơi sau một đêm dài công phu thiền định 
truớc khi Hội Đồng Ket Tập khai mạc ngay sáng hôm sau. 
Sách Luật Tạng có chép lại rằng, Ngài Ananda là người 
duy nhất chứng đắc quả A-la-hán trong một tư thế không 
phải là những tư thế bình thường như đang nằm, đang 
ngồi, đang đứng hay đang đi. Trong lần Ket Tập Kinh 
Điển Thứ Nhất này thì Ngài Ananda luôn luôn mở đầu 
một bài kinh một cách rõ ràng về nơi (kinh được nói ở 
đâu) và đối tượng (kinh được nói cho ai nghe), luôn luôn 
bắt đầu bằng câu: “Evam me sutam ” - “Tôi nghe như 
vây... . 


(I) Vi Diệu Pháp Tạng Có Được Tụng Đọc Tại Kỳ 
Kết Tập Kinh Điển Tliứ Nhất Này Không? 

về Rỗ Kinh thứ ba của ba Rỗ Kinh Tipitaka (Tam 
Tạng Kinh), thì có những bất đồng giữa các trường phái. 
Theo như học giả Warder^, phiên bản Tam Tạng Kinh của 
Trưởng Lão Bộ và Đại Chúng Bộ không đề cập gì đến việc 
tụng đọc Vi Diệu Pháp (Abhidhmma), nhưng bên trong 
phái Sarvastavada (Nhất Thiết Hữu Bộ) và trường phái 
Dhammagupta (Pháp Cúc-đa?) thì cho rằng chính Ngài 
Ananda đã đọc tụng Vi Diệu Pháp. 

Một số nghiên cứu khác cũng cho rằng Đại Cương hay 
những Mấu Đề Tổng Quát (Matika) của Vi Diệu Pháp đã 
được tụng đọc. 



630 • Giáo trình Phật học 


Không thể nghi ngờ về việc tụng đọc Mau Đe Tổng 
Quát (Matika) bởi vì Kinh Điển Pali đã ghi chép rõ là Đức 
Phật đã thuyết giảng Vi Diệu Pháp cho mẹ của Nguời (/à 
Hoàng Hậu Mãyã đã qua đời sau khi sinh Thái Tử 
Siddatha được 7 ngày) ở cõi trời Tavatimsa (Đao-Lợi) và 
cũng giảng dạy cho Ngài Sariputta (Xá-Lợi-Phất) mỗi khi 
Nguời quay trở về trái đất để thọ trai mỗi ngày. 

Duờng nhu là Vi Diệu Pháp Tạng mà chúng ta biết đến 
ngày hôm nay chỉ đơn giản bao gồm những Mẩu Đề khái 
quát (Matika) do Đức Phật tạo ra nhằm sắp xếp và huớng 
dẫn một cách có hệ thống cho những đệ tử của mình, và 
sau này nó đuợc soạn thảo một cách tỉ mỉ, công phu để trở 
thành trọn bộ đầy đủ của Vi Diệu Pháp. 

Bởi vì cả hai truờng phái đầu tiên Theravada (Truởng 
Lão Bộ) và Mahasanghika (Đại Chúng Bộ) đã đồng ý về 
vấn đề này, cho nên truyền thống kinh điển đã đuợc xác 
lập và công nhận rằng: “CA/ có hai ‘rỗ’ kinh là Kinh Tạng 
và Luật Tạng đã được tụng đọc tại kỳ Ket Tập Kinh Điến 
Thứ Nhất, cộng với phần những Mau Đe (Matikas) của Vi 
Diệu Pháp đã được Ngài Ananda tụng đọc như là một 
phần của Kinh Tạng (Sutta pitaka).” 

Bàn về những nghi ngờ về nguồn gốc thực hu của Vi 
Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma Pitaka), chúng ta có thể 
xem lại kỹ rằng, trong Kinh Tạng (Sutta Pitaka) cũng có 
chứa rất nhiều Vi Diệu Pháp thuần túy. Đó là Kinh Tạng 
bao gồm nhiều Kinh và những đoạn văn thuyết giảng 
những chân lý tột cùng (paramattha), diễn tả về Vô Ngã 
(anatta) hoặc những cách tu duy thâm diệu, ví dụ nhu: khi 
đối diện giải quyết những vấn đề về Năm uẩn (khandhas), 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 631 


Giới (dhatus: những thành tổ, yếu tổ), Xứ (ayatanas: Môi 
trường của đoi tượng giác quan và tâm linh...).. .v.v. 

về vấn đề Ngài Xá-Lợi-Phất đã quán triệt, hoàn toàn 
nắm vững và có khả năng triển khai đầy đủ Vi Diệu Pháp 
sau này, chính Đức Phật đã miêu tả trong Kinh “Lý Duyên 
Khỏi ” (Nidana Samyutta XII, 32.) nhu sau: 

““Thành phần cốt lõi của Giáo Pháp, còn gọi là Pháp 
Giới (Dhamma-dhatu), đã được thấm nhuần bởi Xá-Lợi- 
Phất. Xá-Lợi-Phẩt sẽ trả lời câu hỏi đó trong một ngày 
bằng những từ ngữ khác nhau. Và nếu ta cần hỏi ông ta 
trong một đêm, một ngày một đêm, hay hai ngày hai đêm, 
thậm chí cho đến bảy ngày bảy đêm, thì Xá-Lợi-Phất cũng 
sẽ triển khai vẩn đề trong một đêm, một ngày một đêm, 
hay hai ngày hai đêm, thậm chí cho đến bảy ngày bảy đêm 
như vậy bằng những từ ngữ khác nhau.'”” 

Còn trong quyển “Atthasalỉnỉ ” {Chú Giải Bộ Pháp Tụ) 
[The Expositor^ bản dịch từ tác phâm này của Ngài 
Buddhaghosa (Phật Âm)) thì có ghi chép rằng: 

““Như vậy việc giao phó phưcmg pháp luận ịnaya) cho 
người Đại Đệ Tử thứ nhất (tức Ngài Xá-Lợi-Phất -ND) 
vốn đã được phú với một kiến thức về phân tích, cứ như là 
việc Đức Phật đứng bên mé bờ biến và đưa bàn tay mở ra 
đế chỉ cho người thấy được biến cả vậy. Đổi với vị trưởng 


The Expositor (Atthasalini) - Buddhaghosa’s Commentary on the 
Dhammasangani, (Chú Giải Bộ Pháp Tụ của Ngài Phật Âm); 

The Pirst Book of the Abhidhamma Pitaka Volumes I, II. (Bộ Thứ Nhất của 
Diệu Pháp Tạng,Tập I, II). Người dịch Pe Maung Tin, PTS, London, 1976. 



632 • Giáo trình Phật học 


lão (tức là Ngài Xá-Lợi-Phất -ND), thì giáo pháp được 
giảng dạy bởi Đức Thế Tôn trở nên rất rõ ràng'’. 

Cho nên sau đó, Ngài Xá-Lợi-Phất đã giảng lại cho 
giáo pháp này (tức Vi Diệu Pháp) cho 500 vị Đệ Tử được 
chọn lọc, mà những người này sau này có thể ghi nhớ lại 
trong trí nhớ của họ. 

Theo quyển “C/ỉỉí Giải Bộ Pháp Tụ” nói trên, trật tự 
nguyên văn của Vi Diệu Pháp là do chính Ngài Xá-Lợi- 
Phất lập ra bằng những số thứ tự để về sau dễ dàng học 
tập, nghiên cứu và giảng dạy giáo pháp. Sau đó, Vi Diệu 
Pháp được ghi nhớ và truyền miệng bởi những trưởng lão 
nổi tiếng như: Xá-Lợi-Phất (Sariputta), Bhaddaji, Sobhita, 
Piyapala, Piyadassi, Kosiyaputta, Siggava, Sandeha, 
Moggaliputta Tissa, Visudatta, Dhammiya, Dasaka, 
Sonaka, Revata và những trưởng lão khác, cho đến tận 
thời kỳ Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ Ba. 

Lý do vì sao có quá nhiều bậc thầy, đạo sư tham gia 
vào Vi Diệu Pháp?. Bởi vì Vi Diệu Pháp rất thâm sâu, vi 
diệu và đòi hỏi phải có nhiều đạo sư khác nhau chia nhau 
ra ghi nhớ những tập, từng quyển khác nhau. Sau đó, Vi 
Diệu Pháp được truyền thừa bởi một chuỗi liên tục những 
người học trò. ở Ân Độ luôn có truyền thống truyền thừa 
bởi một chuỗi liên tục, không ngắt quãng, của những thế 
hệ những người thầy. Khi Phật Giáo được truyền bá vào 
Tích Lan, năm Trưởng lão là Mahinda, Iddhiya, uttiya, 
Bhaddanama và Sambalada đã mang Vi Diệu Pháp từ 
Ân Độ sang, và từ đó, Vi Diệu Pháp tạng đã lại được 
truyền tụng liên tục cho đến lần Kết Tập Kinh Điển Thứ 



Tam Tạng Kinh Đỉến ‘633 


Tư được tổ chức cũng ở đất nước này và lần đầu tiên nó đã 
chép bằng chữ viết lên lá Bối. 


(II) Những Hình Phạt Dành Cho Ngài Ananda 

Sau khi đọc tụng, trùng tuyên giáo Pháp và giáo Luật 
(Dhamma & Vinaya), các Tỳ kheo đã quyết định năm hình 
phạt dành cho Ngài Ananda. Ngài Ananda đã giải thích tất 
cả những tình huống của mọi sự việc đã xảy ra, và Ngài 
nói rằng, về phần bản thân mình, Ngài không thấy mình có 
tội lỗi gì. Tuy nhiên, Ngài ý thức được rằng những việc đó 
là những việc không đúng với mong đợi của Tăng Đoàn 
Sangha. Những tình huống xảy ra khiến Ngài Ananda bị 
quyết định xử lý bằng năm hình phạt đó là: 

(1) Ngài Ananda đã không hỏi Đức Phật là trong giới 
luật những điều nhỏ nhặt và không đáng nào có thể bỏ 
được sau khi Đức Phật đi xa, bởi vì lúc đó Ngài không hề 
nghĩ và không nhớ đến việc hỏi Đức Phật như vậy. Bởi vì 
Hội Đồng Kết Tập không thể nào thống nhất được những 
điều nào của giói luật là những điều nhỏ nhất và không 
đáng, nên Ngài Maha Kassapa (Đại Ca-Diếp) cuối cùng 
quyết định rằng không bất kỳ điều nào của Giói Luật được 
thay đổi cũng như không có điều luật nào mới được đưa 
vào. Không có lý do chính đáng nào được đưa ra cho 
quyết định ấy. Tuy nhiên, Ngài Maha Kassapa (Đại Ca- 
Diếp) đã nói một điều: ‘Wew chúng ta thay đối giới luật, 
thì người ta sẽ nói rằng những đệ tử của Ngài Cồ-Đàm 
(Gotama) đã thay đôi giới luật ngay cả trước khi ngọn lửa 
trên thế gian thiêu xác Ngài vẫn còn chưa taf\ 



634 • Giáo trình Phật học 


(2) Ngài Ananda, trong khi may vá lại y cũ của Đức 
Phật, đã giẫm chân lên y này, nhưng điều đó là do vô ý, 
không có nghĩa là bất kính với Đức Phật, nên Ngài không 
thấy mình có lỗi trong chuyện này. 

(3) Ngài Ananda đã để thi thể của Đức Phật được đảnh 
lễ trước bởi một người phụ nữ và bị ướt do bởi nước mắt 
người phụ nữ này roi xuống, chỉ bởi vì Ngài không muốn 
bắt họ chờ đợi quá lâu để được vào viếng thi thể Đức Phật. 

(4) Ngài Ananda đã không thỉnh cầu Đức Phật kéo dài 
thêm kiếp sống của Người ở thế gian nữa, bởi vì lúc đó 
tâm trí của Ngài Ananda bị ám bởi Ma Vưong (Mara). 

(5) Ngài Ananda đã thỉnh cầu Đức Phật để nhận các 
phụ nữ vào Tăng Đoàn làm chạnh lòng bi mẫn của Đức 
Phật đối với bà Mahapajapati Gotami (âm Hán: Maha Ba 
Xà Ba Đe cồ-đàm Ni), là người dì ruột đồng thời cũng là 
mẹ kế và là dì mẫu nuôi dưỡng Thái Tử Siddhatta hồi còn 
nhỏ trong cung điện trước khi Người thành Phật. 

• Đe hiếu thêm cho chi tiết lý do và hình phạt thứ 5 
này, bạn đọc có thế tham khảo tham luận “Lược Sử Ni 
Đoàn ” của Tiến sĩ Dr. Chatsumarn Kabilsingh, đã được 
biên dịch và đăng trên Tập san Pháp Luân sổ 54, 
www.phapluanonline.com. (ND) 


(III) Ấn Định Hình Phạt Nặng Hơn Dành Cho Ngài 
Channa 



Tam Tạng Kinh Đỉến ‘635 


Mục tiếp theo là việc ấn định hình phạt nặng hơn là sự 
khai trừ hoàn toàn dành cho Ngài Channa mà Đức Phật đã 
có lời di huấn trước khi Đại Bảt-Niết-bàn của Người. Vì 
Tỳ kheo này vốn ngày xưa là người giữ ngựa cho Đức 
Phật khi Người còn là Thái Tử Siddattha. Vị này rất ngang 
bướng, cao ngạo và xem thường bất cứ thành viên nào 
trong Tăng Đoàn, vì ỷ lại mình là người thân cận của Đức 
Phật. 

Ngài Ananda đã đi đến Tu Viện Ghositarama ở 
Kosambi để thông báo cho Ngài Channa về Hình Phạt. 
Ngài Channa đã xấu hổ và gục ngã khi nghe quyết định 
Tăng Đoàn đã tẩy chay mình. Sau đó, ông thật sự hốt 
hoảng, đau buồn và đầy hối hận, ông sống một mình và trở 
nên đầy quyết tâm tu sửa cho đến cuối cùng thì Ngài cũng 
chứng đắc quả A-la-hán. Sau khi chứng ngộ A-ỉa-hán, 
giống như điều Đức Phật đã kỳ vọng, thì hình phạt dành 
cho ông cũng tự động không còn hiệu lực nữa. 


(IV) Ngài Purana & Tám Điều Miễn Chấp về Thức 
Ăn 


Sau khi các Tỳ kheo đã hoàn thành việc trùng tuyên, 
kết tập Kinh Tạng & Luật Tạng, Ngài Purana thì đi lại, 
lảng vảng ở khu Đồi Nam (Dakkhinagirí) trong suốt cuộc 
họp tập kết. Ông đã đến Rajagaha (thành Vương Xá) với 
một đám đông các Tỳ kheo. Khi Hội Đồng các Trưởng 
Lão hỏi ông rằng ông có đồng tình ủng hộ việc Trùng 
Tuyên giáo Pháp & giáo Luật và ông sẽ học tụng những 
giáo điển vừa được Hội Đồng Ket Tập trùng tuyên hay 
không?. Ngài Purana trả lời rằng, giáo Pháp (Kinh) và giáo 



636 • Giáo trình Phật học 


Luật (Luật) ở đây hoàn toàn đuợc trùng tuyên rất tốt đẹp 
bởi các Truởng Lão, tuy nhiên bản thân ông thì ông còn 
nhớ thêm một số điều nhu ông đã nghe trực tiếp từ Đức 
Phật truớc đây. Theo một bản dịch bởi Teitaro Suzuki^^, 
Ngài Purana đã diễn đạt sự hài lòng của ông ta với những 
buớc tiến hành của Hội Đồng Ket Tập, ngoại trừ việc ông 
ta đua thêm vào Tám Điều..., mà theo ông ghi nhớ là do 
chính Đức Phật cho phép. Tám điều đó là: 

(1) Đuợc giữ thức ăn trong nhà; 

(2) đuợc nấu ăn trong nhà; 

(3) tự nấu ăn theo ý của mình; 

(4) tự nhận, lấy đồ ăn theo ý của mình; 

(5) nhận thức ăn cúng duờng vào buổi sáng sớm sau 
khi thức dậy; 

(6) mang thức ăn về nhà theo ý muốn của thí chủ; 

(7) đuợc ăn nhiều loại trái cây khác nhau; (8) đuợc ăn 
những thứ đuợc trồng trong ao, đìa. 

► “Nhà ” ở đây có nghĩa là chỗ ở, thất hay tịnh viên xả 
hay tu viện nơi các Tỳ kheo đó đang trú ngụ. (ND) 


Ngài chỉ ra rằng những điều miễn chấp này không trái 
với giới luật cấm nhận thức ăn thừa. Ngài Maha Kassapa 
(Đại Ca-Diếp) giải thích rằng Ngài Purana đã đúng khi 
phát biểu nhu vậy, nhung Đức Phật chỉ cho phép nhu vậy 


The Pirst Buddhist Council (Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ Nhất), tác 
giả Teitaro Suzuki; 

The Monist - Tuần san Nghiên Cứu Triết Học Khoa Học Tập XIV, Nxb. 
Chicago the Open Court Publishing Company 1904. Bản sao chụp và biên soạn 
lại bởi Christopher M. Weimer, tháng 4, 2002. 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 637 


vào những lúc đồ ăn khan hiếm, thiếu thốn mà thôi, đặc 
biệt khi các Tỳ kheo không khất thực được đủ thức ăn sau 
một vòng đi khất thực. Và vì vậy, khi trường hợp khan 
hiếm thức ăn không còn nữa, Đức Phật lại yêu cầu họ phải 
tiết chế, không được lạm dụng vào Tám Điều Miễn Chấp 
đó. Tuy nhiên, Ngài Purana đã phản đối, ông cho rằng Đức 
Phật là một bậc đại trí về mọi mặt, không thể nào đề ra 
giới luật theo kiểu cho phép làm những điều bị cấm hoặc 
cấm những điều đã được cho phép. 

Đối với vấn đề này, Ngài Maha Kassapa (Đại Ca-Diếp) 
bèn trả lời rằng: “Đó chính là lý do bởi vì Đức Phật là bậc 
toàn trí nên Người mới có thể cho phép làm những điều 
mà thông thường bị cấm và cấm những điều thông thường 
được cho phép, này Ngài Purana, bây giờ chúng ta hãy 
quyết định thế này: Bất luận điều gì Đức Phật đã không 
cấm, sẽ không bị cấm, và bất luận điều gì Đức Phật đã 
cấm, thì không được bỏ qua. Chúng ta hãy tự tu tập theo 
đúng như những giới luật mà Đức Phật đã lập ra”. 

Theo ghi chép, không thấy Ngài Purana còn đưa ra 
phản đối nào nữa, sau khi Ngài Đại Ca-diếp (Maha 
Kassapa) đã giải thích xong sự việc trên. 

Nhưng đến khi trường phái Mahisasaka (Hóa Địa Bộ) 
tuyên bố ly khai khỏi trường phái Trưởng Lão Bộ, họ đã 
đưa Tám Điều Miễn Chấp này vào lại Luật Tạng và câu 
chuyện về Ngài Purana như trên đã bị hiểu lầm bởi một số 
học giả như là mầm mống gây chia rẽ, là nguyên nhân của 
cuộc ly khai của trường phái đó.!!! 



638 • Giáo trình Phật học 


(V) Những Thành Tựu Của Hội Đồng Kết Tập Kỉnh 
Điển Thử Nhất 

Hội đồng Kết Tập Thử Nhất còn được gọi là Hội 
Đồng Rajagaha (thành Vương Xá) đã được tổ chức ba 
tháng sau khi Bát-Niết-bàn của Đức Phật, dưới sự bảo trợ 
của Vua Ajatasattu (A-xà-thế) của xứ Magadha (Ma-kiệt- 
đà) vào năm thứ tám ông trị vì. Hội Đồng Tập Ket đạt 
được những kết quả sau: 

(1) Ket tập Luật Tạng (yỉnaya Pitaka) bởi Ngài Upali. 

(2) Ket tập Kinh Tạng (Sutta Pỉtaka) bởi Ngài Ananda. 

(3) Kiểm điểm những việc làm sai của Ngài Ananda. 

(4) An định Hình Phạt nặng dành cho Ngài Channa. 


Sau khi biên tập lại giáo Pháp và giáo Luật để truyền 
tụng qua đường miệng, những bậc Tỳ kheo cao niên 
(Trưởng Lão) đã xếp đặt một cách hệ thống, sao cho một 
số lượng Tỳ kheo ở gần nhau trong một địa phương (hay 
xứ sở) được giao trách nhiệm ghi nhớ (bằng trí nhớ) một 
số phần nào đó của giáo Pháp và giáo Luật bằng tiếng 
Magadhi (Ma-kiệt-đà) và nếu kết họp tất cả những phần 
được giao cho những nhóm trong một địa phương, thì 
Tăng Đoàn ở địa phương đó sẽ có khả năng cùng nhau đọc 
tụng lại tất cả giáo Pháp và giáo Luật (Kinh Tạng và Luật 
Tạng). 

Điều này được xác thực trong Kinh Gopaka 
Moggallana (thuộc Trung Bộ Kinh), trong đó Ngài 
Annada đã nói rằng sự hòa hợp của Tăng Đoàn chính là sự 



Tam Tạng Kinh Đỉến ‘639 


việc các Tỳ kheo ở cùng một làng mạc, địa phương sẽ tuân 
thủ nghi luật và thực hiện việc họp mặt với nhau 2 tuần 
một lần để tụng đọc và thực hiện Luật Giới Bổn Tỳ Kheo 
{Patimokkha). 

Trích Kinh “Gopaka Moggallana'\ đoạn Ngài Ananda 
đã nói cho Bà-la-môn Gopaka Moggallana nhu sau: 

“Này Bà-la-môn, đã có điều lệ huấn thị do Đức Thế 
Tôn lập ra: Luật Giới Bôn Tỳ Kheo đã lập thành nghi luật. 
Trong những ngày Bổ-Tát (Uposatha) tất cả chúng tôi ở 
gần chung một thôn {làng, địa phương...-ND) đều hội họp 
với nhau tại một chỗ; sau khi họp mặt, chúng tôi mời từng 
người được chọn [đế tụng đọc Luật Giới Bôn Tỳ Kheo — 
Patimokkha]. Neu trong khi đọc tụng, một Tỳ kheo nhớ lại 
mình có phạm tội hay phạm giới nào, thì chúng tôi bảo vị 
ấy tuân theo đúng giảo Pháp, như đúng lời dạy. Chúng tôi 
không phải lo xử sự với các phán quyết của các tôn giả 
(trưởng lão). Mà thật ra, chính Giáo Pháp xử sự chúng 
tôi ”. 



640 • Giáo trình Phật học 


V 

Hội Đồng Kết Tập Thử Hai 


Khoảng một thế kỷ sau khi Bát-Niết-bàn của Đức Phật, 
một số Tỳ kheo thiếu tự trọng thuộc thị tộc Vajjis (của 
Vuong quốc Bạt-kỳ) ở thành phố Vesali (Tỳ Xa Li) lại 
muốn đuợc huởng tự do trong 10 Điều, mà 10 điều đó có 
thể bị xét là 10 điều Vi phạm Giới Luật (Dasa Vatthuni). 
Ngài Yasa, con của Bà-la-môn Kakandaka, là một chuyên 
gia hay luật su về Luật Tạng (Vinaya) đến từ Kosambi. 
Ngài đến ở tại giảng đuờng Kutagara của tịnh xá 
Mahavana (Đại Lâm) ở rừng Mahavana (Đại Lâm), và 
chứng kiến cảnh những Tỳ kheo khất tiền từ những cu sĩ 
và Ngài đã hoàn toàn phản đối điều đó. 

Sau khi những Phật tử cu sĩ cúng duờng bằng tiền cho 
các Tỳ kheo, các Tỳ kheo đem về và cuối ngày chia đều 
nhau số tiền cho nhau, và họ cũng chia đều một phần cho 
Ngài Yasa. Khi Ngài Yasa từ chối nhận tiền và quở trách 
những Tỳ kheo phạm tội thì họ ra mặt phê bình, khiển 
trách nguợc lại Ngài Yasa (theo phép “Patisaraniya 
kamma ” (Âm Hán dịch là: phép Yet ma hạ ỷ), một cách 
“Hòa Giải” được ghi là “Phép Đình Chỉ” (Ukkhepaniỵa 
kamma), có hiệu lực trục xuất Ngài Yasa ra khỏi Tăng 
Đoàn. 


(I) 10 Điều (Dasa Vatthunĩ) Các Tu Sĩ Vajjis (Bạt- 
Kỳ) Đòi Được Tự Do, Miễn Chấp 



Tam Tạng Kỉnh Đỉến »641 


Quyển Cullavagga (Tiểu Phẩm thuộc Luật Tạng) đã ghi 
lại Mười Điểm hay Mười Điều Miễn Chấp {Dasa 
Vatthuni, tiếng Anh: 10 Indulgences Points) những Tỳ 
kheo Vajjis (Bạt-kỳ) đòi được tự do thực hiện và Ngài 
Yasa đã công bố lại như sau: 

(1) Sỉgỉlona kappa - Các Tỳ kheo có thể mang muối 
theo trong một chiếc sừng. (Điều này trái với Điều Luật 
Pacittiya 38, cấm tồn trữ thức ăn). 

(2) Dvangula kappa - Các Tỳ kheo được dùng bữa khi 
bóng đã xế quá hai ngón tay so với chính Ngọ mặt trời ở 
thiên đỉnh, đứng bóng. Điều này trái với Điều Luật 
Pacittiya 37, cấm không được ăn sau buổi trưa (quá ngọ). 

(3) Gamantara kappa - Được đi vào làng và dùng 
thêm một bữa ăn thứ hai trong cùng một ngày. (Điều này 
trái với Điều Luật Pacittiya 35, cấm ăn quá nhiều). 

(4) Avasa kappa - Thực hiện nghi thức Bố-tát 
(Uposatha) tại nhiều noi trong một giáo khu (một làng, 
một địa phưong). (Điều này trái với các giới luật ghi trong 
Mahavagga II, 8, 3 (Đại Phẩm): về sự cư trú trong một 
giáo khu (sima).) 

(5) Anumati kappa - Thực hiện quyết định noi nghị sự 
mặc dù không có tất cả cùng tham dự, với giả định rằng 
những Tỳ kheo vắng mặt cũng sẽ đồng ý. (Điều này trái 
với các giới luật Mahavagga IX, 3, 5 (Đại Phẩm). 

(6) Acỉnna kappa - Được phép làm theo thói quen tiền 
lệ do người thầy làm trước. (Điều này trái luật). 



642 • Giáo trình Phật học 


(7) Amathita kappa - Được uống sữa (sữa đông, bánh 
sữa...) sau bữa ăn. (Điều này trái với Điều luật Pacittiya 
35, cấm ăn quá nhiều). 

(8) Salogi patum - Được uống nước dừa đã lên men, 
nhưng chưa chuyển thành rượu To-di (loại rượu mạnh để 
hòa với đường và nước nóng). (Điều này trái với Điều luật 
Pacittiya 5 1, cấm dùng các thức uống độc hại). 

(9) Adasakam nỉsỉdanam - Được dùng tọa cụ (tấm lót 
để ngồi thiền) không đúng kích cỡ quy định, chỉ cần không 
có viền tua. (Điều này trái với Điều luật Pacittiya 89, cấm 
dùng tọa cụ có viền tua và quá khổ quy định). 

(10) Jatarupa rạịatam - Được nhận vàng, bạc. (Điều 
này trái với Điều luật Nissaggiya-pacittiya 18, cấm Tỳ 
kheo tự mình nhận tiền hay là nguyên nhân khiến người 
khác nhận tiền thay cho mình). 

Sau khi nhóm Tỳ kheo ra hình phạt đình chỉ 
(Ukkhepaniya kamma) trục xuất Ngài Yasa ra khỏi Tăng 
Đoàn, Ngài Yasa đã đi đến Kosambi và cử những người 
đưa tin đi đến gặp những Tỳ kheo ở những xứ miền Tây ở 
Avanti và ở miền Nam để kêu gọi sự ủng hộ của họ trong 
việc ngăn chặn sự thoái hóa trong tôn giáo và bảo vệ giáo 
Luật Vinaya. Sau đó, Ngài đi đến Đồi Ahoganga ở Thượng 
Lưu Sông Hằng để thỉnh giáo trưởng lão Sambhuta 
Sanavasi ở thành Mathura và rồi tháp tùng với 60 Tỳ kheo 
từ Pava, miền Tây và 88 Tỳ kheo từ Avanti và miền Nam. 
Trưởng lão Sambhuta Sanavasi khuyên họ đến thỉnh giáo 
trưởng lão Revata ở Soreyya (xứ Kanauj), một cao tăng 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 643 


rất nổi tiếng vì lòng mộ đạo và sự uyên bác. Cùng với 
trưởng lão Sambhuta Sanavasi, cả đoàn cùng nhau đi đến 
Soreyya để gặp trưởng lão Revata. Nhưng vị này đã nghe 
biết chuyện và cũng đang trên đường đi thành Vesali để 
gặp mọi người. Hai bên cuối cùng đã gặp nhau tại thành 
phố Sahajati. Ngài Yasa đã trình bày với trưởng lão và xin 
Ngài cho biết ý kiến về vấn đề 10 Điều đã nói trên. 
Trưởng lão Revata tuyên bố tất cả những điều đó đều là vi 
phạm giới luật. 


(II) 10 Điều (Của Các Tỳ Kheo Bạt-Kỳ) Đã Bị 
Tuyên Bố Là Trái Luật Tại Hội Đồng Kết Tập Kỉnh 
Điển Lần Thử Hai 

Trong khi đó, các Tỳ kheo xứ Vajjis (Bạt-Kỳ) cũng 
liên tục theo dõi đường đi nước bước của Ngài Yasa, họ 
cũng kéo đến thành Sahajati tặng quà cáp nhằm lấy lòng 
và tranh thủ sự ủng hộ của trưởng lão Revata, nhưng Ngài 
Revata từ chối, không chấp nhận. Họ cũng tìm cách xúi 
dục Uttara, đệ tử của Ngài Revata, nhưng cũng thất bại. 

Khi Tăng Đoàn họp mặt cùng nhau để quyết định, giải 
quyết những vấn đề này, Ngài Revata đã đề nghị rằng vấn 
đề nên được giải quyết ở nơi mà những bất đồng đã bắt 
nguồn xảy ra. Vì thế, tất cả trưởng lão đều đi đến thảnh 
Vesali để Tăng Đoàn hội nghị giải quyết vấn đề đang tranh 
cãi, nhưng không có kết quả gì, ngoài những cãi vã liên 
tục và thảo luận vô ích. 

Sau đó thì tất cả đề nghị phải giải quyết vấn đề với một 
ủy ban trọng tài phân xử. Ngài Revata đã chọn 4 Tỳ kheo 



644 • Giáo trình Phật học 


của miền Đông và 4 Tỳ kheo của miền Tây làm trọng tài. 
Các trọng tài ở miền Đông là: Các Ngài Sabbakami, 
Salha, Khujjasobhita và Vasabhagamika. Những trọng 
tài từ miền Tây là: các Ngài Revata, Sambhuta Sanavasi, 
Yasa và Sumana. Trong số 8 người trọng tài, thì 6 người 
là học trò của Ngài Ananda - [Theo kinh điển, Ngài 
Ananda song đến 120 tuôi, trong khi đó 2 người còn lại là 
Ngài Vasabhagamika và Ngài Sumana là đệ tử của Ngài 
Anuruddha lôi lạc — tương truyền Ngài Anuruddha (A- 
nậu-lâu-đà ) cũng đã sổng đến 150 tuôi]. 

Khi các trọng tài chuẩn bị nghị sự, Ngài Sabbakami, 
một đại Trưởng lão A-la-hán thâm niên nhất {120 tuổi 
Hạ), đã tuyên xử rằng: "Hất cả 10 Điều của các Tỳ kheo 
Bạt Kỳ (Vajjis) là trái luật, căn cứ vào Luật Tạng'\ Việc 
phân xử cũng được tiến hành với tất cả Hội Đồng Tăng 
Già và phán quyết tưong tự đã được thống nhất. 

Theo ghi chú trong quyển Mahavamsa^^ (Đại Sử Tích 
Lan), sau vụ phân xử ‘10 Điều’ này, Ngài Revata đã chọn 
ra 700 vị A-la-hán để chủ trì Hội Đồng Kết Tập Thứ Hai, 
với nỗ lực ngăn chặn những thoái hóa tôn giáo trong Tăng 
Đoàn. Hội Đồng Kết Tập làm việc liên tục 8 tháng để tụng 
đọc, trùng tuyên tất cả giáo Pháp và giáo Luật (Dhamma & 
Vinaya) để bảo đảm chắc chắn là những Giáo Lý đích thực 
của Đức Phật được bảo tồn và truyền bá cho những thế hệ 
tưong lai. 

Hội Đồng Kết Tập Thứ Hai cũng còn được gọi tên là 
Yasatthera Sangỉtỉ, có nghĩa là: Lần Ket Tập hay Hội 
Đồng Tăng Già của Trưởng Lão Yasa, bởi vì vai trò chính 
được thực hiện bởi Ngài Yasa với đầy lòng nhiệt tâm tôn 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 645 


giáo để bảo vệ Luật Tạng (Vinaya). Kỳ Ket Tập này đã 
được tổ chức tại Valukarama, thành phố Vesali (Tỳ-Xá- 
Ly) một thế kỷ sau khi Bát-Niết-bàn của Đức Phật, lúc đó 
là thời triều đại của Vua Kalasoka. 


VI 

Cuộc Ly Khai Lớn 
Của Các Trường Phái Phật Giáo 


Theo ghi chép trong bộ sách Mahavamsa^^ (Đại Sử 
Tích Lan), những Tỳ kheo xưa Vajjis (Bạt-Kỳ) đã không 
chấp nhận phán quyết của Hội Đồng Kết Tập Thứ Hai. 
Thay vào đó, họ tiến hành tổ chức riêng một hội đồng khác 
của họ và kêu gọi đến 10.000 Tỳ kheo tham dự. 

Vì con số chúng tăng tham dự rất đông đảo, nên được 
gọi là Mahasangỉtỉ (Đại Hội Đồng Tăng Già), chính cách 
gọi này là nguồn gốc của tên của trường phái 
Mahasanghika (Đại Chúng Bộ) sau đó. 

Cũng từ sự ly khai lớn này, đã xảy ra sự hình thành của 
nhiều cuộc ly khai tôn giáo khác thành những phái, nhánh 
phái nhỏ hon và theo dòng thời gian sau đó, 12 nhánh phái 


Mahavamsa - Great Chronicle of Ceylon (Đại Biên Niên sử Tích Lan). Người 
dịch VVilhelm Geiger. Nxb. Pali Text Society (PTS), London, 1912. 



646 • Giáo trình Phật học 


đã tách ra từ Theravada (Trưởng Lão Bộ) và 6 nhánh phái 
ra đời từ Mahasanghika (Đại Chúng Bộ). 


(I) Năm Lý Thuyết Của Đại Thiên (Mahadeva) 

Theo như quyển luật tạng kinh Pratimoksa bằng tiếng 
Phạn (Sanskrit) của trường phái Mahasamghika (Đại 
Chúng Bộ) được phát hiện bởi Ngài Rahula 
Sankrtyayana ở Tây Tạng vào năm 1934 và được dịch 
qua tiếng Anh bởi Charles s. Prebish^^, tất cả những giới 
luật trong Luật Tạng, ngoại trừ 75 điều sekhiya để huấn 
luyện các Sa-di (67 điều sekhiya trong phái Đại Chúng 
bộ), đều hoàn toàn giống nhau với Luật Tạng của Phật 
Giáo Nguyên Thủy (Trưởng Lão Bộ). Điều này chứng 
minh rằng sự ly khai giáo phái không phải là kết quả của 
những điều khác nhau trong Luật Tạng. 

Theo trường phái Phật giáo Sammitiya (Chánh Lượng 
Bộ), sự ly khai giáo phái này xảy ra vài thập niên sau kỳ 
Kết Tập Kinh Điển Thứ Hai. Người sáng lập phái 
Mahasanghika (Đại Chúng Bộ) là Bhadra, người cũng 
được biết đến bằng cái tên Mahadeva, có nghĩa là Đại 
Thiên. Người này đã đưa ra năm (5) lý thuyết về A-la-hán. 


” Buddhist Monastic Discipline: The Sanskrit Pratimoksa Sutras of the 
Mahasamghikas and Mulasarvastivadins (Giới Luật Tăng Đoàn Phật Giáo: Kinh 
Giới Luật Tỳ Kheo bằng tiếng Phạn của phái Đại Chúng bộ & Da Du La Thuyết 
Nhất Thiết Hữu bộ), tác giả Charles s. Prebish. Nxb. Motilal Banarsidass 
Publishers Pvt. Ltd., Delhi, 1996. 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 647 


Theo những thông tin sưu tầm của học giả Watters 
(Xem quyển Dutt^^, trang 28), Đại Thiên là con của một 
thương gia Bà-la-môn ở thành Mathura, đã thọ giới ở tu 
viện Kukkutarama trong thành Pataliputra (Hoa Thị 
Thành). Bằng lòng nhiệt tâm cao và những năng lực cá 
nhân, ông đã nhanh chóng trở thành người đứng đầu của tổ 
chức, có thể gọi là sư trưởng và ông có vị vua đang trị vì là 
bạn cũng là người bảo trợ của ông. Với sự giúp đỡ của nhà 
vua, ông ta có thể loại bỏ những trưởng lão khác với 5 lý 
thuyết như sau: 

(1) A-la-hán có thể còn dính Dục, khi ngủ còn triệu 
chứng xuất tinh. (Atthi arahato rago ti). 

(2) A-la-hán có thể còn chút ít Vô minh. (Atthi arahato 
annãnanti). 

(3) A-la-hán có thể còn ít nhiều nghi ngờ. (Ạtthi 
arahato Kankha ti). 

(4) A-la-hán có thể vẫn ít nhiều mặt hạn chế (về năng 
lực nào đó...) bởi vì họ vẫn cần sự giúp đỡ của người 

khác. (Atthi arahato paravitarana ti). 

(5) A-la-hán khi chứng đạt được Đạo quả, có thể bật 
tiếng hô lên (như là: “aAơ”). 


(II) Sự Bác Bỏ — Tham khảo bộ ^^Kathavatthu’% 
Book II^^ (Những Điểm Dị Biệt, Quyển II) 


Buddhist Sects in India ( Những Bộ Phái Phật Giáo tại Ấn Độ), tác giả 
Nalinaksha Dutt. Nxb. Motilal Banarsidass, Edition, Delhi 1978. 

Points of Controversy - A Translation of the Katha-Vatthu by Shwe Zan 
Aung and Mrs. Rhys Davids. ( Những Điếm DỊ Biệt - Bản Dịch của Shwe Zan 



648 • Giáo trình Phật học 


— Trường phái Trưởng Lão Bộ (Phật Giáo Nguyên 
Thủy) hoàn toàn bác bỏ lý thuyết thứ nhất, bởi vì đã là một 
A-la-hán thì đã diệt trừ tất cả dục vọng và vô minh trong 
sự liên tục miên mật của Tâm. Cho nên dục ái không thể 
nào còn khởi lên được khi đang ngủ. 

— Lý thuyết thứ hai, thứ ba và thứ tư của Đại Thiên 
được bảo vệ rằng: (1) một A-la-hán không còn sự biết rõ 
về những điều khác như tên người, gia đình, v.v..., Ngài 
đó có thể bị ‘vô minh’ trong những trường hợp đó. (2) 
Ngài đó có thể bị lúng túng, không còn nhạy bén với 
những điều xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. (3) Ngài đó 
có thể bị thua kém về sự hiểu biết kiểu nhu vậy so với 
những người khác. 

Trưởng Lão Bộ bác bỏ lý thuyết trên bởi vì những điều 
đó chỉ là những sự thật thế tục trong đời sống, không dính 
líu gì đến kiến thức và sự chứng ngộ của một bậc A-la- 
hán, vì một A-la-hán là một bậc tuyệt đối hoàn toàn thoát 
khỏi vô minh ảo tưởng và nghi ngờ huyển hoặc. 

— về lý thuyết thứ năm, Trưởng Lão Bộ vẫn bảo thủ 
rằng những cách nói nhu vậy không liên quan gì đến sự 
chứng ngộ của Tâm khi đã chuyển qua Thức Ngộ Đạo 
(Path Consciousness). 

— Rõ ràng là các trưởng lão Trưởng Lão Bộ nhất quyết 
không chấp nhận những quan điểm không chính thống (dị 
giáo) như vậy. Nhưng với sự bảo trợ của nhà vua, bạn của 


Aung và Tiến sĩ Mrs. Rhys Davids). Nxb. Pali Texts Society (PTS), London, 
1979. 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 649 


Đại Thiên Mahadeva, Đại Thiên đã triệu tập Đại hội nghị 
{Mahasangitĩ), mà theo ghi chép lại, bao gồm cả những A- 
la-hán và những người không phải A-la-hán tham dự và 
phê chuẩn những lý thuyết của Đại Thiên, và sau đó họ 
tách ly hẳn ra khỏi Tăng Đoàn. Điều này đã tạo nên cuộc 
ly khai giáo phái đầu tiên. 

Vì vậy, nếu có ý nghĩ nào cho rằng ''toàn là những bậc 
A-la-hán đã tham dự Đại Hội Nghị Chúng Tăng 
(Mahasangiti) này”, thì đó là ý nghĩ xa rời thực tế, bởi vì 
hiển nhiên những bậc A-la-hán đích thực đã không đồng ý 
với những lập luận dị giáo này rồi. 


(III) Nguyên Nhân Ban Đầu Dẩn Đến Cuộc Ly Khai 

Một số học giả (xem quyển Dutt (15)) đã đưa ra giả 
thuyết rằng những Tỳ kheo Vajjis (Bạt-kỳ) ở thành Vesali, 
như trước đây đã trình bày, đã muốn có được những sự tự 
do, sự ‘miễn chấp’ trong việc diễn dịch và thực thi những 
giới luật và đã cố gắng đưa vào trong tổ chức và lãnh đạo 
của tăng đoàn một tinh thần dân chủ đã dần dần mất đi 
trong Tăng Đoàn Sangha (vốn chỉ còn tính bảo thủ chính 
thống). 

Những quyền lực và những đặc quyền mà những A-la- 
hán thường thể hiện thì không được cho là đúng đắn và 
đáng tin bởi những tu sĩ ở thành Vesali, những người này 
muốn có một nguyên tắc dân chủ trong giới trị sự của 
Tăng Đoàn. Việc cho những A-la-hán là những thành viên 
đặc quyền của những Hội Đồng Phật Giáo quan trọng và 
họ có quyền đi đến mọi quyết định đã không làm hài lòng 



650 • Giáo trình Phật học 


những người xứ Vesali- những tộc người vốn nổi tiếng đã 
thấm nhuần tinh thần dân chủ trong dòng máu của họ từ 
lâu. 

Rõ ràng, những lý do các học giả đưa ra đã thể hiện rõ 
những nỗi buồn thiên cổ của những Tỳ kheo xứ Vesali. 
Khi xem xét lại những phạm vi của Luật Tạng chi phối trật 
tự tồ chức của Tăng Đoàn, chúng trông có vẻ là giả mạo 
và không hợp lẽ, như được bàn luận sau đây: 

(1) Theo sự thiết lập Tăng Đoàn, thì giới hạnh và đạo 
đức của Tỳ kheo được quy định bởi và chi phối bởi Giới 
Luật do chính Đức Phật lập ra. Sau Bát-Niết-bàn của 
Ngưòd, không thể có một ai hay quyền hạn nào có thể 
được đưa vào những điều mới như là một sự bổ sung thêm 
cho Giới Luật cả, bởi Đức Phật đã không hề chỉ định bất 
cứ ai làm người kế thừa Phật để lãnh đạo Tăng Đoàn cả. 
Thay vì vậy, Đức Phật đã dặn dò những Tỳ kheo phải tôn 
trọng và tuân theo Giáo Pháp và Giới Luật như là người 
thầy của mình sau khi Phật đã đi xa. Vì vậy, mỗi thành 
viên của Tăng Đoàn đều đứng trên tư cách bình đẳng với 
mọi thành viên khác. 

Những trưởng lão lớn tuổi có thể khuyên bảo, tư vấn và 
hướng dẫn những tu sĩ khác, chứ không phải ra lệnh hay 
cưỡng chế, bắt họ phải tuân theo chỉ đạo của mình. Mọi Tỳ 
kheo trong Tăng Đoàn chính là nơi nương tựa của chính 
mình, lấy Giáo Pháp là nơi nương tựa của chính mình. Khi 
nào có những tranh cãi xảy ra về vấn đề Giáo Pháp và Giới 
Luật, thì lúc đó sự thống nhất phải đưa ra dựa trên cơ sở 
Bốn Điều Đối Chứng (Chú Giải 2) hay còn gọi là Bốn 
Ấn Chứng. Nếu như vậy, thì cái “vấn đề” về một hệ thống 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 651 


mang tính cách phong kiến (chỉ huy) hay dân chủ sẽ không 
phát sinh ra. 

(2) Điều thứ hai, A-la-hán với phẩm chất đã diệt trừ tận 
gốc Tham, Sân, Si thì làm gì còn mong muốn hay dục 
vọng về quyền lực hay đặc quyền như vậy. Một điều thật 
dễ thấy là trong Tăng Đoàn, sự tôn trọng được dựa vào 
tuổi tác thâm niên hơn là dựa vào sự chứng đạt trong tu 
hành. 

Trong Kinh Đại Bát-Niết-bàn (Mahaparinibbana 
Sutta), Đức Phật đã nhấn mạnh với tất cả Tỳ kheo rằng họ 
“phải nên tôn trọng, quý trọng, tôn kính những Tỳ kheo 
lớn tuôi, những trưởng lão tu hành lâu năm, người càng 
lâu năm hơn và những người đứng đầu Tăng Đoàn, và 
mặc nhiên họ phải lẳng nghe theo lời của những trưởng 
lão đó 

(3) Có vẻ như Hội Đồng Kết Tập Thứ Hai đã được tổ 
chức theo kiểu chỉ thị là những Tỳ kheo trưởng lão thâm 
niên nhất được đại diện làm trọng tài để phân xử “10 
Điều” của các Tỳ kheo Bạt-Kỳ. 

( 4 ) Còn về lý do của cuộc Ly Khai giáo phái, dường 
như không phải là những diễn dịch, tranh cãi hay bất đồng 
về Giới Luật (Vinaya). Theo học giả Frauwallner'‘®, người 
đã thực hiện nghiên cứu về những sự tương đồng và thay 
đổi dị biệt giữa những điều luật trong luật tạng của những 
6 giáo phái lúc bấy giờ, đó là: Theravada (Trưởng Lão 


Buddhist Monks and Monasteries in India (Những Tu Sĩ và Tự Viện Phật 
Giáo ở Ãn Độ) (trang 79), tác giả Sukumar Dutt. Nxb. Motilal Banarsidass, 
Delhi 1988. 



652 • Giáo trình Phật học 


Bộ), Mahasanghika (Đại Chúng Bộ), Mula-sarvastivada 
(Da-Du-La Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ), Mahisasaka (Hóa 
Địa Bộ), Drarmagupta (Pháp Tạng Bộ), và Sarvastivada 
(Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ), đã kết luận rằng ''Chúng ta 
có thế thay ngay lập tức rằng những ghi chép về giới luật 
là thống nhất (giống) với nhau đến từng chi tiết. ” 

(5) Vì thế không còn nghi ngờ gì nữa khi nói rằng: 
"Chính những lý thuyết của ngài Đại Thiên (Mahadeva) là 
nguồn gốc nguyên nhân của cuộc Ly Khai của các trường 
phái.” Bởi vì năm lý thuyết đó là dựa vào những kiến thức 
và khái niệm thế gian, chỉ tạo ra ý nghĩa xem thường, 
thiếu tôn kính đối với những bậc A-la-hán mà thôi; Và 
những lý thuyết đó chắc chắc không thể nào được chấp 
nhận bởi những tu sĩ hay Tỳ kheo trưởng lão chính thống — 
Và chính điều này đã dẫn đến sự Ly Khai thành những 
giáo phái như vậy. 


(IV) Sự Chuyển Dạng về Đức Phật & Giáo Pháp 
Của Phật Bởi Những Người Chủ Trưong Đại Thừa 

Trong Tam Tạng Kinh Điển Tipitaka, Đức Phật không 
được phân biệt với bất kỳ A-la-hán nào, ngoại trừ việc 
Đức Phật là một người tài năng xuất chúng đã có thể tự 
mình tìm ra, phát minh ra Chân Lý, trong khi những người 
khác thì giác ngộ Chân Lý nhờ vào sự hướng dẫn của Đức 
Phật. Trường Phái Trưởng Lão Bộ (hay Phật Giáo Nguyên 
Thủy) vẫn giữ nguyên quan niệm này, mặc dù sau này họ 
tôn vinh thêm hình ảnh Đức Phật là một bậc “Toàn Trí”. 
Những người theo phái Mahasanghika (Đại Chúng Bộ) thì 
hạ thấp chứng ngộ của những bậc A-la-hán và tuyên 



Tam Tạng Kinh Đỉến ‘653 


thuyết rằng cần phải phân biệt rõ ràng một A-la-hán đối 
với một vị Phật. 

Theo như quyển “Những Điểm Dị Biệt” 
(Kathavatthu)^^, thuộc Vi Diệu Pháp Tạng, trường phái 
Đại Chúng Bộ (Mahasanghika) quan niệm rằng một vị 
Phật có mặt ở khắp nơi, khắp mọi phương trời. Một chi 
nhánh phái của Đại Chúng Bộ là phái Andhakas, thậm chí 
còn cho rằng những thói quen, những lời nói hằng ngày 
của Đức Phật vượt trên phàm trần, siêu phàm. Những 
người trong phái của họ thậm chí cũng cho rằng bất kỳ 
những gì từ ‘con người’ Đức Phật lịch sử (kể cả những 
chất ô uế, thải tiện ra từ cơ thể của Người!) cũng cao siêu, 
siêu phàm hơn của những người khác. Nhưng mặc dù vậy, 
cho dù những người thuộc những trường phái kể trên có 
những quan điểm lệch lạc, trệch đường như vậy, nhưng 
những trường phái ly khai hay những trường phái Kinh Bộ 
iNikayas) đều hướng tới một mục đích giống nhau - Đó là 
quả vị A-la-hán. 

Theo nhà nghiên cứu Warder^, phong trào Đại Thừa 
(Mahayana) được bắt đầu với sự xuất hiện của những 
Kinh có những nguồn gốc vô danh và đáng nghi vấn vào 
khoảng đầu kỷ nguyên Công giáo (Công Nguyên hay CN) 
ở Andhra Pradesh miền Nam Án Độ. Kinh Saddharma- 
pundarika {Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức Kinh Pháp 
Hoa) giảng rằng sau khi Giác Ngộ, Đức Phật đã quyết 
định giảng dạy giáo pháp của Người bằng những hình thức 
đơn giản cho những người đi tìm Chân Lý nhưng có căn 
cơ bình thường nhằm giúp họ dễ dàng hiểu và tu học dễ 
dàng hơn. Những hình thức đơn giản này bao gồm Tứ 
Diệu Đế, Bát Chánh Đạo và Lý Thuyết Duyên Khởi, là 



654 • Giáo trình Phật học 


những đề tài mà Phật đã đưa ra trong bài thuyết giảng đầu 
tiên cho 5 anh em bạn tu ở vườn Lộc Uyển. 

Những người Đại Thừa cho rằng điều này có nghĩa là 
chỉ có bậc Toàn Trí mới giác ngộ được Chân Lý Tối 
Thượng, trong khi những hàng học trò hay đệ tử Thanh 
Văn (Savaka) chỉ có thể tu hành và chứng đạt được thông 
qua việc thực hiện theo những lời chỉ dạy trong những bài 
thuyết giảng của Đức Phật, chỉ giác ngộ được sự “Không 
Bản Ngã” hay Vô Ngã (ạnnata), nhưng không thể giác 
ngộ được sự không hiện hữu hay “Tánh Không” hay 
“Pháp Không” (dhamma-sunnata). 

Theo TS Rhys Davids^k 


“Quả vị A-la-hán rô ràng đã bị cho là tiếu nhược và 
Quả vị Bồ-Tát hay Bồ-Tát Hạnh (Bodhisatship) được cho 
là mục đích mà mỗi Phật Tử đều phải nham tới; và toàn 
bộ học thuyết này, thật là ngược lại với Phật Giáo Nguyên 
Thủy, là do chính từ miệng của Đức Phật Cồ-Đàm nói rã’\ 

Từ đó đã bắt đầu sự chuyển dạng về Đức Phật và 
Phật Pháp bằng những lý lẽ và suy lý của những người 
chủ trưong Đại Thừa, sau đó từng bước tiến tói hình thành 
trường phái Phật Giáo Đại Thừa (Mahayana); từ những 
giáo lý nguyên thủy như triết lý về Nhân Văn và sự Giác 


Davids. T. w. Rhys: The Sects of the Buddhists in tournal of the 
RoyalAsiatic Society 1891, pp. 409-422. (TS Davids. T. w. Rhys: Những Giáo 
Phái Phật giáo, đăng trên Tờ “loumal ofthe Royal Asiatic Society”, Năm 1891, 
trang 409-422; 

The History and Literature of Buddhism (Lịch sử Văn Học Phật Giáo). Nxb. 
Bharatiya Publishing House, Varanasi, India 1975. 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 655 


Ngộ Tứ Diệu Đế và chứng ngộ Niết-bàn (Nibbana) chuyển 
qua những triết lý siêu nhiên và sự huyền hoặc của các 
kinh điển Đại Thừa và học thuyết Tánh Không đuợc 
thuyết giảng bằng những ngôn luận dài tập bằng tiếng 
Phạn mang đầy tính triết lý và siêu hình, vốn là những 
truớc tác sau này của những học giả nhu Ngài Nagarjuna 
(Long Thọ) và Asvaghosa (Mã Minh). Những triết lý này 
khó mà hiểu được bởi đại đa số quần chúng, và hơn nữa 
chúng được viết bằng tiếng Phạn, chỉ có những học giả 
biết tiếng Phạn mới đọc được. 

Sau khi những người Đại Thừa nhận biết rằng những 
người bình thường khó mà hiểu hết được những học thuyết 
tiếng Phạn của họ, những đạo sư Đại Thừa đã trước tác ra 
những thần tượng Đại Thừa (Mahayana Pantheon) để thu 
hút số đông quần chúng Phật tử tham gia vào “Chiếc Xe 
Lớn” của họ. 

Theo Tỳ kheo Bhikkhu Kashyap^: sau một thời gian, 
trong truyền thống Đại Thừa, những suy xét, nghiên cứu 
đều được biểu tượng hóa bằng những Bồ-Tát (Bodhisattas) 
và những vị Thần, điển hình như là: Bồ-Tát Quán Thế Âm 
(còn gọi là Bồ-Tát Quán Tự Tại, Avalokitesvara, vị Bồ- 
Tát của lòng Đại Bi, cứu nạn, cứu khổ), Thần Tara (Nữ 
Thần Từ Bi), Bồ Tát Văn-Thù-Sư-Lợi (Manjusri, vị Bồ- 
Tát của trí tuệ và thiền định), và Phật A-Di-Đà 
[Amitabha, vị Phật ở cõi Tịnh Độ hay Tây Phương Cực 
Lạc {Sukhavati)]. 



656 • Giáo trình Phất hoc 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 657 


VII 

Nguồn Gốc của 18 Trường Phái 
Phật Giáo Kinh Bộ Nỉkaya 


Mười Tám trường phái Phật Giáo “bảo thủ” theo Kinh 
Bộ Nikayas hình thành trong khoảng thời gian từ 100 năm 
đến 200 năm sau Bát-Niết-bàn của Đức Phật, tức là 
khoảng thời gian giữa hai lần Hội Nghị Ket Tập Kinh Điển 
lần thứ Hai và lần thứ Ba. Những trường phái này được 
gọi là ‘Tiểu Thừa’ “Hinayana” (Có nghĩa là “Chiếc Xe 
Nhỏ” hay trường phái nhược tiểu), một từ được dùng bởi 
những người theo trường phái Đại Thừa, có ý khinh khi 
những trường phái Phật giáo khác và đề cao trường phái 
của mình. 

Có một điều chúng ta luôn ghi nhớ rằng, Đức Phật 
chưa bao giờ dạy cho những học trò của mình bất cứ từ 
ngữ nào về xe lớn, xe nhỏ hay tiểu thừa, đại thừa gì cả. Chỉ 
có “Con Đường Bát Chánh Đạo” là diệt trừ khổ đau mà 
thôi. Bởi vì do tính chất tiêu cực của ý nghĩa của cái tên 
‘Tiểu Thừa’ (Hinayana), chúng ta nên tránh dùng từ này 
khi nói về những trường phái Kinh bộ Nikaya, tức là 
những trường phái Phật Giáo bảo thủ Kinh Bộ Nguyên 
Thủy vào thời cổ xưa ấy. Cũng không nên như dùng (một 
cách sai lầm) để chỉ về trường phái Trưởng lão Bộ 
(Theravada), được gọi là Phật giáo Nguyên Thủy ngày 
nay, ở các nưoc Đông Nam Á và phưong Tây. 



658 • Giáo trình Phật học 


Theo những ghi chép trong cuốn Mahavamsa^^ (Đại 
Sử Tích Lan), sau lần Kết tập kinh điển lần thứ Hai, các 
truờng phái đã tách ra gồm 18 truờng phái như sau: 

(1) Mahasanghika (Đại Chúng Bộ), tách ra khỏi Tăng 
Đoàn nguyên thủy và tạo ra hai trường phái là: 

(2) Gokulika (Kê Dận Bộ) và 

(3) Ekavyoharika (Nhất Thuyết Bộ). 

Từ nhánh phái Gokulika (Kê Dận Bộ), lại sinh ra ba 
nhánh phái: (4) Pannatti (Thi Thiết Bộ), 

(5) Bahulika hay Bahussutiya (Đa Văn Bộ) và 

(6) Cetiya (Chế Đa Sơn Bộ), vì vậy bao gồm cả bản 
thân Mahasanghika (Đại Chúng Bộ) là (6) bộ phái. 

Từ trường phái: 

(7) Theravada (Thượng Tọa Bộ hay Trưởng Lão bộ), 
hai nhánh phái được tách ra, đó là: 

(8) Mahimsasaka (Hóa Địa bộ) và 

(9) Vajiputtaka (Độc Tử bộ). 

Sau đó, lại từ bộ phái thứ (9) Vajjiputtaka (Độc Tử bộ), 
lại tạo ra thêm bốn bộ phái khác là: 

(10) Dhammuttariya (Pháp Thượng bộ), 

(11) Bhaddayannika (Hiền Trụ bộ), 

(12) Channagarika (Mật Lâm Sơn bộ) và 

(13) Sammitiya (Chánh Lượng bộ). 

Trong khi đó, từ bộ phái thứ (8) là Mahimsasaka (Hóa 
Địa bộ), lại sinh ra thêm hai nhánh phái khác nữa là: 

(14) Sabbathivada (Nhất Thiết Hữu bộ) và 

(15) Dhammagutika (Pháp Thượng bộ). 



Tam Tạng Kinh Đỉến ‘659 


Rồi từ nhánh (14) Sabbathivada (Nhất Thiết Hữu bộ), 
lại sinh ra nhánh phái: 

(16) Kassapiya (Ca Diếp bộ), 

Rồi sau đó nhánh phái thứ (16) (Ca Diếp bộ) này lại 
phân chia và tạo ra nhánh phái: 

(17) Samkantika (Thuyết Chuyển bộ); Và từ nhánh 
phái thứ (17) này lại sinh ra nhánh phái: 

(18) Suttavada (Kinh Luợng bộ). (Chú Giải 3). 


Theo Tiến sĩ Rhys Davids^^, bằng chứng ghi chép trong 
bộ Mahavastu (Đại Sự) của Phật giáo giải thích rằng 
những kinh điển chính của bộ phái Lokuttaravadins 
(Thuyết Xuất Thế bộ, một tiểu bộ phái bắt nguồn từ truờng 
phái Mahasanghika (Đại Chúng bộ) đầu tiên tách khỏi 
truờng phái Theravada (Truởng Lão bộ) có rất ít những 
điều khác biệt với kinh điển của truờng phái Theravada 
(Truởng Lão bộ). 

Sự khác nhau nổi bật là về những vấn đề huyền thoại. 
Thực chất, tất cả những truờng phái Phật Giáo Nguyên 
Thủy đều đặt quả vị A-la-hán làm mục tiêu tu hành của 
một Phật tử đạo hạnh, chứ không phải là quả vị Bồ tát. 
Tuy nhiên, những quan niệm về một A-la-hán và một số 
vấn đề dị biệt về giáo lý, nhu đã nói truớc đây, ít nhiều 
khác nhau so với truờng phái Truởng Lão bộ Theravada, 
điều này đã dẫn đến việc biên soạn quyển Kathavatthu^^ 
(Những Điểm Dị Biệt) do Ngài Đại Đức Moggaliputta 
Tissa làm chủ trì tại Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển lần thứ 
Ba. 



660 • Giáo trình Phật học 


Độc giả nên tham khảo quyển Kathavatthu (Những 
Điểm Dị Biệt) để thấy rõ toàn bộ những bác bỏ đối với 
những quan điểm dị giáo, không chính thống của nhiều 
truờng phái, bộ phái khác nhau. 

Trong hầu hết những truờng hợp, những sự khác nhau 
giữa một truờng phái này và một trường phái khác có thể 
là do những yếu tổ khác nhau về mặt địa lý, chứ không 
phải là những khác nhau về vấn đề học thuyết hay giáo lý. 
Những khác biệt đầu tiên trước Cuộc Ly Khai Giáo Phái 
cho thấy những tu sĩ Phật giáo có xu hướng tách ra thành 
một nhóm ở miền Tây xung quanh tam giác Kosambi- 
Mathura-Ujjaini và nhóm miền Đông ở Vesali. Ngay 
trong trường phái Theravada (Trưởng Lão bộ), trong 
những sự kiện xảy ra ở Hội Đồng Ket Tập thứ Hai, cho 
thấy rằng những tu sĩ ở miền Tây, đặc biệt là những Tỳ 
kheo đến từ vùng Kosambi và Avanti chủ trĩ nhóm 
trường phái này. 

Nhóm đầu tiên tách ra khỏi Trưởng Lão Bộ chính là 
Mahasanghỉkas (Đại Chúng bộ) vẫn còn bám trụ lại ở 
trong và xung quanh Pataliputta (Hoa Thị Thành) như là 
trung tâm hoạt động của họ, trong khi đó phái Theravada 
(Trưởng Lão bộ) thì trụ lại tại Avanti và bắt đầu phát triển 
nhanh về xuống phía Maharashtra, Andhra và xuống đến 
xứ Chola và Tích Lan (Ceylon). 

Ngay sau kỳ Ket Tập lần thứ Hai, Mathura đã trở 
thành trung tâm hoạt động của trường phái Sabbathivada 
(Nhất Thiết Hữu bộ) và từ đó, ảnh hưởng của họ được lan 



Tam Tạng Kỉnh Đỉến • 661 


truyền và phát triển khắp miền Bắc Ân Độ, đặc biệt là ở 

Kashmir và Gandhara. 

Bộ phái Kassapiyas (Ca Diếp bộ) thực chất cũng là 
một nhóm những Tỳ kheo thuộc trường phái Theravada 
nguyên thủy (Trưởng Lão bộ), bị tách ra khỏi bởi những 
người theo Sabbathivada (Nhất Thiết Hữu bộ) và sau một 
thời gian dài, họ vẫn giữ liên lạc với trung tâm ban đầu của 
họ ở Sanchi gần Bhopal. 

Mở rộng nhiều nhất là bộ phái Sammitiyas (Chánh 
Lượng bộ), họ mở rộng qua tận Avanti và Gujarat và thành 
lập trung tâm hoạt động ở Sindhu. Còn Lokuttaravada 
(Thuyết Xuất Thế bộ, một tiểu bộ phái) thì cũng mở rộng 
chi nhánh ra đến tận vùng Bactria xa xôi. 

Hầu hết các phái trong 18 trường phái Kinh Bộ 
Nikayas đều không tồn tại lâu. Một số ít thì tăng trưởng 
và tồn tại trong vài thể kỷ, nổi bất nhất đó là: Theravada, 
Sabbathivada, Mahasanghika, Sammitiya và 
Lokottaravada. 

Ngài Huyền Trang (Hsuan Tsang) đã chiêm bái Ản Độ 
vào khoảng những năm 629-645 sau CN, đã ước lượng số 
lượng Tỳ kheo ở Ân Độ và những xứ láng giềng khoảng 
dưới 200 ngàn người, trong số đó khoảng % thuộc trường 
phái 5 Kinh Bộ Nikaya nói trên và số Va còn lại thuộc 
nhóm trường phái Đại Thừa. 

Cuối cùng, phái Đại Thừa đã mở rộng từ nguồn gốc 
phía Nam về phía Bắc và Đông Ân Độ, đến những vùng 



662 • Giáo trình Phật học 


Trung Á và Trung Hoa, lấn lướt hơn những trường phái 
Kinh Bộ Nikaya nguyên thủy. 

Trong năm trường phái Kinh Bộ Nỉkaya còn lại, như đã 
nói trên, thì trường phái Theravada (Trưởng Lão bộ) đã 
được thành lập và phát triển ở Tích-Lan (Sri Lanka) và 
Miến Điện (Burma) và đã được tồn tại cho đến tận ngày 
hôm nay, sau khi Phật giáo đã gần như đã bị biến mất khỏi 
Ân Độ sau cuộc chinh phạt của Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ vào 
thế kỷ thứ 12 sau CN. 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 663 


VIII 

Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Lần Thử Ba 


Hội Đồng Ket Tập lần thứ Ba được tổ chức vào năm 
thứ 236 sau Bát-Niết-Bàn của Đức Phật, vào thời Hoàng 
Đế Asoka (A-Dục Vưong) trị vì. 

Vị vua xứ Maurya đã trị vì từ Ân Độ đến Kashmir, 
thung lũng sông Hằng và đến tận Madras ở phía Nam, đã 
trở thành một Phật tử và đã làm hết trong khả năng của 
mình, để giúp đõ Phật giáo. Sự bảo hộ của hoàng gia này 
đã thu hút hàng ngàn những kẻ dị giáo, ngoại đạo giả dạng 
khoát y vàng để được hưởng nhiều quyền lợi vật chất. Mặc 
dù sống cùng ở các Tỳ kheo, nhưng họ luôn thuyết giảng 
những giáo lý sai lạc và tạo ra nhiều phức tạp, rối rắm 
trong Tăng Đoàn. Vì số lượng của những kẻ dị giáo rất lớn 
và sự vô kỷ luật của họ, cho nên các Tỳ kheo không thể 
nào tổ chức các lễ Uposatha (Lễ Bố-Tát, họp mặt, ôn tập 
và tụng đọc Giới Luật Tỳ kheo Patimokkha) và cả lễ 
Pavarana (Lễ Tự Tứ) trong suốt 7 năm trời. 

Khi vua Asoka phái một đại thần của mình đi để điều 
tra sự thật và giải quyết vấn đề này, thì quan chức ngu 
xuẩn này lại đi giết chết nhiều tu sĩ. Khi nghe được chuyện 
sai trái này, vua Asoka trở nên vô cùng hối hận và ám ảnh 
trong tâm rằng chính mình đã gây ra tội lỗi đó. Sau đó, 
Ngài Moggaliputta Tissa, mội A-la-hán sống và tu hành ở 
một noi ẩn dật trên Núi Ahoganga ở thượng lưu sông 
Hằng, đã cố giải tỏa cho nhà vua khỏi những ray rứt trong 
lưong tâm của mình. Nhà vua đã thỉnh mời vị A-la-hán về 



664 • Giáo trình Phật học 


tiếp đãi tại Chùa Asokarama trong 7 ngày và nhà Vua đã 
quỳ xuống để thỉnh cầu và nghe những lời dạy từ vị A-la- 
hán này. Tại đây, rất nhiều kẻ dị giáo đang lẫn lộn trong số 
Tỳ kheo. Tất cả những Tỳ kheo đuợc chất vấn, kiểm tra về 
quan điểm giáo lý của mình và những kẻ dị giáo đã bị trục 
xuất ra khỏi Tăng Đoàn. Những Tỳ kheo chính thống bắt 
đầu tổ chức lại các lễ Uposath sau 7 năm đã không đuợc 
thực hiện. 


(I) Kết Tập Phiên Bản Cuối Cùng Của Tam Tạng 
Kinh (Tipừaka) 

A-la-hán Moggaliputta Tissa (Mục Kiền Liên Tử Đế 
Tu) đã nhân co hội này tổ chức Hội Đồng Kết Tập Lần 
Ba để biên tập lại tất cả kinh điển chính thống. Một ngàn 
A-la-hán đã đến tham dự Hội Đồng đuợc tổ chức tại Tu 
Viện Asokarama ở Pataliputra (kinh đô Hoa Thị Thành, 
là thành phố Patna ngày nay ở Ản Độ) vào năm thứ 18 
của triều đại trị vì của vua Asoka, lúc đó là năm thứ 236 
sau Bấí-Niểt-bàn của Đức Phật. 

Ngài Moggaliputta Tissa đã làm chủ trì hội nghị, ở đó 
nhiều tranh luận giáo lý khác nhau của nhiều bộ phái Phật 
giáo khác nhau đã đua ra nghị sự, xem xét và bác bỏ, dẫn 
đến việc biên soạn nên Quyển '"'‘Kathavathu” (Những 
Điểm Dị Biệt), một trong 7 tập sách thuộc “Vi Diệu Pháp 
Tạng”. Hội nghị dã kéo dài đến 9 tháng để nghe và tụng 
đọc lại toàn bộ Giáo Pháp và sau đó toàn bộ Tam Tạng 
Kinh Pali (Pali Tipitaka) đã đuợc biên soạn và kết tập. 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 665 


(II) Sự Truyền Bá của Phật Giáo ra ngoài Án Độ 

Nhờ có được vị Vua Phật tử Asoka đang nắm quyền 
thống trị gần hết những xứ sở ở Ản Độ bấy giờ làm người 
bảo trợ chính, thời gian đã chín muồi để tiến hành việc mở 
rộng Phật giáo. 

Với tinh thần đó, Ngài Moggaliputta Tissa, vị trưởng 
lão lỗi lạc đứng đầu trong trường phái Theravada, đã quyết 
định biệt phái những A-la-hán đáng kính đi truyền bá Giáo 
Pháp của Đức Phật khắp Ân Độ và mở rộng ra nước ngoài. 
Mỗi nhóm được dẫn đầu bởi một Trưởng Lão gồm có 5 Tỳ 
kheo, mục tiêu là phát triển thêm số người được thọ giới 
vào Tăng Đoàn ở những vùng xa xôi. Tên của những bậc 
Trưởng Lão và 9 nơi họ được cử đến đã được ghi chép lại 
trong quyển Đại Sử Tích Lan Mahavamsa^^. Những bằng 
chứng khảo cỗ học đã xác minh được tính chất lịch sử 
của những phái đoàn mang sứ mạng truyền giáo này. 

Trong Bảo Tháp Stupa số 2 ở Sanchi, gần Bhopal, 
người ta đã tìm thấy được 2 hộp đựng những thánh tích từ 
thế kỷ thứ 1 và thứ 2 trước CN, có khắc tên của nhiều Tỳ 
kheo và Trưởng lão truyền giáo. Nhờ vào những nỗ lực 
này, những Lời Dạy của Đức Phật được truyền rộng ra 
theo 4 hướng khác nhau sau Kỳ Ket Tập Lần Thứ Ba này. 


TÊN NGƯỜI TRUYỀN GIÁO NƠI TRUYỀN GIÁO 


1. TL Majjhantika 

2. TL Mahadeva 


Kasmira & Gandhara (la) 
Mahimsamandala (2a) 




666 • Giáo trình Phật học 


3. TL Rakkhita 

4. TL Yonaka Dhammara kkh ita 

5. TL Maha Dhammara kk hita 

6. TL Maha Rakkhita 

7. TL Majjhima 

8. TL Sonaka và TL Uttara 

9. TL Mahinda, Itthiya, Uttiya, 

Sambala & Bhaddasala 


Vanavasi (3a) 
Aparantaka (4a) 
Maharattha (5a) 
Yonaka (6a) 
Himavantapadesa (7a) 
Suvannabhumi (8a) 
Tambapannidipa (9a) 


(la) Gandhara bao gồm cả quận lí Peshawar & 
Rawalpindi của Pakistan. Kasmira chính là Kashmir ngày 
nay. 

(2a) Mahimsamandala thường được biết đến là vùng 
Mysore ngày nay. 

(3a) Vanavasi bao gồm cả những vùng duyên hải như 
Kerala và Malabar. 

(4a) Aparantaka hay còn gọi là ‘ vùng viễn Tây’ bao 
gồm cả vùng rộng lớn Mumbai ngày nay (Bombay), vùng 
Gujarat, Kachchh và Sind ở phía Bắc An Độ. 

(5a) Mararattha chính là Maharashtra ngày nay. 

(6a) Yonaka (tiếng Phạn là Yavana) cùng với Kambojas 
có nghĩa là khu vực của những Họ Tộc ngoại bang ở vùng 
biên giới phái Tây Bắc, nhưng cũng thuộc lãnh thồ của 
Vương Quốc Asoka. 

(7a) Himavantapadesa chính là xứ Himalaya (Hy Mã 
Lạp Sơn) 

(8a) Suvannabhumi hay ‘vùng đất vàng’, gồm 2 huyện lỵ 
Bago (Pegu) và Mawlamyine (Moulmein) thuộc tiểu bang 
của người Môn ở Miến Điện, Myanmar (Burma). 

(9b) Tambapannidipa chính là đảo quốc Tích Lan (Sri 
Lanka). 



Tam Tạng Kỉnh Đỉến • 667 


(III) Những Thành Tựu Của Hội Đồng Kết Tập Thứ 
Ba 

(1) Hội Đồng Kết Tập lần thứ Ba bài trừ và loại bỏ tất cả 
những xu hướng giáo lý vốn được cho là không được 
chính thống và nhất quán với niềm tin của đại đa số 
Trưởng Lão và đã biên tập kết thúc thành công Tạng 
Kinh Pali. 

(2) Tuy nhiên, thành công to lớn nhất đó là việc gửi đi 
những phái đoàn truyền giáo đến những xứ sở khác 
để truyền bá Phật Pháp, bởi vì trước kia, Phật Giáo 
chỉ được truyền bá trong phạm vi thu hẹp trong vài 
tiểu bang của miền Bắc Ân Độ. Nhờ vào trí tuệ và 
tầm nhìn xa của Ngài Moggaliputta Tissa, sự bảo trợ 
của Hoàng Đe Asoka và những phái đoàn truyền giáo 
đầy tâm huyết, mà Giáo Pháp (Sasana) của Đức Phật 
đã được truyền bá ra khỏi biên giới của quê nhà. 

► Ngay bản thân vua Asoka cũng có 2 người con ruột là 
Tỳ Kheo Mahinda và Tỳ kheo Ni Sangamitta cũng đã 
được phái đi trong sứ mạng này ở Tích Lan. Vì vậy, sau 
này khi Phật giáo bị biến mất ở An Độ hơn 600 năm sau 
khi bị người Hồi Giáo chinh phạt vào thế kỷ 12 sau CN, 
ánh sáng Phật Pháp vẫn còn được chiếu sáng ở Sri Lanka, 
Myanmar và những nước Phật Giáo Nguyên Thủy 
Theravada, nơi mà Giáo Pháp của Đức Phật đã được thiết 
lập từ lúc đó. 



668 • Giáo trình Phật học 


► Càng thêm kỳ lạ thay, một câu chuyện được chép 
trong Đại Sử Tích Lan (Mahavamsa) vào thể kỷ thứ 6 sau 
CN, (Chú Giải 4), kể tích rằng Ngài Moggaliputta Tissa là 
một vị thần trời Phạm Thiên trong kiếp truớc. Vào lúc Hội 
Đồng Kết Tập Kinh Điển lần thứ Hai, những vị A-la-hán, 
sau khi thấy được những nguy co suy đồi trong tôn giáo 
trong tưong lai, đã đến thỉnh cầu Ngài giúp đõ, khi đó thời 
gian sống ở cõi Phạm Thiên của Ngài cũng đã sắp hết. 
Ngài đã đồng ý được sinh ra ữong cõi người, để sau này 
ngăn chặn sự thoái lui, xuống dốc của Phật giáo. Những sự 
kiện lịch sử Phật giáo sau đó trong thời của Ngài có vẻ đã 
xác minh cho lời tiên tri của những A-la-hán từ thời Hội 
Đồng Kết Tập lần thứ Hai. 


Ngày hôm nay chúng ta được chứng kiến hiện tượng mới 
là các tu sĩ ở những nước Phật giáo khác đang quay về lại 
Àn Độ để làm sống lại Giáo Pháp của Đức Phật ngay trên 
quê hưong khởi thủy của Giáo Pháp!. 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 669 


IX 

Kết Tập Phiên Bản Tam Tạng Kinh Điển 
Vào Trong Trí Nhớ 


Tam Tạng Kinh Điển Tipitaka, chứa đựng tất cả những 
lời dạy của Đức Phật trong suốt 45 năm Người thuyết 
giảng, quy mô ước lượng cỡ bằng gấp 11 lần Kinh Thánh 
của Thiên Chúa giáo. Cũng chính vì quy mô đồ sộ của 
Tam Tạng Kinh đã khiến cho nhiều học giả nghĩ rằng Hội 
Đồng Kết Tập Kinh Điển lần Thứ Nhất chỉ hoàn toàn là hư 
cấu, do tưởng tượng mà ra, bởi vì một số lượng đồ sộ kinh 
điển Luật Tạng và Kinh Tạng như vậy không thể nào được 
ghi nhớ, tụng đọc và trùng tuyên lại như vậy. Thậm chí 
nhiều học giả ngờ vực về khả năng ưí nhớ xuất chúng của 
Ngài Ananda khi Ngài có khả năng đọc tụng lại tất cả 
những lời Phật dạy trong Kinh Tạng!. 

Tuy nhiên, những Tỳ kheo có trí nhớ phi thường như 
vậy cũng vẫn được tìm thấy trong Tăng Đoàn Sangha 
trong thời đại chúng ta, để minh chứng rằng cũng có 
những Tỳ kheo có trí nhớ phi thường vào thời nguyên 
thủy. Trong Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ Sáu 
được tổ chức ở thủ đô Yangon năm 1956, Ngài Đại Đức 
Thiền sư Mingun Sayadaw Ashin Vicittasarabhivamsa 
đã đọc thuộc tất cả Tam Tạng Kinh Tipitaka bằng trí nhớ 
của mình. Ngài có thể trả lời tất cả mọi câu hỏi liên quan 
đến tất cả chi tiết của Tam Tạng Kinh do vị chủ trì ban 
chất vấn của hội nghị tôn giáo này là Ngài Đại Đức 
Mahasi Sayadaw Ashin Sobhana đặt ra tại Hội Đồng Kết 
Tập. Ngày nay, Myanmar (Miến Điện) đã sản sinh ra 



670 • Giáo trình Phật học 


nhiều Tỉpỉtakadhara sống (Hán dịch là Trì Tam Tạng Đại 
Sư) tức là người đã thuộc lòng và kết tập toàn bộ Tam 
Tạng Kinh Tipitaka vào trong trí nhớ của mình! (Chú Giải 
5). 


Những nghiên cứu mới đây của học giả Salomon'^^ cho 
thấy rằng không có chữ viết vào thời Đức Phật. Nhưng 
chữ viết đầu tiên của Ân Độ là chữ viết Brahmi (Prakrit) 
và chữ viết Karosthi xuất hiện sau này vào thời đại vương 
triều Maurya của vua Asoka. Theo bằng chứng ghi lại của 
sử gia Hy Lạp, ông Megasthenes (250-290 trước CN) đã 
ghi rõ là: không hề có chữ viết vào thời kỳ đầu của triều 
đại Maurya và những nhà khoa học luôn thất bại liên tục 
trong nỗ lực tìm kiếm bằng chứng về chữ viết tồn tại vào 
thời tiền Maurya trước Vua Asoka. 

Tuy vậy, những bằng chứng đó cũng vẫn chưa đủ kết 
luận được điều gì. Mặc dù sau đó, chữ viết đã bắt đầu 
được dùng để ghi chép lại những chỉ thị, lời dạy, nhưng nó 
không được phổ biến rộng rãi. Nen giáo dục lúc bấy giờ 
vẫn nhấn mạnh vào tư duy của trí nhớ, thuộc nhiều và nhớ 
lâu. Vì thế, một điều rõ ràng là truyền thống truyền 
miệng đã tiếp tục hình thành là tập quán chính đề truyền 
thừa Giáo Pháp Phật Giáo. Những nhà sư vẫn bắt buộc 
phải thuộc nhớ Giáo Pháp ngay cả sau khi chữ viết đã ra 
đời và có khả năng ghi chép lại kinh. Chẳng hạn như cho 
đến tận ngày hôm nay, những tu sĩ theo Phật Giáo Nguyên 


The Origin of the Early Indian Scripts: A Revievv Article by Richard Salomon, 
University of VVashington - (Nguồn Gốc của Ngững Chữ Viết Ấn Độ cổ Đại: Một 
Tham Luận của Richard Solomon, Đại Học University of VVashington), Tạp Chí 
"Journal of the American Oriental Society"- 115.2 (1995), trang 271-279. 



Tam Tạng Kinh Đỉến »671 


Thủy ở Miến Điện vẫn có thể đọc tụng thuộc lòng những 
kinh điển Phật Giáo. 

Mặc dù các trường phái, bộ phái khác đã bắt đầu dùng 
tiếng Phạn hay pha trộn tiếng Phạn để làm ngôn ngữ 
truyền thừa, nhưng trường phái Trưởng Lão bộ chính 
thống (ngày nay được gọi là Phật Giáo Nguyên Thủy) vẫn 
nghiêm ngặt giữ tiếng Pali. Vì thế, những tu sĩ của Trưởng 
Lão Bộ rất tinh thông trong việc đọc tụng kinh điển bằng 
tiếng Pali, cùng vói khả năng thuộc nhiều, nhớ lâu của họ, 
như là một kỹ năng truyền thống được nhấn mạnh phát 
triển ở Ân Độ từ thời cổ xưa đến tận sau này trong giáo 
dục. Nhiều nhóm tu sĩ khác nhau phụ trách việc thuộc, 
nhớ, và tụng đọc những phần khác nhau của Tam Tạng 
Kinh Tipitaka, vì vậy vấn đề sẽ không phải là quá khó 
khăn khi tất cả họ cùng nhau tụng đọc lại toàn bộ Tam 
Tạng Kinh Tipitaka bằng cách kết họp lại khả năng 
thuộc nhớ của nhiều nhóm. 

Trong văn học kinh điển Pali, chúng ta sẽ thấy rất 
nhiều từ ngữ mô tả về những tu sĩ, vì những phần hay 
phạm vi của Tam Tạng Kinh mà những nhóm tu sĩ khác 
nhau đó “chuyên trì” hay thuộc, nhớ, tụng đọc, chẳng hạn 
như: 

(1) Suttantỉka : Thầy hay Pháp Sư về Kinh tạng. 

(2) Vinaya-dham: Thầy hay Pháp Sư về Luật tạng. 

(3) Matika-dhara: Thầy hay Pháp Sư về matika hay 
Diệu Pháp tạng. 

(4) Digha-bhanaka & Mạịịhima-bhanaka: Thầy hay 
Pháp Sư thủ trì về Trường Bộ kinh & Trung Bộ kinh. 



612 • Giáo trình Phật học 


Điều này hoàn toàn xác minh được rằng những bậc 
Trưởng Lão (Tỳ kheo) vào những ngày xa xưa đó đã phát 
triển được một hệ thống truyền thừa tập thể một cách khoa 
học như vậy cho nên đã có thể gìn giữ nguyên vẹn giáo 
điển Tam Tạng Kinh trong trí nhớ của các Ngài. Nhiều bậc 
Trưởng Lão trong số đó là những A-la-hán, và theo định 
nghĩa của Phật, là những người “hoàn toàn trong sạch, 
thanh tịnh” đã không còn dính vào dục vọng, điều xấu ác 
và vô minh (tham, sân, si). Và với Tâm thanh tịnh, các 
Ngài rõ ràng càng có thêm khả năng tập trung để học, 
tụng, thuộc và ghi vào trí nhớ những Lời Dạy của Đức 
Phật. 

Vì vậy, ngày ấy các Ngài đã có thể bảo đảm rằng 
những Lời Dạy của Đức Phật được bảo tồn, gìn giữ một 
cách kiên trung và truyền thừa cho những thế hệ con cháu 
sau đó và cho đến tận hôm nay cho chúng ta. 



Tam Tạng Kinh Điển ‘673 



674 • Giáo trình Phật học 


X 

Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Lần Thử Tư: 
Kết Tập Tam Tạng Kỉnh Bằng Chữ Viết 


Nằm một bên quốc lộ, cách thành phố Kandy của Sri 
Lanka khoảng 40Km là ngôi làng mang tên Matale. Mặc 
dù ngôi làng có thể không được nhiều khách du lịch biết 
đến, nhưng ngôi làng này rất nổi tiếng đối với những học 
giả Phật học và nhiều Phật tử, bởi vì ở đó, chúng ta có thể 
tìm thấy Viện Bảo Tàng & Thư Viện Phật Giáo Quốc 
Te (International Buddhist Library & Museum) và Hang 
Động Aloka (Aloka Cave), di tích của nơi diễn ra Hội 
Đồng Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ Tư, nơi đây những Lời 
dạy của Đức Phật lần đầu tiên được tụng đọc, trùng tuyên, 
kết tập và được viết xuống lá Bối (ola palm leaves: Lá 
cây thuộc họ cây cọ dừa). 

Những du khách viếng thăm ngày nay có thể được 
chứng kiến quá trình phơi sấy khô lá Bối, vuốt thẳng ra và 
kỹ thuật viết bằng mực in lên trên lá Bối. ở đó cũng có 
một tủ trưng bày, bên trong có nguyên một bộ Tam Tạng 
Kinh Pali Tipitaka được viết trên lá bối đang được bảo 
tồn. 

Theo quyển sách Lịch Sử Tôn Giáo'*^ (Sasanavamsa) 
có ghi chép rằng : Đã có lần nạn chết đói đang hành hoành 


The History of the Religion (Sasanavamsa) - (Lịch sử của Tôn Giáo (Phật 
giáo), bản dịch của Bimala Churn Law. Nxb. Sacred Books of the Buddhists, Vol. 
1033. Luzac & Co. Ltd., London, 1952. 



Tam Tạng Kỉnh Đỉến • 675 


khắp đảo Sinhala (tức Ceylon, Tích Lan) và có rất nhiều 
Tỳ kheo đã phải rời khỏi đảo (sang Ân Độ), bởi vì các 
Ngài lo sợ rằng các Ngài không thể tiếp tục học thuộc ba 
tạng kinh Tipừakas trong lúc không có thức ăn, đói khát. 
Tuy nhiên, 60 Tỳ kheo khác thì ở lại bên một vùng bờ 
biển, họ tiếp tục cùng nhau học ba tạng kinh, hằng ngày 
chỉ ăn rau, củ đào được xung quanh đó. Đen khi bị ngã 
quỵ do bị đói và kiệt sức, họ nằm xuống trên cát, mắt 
hướng về nhau và không thốt ra một lời nào. Họ nghĩ và 
học chữ viết trong tâm trí của họ. Bằng cách như vậy, họ 
đã giữ được ba tạng kinh Tỉpitakas cùng với những luận 
giảng trong đầu họ suốt 12 năm, nhằm duy trì Phật pháp 
không bị thối lui. Cuối 12 năm, 700 Tỳ kheo đã quay trở 
về từ Ân Độ và cùng nhau học tụng Giáo Pháp cùng với 
60 Tỳ kheo đã ở lại vùng duyên hải đó. Lúc đó, tất cả họ 
cùng tụng đọc lại Tam Tạng Kinh và cũng đều thống nhất 
với nhau về Tam Tạng Kinh. Đó chính là cách mà ngày 
xưa các bậc Trưởng Lão (Thera) hay những Đại Trưởng 
lão (Maha-Thera: những Tỳ kheo trên 20 tuôi Hạ) đã hoàn 
thành trách nhiệm khó khăn trong việc thuộc, nhớ Tam 
Tạng Kinh bằng con đường truyền miệng. 

Hẳn quý độc giả sẽ sẽ cảm thấy vô cùng xúc động với 
những nỗ lực đầy kiên trung và nhiệm mầu trong công 
cuộc truyền thừa Phật Pháp của những bậc sư thầy ngày 
xưa đó. 

Lòng kiên trung hết mực và nhiệt huyết của những bậc 
Trưởng lão ngày xưa trong việc học tụng kinh điển để 
không được bỏ sót bất cứ một từ ngữ nào, có thể được 
minh họa bằng câu chuyện sau đây : 



676 • Giáo trình Phật học 


Sau khi đã học xong những lời dạy của Đức Phật từ 
người thầy là Trưởng lão Dhammarakkhita (Hộ Pháp) 
của xứ Yona ở Ân Độ, Trưởng lão Tissa, con trai của một 
người điền chủ Punabbasu, đã rời khỏi Ân Độ để quay trở 
lại Tích Lan (Ceylon). Trong khi gần đến bến thuyền để 
chuẩn bị lên thuyền về nhà, ông ta chợt thấy còn vài điều 
nghi vấn về trong một số câu tụng của Tam Tạng Kinh 
Tipitaka. Như vậy là ông quay trở lại đường cũ, quay lại 
chỗ người thầy ở Ân Độ, cách đó khoảng 100 Yojana (1 
yojana = 8 đến 13 dặm Anh, khoảng trên dưới 500km) để 
giải bày với người thầy. Điều này cho thấy rằng, mặc dù 
trách nhiệm phải học và nhớ Tam Tạng Kinh của những 
Tỳ kheo Trưởng lão là rất khó khăn, nhưng họ rất kiên 
trung và luôn luôn làm hết sức để không bị bỏ sót một từ 
ngữ nào. Và những điều gì họ chưa học thuộc lòng được, 
họ sẽ tiếp tục đọc nhớ bằng trí nhớ cho đến khi nào họ 
không bị bỏ sót từ nào hay còn nghi vấn về một chỗ nào. 
Đó là cách mà Tam Tạng Kinh được truyền thừa bằng 
đường miệng, bằng những câu vè, dân ca, và được những 
thế hệ những bậc Trưởng lão và Tỳ kheo tập họp lại, biên 
tập và kết tập thành công kể từ Hội Đồng Kết Tập Lần 
Thứ Nhất. 


(I) Việc Ghi Chép Tam Tạng Kinh Trên Lá Bối 

Theo những ghi chép biên tập bởi Ngài Nanamoli""*: 


The Path of Purification - Visuddhi Magga (Thanh Tịnh Đạo), Bản dịch từ 
tiếng Pali, Người dịch Đại Đức Tỳ kheo Bhikkhu Nanamoli. Nxb. Buddhist 
Publication Society, Kandy, Sri Lanka. 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 677 


Bốn tháng sau khi Vattagamimi Abhya trở thành vua 
của xứ Lanka, tức Tích Lan, Sri Lanka (104-88 truớc CN), 
sau một thời gian, triều đại đã bị thất thế vào tay quân 
phiến loạn của Bà-la-môn Tissa, kéo theo là nạn chết đói, 
rồi đến sự xâm lăng của quân Tamils và nhà vua bị lưu 
đày. Những Tỳ kheo từ Đại Tu Viện Mahavihara chủ trì 
hội nghị. Ý tưởng được đề xuất là: 

“Trong tương lai, mọi người chỉ còn chánh niệm, trí 
tuệ và chánh định kém cõi, không thế ghi nhớ trong tâm trí 
(Tam Tạng Kinh) bằng con đường truyền tụng'’, 

cho nên Hội Đồng Kết Tập đã quyết định ghi chép ba 
tạng kinh Pỉtakas cùng với những luận giảng dưới dạng 
sách để cho thời sau còn được học. Thời sau : Đó là những 
lúc mà những vỉharas (chùa chiền, Tịnh Xá, Tu Viện dành 
cho các tu sĩ Phật giáo) không còn đông đúc và việc bảo 
tồn Tam Tạng Kinh bằng con đường truyền tụng với nhau 
là sẽ rất khó khăn!. 

Vào lúc bấy giờ, nghệ thuật chữ viết cũng đã phát triển 
sâu rộng, cho nên điều thiết thực và cần thiết nên làm là 
ghi chép toàn bộ Giáo Pháp của Đức Phật thành sách, để 
tránh tình trạng sau này chánh pháp bị biến mất, bị mai 
một hay bị tranh cãi, một khi không còn ai hay nhóm 
người nào có thể thuộc nhớ và đọc tụng lại chính xác toàn 
bộ ba tạng kinh đồ sộ như vậy. 


Sự kiện mang tính lịch sử này diễn ra tại Chùa Hang 
Động Aloka Vihara hay còn gọi là Tu Viện Alu {Alu- 
vỉhara) thuộc xứ Mã-Lai-á (Matale), một nơi nằm trên đảo 
Tambapanni, nước Tích Lan (Ceylon). Hội Đồng Ket Tập 
này được xem nhu là Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Lần 



678 • Giáo trình Phật học 


Thử Tư bởi trường phái Phật Giáo Nguyên Thủy hay 
Trưởng Lão bộ, mặc dù ở Ân Độ lúc đó cũng diễn ra một 
Hội Đồng Ket Tập khác dưód sự bảo trợ của Vua 
Kanishka của xứ Kushan (Kasmir ngày nay) (Chú Giải 
6) vào khoảng năm thứ 100 sau CN, hội đồng ở Kushan đó 
cũng được cho là Hội Đồng Kết Tập Phật Giáo lần thứ Tư. 

Sau khi Hội đồng nghị sự diễn ra, tất cả những kinh 
điển, cùng với những luận giải {Attha-kathas) đã được 
khắc bằng chữ viết trên lá Bối và tất cả những mẫu chữ 
viết đều được kiểm tra lại một cách cẩn thận đến chắc chắn 
về tính chất xác thật, chính xác của chúng. Đó là cách và 
quá trình mà ba tạng kinh Pitakas đã được bảo tồn. Một 
cuộc viếng thăm đến khu Chùa Hang Động chắc chắn sẽ 
làm trỗi dậy trong chúng ta một lòng tri ơn sâu sắc đối với 
Tăng Đoàn vì công sức, trí tuệ và hoài bão của các Ngài 
trong việc ấn chứng bằng ghi chép nguyên vẹn những Lời 
Dạy của Đức Phật cho thế hệ mai sau. 

Cũng chính nhờ vào tầm nhìn xa trông rộng và những 
cố gắng không mệt mỏi của những Tỳ khưo và các bậc 
Trưởng Lão lỗi lạc như vậy, mà từ đó cho đến tận ngày 
nay, không có ai hay một tu sĩ hay một học giả dám “tụ 
cho mình là cấp tiến có thế giả mạo, tự thêm bớt hay làm 
mai một Chánh Pháp đích thực“. 


► Thời gian này được dựa vào theo cách tính của Phật 
Giáo Nguyên Thủy Trưởng Lão bộ (Theravada), cho rằng 
Bát-Niết-bàn (Parinibbana) của Đức Phật là vào năm 543 
trước CN. Những nguồn nghiên cứu của phương Tây thì 
cho rằng Bát-Niết-bàn (Parinibbana) của Đức Phật là vào 



Tam Tạng Kỉnh Đỉến ‘679 


năm 483 trước CN, tức là 60 năm sau, hơn thời điểm theo 
cách tính của Phật Giáo Nguyên Thủy. 



680 • Giáo trình Phật học 


XI 

Hội Đồng Kết Tập Lần Thứ Năm & Thử Sáu 
ở Myanmar (Miến Điện) 


Theo quyển Đại Sử Tích Lan (Mahavamsa): Ngay sau 
khi Hội Đồng Kết Tập Lần Thứ Ba, nhiều phái đoàn tu sĩ 
được Ngài Moggaliputta Tissa (Mục Kiền Liên Tử Đế Tu), 
Chủ tọa Hội Đồng, phái đi về nhiều xứ sở khác nhau, gồm 
cả những nước láng giềng của Ân Độ để truyền bá Giáo 
Pháp của Đức Phật. Hai trong số đó là hai Tỳ kheo Ngài 
Sona và Ngài uttara đã được cử đi đến Suvannabhumi, 
tức là hai huyện lý Bago (Pegu) và Mawlamyine (tức là 
Moulmein ngày nay) ở tiểu bang của người Môn của 
nước Myanmar (Miến Điện), mục đích là thiết lập sự có 
mặt của Phật Pháp (Buddha Sasana) ở nơi đây. 

Họ đã cố gắng hóa độ những người dân ở vùng này 
theo Phật giáo, bằng cách bắt đầu thuyết giảng kinh 
Brahmajala Sutta (kinh Phạm Võng). Ke từ sau đó là một 
câu chuyện dài về lịch sử hình thành Phật Giáo vô cùng kỳ 
diệu ở đất nước này. Phật Pháp đã được thiết lập một cách 
tốt đẹp và vững chắc ở Myanmar trong suốt hơn hai ngàn 
năm qua!. 

Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi chúng ta biết rằng 
Myanmar đã và đang đứng ở vai trò hàng đầu trong việc 


The Myanmar Contribution to the Spread of Theravada Buddhism 
throughout the VVorld (Sự Đóng Góp của Miến Điện Myanmar Trong Việc Phát 
Triển Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada), tác giả Giáo Sư u Ko, Khoa Nghiên 
Cứu Thiền Minh Sát (Vipassana), Paculty of Pattipatti, Yangon, 1998. 



Tam Tạng Kỉnh Đỉến • 681 


bảo tồn, truyền bá và làm sống mãi Giáo Pháp của Đức 
Phật trong thời kỳ hiện đại, bằng cách đứng ra tổ chức 2 
lần Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo trong suốt 2 
thế kỷ qua. 


(I) Hội Đồng Kết Tập Kỉnh Điển Lần Thử Năm 

(Còn được gọi là Panca Sangỉtỉ, có nghĩa là “Hội 
Đồng Tăng Chúng Thứ Năm”). 

Theo lịch sử Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Hội 
Đồng Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ Năm diễn ra ở thủ đô 
Mandalay, Myanmar (Miến Điện) vào năm 1871, vào thời 
triều đại Vua Mindon. 

Mục đích của Hội nghị Tôn giáo này là để đọc tụng, 
trùng tuyên lại tất cả giáo pháp của Đức Phật và xem xét 
kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ để xem có bị sai lỗi, thay đổi 
hay từ ngữ nào bị bỏ sót hay không. Ba vị đại trưởng lão 
(Maha the ra) là Trưởng Lão Jagarabhivamsa, Trưởng 
Lão Narindabhidhaja và Trưởng Lão Mahathera 
Sumangalasami đã dẫn đầu và chủ trì một hội nghị được 
tham dự bởi 2.400 tăng sĩ. Việc tổ chức hội nghị tụng đọc 
lại Giáo Pháp (Dhamma Sangiti) được diễn ra 5 tháng liên 
tục. Sau khi Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển kết thúc, toàn 
bộ Tam Tạng Kinh Tipitaka đã được khắc vào 729 phiến 
đá cẩm thạch bằng tiếng Miến Điện (Myanmar) để cho 
những thế hệ mai sau có thể đọc lại. Mỗi phiến đã có chu 
vi là: Chiều cao 1.86 m, bề rộng 1.07 m và khoảng 0.13 m 
bề dày, và công trình kỷ niệm đồ sộ này được thực hiện 
bởi rất nhiều nghệ nhân điêu luyện. Sau khi hoàn thành, 



682 • Giáo trình Phật học 


mỗi phiến đá cẩm thạch có chép kinh được đặt vào trong 
một mô hình ngôi chùa thu nhỏ tuyệt đẹp ở trong một khu 
đặc biệt nằm trong khuôn viên của Chùa Kuthodaw 
Pagoda của nhà Vua Mindon lỗi lạc. 

Theo như ghi chép trong quyển Sách Những Kỷ Lục 
Guiness, 729 phiến đá cẩm thạch này được công nhận là 
dạng sách lớn nhất thế giới cho đến ngày hôm nay. 


(II) Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ Sáu 

(Còn được gọi là Chattha Sangỉtỉ, có nghĩa là “Hội 
Đồng Tăng Chúng Thứ Sáu”). 

Hội Đồng Kết Tập Thứ Sáu được tổ chức vào năm 
1954 đến 1956 dưới sự bảo trợ của chính phủ Miến Điện 
đứng đầu là Thủ Tướng u Nu. Hội nghị diễn ra tại Kaba 
Aye, thủ đô Yangon tại một đại sảnh đường mang tên Đại 
Hang Động Maha Pasana Guha, làm giống như Đại 
Hang Động Sattapanni ở thành Rajagaha (thành Vương 
Xá) nơi tổ chức Hội Đồng Kết Tập Lần Thứ Nhất ở Ấn 
Độ. 

Cũng giống như lần Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển 
trước kia, mục tiêu của hội nghị lần này cũng là xác thực 
lại vào bảo tồn Chánh Pháp nguyên thủy, bao gồm Kinh 
Tạng và Luật Tạng (Dhamma & Vinaya). 

Tổng cộng có 2.473 Tỳ kheo của nước chủ nhà Miến 
Điện Myanmar tham dự và 144 Tăng sĩ đến từ 7 nước 
khác, bao gồm: Cambodia, Ân Độ, Lào, Nepal, Sri Lanka, 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 683 


Thái Lan và Việt Nam đã tham gia vào việc Trùng Tuyên 
Kinh Điển. 

Công việc chuẩn bị cho hội nghị đã được tiến hành liên 
tục trong 3 năm, từ 1951-1954. Trong thời gian này, Tam 
Tạng Kinh Tipitaka và những tác phẩm luận giảng Phật 
Giáo khác đã được xem xét thông qua nhiều văn bản, 
nhiều ngôn ngữ và chữ viết khác nhau. Sau đó, được ghi 
chú, đánh dấu và đối chiếu một cách công phu, tốn nhiều 
tâm trí và thời gian. Thật là cũng không hề phí hoài công 
sức và cũng đáng vui mừng là tất cả những ghi chép kinh 
điển và nội dung được xem xét và đối chiếu hầu hết là đều 
giống nhau, không có nhiều sai biệt. 

Sau khi đã hoàn thành kết tập văn bản cuối cùng của 
Tam Tạng Kinh, các bên đều phê duyệt và thống nhất tất 
cả với nhau, và Hội Đồng Ket Tập đã chính thức nghị sự 
vào ngày Trăng Tròn của tháng Năm, 1954. Toàn bộ 
văn bản của 40 quyển sách ghi chép Tam Tạng Kinh Pali 
đã được phê duyệt và chứng nhận là chính thống đã được 
2,600 Tỳ kheo tụng đọc và trùng tuyên liên tục trong 5 kỳ 
nghị sự của Hội Đồng Ket Tập kéo dài 2 năm từ năm 
1954 đến năm 1956. Hòa thượng Thiền Sư Mahasi 
Sayadaw Bhadanta Sobhana (nay đã quá co) đã chủ trì 
trong vai trò Người Chất vấn (Pucchaka). Trong khi đó, 
Hòa thượng Thiền Sư Mingun Sayadaw Bhadanta 
Vicittasarabhivamsa lỗi lạc (nay đã quá cố) thì chủ trì 
trong vai trò Ngưòi Trả Lời (Vissạịịhaka) - Ngài đã trả 
lời chính xác tất cả những câu hỏi về Tam Tạng Kinh 
Tipitaka từ trong trí nhớ của mình. 



684 • Giáo trình Phật học 


Cuối cùng, sau khi Hội Động Kết Tập chính thức phê 
duyệt và chứng thực toàn bộ văn bản kinh điển, toàn bộ 
những sách Tam Tạng Kinh Tipitaka cùng với những 
Luận Giảng đi kèm đã được chuẩn bị ra bản thảo để in ấn. 

Thành tựu lớn của Hội Đồng Ket Tập lần này có được 
là nhờ công sức và những nỗ lực không biết mệt mỏi của 
2,600 Tăng sĩ và rất nhiều cư sĩ Phật tử khắp nơi đã đóng 
góp vào cho kỳ Ket Tập này. Trọng trách cao cả của tất cả 
đã mang đến sự thành công viên mãn vào ngày Trăng 
Tròn của tháng Năm, 1956, đúng 2 năm kể từ ngày chính 
thức khai mạc (và hơn nữa, gần 5 năm kể từ ngày bắt đầu 
những công việc trù bị từ năm 1951), rơi đúng vào ngày 
kỷ niệm 2.500 năm Đại Bát-Nỉết-bàn của Đức Phật .! 

Phiên bản của Tam Tạng Kinh Tipitaka của Hội Đồng 
Kết Tập Kinh Điển lần này được gọi là “Án Bản Hội Nghị 
Lần Thứ Sáu ” và được công nhận là những Giáo Lý 
cỗ xưa chỉnh thống của Đức Phật. Đây là phiên bản 
chính quy nhất và có thẩm quyền nhất để đối chiếu 
trong giới Phật Giáo Nguyên Thủy ngày nay. 

Sau khi được biên tập, hiệu đính, các phiên bản đã 
được kiểm duyệt và phê chuẩn qua nhiều lần, tất cả đều 
được đưa vào in ấn, bao gồm 52 luận thuyết, 40 tuyển tập 
hay tổng cộng 8.026 trang. Sau Hội Đồng Kết Tập lần này, 
tất cả những quốc gia tham dự đều có được Tam Tạng 
Kinh Pali được in bằng tiếng bản xứ của nước họ, ngoại 
trừ Ấn Độ.(*) 


Tiếng Anh: "Sixth Synod Edition 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 685 


(*) Ghi chú: 

Mặc dù kết luận trên, người dịch vẫn chưa xác định 
được phiên bản Tam Tạng Kinh được dịch ra bằng tiếng 
Việt sau Hội Đồng Ket Tập lần này là phiên bản nào, 
trong khỉ Việt Nam đã được đề cập là một quốc gia tham 
dự. Có lẽ ở đây họ muốn nói đến phiên bản dịch Việt 
(Kinh Tạng) của Hòa Thượng Thích Minh Châu. 

Neu quý sư thầy hay độc giả nào nắm rõ vấn đề này, 
xin vui lòng góp ý chỉ dạy, đế lần sau tái bản sẽ đưa vào 
trang này đế các độc giả cùng có cơ hội biết được. (ND) 



686 • Giáo trình Phật học 


XII 

Kết Luận 


Những Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo là 
những sự kiện mang tính chất quyết định và thiết yếu cho 
việc bảo tồn Chánh Pháp của Đức Phật cho thế hệ sau 
được biết đến và tu học. Tất cả mỗi hội đồng đều đã chứng 
thực Tam Tạng Kinh Pali bằng cách tụng đọc lại, thảo luận 
và trùng tuyên trong một đại hội bao gồm hàng trăm, có 
lúc hàng ngàn những Tỳ kheo và những bậc A-la-hán uyên 
bác, và ở đó, những giáo lý sai lệch hay tà pháp đã được 
loại trừ và những điểm dị biệt đã được giải quyết. 

“Tam Tạng Kinh Tipitaka bằng tiếng Pali” nói 
chung được coi là kho tàng Kinh Điến cố xưa nhất ghi lại 
tất cả những lời dạy của Đức Phật, có mặt trước cả những 
tạng Kinh bằng tiếng Phạn (cho dù những học giả tiếng 
Phạn vẫn phản đối điều này). 

Theo nhà nghiên cứu Childers^, phiên bản Tạng Kinh 
Phật Giáo bằng tiếng Pali là phiên bản chính thống và 
nguyên thủy duy nhất. Khi Đức Phật đã đưa ra lời huấn 
thị là các Tỳ kheo phải học giáo pháp của Người bằng 
ngôn ngữ riêng của mình '‘‘‘saka nirutti”, có nghĩa là tiếng 
Magadhi (Ma-Kiệt-Đà), là phương ngữ phổ thông được 
dùng chung trong khu vực đó vào thời Đức Phật. Điều này 
là phù hợp với phương pháp học “nghe-học-thuộc-nhớ” 
thông qua truyền thống truyền miệng cổ xưa, rằng những 
học trò đều phải học giáo lý của người thầy bằng ngôn ngữ 
của người thầy dùng để giảng bài. 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 687 


Trong truyền thống dạy học bằng phương pháp nói 
nghe, những lỗi sai sót và sai lệch thường xuyên xảy ra. 
Bằng cách áp dụng công cụ ngôn ngữ giảng dạy chung, 
thì những lỗi sai sót và sai lệch sẽ nhanh chóng được phát 
hiện và sửa chữa cho đúng sau khi đọc lại, nói lại hay 
truyền tụng lại cho nhau nghe. Điều này thật sự đã diễn ra 
tại Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ Nhất, đúng ba 
tháng sau ngày Đức Phật lịch sử đã đi xa, nhằm mục đích 
nhanh chóng duy trì đúng chánh pháp của Đức Phật đã để 
lại. 


Có rất nhiều tranh cãi bởi nhiều học giả xung quanh 
nguồn gốc của tiếng Pali, ngôn ngữ được dùng trong Kinh 
Điển Phật Giáo Nguyên Thủy. Tuy nhiên, đối với những 
người theo Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, điều đó 
không phải là vấn đề hay đề tài cần phải bàn cãi. Theo Hòa 
thượng Sayadaw u Thittila^: Kinh Tạng Pali chứa đựng 
đầy đủ mọi điều cần thiết để chỉ ra Con Đường dẫn đến 
mục đích rốt ráo tột cùng - đó là sự giải thoát, sự chấm dứt 
Khổ, Niết-bàn (Nibbana). Điều này chỉ biểu thị một ý 
nghĩa rằng, Kinh Tạng Pali là Những Lời Dạy Đích Thực 
của Đửc Phật đã được gìn giữ, bảo tồn ở hình thức 
nguyên thủy và chính thống nhất trong Kinh Tạng bằng 
tiếng Pali. 

Vì điều này, chúng ta đã nợ ơn thật nhiều đối với 
những tâm huyết thiêng liêng, những nỗ lực đáng 
ngưỡng phục và những trí nhớ phi thường của những tu 
sĩ, những bậc Tỳ kheo và Trưởng lão ngày xưa, những 
người đã gìn giữ, truyền thừa và làm sống mãi những Lời 



688 • Giáo trình Phật học 


Dạy của Đức Phật kể từ sau ngày Bát-Niết-bàn của Người 
cho đến tận hôm nay. 



Tam Tạng Kỉnh Điên • 689 


XIII 

PHỤ LỤC 

XIII ‘Phụ Lục’: 

Những Nội Dung Của Tam Tạng Kinh Pali 
(Tiptíaka hay Ba Rỗ Kỉnh) 



(I) Luật Tạng (Vinaya Pỉtaka) 

{Rỗ Luật) 

Bao gồm tất cả những giới luật do chính Đức Phật đặt 
ra nhằm quy định giới hạnh của các đệ tử, những người đã 
được thọ giới vào Tăng Đoàn và trở thành những Tỳ kheo 
(Tăng) và những Tỳ kheo Ni (Nữ tu sĩ, Ni): 

(1) Căn Bản Giói hay Đại Giới (Parajika) (tiếng Anh: 
Major Offences) — bao gồm những giải thích về mọi 
trường hợp của mọi điều luật được đưa ra và cũng 
đưa ra những trường họp đặc biệt và những ngoại lệ. 

(2) Tiểu Giới (Pacittiya) (tiếng A nh : Minor Offences) — 
bao gồm những giải thích và những ngoại lệ. 

(3) Đại Phẩm (Mahavagga) (tiếng Anh: Great Section) 
— đưa ra những quy định, điều lệ về việc chấp nhận 
người mới vào Tăng Đoàn Sangha, thọ giới, y phục. 


690 • Giáo trình Phật học 


cư trú và những điều luật về lễ nghi trong tu viện 
trong những dịp đặc biệt. 


(4) Tiểu Phẩm (Cullavagga) (tiếng Anh: Small Section) 
— quy định về việc xử phạt, về phẩm giói, và những 
nghĩa vụ của những người thầy và những Sa-di, và 
những giới luật đặc biệt dùng cho Tỳ kheo Ni. 

(5) Bảng Toát Yếu của Luật Tạng (Parivara) (tiếng 
Anh: Epitome of the Vinaya Pitaka) — bao gồm 
những bài luận giảng ban đầu về quyển Đại Phẩm và 
những câu chuyện kể về những sự kiện tiếp theo sau 
khi Đức Phật giác ngộ, thành Đạo. 



Tam Tạng Kỉnh Điên • 691 



(II) Kinh Tạng (Sutanta Pỉtaka) 

{Rỗ Kinh) 

Bao gồm những bài thuyết giảng do chính Đức Phật 
nói ra trong nhiều trường hợp và nhiều nơi khác nhau, và 
những bài thuyết giảng Người giảng dạy cho các Tỳ kheo. 
Kinh Tạng gồm 5 tuyển tập Kinh hay còn được gọi là 5 
Nỉkaya: 

(1) Trường Bộ Kinh (Digha Nikaya) (tiếng Anh: 
Collection of Long Discourses) — gồm 34 bài thuyết 
giảng, chia làm ba phần, dùng để giảng dạy, huấn 
luyện các đệ tử, Tỳ kheo. 

(2) Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya) (tiếng Anh: 
Collection of Medium-Length Discourses) — gồm 
152 bài thuyết giảng, nhiều bài kinh trong tuyển tập 
này kể lại thời Đức Phật tu khổ hạnh, quá trình Giác 
Ngộ của Người và những giáo lý, những lời dạy đầu 
tiên của Phật. 

(3) Tương ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikaya) (tiếng Anh: 
Collection of Connected Discourses) — gồm những 
bài kinh được chia theo 5 nhóm đề tài khác nhau. 

(4) Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikaya) (tiếng Anh: 
Collection of Discourses from Gradual Sayings) — 


692 • Giáo trình Phật học 


gồm 9.557 bài kinh ngắn, được chia ra thành 11 Phần 
khác nhau, bắt đầu bằng những bài kinh có 1 đề tài 
trong Phần 1, tiếp theo là những bài kinh 2 đề tài 
trong Phần 2, và cứ thế tăng lên đến những bài kinh 
có 11 đề tài trong Phần 11 là Phần cuối cùng. Từ 
Anguttara có nghĩa là “tăng lên từng 1 cái, 1 phần, 
Hán Việt dịch là: tăng chi). 

(5) Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya) (tiếng Anh: 
Collection of Short Discourses) — Đây là tuyển tập 
lớn nhất, gồm những bài kinh ngắn, lên đến 15 quyển, 
chứa đựng những phần hay nhất, tinh tế nhất của toàn 
bộ Tạng Kinh Pali, bao gồm: 

1. Kinh Tiểu Bộ Tập, Tiểu Tụng (Khuddaka 
Patha), (Shorter Texts) 

2. Kinh Pháp Cú (Dhammapada), (The Way of 
Truth) 

3. Kinh Phật Tự Thuyết (Udana), (Paeans of Joy) 

4. Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka), ("Thus 
said" Discourses) 

5. Kinh Tập (Sutta Nipata), (Collected Discourses) 

6. Chuyện Thiên Cung (Vimana Vatthu), (Stories 
of Celestial Mansions) 

7. Chuyện Ngạ Quỷ (Peta Vatthu), (Stories of Peta) 

8. Trưởng Lão Tăng Kệ (Theragatha), (Psalms of 
the Brethren) 

9. Trưởng Lão Ni Kệ (Therigatha), (Psalms of the 
Sisters) 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 693 


10. Chuyện Bổn Sanh Của Bồ-Tát (lataka), (Birth 
Stories of the Bodhisatta) 

11. Giải Thích Nghĩa (Niddesa), (Expositions) 

12. Vô Ngại Giải Đạo / Kiến Thức Phân Tích 
(Patisambhida), (Book Analytical Knowledge) 

13. Thí Dụ / Cuộc Đời Của Những A-/a-/iáw 

(Apadana), (Lives of Arahants) 

14. Lịch Sử Đửc Phật (Buddhavamsa), (History of 
the Buddha) 

15. Giới Hạnh Tạng (Cariya Pitaka), (Modes of 
Conduct). 



694 • Giảo trình Phật học 



(III) Vi Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma Pỉtaka) 

{Rỗ Những Giáo Lý Vi Diệu) 

Vi Diệu Pháp Tạng {Abhidhamma) đã được đưa vào 
như là Tạng kinh thứ Ba (hay còn gọi là Rỗ kinh thứ Ba) 
trong lần Kết tập kinh điển lần thứ Ba được tổ chức vào 
thế kỷ thứ 3 trước CN. Rỗ kinh này bàn luận về những vấn 
đề triết lý bậc cao, vi diệu hon của Đức Phật. Gồm tất cả 7 
quyển: 

(1) Pháp Tụ hay Phân Loại Giáo Pháp 
(Dhammasangani), (Classiíication of Dhamma) 

(2) Phân Tách (Vibhanga), (Divisions) 

(3) Giói Thuyết hay Thuyết Giảng về Giới, 
Dhatukatha (Discourse on Elements) 

(4) Nhân Thuyết hay Thư Thuyết về Con Người 
(Puggala Pannatti), (The Book on Individuals) 

(5) Những Điểm Dị Biệt (Kathavatthu), (Points of 
Controversy) 


Tam Tạng Kinh Đỉến • 695 


(6) Song Đối (Song Luận) (Yamaka), (The Book of 
Pairs) 

(7) Những Mối Liên Hệ Nhân Duyên (Patthana), 
(The Book of Causal Relations). 



696 • Giáo trình Phật học 


XIV 

‘Phụ Đính’ 

Quy ước Trích Dấn Kinh Điển Nguyên Thủy 

(Tiến sĩ Bình Anson) 


Trong nhiều năm qua, tác giả các sách báo Phật giáo 
thuờng dùng các quy uớc khác nhau để trích dẫn kinh điển 
nguyên thủy của tạng Pali làm nguời đọc có nhiều bỡ ngỡ, 
đôi khi có nhiều nhầm lẫn, không biết đích xác nguồn gốc 
của những đoạn kinh điển trích dẫn đó. vấn đề nay thuờng 
gặp nhất trong các trích dẫn từ Tuơng ưng Bộ (Samyutta 
Nikaya) và Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikaya). 

Thí dụ có tác giả trích dẫn một đoạn kinh trích từ 
"S.i.lOO", có tác giả ghi là "S IILiii.S", có nguời ghi là "S 
3:25", và nguời khác lại ghi là "SN III.25". Trong các bài 
viết tiếng Việt, có tác giả ghi theo tên kinh Pali, nhung 
cũng có nguời ghi theo bản dịch Việt nhu "Tư, q.l, t.223", 
làm nguời đọc cảm thấy rối ren, không biết rằng thật ra 
các tác giả nay đều trích dẫn từ cùng một bài kinh 
(Pabbatopama Sutta, Kinh Dụ Hòn Núi). 


Trong bài nầy, nguời viết xin mạn phép đuợc trình bày 
tóm tắt các quy uớc thuờng dùng để giúp quý độc giả có 
một nhận định rõ ràng hơn về các phuơng cách trích dẫn 
kinh điển Pali. 


I. Quy ước PTS 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 697 


Hội Kinh Điển Pali (The Pali Text Society, PTS) có hai 
cách viết tắt tên kinh: cách xưa trong quyển từ điển Palỉ 
Text Socỉety Dictìonary, và cách mới trong quyển Crừicaỉ 
Pali Dỉctỉonary. Trong hon 100 năm qua, Hội PTS lần 
lượt xuất bản các kinh điển Pali được ghi lại bằng mẫu tự 
La-tinh và các bản dịch Anh ngữ. Cách đánh số, kể cả các 
bản Anh ngữ, đều được quy chiếu vào bản Pali và số trang 
ghi trong bản Pali, và các nhà Phật học ngày nay cũng 
thường căn cứ theo cách đánh số nay. 


1. Luật Tạng (Vinaya Pitaka, Vin) 


Có 5 quyển Luật, được trích dẫn qua tên: " Vin quyển 
(số La-mã) số trang". Thí dụ: "Vin III 59" là đoạn văn 
trong quyển III của Luật tạng, tưong ứng với trang 59 của 
bản Pali. Cần ghi nhận ở đây là mặc dù đoạn văn đó có thể 
được trích từ bản dịch Anh, Pháp, Đức, Việt, V.V., đoạn 
văn đó luôn luôn được quy chiếu về bản gốc Pali trong 
trang 59. 


2. Kinh Tạng (Sutta Pitaka) 

Kinh tạng gồm có năm bộ chính: 


2.1 Trường Bộ (Digha Nikaya, DN hoặc D): 

Hội PTS xuất bản 3 quyển, gồm 34 bài kinh. Quy ước 
trích dẫn: "DN số quyến (số La-ntã) số trang". Thí dụ 
"DN III 33" là đoạn văn trong quyển III của Trường Bộ, 
tưong ứng với trang 33 của bản Pali. Có nhiều tác giả 
không trích số quyển mà chỉ trích số bài kinh, thí dụ: "DN 



698 • Giáo trình Phật học 


12", nghĩa là bài kinh số 12 của Trường Bộ. Tuy nhiên, vì 
các bài kinh trong bộ nay là các bài kinh dài, trích dẫn như 
thế thường không được chính xác, và cần phải ghi thêm số 
đoạn kinh của bài kinh đó. 

2.2 Trung Bộ (Majjhima Nikaya, MN hoặc M): 

Gồm 152 bài kinh, xuất bản thành 3 quyển: quyển I 
gồm 50 bài, quyển II gồm 50 bài, và quyển III gồm 52 bài 
còn lại. Quy ước trích dẫn: "MN số quyển (số La-mã) số 
trang". Thí dụ: "MN I 350" là đoạn kinh trong quyển I, 
tưong ứng với trang 350 của bản Pali. Có tác giả chỉ trích 
số bài kinh và số đoạn, thí dụ: "MN 52.3" tưong ứng đoạn 
kinh trên, nhưng được hiểu là đoạn 3 trong bài kinh số 52. 


2.3 Tương ưng Bộ (Samyutta Nikaya, SN hoặc S): 

Gồm 7.762 bài kinh, kết nhóm lại theo chủ đề trong 56 
phẩm, và được xuất bản thành 5 quyển. Quy ước trích dẫn: 
"SN số quyển (số La-mã) số trang". Thí dụ: "SNIII 79" là 
đoạn kinh trong quyển III, tương ứng với trang 79 của bản 
Pali. Vì đây là đa số các bài kinh nay rất ngắn, có người 
trích dẫn chi tiết hơn, với số phẩm và số đoạn, nhu "SN 
II.XV.I.2", nghĩa là đoạn kinh tương ứng với trang 2 của 
bản Pali, quyển II, phẩm XV, đoạn I. Gần đây, có khuynh 
hướng chỉ trích dẫn số phẩm và số bài kinh mà thôi, theo 
quy ước: "iSTV số phẩm (số La-mã) số bài kinh". Thí dụ: 
"SN III.25" hoặc "SN 3:25", nghĩa là kinh số 25 trong 
phẩm III của Tương ưng. 


2.4 Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikaya, AN hoặc A): 

Gồm 9.557 bài kinh, kết nhóm theo số đề mục (pháp 
số) liệt kê trong bài kinh thành 11 chương, từ chương 1 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 699 


(Một Pháp) đến chương 11 (Mười Một Pháp), và được hội 
PTS xuất bản thành 5 quyển. Quy ước trích dẫn: "AN số 
quyển (số La-mã) số trang". Thí dụ: "AN IV 93" để chỉ 
đoạn kinh tương ứng với trang 93 của bản Pali, trong 
quyển IV. Có người trích dẫn số chương (nipata) và số 
phẩm (vagga), chẳng hạn "AN VI.VI.63” nghĩa là đoạn 
kinh tương ứng với trang 63 của bản Pali, trong phẩm VI 
của chương VI. 

Gần đây, có khuynh hướng chỉ trích dẫn: "số chương 
và số kinh trong chương". Thí dụ: "AN VI:78" hoặc "AN 
6:78”, nghĩa là đoạn văn trong kinh số 78 của chương 
pháp số VI. Cũng có tác giả trích dẫn: "số chương, số 
phẩm, số bài kinh trong phẩm". 


2.5 Tiểu Bộ (Khuddaka Nikaya, KN hoặc K): 

Đây là tập họp 15 tập kinh, có nhiều bài kệ, trong đó có 
những bài ghi lại trong thời nguyên khai, và cũng có bài 
được ghi lại về sau nay trước khi được đúc kết và viết 
xuống giấy. 

(a) Tiểu bộ tập (Khuddakapatha, Khp hoặc Kh): 

Gồm 9 bài kinh ngắn gồm nhiều câu kệ, thường được 
trích dẫn như: "Khp sổ bài kinh (số câu kệ)". Thí dụ: 
"Khp IX” là bài kinh Từ Bi (Metta Sutta), kinh số 9. 


(b) Pháp cú (Dhammapada, Dhp hoặc Dh): 

Gồm 423 câu kệ, trích dẫn bằng số câu kệ: "Dhp số 
câu kệ". Thí dụ: "Dhp 100" là câu kệ 100 trong kinh Pháp 
Cú 



700 • Giáo trình Phật học 


(c) Phật tự thuyết (Udana, Ud): 

Gồm 80 bài kinh, trích dẫn như: "Ud số bài kinh (số 
La-mã) số câu kệ”. Thí dụ: ”Ud III4” là câu kệ số 4 của 
bài kinh số 3 trong kinh Phật tự thuyết. Đôi khi cũng được 
trích dẫn theo số trang trong bản Pali. 


(d) Phật thuyết như vậy (Itivuttaka, It): 

Gồm 112 bài kinh ngắn, trong 4 chưong. Trích dẫn 
như: ”It số chương (số La-mã) số bài kinh”, hoặc ”It số 
trang Palỉ” . Thí dụ: ”It IV 102" là bài kinh 102 trong 
chư ong 4. 

(e) Kinh tập (Suttanipata, Su): 

Gồm 71 bài kinh kệ trong 5 chưong, có những bài kệ 
được xem là xưa cổ nhất (chưong IV, phẩm Tám). Trích 
dẫn theo quy ước: ”Sn số câu kệ”, hoặc ”Sn số chương số 
bài kỉnh số câu kệ”. Thí dụ: Kinh Một sừng tê ngưu (Sn I 
3) là bài kinh số 3, chưong I, của Kinh tập. 


(f) Thiên cung sự (Vimanavatthu, Vv): 

Gồm 85 chuyện trên các cung trời, trong 7 chuông. 
Trích dẫn như: " Vv số chương (số La-mã) số bài kinh số 
bài kệ”. 

(g) Ngạ quỷ sự (Petavatthu, Pv): 

Gồm 51 bài kinh về chuyện ngạ quỷ, trong 4 chuông. 
Trích dẫn như: ”Pv số chương (số La-mã) số bài kinh số 
bài kệ”. 



Tam Tạng Kỉnh Đỉến • 701 


(h) Trưởng lão tăng kệ (Theragatha, Th hoặc 
Thag): 

Gồm 207 bài kinh chứa các câu kệ của 264 vị trưởng lão 
đệ tử của Đức Phật. Quy ước trích dẫn: "Th số câu kệ". 


(i) Trưởng lão ni kệ (Therigatha, Thi hoặc Thig): 

Gồm 73 bài kinh chứa các câu kệ của 73 vị trưởng lão 
ni đệ tử của Đức Phật. Quy ước trích dẫn: "Thi số câu kệ". 


(j) Bổn sanh (Jataka, J): 

Đây là tập họp 547 câu chuyện tiền thân của Đức Phật. 
Hội PTS xuất bản chung với phần chú giải (Jataka- 
Atthavannana, JA) thành một bộ 6 quyển. Quy ước trích 
dẫn: "J số truyện", hoặc "J số quyển (số La-mã) số trang 
Palỉ". 

(k) Nghĩa thích (Niddesa, Nd): 

Gồm Đại nghĩa thích (Mahaniddesa, Niddl hoặc Ndl) 
và Tiểu nghĩa thích (Culaniddesa, Niddll hoặc Nd2) chứa 
các bài luận giải của Ngài Xá-lợi-phất. Quy ước trích dẫn: 
"Niddl (hoặc Niddll) số trang Pali". 


(1) Vô Ngại Giải Đạo (Patisambhida, Patis hoặc Ps): 

Chia làm 3 phẩm, mỗi phẩm chứa 10 đề mục, gồm các 
bài luận giải của Ngài Xá-lợi-phất. Hội PTS xuất bản 
thành 2 quyển. Quy ước trích dẫn: "Patis số quyển (số La- 
mã) số trang Pali". 


(m) Thí Dụ (Apadana, Ap): 



702 • Giáo trình Phật học 


Gồm các chuyện, thể kệ, về cuộc đời và tiền thân của 
41 vị Phật Độc Giác, 550 vị tỳ kheo A-la-hán và 40 vị tỳ 
kheo ni A-la-hán, đuợc xuất bản thành 2 quyển. Quy uớc 
trích dẫn: "Ap số quyển (số La-mã) số trang Pali". 


(n) Phật Sử (Buddhavamsa, Bv): 

Gồm 29 đoạn với các bài kệ về cuộc đời của Phật 
Thích Ca và 24 vị Phật trong quá khứ. Quy uớc trích dẫn: 
'Bv số đoạn (số La-mã) số câu kệ". 


(o) Sở Hành Tạng (Cariya Pitaka, Cp): 

Nói về 35 kiếp sống chót của Ngài Bồ Tát truớc khi 
thành Phật Thích Ca, ghi lại 7 trong số 10 đức hạnh Ba-la- 
mật của Bồ Tát. Quy uớc trích dẫn: "Cp số đoạn (số La- 
mã) số câu kệ". 


3. Vi Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma Pitaka) 

Gồm 7 bộ: 

3.1 Pháp Tụ (Dhammasangani, Dhs): 

Tóm tắt các pháp với định nghĩa của mỗi pháp. Quy uớc 
trích dẫn: "Dhs số trang Pali" , hoặc "Dhs số đề mục". 

3.2 Phân Tích (Vibhanga, Vibh hoặc Vbh): 

Gồm 18 chuông. Quy uớc trích dẫn: "Vibh số trang 
Palỉ". 

3.3 Chất Ngữ (Dhatukatha, Dhatuk hoặc Dhtk): 



Tam Tạng Kinh Đỉến ‘703 


Luận giải về các uẩn, xứ và giới. Quy uớc trích dẫn: 

"Dhatuk số trang Pali". 

3.4 Nhân Chế Định (Puggalapannatti, Pp hoặc Pug): 

về phân loại các hạng nguời, gồm 10 chuơng. Quy uớc 
trích dẫn: "Pp so trang PalV' hoặc 'Pp số chương số 
đoạn". 


3.5 Ngữ Tông (Kathavatthu, Kv hoặc Kvu): 

Chi tiết về các tranh luận để làm sáng tỏ các điểm trọng 
yếu trong đạo Phật, do Ngài Moggaliputta Tissa (Mục- 
kiền-liên Tu-đế) đề xuớng trong Đại hội Kết tập Kinh điển 
lần thứ 3 trong thời đại vua A-dục (Asoka). Gồm 23 
chuông. Quy uớc trích dẫn: "Kv số trang Pali" hoặc "Kv 
so chương số đoạn". 

3.6 Song Đối (Yamaha, Yam): 

Xuất bản thành 2 quyển, gồm 10 chuông, bao gồm các 
đề tài đặt ra duới hình thức vấn đáp từng đôi, theo chiều 
xuôi và chiều nguợc. Quy uớc trích dẫn: "Yam số trang 
Palỉ". 

3.7 Vị Trí (Patthana, Patth hoặc Pt): 

Đây là bộ lớn nhất, luận giải chi tiết về nhân duyên và 
tuong quan giữa các pháp, gồm 4 đại phẩm. Mỗi đại phẩm 
lại chia làm 6 tiểu phẩm. Quy uớc trích dẫn: "Patth số 
trang Palỉ". 



704 • Giáo trình Phật học 


II. Đại tạng kinh Việt Nam 

Trong 10 năm qua, Hội đồng Phiên dịch Đại tạng kinh 
Việt Nam đã lần lượt ấn hành các bộ kinh Việt ngữ dịch từ 
tạng Pali (kinh Nikaya) và tạng Hán (kinh A-hàm). 


Đen nay (1999), 27 quyển đã được ấn hành: Trường bộ 
(quyển 1-2), Trường A-hàm (quyển 3-4), Trung bộ (quyển 
5-7), Trung A-hàm (quyển 8-11), Tương ưng bộ (quyển 
12-16), Tạp A-hàm (quyển 17-20), Tăng chi bộ (quyển 21- 
24), Tăng nhất A-hàm (quyển 25-27). Ngoài việc đánh số 
thứ tự theo tiến trình in ấn, mỗi quyển kinh còn có mã số: 
"A" là Kinh, "B" là Luật, "C" là Luận, kế đó "p" là dịch từ 
bản gốc Pali và "a" là dịch từ bản gốc Hán. số cuối cùng 
là số thứ tự trong Tam tạng kinh điển. Thí dụ: Tương ưng 
bộ có mã số là "Ap3”, nghĩa là Kinh (A) dịch từ tạng Pali 
(p), và là bộ thứ 3 trong Kinh Tạng nguyên thủy. 


Tuy nhiên, vấn đề trích dẫn kinh điển trong các tài liệu, 
sách báo Phật giáo hình như cũng chưa nhất quán, có khi 
dùng theo các quy ước của hội PTS, có khi ghi lại tựa đề 
Việt ngữ, có khi ghi số trang theo kinh điển bộ mới, cũng 
có khi ghi theo số trang của bộ cũ, v.v. Mong rằng vấn đề 
nay sẽ được quý học giả Tăng Ni lưu tâm cứu xét để thiết 
lập một quy ước chung và thống nhất trong việc trích dẫn 
kinh điển bằng tiếng Việt. 


• Tham Khảo: 



Tam Tạng Kinh Đỉến ‘705 


[1] Pali Text Society, 1997. Iníormation on Pali Literature 
and Publications. Association for Buddhist Studies, U.K. 

[2] John Bullitt, 1998. A note about sutta reíerences 
schemes. Access to Insight web page, 
www.world.std/~metta/ 

[3] Russell Webb, 1991. An analysis of the Pali Canon. 
Wheel No. 217/220, Buddhist Publication Society, Sri 
Lanka. 

[4] u Ko Lay, 1991. Guide to Tipitaka. Burma Pitaka 
Association, Myanmar. 



706 • Giáo trình Phật học 


XV 

Chú Giải 

(Chú Giải 1) : Tiếng Pali và Tiếng Magadhi 

Có rất nhiều giả thiết của nhiều học giả khác nhau xung 
quanh vấn đề nguồn gốc của tiếng Pali. Theo Ngài Anagarika 
Dharmapala^, thì nhà nghiên cứu học giả Oldenburg cho rằng 
tiếng Pali có quê hương xuất xứ từ cao nguyên Núi Vindhya. 
Một quan điểm khác của Tiến Sĩ Franke thì quê hương của 
tiếng Pali có thể là kh u vực nằm giữa miền Trung và miền Tây 
của dãy Núi Vindhya. Còn ý kiến của Tiến Sĩ Windisch thì 
khác hắn với quan điếm của Pranke và Oldenburg và ông khẳng 
định rằng Đức Phật đã dùng tiếng Magadhi (Ma-kiệt-đà). Rất 
nhiều học giả nghiên cứu tiếng Pali đều cho rằng ngôn ngữ văn 
học tiếng Pali chính là phương ngữ Magadhi được sử dụng bởi 
Đức Phật để giảng dạy Giáo Pháp (Dhamma), và việc gọi tên 
ngôn ngữ này bằng từ “Pali” mà kinh điển Phật giáo đã được 
ghi chép, chỉ là một cách gọi hình tượng, bóng bẩy và tên thật 
của ngôn ngữ này chính là tiếng Magadhi (Ma-kiệt-đà). Ví dụ 
như cách chúng ta gọi một cách bóng bẩy trong thơ văn là 
‘vầng trăng’ hay gọi là ‘chị Hằng’, nhưng thật ra tên thật của nó 
chính là ‘Mặt Trăng’ vậy. 

Đức Thế Tôn đã mong muốn rằng ngôn ngữ dùng để 
chuyển tải những thông điệp của Đức Phật phải là ngôn ngữ 
của đại đa số quần chúng, chứ không phải là ngôn ngữ của 
riêng một giai cấp nào, như tiếng Phạn. Nhưng tiếng địa 
phương được dùng rộng rãi bởi quần chúng vào thời bấy giời là 
tiếng Magadhi, Suraseni, Paisaci, Maharashtri, Prakrit, và 
Đức Thế Tôn đã làm giàu đẹp thêm và làm sinh động thêm cho 
phương ngữ đó bằng việc phát minh ra thêm nhiều cách diễn 
đạt và từ ngữ nhằm diễn tả hết được Giáo Lý tuyệt vời trong tất 



Tam Tạng Kinh Đỉến »707 


cả Bodhipakkhiya Dhamma (tức 37 Phẩm Trợ Đạo) của 
mình. Pali có thể được gọi là ngôn ngữ trung đạo, ngôn ngữ 
trung gian cho những thứ tiếng khác, mà Đức Phật đã dùng để 
khai giảng Giáo Lý Con Đường Trung Đạo. Người tránh, 
không sử dụng cả 2 thứ tiếng, là tiếng Phạn hoa mỹ và cầu kỳ 
và thứ tiếng thô tục Paisaci Prakrit. Thay vào đó, Đức Phật đã 
chọn thứ tiếng Magadhi cổ điển và được thanh lọc, sau này 
được gọi là tiếng Pali, để sử dụng thay vì dùng nhiều phương 
ngữ khác nhau. Pali, là ngôn ngữ Đức Phật chọn dùng để giảng 
dạy, có thể được hiểu một cách dễ dàng bởi đại đa số quần 
chúng đang sử dụng những tiếng bản xứ của họ là Magadha, 
Kosala, Suraseni, Kasi, và Gandhara. 

Nhà nghiên cứu Sten Konow đã đưa ra nhiều điểm giống 
nhau giữa từ ngữ tiếng Pali và tiếng Paisaci. Ngài Sir George 
Grierson, từng là nhà Sưu Tập đã đồng ý với học giả 
Windisch khi cho rằng ngôn ngữ văn học Pali chính là tiếng 
Magadhi (Ma-kiệt-đà). ông ta đã trình bày một danh sách 
những địa danh mà tiếng phương ngữ Paisaci được dùng để nói 
trong quá khứ, đó là: Kancidesiya, Pandya Pancala; Gauda, 
Magadha, Vracada, Dakshinatya, Saurasena, Kaikeya, Sabara, 
Dravida. Pandya, Kekaya, Bahlika, Simhala, Nepala, Kuntala, 
Sudhesna, Bota, Gandhara, Haiva và Kannojana. 

Tiến sĩ Grierson viết rằng: “Điều đầu tiên đập vào mắt bạn 
về 3 danh sách trên đây đó là quy mô trải dài mà đất nước này 
bao phủ. Neu chúng ta chấp nhận tất cả, thì tiếng Paisaci Prakrit 
đã được nói gần như khắp nơi của toàn Ân Độ và ngay cả Tây 
Tạng. Từ thời Đức Phật, ngôn ngữ Pali đã bắt đầu lan rộng 
không chỉ trong Ân Độ, mà còn qua biên giới. Bất cứ nơi đâu 
có các Tỳ kheo Phật giáo đi đến, thì nơi đó sẽ mọc lên những 
trung tâm về văn hóa, học thuật, và thông qua đó, họ truyền bá 
những kiến thức của người Àn Độ về nghệ thuật, nông nghiệp, 
trồng cây, trồng hoa, kiến trúc...vv. 



708 • Giáo trình Phật học 


(Chú Giải 2) : Bốn Điều Đối Chứng (Kinh Đại Bát-Niết- 
bàn, Maha-parinibbana Sutta). 

Trong suốt chuyến đi đến nơi yên nghỉ cuối cùng là 
Kusinara hay Kusinagar, Đức Phật đã nghỉ lại trong thất của 
Ngài Ananda ở Bhoganagara (ngày nay được gọi là Kesariya) 
và truyền dạy 4 tiêu chuẩn để cho các đệ tử của mình có thể 
nhận biết và quyết định những điều gì đúng là lời Đức Phật đã 
nói ra và những điều nào là không phải chánh pháp của Đức 
Phật. Những tiêu chuẩn đó, được gọi là Bốn Điều Đối Chứng 
hay Bốn Ấn Chứng, như sau: 


(1) Một Tỳ kheo có thế nói rằng: “Tôi đã nghe và đã học 
điều đó từ miệng Đức Thế Tôn nói ra; đây là Luật, đây là Giới 
Luật, đây là đúng lời dạy của Người Thầy”. 

(2) Một Tỳ kheo có thể nói rằng: “Tại một nơi nào đó, có 
tăng đoàn các trưởng lão và một người đứng đầu tăng đoàn ở 
đó, tôi đã nghe và đã học điều đó từ miệng của tăng đoàn đó 
nói ra; đây là Luật, đây là Giới Luật, đây là đúng lời dạy của 
Người Thầy”. 

(3) Một Tỳ kheo có thể nói rằng: “Tại một nơi nào đó, có 
nhiều Tỳ kheo trưởng lão rất uyên bác về học hành, tinh thông 
về truyền thống, là những người ghi nhớ Luật, những người ghi 
nhớ Giới Luật, những người ghi nhớ Điều Luật; tôi đã nghe và 
học được điều đó từ miệng của các trưởng lão đó nói ra; đây 
là Luật, đây là Giới Luật, đây là đúng là lời dạy của Người 
Thầy”. 

(4) Một Tỳ kheo có thể nói rằng: “Tại một nơi nào đó, có 
một Tỳ kheo trưởng lão rất uyên bác về học hành, tinh thông về 
truyền thống, là những người ghi nhớ Luật, những người ghi 
nhớ Giới Luật, những người ghi nhớ Điều Luật; tôi đã nghe và 



Tam Tạng Kinh Đỉến ‘709 


học được điều đó từ miệng của các trưởng lão đó nói ra; đây 
là Luật, đây là Giới Luật, đây là đúng là lời dạy của Người 
Thầy”. 

Trong một trường họp nào như vậy trên đây, lời tuyên bố 
của Tỳ kheo đó không nên được chấp nhận mà cũng không nên 
bị phản đối, mà người nghe phải nên xem xét cấn thận từng 
chữ và sau đó xác minh lại trong Luật (Vinaya) hoặc Kinh 
(Sutta). 

Neu những điều đó không được xác minh trong Luật hay 
cũng không được xác nhận trong Kinh, thì người nghe có thể 
kết luận rằng đó không phải là những lời Đức Thế Tôn đã nói 
ra, mà do Tỳ kheo đó hoặc Tăng Đoàn đó hoặc những vị 
Trưởng lão đó đã hiểu biết sai. Vì vậy, người nghe nên từ chối 
những điều đó. 

Neu những điều đó được xác minh trong Luật hay được 
xác nhận trong Kinh, thì người nghe có thể kết luận rằng đó 
đúng là những lời Đức Thế Tôn đã nói ra, mà do Tỳ kheo đó 
hoặc Tăng Đoàn đó hoặc những vị Trưởng lão đó đã hiểu biết 
đúng. Vì vậy, người nghe nên chấp nhận những điều đó.. 


(Chú Giải 3) : Mưòi Tám Trường Phái Kinh Bộ Nikayas 
(Những Trường Phái Phật Giáo cổ Xưa) 

(A) Đại Chúng Bộ (Mahasanghika) và những bộ phái 
liên quan: 

Đại Chúng Bộ (Mahasanghika) hay còn gọi là trường phái 
‘Đại Hội Đồng Tăng Chúng’ (vì được tham gia bởi hàng ngàn 
Tỳ kheo và cư sĩ dị giáo, yêu sách “10 Điều” sai biệt với chánh 
luật), được biết đến như là một trường phái Kinh Bộ Nikaya 
đầu tiên ly khai khỏi Tăng Đoàn sau Hội Đồng Ket Tập Kinh 
Điển Lần Thứ Hai. Họ có trung tâm hoạt động tại Pataliputta 



710 • Giáo trình Phật học 


(Hoa Thị Thành), nhưng về sau họ di chuyển qua Magadha theo 

2 hướng, một theo hướng Bắc và một theo hướng Nam. 

Nhóm đi về phía Nam ngừng lại ở Andhra Pradesh và trú 
ngụ xung quanh vùng Amaravati và Dhanakataka, những chi 
nhánh nhóm này thì tập trung ở Nagarjunikonda, trú ngụ rải rác 
trên những núi xung quanh. 

Phiên bản tiếng Pali được ra đời bao gồm những mẫu chữ 
viết, mẫu chữ khác được phát hiện ở khắp những vùng này, như 
là: Pubbaseliyas, Uttaraseliyas hay Aparaseliyas, Siddhatthikas 
và Rajagirikas - những địa danh này được gộp lại và được gọi 
bằng một tên chung là Andhakas bởi Ngài Buddhaghosa (Ngài 
Phật Âm) trong quyển luận giảng về Kathavatthu (Những Điểm 
Dị Biệt) của Ngài. 

Còn về những nhóm của Đại Chúng Bộ di chuyển theo 
hướng Bắc, Ngài đã nói đến những bộ phái như Ekabboharikas, 
Gokulikas, Pannattivadins và Bahusuttika. Tuy nhiên, chỉ có bộ 
phái Gokulikas và những quan điểm của nhóm này đã được 
nhắc đến trong quyển Kathavatthu (Những Điểm Dị Biệt) này, 

3 bộ phái kia đã không được nhắc đến, có lẽ vì 3 bộ phái kia 
không còn duy trì bất cứ ảnh hưởng hay sự phát triển nào đáng 
quan trọng cả. 

(1) Gokulika (Kukkulika) (Kê Dận bộ) — Triết lý của bộ 
phái này xem cuộc đời là bể khổ, là bị thiêu đốt trong sự thống 
khổ và không bao giờ có hạnh phúc, là một chảo lửa địa ngục 
(kukkula), vì họ đã hiểu lầm về ý nghĩa của Kinh Lửa. 

(2) Ekavyoharika (Ekavyavaharika) (Nhất Thuyết bộ) — 
Bộ Phái này không được biết đến vào những thời kỳ sau đó, có 
lẽ nó đã được nhập trở lại trong Đại Chúng Bộ (Mahasanghika). 



Tam Tạng Kinh Đỉến »711 


(3) Bahulika (Bahusrutiya) (Đa Văn bộ) — Trường phái 
này, như tên được gọi, nhấn mạnh vào tri thức và sự uyên bác, 
trình độ hiểu biết về tôn giáo như là một điều quan trọng 
(bahusutta = học hành, uyên bác). 

(4) Cetiyavada (Chaitiyavada) (Chế Đa Sơn bộ) — Bộ phái 
này nhấn mạnh vào sự quan trọng của việc thờ phụng, cúng bái 
(cetiya= đền thờ, bảo điện). Bộ phái này cũng được nhận dạng 
chính là bộ phái Lokottaravada bởi vì quyển Mahavastu (Đại 
Sự), một văn bản được thừa nhận LÀ của bộ phái 
Lokottaravada NÀY, cũng nổi bật việc thờ cúng các đền thờ 
cetiyas. 

(5) Pannattivada (Prajnaptivada) (Thi Thiết bộ) — Trường 
phái về giả thiết, khái niệm (pannatti = giả thiết, khái niệm). 

(6) Purvasaila (Đông Sơn Trụ bộ) và Aparasaila (Tây Sơn 
Trụ bộ) (= chính là “Uttarasaila” = Đông Sơn Trụ bộ) — là 
những bộ phái ở vùng Andhra mà những người theo trường 
phái này được gọi là “những người ở trên núi phía Đông, Đông 
sơn” và “những người ở trên núi phía Tây. Họ là một phần của 
trường phái Andhaka. 

(B) Theravada (Trưởng Lão bộ) và những bộ phái liên 
quan: 

Theravada có nghĩa là giáo lý của những bậc trưởng lão và 
chính là Tăng Đoàn Sangha nguyên thủy mà từ nó những 
trường phái bắt nguồn và ly khai. Kinh Điển của trường phái 
này được ghi chép bằng tiếng Pali, được công nhận là ngôn ngữ 
được Đức Phật dùng để giảng dạy giáo pháp. 

(1) Mahisasaka (Hóa Địa bộ) — được đặt theo tên của địa 
danh nơi mà bộ phái này được thành lập. Cũng giống như 
Theravada, phái Mahisasaka cũng theo quan điểm một A-la-hán 



712 • Giáo trình Phật học 


là bậc đã vượt qua mọi sự cám dỗ và không còn thối chuyển 
nữa. 

(2) Vajjiputaka (Vatsiputriya) (Độc Tử bộ) — khả năng là 
trường phái này được thành lập bởi những tu sĩ Bạt Kỳ (Vajjis), 
những người đã không tham gia vào phái Đại Chúng Bộ 
(Mahasanghika) mà tách riêng ra thành một nhánh độc lập sau 
này. Chính họ đã xem duyệt lại phiên bản mới của Vi Diệu 
Pháp Tạng (Abhidhmma) dựa vào niềm tin về sự tồn tại của 
một cá thể con người, niềm tin này cũng được tán đồng bởi 
phái Sammitiyas (chính niềm tin này cũng được tán đồng bởi 
phái Sammitiyas (Chánh Lượng bộ). Cả hai phái này cũng được 
gọi chung là những người theo phái Độc Tử Bộ 
Puggalavadins, hay những người theo phái Puggalavada, đồng 
nghĩa với Vajjiputaka. 

(3) Dhammuttarika (Dharmottariya) (Pháp Thượng bộ) — 
Một bộ phái thiên về những Giáo Lý (Dhamma) cao diệu hơn, 
đây là phái có nguồn gốc từ bộ phái Vajiputtakas (Độc Tử Bộ) 
và được tìm thấy ở Aparanta gần vùng biến Maharastra nơi có 
khu vực cảng biển Soparakal và những nơi gần đó. 

(4) Bhaddayanika (Bhadrayanika) (Hiền Trụ bộ) — Chiếc 
xe của “Điềm Lành”, cũng là một bộ phái xuất phát từ 
Vajjiputtaka (Độc Tử bộ). Những người theo phái này chủ 
trương giáo lý “anupubbabhisamaya” - tức chủ trương việc 
giác ngộ Tứ Diệu Đe là tiến trình phân khúc bắt buộc theo đúng 
trình tự tu hành. 

(5) Channagarika (Sannagarika) (Mật Lâm Sơn bộ ) — 
Trường phái của 6 thành phố, một bộ phái sinh từ Vajjiputtaka 
(Độc Tử bộ). Họ chủ trương giáo lý Dukkhaharoti, khi thốt ra 
chữ “dukkha” (khổ) thì sẽ thấy được tuệ giác (nana). 



Tam Tạng Kỉnh Đỉến »713 


(6) Sammitiya (Sammatiya) (Chánh Lượng bộ) — Tên của 
bộ phái này xuất phát từ chữ “samma ditthi” có nghĩa là 
Chánh Kiến. Bộ phái này có nguồn gốc từ bộ phái 
Mahakaccana (Hóa Địa bộ), tuy nhiên theo quyển Mahavamsa 
(Đại Sự), thì nó có nguồn gốc từ Vajiputtaka (Độc Tử Bộ). 
Giáo lý nổi bật duy nhất của bộ phái này là xem bản chất của 
một con người (puggala) là dùng để ‘chuyên chở’ 5 tập hợp 
Uẩn (skandha) từ lúc sinh cho đến tái sinh. Giống như những 
người theo phái Sabbathivadins (Nhất Thiết Hữu bộ), họ cũng 
thừa nhận có khoảnh khắc chuyển tiếp giữa lúc chết và tái sinh, 
cũng được gọi là Trung Âm (antarabhava). 

(7) Sabbathivada (Sarvastivadin) (Nhất Thiết Hữu bộ) — 
tên của trường phái này bắt nguồn từ chữ “sabba athi”, có 
nghĩa là “mọi thứ đều hiện hữu” hay ‘Nhất Thiết Hữu’, nói lên 
giáo lý của trường phái này. Thật ra họ cũng đồng nhất về quan 
điểm về cuộc đời con người & vũ trụ giống như trường phái 
Theravada, như là sự không có linh hồn trường cửu, tức là vô 
ngã, mọi thứ đều theo luật Vô thường và Nghiệp quả (kamma). 
Tuy nhiên, trường phái Sabbathivada (Nhất Thiết Hữu bộ) còn 
tin thêm về sự hiện hữu thật sự của Năm uẩn (khandha) cấu tạo 
nên một thực thế sống, một cái ‘con người’, trong khi trường 
phái Theravada cho rằng Năm uẩn là không tồn tại hiện hữu. 
Vì vậy, những người bên phái Nhất Thiết Hữu Bộ chấp nhận 
rằng Năm uẩn (khandhas) tồn tại, hiện hữu trong mọi lúc - quá 
khứ, hiện tại và tưcmg lai. 

(8) Dhammagutika (Dharmagupta) (Pháp Thượng bộ) — 
khởi đầu ở Gujarat và Sindhu và được đặt theo tên của vị 
trưởng lão nhận sứ mạng đi Hy Lạp là Dhammarakkhita hay 
Dharmagupta, Ngài được phái đi ngay sau khi Hội Đồng Ket 
Tập kinh điển lần thứ Ba. Điều này giải thích tại sao bộ phái 
này đã không được nhắc đến trong quyển Kathavatthu (Những 
Điểm Dị Biệt). 



714 • Giáo trình Phật học 


(9) Kassapiya (Kasyapiya) (Ca Diếp bộ) — được đặt tên 
theo người sáng lập ra bộ phái này là Kassapagotta, người đã 
cùng với Trưởng lão Majhima đã truyền bá Phật giáo ở vùng 
Himalaya. Bộ phái này chính là cùng một phái với bộ phái 
Haimavata (Tuyết Sơn bộ) ở vùng núi cao Hy Mã Lạp Sơn đó. 

(10) Samkantika (Sautrantika) (Thuyết Chuyển bộ) — 
Trường phái này không chấp nhận giá trị của toàn bộ Vi Diệu 
Pháp Tạng (Abhidhamma) và chỉ thừa nhận những phần của nó 
ghi trong Kinh Tạng mà thôi. Vì thế, bộ phái này rất gần gũi 
với những người của bộ phái Suttavada (Kinh Lượng bộ), 
những người chỉ theo giáo lý trong Kinh Tạng. 


(Chú Giải 4) : Ngài Moggaliputta Tissa (Mục Kiền Liên 
Tử Đe Tu) 

Theo ghi chép trong quyển Đại Sự Mahavamsa, Ngài 
Moggaliputta Tissa, Chủ Tọa Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển 
Lần thứ Ba, vốn là một vị thần Phạm Thiên tên là Tissa trong 
kiếp trước. Vào lúc Hội Đồng Ket Tập kinh điển lần thứ Hai, 
những vị A-la-hán đã thấy trước được nguy cơ suy thoái của 
chánh pháp trong tương lai, nên đã đến thỉnh cầu Ngài giúp đỡ , 
nhân vòng đời của Ngài ở cõi Trời Phạm Thiên cũng đã sắp hết. 
Ngài đã đồng ý được sinh vào cõi người, để có cơ hội ngăn 
chặn sự xuống dốc Phật Pháp trong vùng lúc bấy giời. Và Ngài 
đã chọn sinh ra là con trai của một Bà-la-môn tên là Moggali ở 
Pataliputta (Hoa Thị Thành). Hai vị trưởng lão là Siggava và 
Candavajji, đều là đệ tử của Ngài Sonaka (Ngài Sonaka chính 
là đệ tử của trưởng lão Dasaka, người đã được thọ giáo bởi vị 
trưởng lão A-la-hán Ngài Upali) được giao phó để chuyển hóa 
Ngài Moggaliputta Tissa. Từ lúc được sinh ra cho đến năm 7 
tuổi, Ngài Siggava hàng ngày đều đến nhà của họ Moggali 
(Mục Kiền Liên). 



Tam Tạng Kỉnh Đỉến • 715 


Đen năm thứ 8, một ngày nọ, chàng trai trẻ Tissa, người đã 
thông thạo toàn bộ kinh Vệ Đà (Vedas), rất khó chịu khi thấy 
Ngài Siggava bắt đầu nói chuyện với chàng và hỏi chàng một 
câu hỏi từ phẩm Song Đối về Tâm (Citta Yamaka) trong tạng 
Vi Diệu Pháp Abhidhamma. Tissa đã không thể trả lời câu hỏi 
và để học được Giáo Lý của Đức Phật, Tissa đã thọ giới vào 
Tăng Đoàn dưới sự dẫn dắt của Ngài Siggava, và rất nhanh sau 
đó đã chứng quả Nhập Lưu (Sotapanna). Ngài Siggava dạy 
Tissa Luật Tạng Vinaya và Ngài Candavajji dạy về Kinh Tạng 
(Sutta) và Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma). Và sau đó, Ngài 
Moggaliputta Tissa đã chứng đạt được quả vị A-la-hán với 
nhiều năng lực siêu phàm và trở thành một vị lãnh đạo lỗi lạc 
của những Tỳ kheo ở Pataliputta (Hoa Thị Thành). 

Vào dịp lễ cúng dường tu viện Asokarama và những tu viện 
khác được xây dựng bởi Vua Asoka, Ngài Moggaliputta Tissa, 
trong khi trả lời những câu hỏi của Vua Asoka, đã bảo rằng 
ngay cả những người thí chủ cúng dường lớn nhất như nhà vua 
vẫn chưa được gọi là những người con cháu của Đức Phật, mà 
muốn trở thành người con của Đức Phật, người phải cho con 
trai, con gái của mình gia nhập vào Tăng Đoàn để đi tu. Nghe 
theo lời khuyên của Ngài, nhà Vua đã cho 2 người con của 
mình là Mahinda (hoàng tử Ma Thần Đà) và Sanghamitta 
(công chúa Tăng-già-mật-đa) thọ giáo vào Tăng Đoàn. Ngài 
Moggaliputta Tissa giữ vai trò là sư phụ của Mahinda. 

Sau đó, dưới sự bảo trợ rất lớn của Vua Asoka, rất nhiều kẻ 
dị giáo giả danh làm Tỳ kheo và đã trà trộn vào Tăng Đoàn để 
được hưởng nhiều quyền lợi vật chất mà sự bảo trợ của nhà 
Vua dành cho giới Tỳ kheo, làm cho Tăng Đoàn ngày càng sa 
sút. Ngài Moggaliputta Tissa giao cho những Tỳ kheo lo liệu 
giùm Mahinda và Ngài rút về ẩn tu ở vùng Núi Ahoganga. 

Như đã nói, cũng chính vì số lượng rất đông những kẻ dị 
giáo và sự vô kỷ luật của họ, mà trong 7 năm đó, không hề tổ 



716 • Giáo trình Phật học 


chức lễ Uposatha, vốn lẽ ra phải được tổ chức 2 tuần một lần 
trong các tu viện để mọi người đọc tụng và kiểm điểm theo 
Luật “Giới Luật Tỳ Kheo” (Patimokkha). 

Khi vua Asoka cử một đại thần xuống điều tra và giải quyết 
vấn đề phức tạp này, thì vị quan lại ngu xuẩn đó lại ra tay giết 
chết nhiều Tỳ kheo. Khi nghe việc đó xảy ra, nhà Vua lấy làm 
ân hận và buồn rầu, bởi vì nhà Vua nghĩ rằng chính mình đã 
gây ra những cái chết của các Tỳ kheo đó. Lúc bấy giờ, nhà 
Vua nghe nói Ngài Moggaliputta Tissa, đang sống ở một nơi ẩn 
dật trên vùng Núi Ahoganga ở thượng lưu sông Hằng có thể 
giúp nhà Vua giải tỏa vấn đề là nhà Vua phải chịu tội ở mức độ 
nào, khi mà cận thần của mình đã giết chết các Tỳ kheo. Nhưng 
Ngài Moggaliputta Tissa đã không chấp nhận xuống núi. Cho 
đến khi vua Asoka kêu gọi rằng, sự phụng sự của Ngài sẽ giúp 
cho Phật giáo trở nên ôn hòa. Vị trưởng lão xuôi thuyền xuống 
Pataliputta và nhà Vua đã ra tận bến tàu giang tay đón Ngài. 
Sau đó, nhà Vua mời Ngài đến khu Ngự Viện Rativaddhana 
để kiểm tra năng lực của vị Trưởng lão, và thỉnh cầu Ngài hãy 
thực hiện một điều kỳ diệu. Vị trưởng lão đồng ý và đã làm cho 
động đất trong một vùng nhỏ xung quanh. Và thuyết phục nhà 
Vua rằng, việc giết chết những Tỳ kheo không phải là tội của 
nhà Vua, Ngài đã thuyết giảng cho nhà Vua kinh Chuyện Tiền 
thân Tittira (Tittira Jakata). 

Trong vòng một tuần, với sự trợ giúp của 2 yakkhas (Quỷ 
thần Dạ-xoa), nhà Vua đã cho triệu tập các Tỳ kheo và Hội 
Nghị tại Tu viện Asokarama. Trước mắt Ngài Moggaliputta 
Tissa, Vua Asoka đã đặt rất nhiều câu hỏi cho các Tỳ kheo và 
những ai thể hiện những quan điểm sai lệch, dị giáo, đều bị trục 
xuất khỏi Tăng Đoàn. Ngài Moggaliputta Tissa nghị định rằng 
chỉ có Vibhajjavada (Phân Biệt Luận) là thuộc Giáo Lý của 
Đức Phật. 



Tam Tạng Kỉnh Đỉến »717 


Sau này, cùng với 1000 vị A-la-hán, Ngài Moggaliputta 
Tissa triệu tập Hội Đồng Ket Tập Kinh Điển Lần Thứ Ba tại 
chùa Asokarama, và đã biên soạn quyển Kathavatthu (Những 
Điểm Dị Biệt), nhằm bác bỏ những quan điểm tà pháp. Đó là 
vào năm thứ 17 của triều đại Vua Asoka và Ngài Moggalipitta 
lúc đó đã 72 tuổi. Sau khi Hội Đồng Ket Tập Kinh Điển Lần 
Thứ Ba, sau 9 tháng nghị sự, chính Ngài Moggaliputta Tissa đã 
sắp xếp, vào tháng Katthika, cho những Tỳ kheo, trưởng lão 
được phái cử đi ra những đất nước láng giềng của An Độ để 
truyền bá Phật Pháp. 


(Chú Giải 5) : Tipitakadharas, Những Đạo Sư Thông 
Thuộc Tam Tạng Kinh Của Myanmar Trong Thòi Đại 
Ngày Nay : 

• Tipitakadhara = Tam Tạng Kinh Sư (tụng đọc hết Tam 
Tạng Kinh) 

• Tipitakakawida = Tam Tạng Kinh Sư (đọc và viết hết 
Tam Tạng Kinh) 

• Maha Tipitakakawida = Đại Tam Tạng Kinh Sư (vấn 
đáp tinh thông bằng đọc và viết hết Tam Tạng Kinh, ở 
những lần Tập Ket kinh điển) 

• Dhammabhandagarika = Pháp Sư Tam Tạng Kinh 

Những Danh Hiệu trên được công nhận và trao cho những 
tu sĩ Phật Giáo là thí sinh tham dự và vượt qua thành công kỳ 
sát hạch rất khó khăn. Các thí sinh phải tụng đọc bằng miệng 
được hết 8.026 trang Tam Tạng Kinh Phật giáo, và cũng phải 
vượt qua được vòng thi viết, bao gồm những Luận Giảng và 
những Tham Luận, Tiểu Luận Giảng. Kỳ Thi Tuyển Chọn Bậc 
Tinh Thông Tam Tạng Kinh (Tipitakadhara Selection 
Examination) là một kỳ thi được tổ chức rộng lớn, khó khăn 



718 • Giáo trình Phật học 


nhất và cao nhất. Không có ai vượt qua để được trao bất cứ một 
Danh Hiệu nào nêu trên trong Kỳ thi năm 1948 lần đầu tiên 
được tổ chức tại Rangoon (Yangon) ngay sau khi đất nước 
giành lại được Độc Lập. 

Mục tiêu của kỳ thi nhằm khuyến khích và phái hiện những 
người xuất chúng, người có khả năng ghi nhớ, thuộc và tụng 
đọc lại toàn bộ Tam Tạng Kinh Tipitaka (8026 trang hay 
khoảng 2.4 triệu từ bằng tiếng Pali theo giọng Myanmar 
(Myanmar Pali). 

Đó là cuộc thi dài nhất trên thế giới và toàn bộ kỳ thi kéo 
dài liên tục 5 năm (tụng, đọc, nói, viết). Trong năm thứ Nhất và 
thứ Hai, các thi sinh thi sát hạch về Luật Tạng Vinaya Pitaka 
(2260 trang) kéo dài liên tục trong 20 ngày - (Mỗi bộ sách Luật 
Tạng được sát hạch trong 3 ngày liên tục, thi hết 5 bộ sách Luật 
Tạng mất tổng cộng 15 ngày liên tục, cộng với 5 ngày là phần 
thi sát hạch thi viết về những Luận Giảng, những Tiểu Luận 
Giảng và những Tham Luận, Tiểu Luận Giảng). Năm thứ Ba, 
các thí sinh thi sát hạch 3 Tuyển Tập Kinh (Nikaya) của Kinh 
Tạng Sutta Pitaka (779 trang). Vào năm thứ Tư và năm thứ 
Năm, các thí sinh thi sát hạch trên 5 bộ đầu (1.390 trang) và 2 
bộ cuối (3.597 trang) trong tổng cộng 7 bộ của Diệu Pháp Tạng 
Abhidhamma Pitaka. Trước đây, tổng thời gian của toàn cuộc 
thi là 4 năm. 

Thí sinh thành công đầu tiên là Ngài Đại Đức Thiền Sư u 
Vicittasarabhivamsa, người sau này được gọi bằng cái tên nổi 
tiếng và quyen thuộc là Mingun Sayadaw' trong nhiều sách vở 
và tư liệu. Ngài đã vượt qua kỳ sát hạch về Luật Tạng trong Kỳ 
Thi 1950. Năm 1953, Ngài đã hoàn thành phần thi cuối cùng 
của phần sát hạch Kinh Tạng là kinh Pathika Vagga (Phẩm nói 
về Patikaputta, tên một tu sĩ ngoại-đạo) thuộc Trường Bộ Kinh, 
và trở thành người đầu tiên được trao danh hiệu Tipitakadhara': 
Người Tinh Thông Tam Tạng Kinh ở Myanmar (Burma) vào 



Tam Tạng Kỉnh Đỉến »719 


năm Ngài 42 tuổi, và thành tích của Ngài được lưu danh vào 
Sách Những Kỷ Lục Guiness của thế giới. Từ đó đến này, càng 
ngày càng có thêm nhiều tu sĩ (Tỳ kheo) xuất chúng, với trí nhớ 
phi thường, đã được trao một hay nhiều trong tất cả 5 danh hiệu 
nói trên. Từ sau 1948, những tu sĩ thí sinh sau đây đã được trao 
những danh hiệu Tipitakadhara. 


Nsưòi đat Danh Hiêu 

Danh Hiên 

Năm 

Tuổi ** 

Ven. Vỉcỉttasarabhỉvamsa 

1,3,4 

1953 

42 

Ven. Nemaỉnda 

1,2,4 

1959 

32 

Ven. Kosala 

1,2,4 

1963 

36 

Ven. Sumỉngalalankara 

1,2 

1973 

27 

Ven. Sỉrỉnandabhỉvamsa 

1,2 

1984 

42 

Ven. Vayameỉndabhỉvamsa 

1,2 

1995 

39 

Ven. Kondanna 

1 

1997 

55 

Ven. Sỉlakhandabhỉvamsa 

1,2 

1998, 2000 

34 

Ven. Vamsapalalankara 

1,2 

1998, 2000 

32 

Ven. Indapala 

1 

2001 

40 

Ven. Sundara 

1 

2001 

45 


Chú thích ; 

*1 = Tipitakadhara = Tam Tạng Kinh Sư (đọc thuộc hết Tam 
Tạng Kinh)*** 

*2 = Tipitakakavvida = Tam Tạng Kinh Sư (đọc và viết hết Tam 
Tạng Kinh) 

*3 = Maha Tipitakakawida = Đại Tam Tạng Kinh Sư (đọc, viết 
và vấn đáp hết Tam Tạng Kinh một cách xuất chúng) 

*4 = Dhammabhandagarika = Tinh Thông Hộ Pháp (người 
canh giữ bảo pháp), (tiếng Anh: ‘Keeper of Dhamma Treasure’, 
Hán Việt gọi là:‘Bảo Thủ Giáo Pháp’). 




720 • Giáo trình Phật học 


** = Tuổi vào năm đầu tiên được trao Danh Hiệu. 

*** = Những Danh Hiệu này do người dịch tạm dịch theo sát ý 
nghĩa của mỗi Danh Hiệu. 

**** Chữ “Ven.” hay “Venerable” (tiếng Anh) = Ngài, Vị, Tôn 
giả, Đại Đức, Sư, Thầy... để gọi một vị tăng, cao tăng. Đồng 
nghĩa chữ "Bhante" trong tiếng Pali. 

► Mọi người có thể hỏi đâu là trí khôn hay lý do chính đáng 
nào mà tổ chức những Kỳ Thi đầy cực kỳ khó khăn và công 
phu như vậy, trong khi ngày ngay hoàn toàn có thể chép tất cả 
Tam Tạng Kinh Tipitaka vào trong đĩa CD-ROM hay thẻ nhớ 
USB bằng 1 ngón tay,và cũng không còn vấn đề lo sợ Tam 
Tạng Kinh Tipiataka bị biến mất khỏi thế gian này nữa?. 

Không phải chỉ vì lý do như vậy, những Danh Hiệu mà các 
tu sĩ thí sinh xuất chúng đạt được qua các kỳ thi này cho thấy 
được rằng, có hàng ngàn những tu sĩ đã thuộc lòng toàn bộ 
hoặc từng phần kinh điển và điều đó có giúp cho các thầy có 
thể thuyết giảng cho Tăng, Ni, Phật tử, cư sĩ...bằng những bài 
Kinh và bài Thuyết Giảng của Phật, nhanh hơn, sinh động hơn, 
và truyền tải được nhiều hơn bất kỳ thiết bị nào, ngay cả đĩa 
CD-ROM hay USB cũng phải cần phải có hệ thống của nó như 
PC để bật màn hình lên để đọc chữ hay nghe âm thanh phát ra 
từ nó. 

Một người được học, nắm vững và thuộc Giáo Pháp là một 
‘tài sản quý’ và công đức vô vàn, có thể truyền dạy cho người 
khác, cũng là một hành động của công đức, vì bố thí pháp là bố 
thí cao thượng nhất. “Món quà về Chân Lý là món quà cao 
quý nhất”, là sự cúng dường thanh tịnh nhất. Đó là mục đích 
tột cùng của việc tổ chức những Kỳ Thi mang tính kỷ lục và 
đáng cảm kích như vậy. 



Tam Tạng Kỉnh Đỉến »721 


► Tài Liệu Tham Khảo: Tạp chí “Tipitaka Golden 
Jubilee Magazine 1948/49 - 1997/98”, Tập san “Religious 
Affairs Directorate Press, Myanmar, 1998”. 


(Chú Giải 6) ; Vua Kanishka Của Xứ Kushans 

Kushans thuộc sắc dân Yueh-chih (Nguyệt Chi) và có tên 
khác là người Tochari, trước kia sống dọc theo biên giới phía 
Tây của Trung Hoa giữa Tun-huang (Đôn Hoàng) và vùng núi 
Chi-lien-shan. Họ bị đánh đuổi bởi quân Hsiung-nu (dân Hung 
Nô sống ở vùng Bắc Á, bắc Trung Hoa) vào khoảng năm 177 
trước CN và phần lớn của tàn quân bị đánh đuổi đó di trú về 
phía Tây, vào sâu trong vùng phía Đông của Kyrhyzstan ngày 
nay, xung quanh Hồ Issyk Kul. Sau đó, bộ tộc Yueh-chih này 
lại đẩy các bộ lạc Sakas (mà tiếng Hy-Lạp gọi là Scythians, và 
tiếng Hán là "Sai"), có nguồn gốc Mông cổ, về phía Tây Nam 
vào các xứ Parthia (vùng đất bị tách ra từ đế quốc Seleucid vào 
năm 281 trước CN, xứ còn lại là Syria) khoảng 138-124 trước 
CN. Chẳng bao lâu sau đó, họ lại đánh nhau với Hung Nô và bị 
Hung Nô đẩy về phía vùng Sogdiana (tức Uzbekistan ngày 
nay, phía Tây vùng Terghana, Đại Uyên) và vùng Bactria (Đại 
Hạ, một quốc gia cổ xưa nằm giữa vùng núi Hindu Kush và 
Sông Oxus, mà trong đó có chứa những nước Aíghanistan, 
Uzbekistan va Tajikistan ngày nay), từ nơi đó, họ đã đánh đuổi 
toàn bộ bộ tộc Sakas bản xứ ra ngoài. Bộ Tộc Yueh-chih và 
những sắc tộc theo họ thật ra là gốc người Asiani và 
Tokharians từ phía Tây. 

Vào khoảng 128 trước CN, theo ghi chép thì những người 
Yueh-chih sinh sống ở vùng Bắc Sông Oxus (Amy Darya), 
thống trị cả vùng Bactria (Đại Hạ), chia làm 5 châu. Một triều 
đại mới được thiết lập bởi 1 trong 5 thủ lĩnh, tên là Kujula 
Kadphises, là người đã thống nhất 4 châu kia lại dưới quyền trị 



722 • Giáo trình Phật học 


vì của ông ta. Kujula Kadphises xâm lược Parthia (nước này 
nằm xung quanh vùng Khorastan ở Iran) và chiếm luôn Kabul. 
Con trai của ông ta là V’ima Kadphises kế ngôi và thừa kế một 
giang sơn rộng lớn, bao gồm cả bản quốc Kushan phía Bắc 
Sông Oxus và những vùng Vua cha Kujula chiếm được, bao 
gồm - Kabul, Kashmir, Gandhara và Taxila. V’ima lại tiếp tục 
mở rộng thêm đế chế bằng cách đánh chiếm thêm phía Bắc Àn 
Độ đến tận Mathura. 

Nhà Vua nổi tiếng nhất của Đe chế Kushan là Vua 
Kanishka I (trị vì năm 78-102 sau CN), đóng đô tại 
Purusapura, gần tỉnh Peshawar ngày nay. Sau đó, Kanishka 
chang những đã thừa kế một vương quốc rộng lớn mà còn thậm 
chí tiếp tục xâm lược thêm về phía Đông Ân Độ, cho đến tận 
Bihar ở phía Đông và Sindh và Baluchistan ở phía Tây Nam. 
Sau này, ông chuyển theo đạo Phật và ông bảo trợ cho trường 
phái Sarvastivada (Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ), một trong 18 
trường phái Phật giáo Kinh bộ Nikayas, vốn đang phát triển ở 
Mathura và Tây Bắc Àn Độ. 

Hằng ngày, ông đều thỉnh các vị tăng vào thuyết giảng giáo 
pháp trong cung điện của ông, nhưng ông thấy khó hiểu vì 
những vị tăng đều thuyết giảng khác nhau. Cho nên, sau ông đã 
đến thỉnh cầu Ngài Parsva giảng giải về chánh pháp đích thực 
là gì. Sau khi nghe lời khuyên của vị trưởng lão, vua Kanishka 
đã quyết định triệu tập một Hội Đồng để nghe tụng đọc lại tất 
cả các Kinh Bộ Nikayas. Mục đích của Hội Đồng Ket Tập Lần 
Thứ Tư này là cố gắng chấm dứt những bất đồng, tranh cãi 
trong Tăng Đoàn. Chủ trì Hội Đồng là Ngài Vasumitra và theo 
ghi chép của lịch sử thì nơi tổ chức là lanlandhar, tức Kashmir 
vào khoảng năm thứ 100 sau CN. Những người theo trường 
phái Trưởng Lão Bộ Theravadins không công nhận Hội Đồng 
Ket Tập này, và sự kiện này đã không được ghi vào Biên Niên 
Sử Tích Lan. 



Tam Tạng Kinh Đỉến »723 


Theo nhà hành hương Trung Hoa thời bấy giờ là Huyền 
Trang, sau khi kinh điển đã được kết tập (bằng tiếng Phạn), 
toàn bộ được khắc trên những tấm đồng và được cất giữ vào 
trong những hộp chứa bằng đá, rồi sau đó được cất vào trong 
những bảo tháp được xây vì mục đích này. Nhưng văn bản kinh 
điển này chỉ còn được tồn tại dưới dạng bảng dịch và tham 
chiếu bằng tiếng Trung Hoa mà thôi. 



724 • Giáo trình Phật học 


XVI 

Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


(1) Chương 1 — Origin and Expansion of Buddhỉsm (Nguồn 
gốc và sự Phát trỉến của Phật giáo), tác giả Đại Đức 
l.Kashyap. 

Chương 2 — The Pundamental Prỉncỉples of Theravada 
Buddhỉsm (Những Nguyên Lý Cơ Bản của Phật Giáo 
Nguyên Thủy Theravada), tác giả Đại Đức Sayadaw u 
Thittila. The Path of the Buddha (Con Đường Của Đức 
Phật), do Kenneth w. Morgan biên soạn, Nxb Motỉlal 
Banarsỉdass, Delhỉ, 1986. 


(2) Indỉan Buddhism (Phật Giáo An Độ), (Chương 1 & 10), 
tác giả A.K. yVarder. Nxb Motỉlal Banarsỉdass Publỉshers 
Prỉvate Limited, Delhỉ 2000. 

(3) The Lỉfe of the Buddha Accordỉng to the Pali Canon 
(Cuộc Đời Của Đức Phật Theo Như Tam Tạng Kỉnh Palỉ), 
tác giả TK Bhỉkkhu Nanamolỉ. Nxb Buddhỉst Publỉcatỉon 
Socỉety, Kandy, Srỉ Lanka. 

(4) The Book of Dỉscỉplỉne, Vinayapìtaka Cullavagga V, 33 
(Luật tạng: Tiêu Phãm V, 33), người dịch Tiên sĩ I.B. 
Horner. Nxb Palỉ Text Socỉety (PTS), Oxýord, England. 

(5) Vỉnaya Texts, Cullavagga V, 33 (Luật tạng: Tiêu Phâm V, 
33), Người dịch Tiến sĩ T.w. Rhys Davids & Hermann 
Oldenberg. Nxb Motỉlal Banarsỉdass Publỉshers, Delhỉ 
1988. 



Tam Tạng Kinh Đỉến •125 


(6) Introductỉon: A Hỉstory of Palỉ Lỉterature (Giới Thiệu: 
Lịch Sử Văn Học Palỉ), tác giả Bỉmala Chum Law. Nxb 
Indỉca Books, Varanasỉ, Indỉa, 2000. 

(7) “The Arya Dharma of Sakya Muni Gautama Buddha or 
the Ethics of Self Discipline ” (Thánh Giáo Của Đức Phật 
Cổ-Đàm Thích Ca Mâu Nỉ hay Đạo Đức Tự Giới Hạnh), 
tác giả Đại Đức Anagarỉka Dharmapala. Nxb Maha 
Bodhỉ Book Agency, 4-A, Bankỉm Chatterjee Street, 
Calcutta 700 073, Indỉa. XuatS banR 1917, tái bản 1989. 

(8) The Import of Sakaya Nỉruttỉ (Sự Du Nhập ngôn ngữ 
Thích Ca) tham luận đánh giá lại của Tiến sĩ Dr. Mauli 
Chand Prasad trong tác phâm ‘Homage to Bhikkhu 
dagdish Kashyap’ (Commemoration Volume) ’ (Tưởng nhớ 
Tỳ kheo Tagdỉsh Kashyap). Nxb Nava Nalanda 
Mahavỉhara, Bỉhar, Indỉa 1986. 

(9) A Dỉctỉonary of the Palỉ Language (Từ Điên Ngôn Ngữ 
Palỉ), tác giả Robert Caesar Chỉlders, tái bản năm 1974, 
Nxb Buddha Sasana Councỉl, Yangon, Myanmar. 

(10) Numerỉcal Dỉscourses of the Buddha (Những Bài Thuyết 
Giảng Theo số), tác giả Đại Đức Nyanaponỉka Thera & 
Bhỉkkhu Bodhỉ; The Sacred Lỉterature Serỉes of the 
International Sacred Lỉterature Trust (Danh Mục Thánh 
Thư của Hội Thánh Thư Quốc Te), Nxb. Vìstaar 
Publỉcatỉons, New Delhỉ, 2000. 

(11) The Exposỉtor (Atthasalỉnỉ)- Buddhaghosa’s Commentary 
on the Dhammasanganỉ, (Chú Giải Bộ Pháp Tụ của Ngài 
Phật Ầm); The Eirst Book of the Abhỉdhamma Pitaka 
Volumes I, II. (Bộ Thứ Nhất của Diệu Pháp Tạng, Tập I, 
II). Người dịch Pe Maung Tin, PTS, London, 1976. 



726 • Giáo trình Phật học 


(12) The Pỉrst Buddhỉst Councỉl (Hội Đổng Kết Tập Kỉnh Điển 
Lần Thứ Nhất), tác giả Teỉtaro Suzuki; The Monỉst — Tuần 
san Nghiên Cứu Triết Học Khoa Học Tập XIV, Nxb. 
Chỉcago the Open Court Publỉshỉng Company 1904. Bản 
sao chụp và biên soạn lại bởi Chrỉstopher M. Weìmer, 
tháng 4, 2002. 

(13) Mahavamsa - Great Chronicle of Ceylon (Đại Biên Niên 
Sử Tích Lan). Người dịch yvỉlhelm Geỉger. Nxb. Palỉ Text 
Socỉety (PTS), London, 1912. 

(14) Buddhỉst Monastỉc Dỉscỉplỉne: The Sanskrỉt Pratỉmoksa 
Sutras of the Mahasamghỉkas and Mulasarvastỉvadỉns 
(Giới Luật Tăng Đoàn Phật Giáo: Kỉnh Giới Luật Tỳ 
Kheo bang tiếng Phạn của phải Đại Chúng bộ & Da Du 
La Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ), tác giả Charles s. Prebỉsh. 
Nxb. Motỉlal Banarsỉdass Publỉshers Pvt. Ltd., Delhỉ, 
1996. 


(15) Buddhỉst Sects ỉn Indỉa ị Những Bộ Phái Phật Giáo tại An 
Độ), tác giả Nalỉnaksha Dutt. Nxb. Motỉlal Banarsỉdass, 
2"^^ Edition, Delhỉ 1978. 

(16) “Points of Controversy — A Translatỉon of the Katha- 
Vatthu” (Những Điếm Dị Biệt — Bản Dịch Qua Tiếng 
Anh), của Shwe Zan Aung & Bà Tiến sĩMrs. Rhys Davids. 
Nxb. Pali Texts Society (Hội Kinh Điên Pali -PTS), 
London 1979. 

(17) Buddhỉst Monks and Monasterỉes ỉn Indỉa (Những Tu Sĩ 
và Tự Viện Phật Giáo ở An Độ) (trang 79), tác giả 
Sukumar Dutt. Nxb. Motỉlal Banarsỉdass, Delhỉ 1988. 

(18) Davỉds. T. w. Rhys: The Sects of the Buddhỉsts ỉn Tournal 
of the RoyalAsỉatỉc Socỉety 1891, pp. 409-422. (TS 
Davids. T. w. Rhys: “Những Bộ Phái Phật Giáo”, đăng 



Tam Tạng Kinh Đỉến • 121 


trên Tờ “Journal of the Royal Asiatic Society”, Năm 
1891, trang 409-422; “The Hỉstory and Lỉterature of 
Buddhism” (Lịch sử Văn Học Phật Giáo). Nxb. Bharatỉya 
Publỉshỉng House, Varanasì, Indỉa 1975 

( 19 ) The Orỉgỉn of the Early Indỉan Scripts: A Revỉew Artỉcle 
by Rỉchard Salomon, Unỉversỉty of Washìngton - (Nguồn 
Gốc Của Ngững Chữ Viết Ân Độ cố Đại: Một Tham Luận 
của Richard Soỉomon, Đại Học Unỉversỉty of 
yVashỉngton), Tạp Chí “dournal of the American Oriental 
Socỉety” -115.2 (1995), trang 271-279. 

( 20 ) The Hỉstory of the Religion (Sasanavamsa) - (Lịch Sử của 
Tôn Giáo (Phật giáo), bản dịch của Bỉmala Churn Law. 
Nxb. Sacred Books of the Buddhỉsts, Vol. 1033. Luzac & 
Co. Ltd., London, 1952. 

( 21 ) The Path of Puriýication - Vỉsuddhỉ Magga (Thanh Tịnh 
Đạo), Bản dịch từ tiếng Pali, Người dịch Đại Đức Tỳ kheo 
Bhỉkkhu Nanamolỉ. Nxb. Buddhỉst Publỉcatỉon Socỉety, 
Kandy, Srỉ Lanka. 

( 22 ) The Myanmar Contrỉbutỉon to the Spread of Theravada 
Buddhỉsm throughout the World (Sự Đóng Góp Của Miến 
Điện Myanmar Trong Việc Phát Triền Phật Giáo Nguyên 
Thủy Theravada), tác giả Giáo Sư u Ko, Khoa Nghiên 
Cứu Thiền Minh Sát Vỉpassana, Paculty of Pattỉpattỉ, 
Yangon, 1998. 



728 • Giáo trình Phất hoc 



Phần XVII 

CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT 


(Buddha) 



730 • Giáo trình Phật học 


NỘI DUNG 

1 . Đản Sinh 

2 . Lời Tiên Tri 

3 . Lễ Hội Cày Ruộng 

4 . Tuổi Trẻ Của Thái Tử Siddhatta (Tất-Đạt-Đa) 

5. Bốn Dấu Hiệu & Cuộc Từ Bỏ Vĩ Đại 

6. Điều Nghiên & Nỗ Lực Phẩn Đẩu Tìm Sự Giác Ngộ 

7 . Giác Ngộ Và Bảy Tuần Sau Giác Ngộ 

8 . Đức Phật Thiết Lập Giảo Pháp (Dhamma) 

9 . Sự Chuyến Hóa Của Xá-Lợi-Phẩt (Sariputta) & Mục 

Kiền Liên (Moggaỉỉana) 

10 . Đức Phật Thăm Viếng Nơi Sinh Của Người 
Sự Truyền Pháp Của Đức Phật 

12 . Bát-Niết-Bàn & Lời Khuyên Cuối Cùng Dành Cho 
Các Tỳ-Kheo 

13 . Chú Giải 

14 . Sách & Tài Liệu Tham Khảo 



Cuộc Đời của Đức Phật »731 


I 

Đản Sinh 


Vào thế kỷ thứ 7 trước CN, miền Bắc Ản Độ được chia 
ra thành 16 bang chính (16 maha-janapada), trong đó 8 
bang là Vưong Quốc và những bang còn lại là những thể 
chế cộng hòa. Tên của những bang này được ghi rõ trong 
“Tăng Chi Bộ Kinh” (Anguttara I, 213) và trong Luật 
Tạng (Vinaya, T.2, 146). Trong số những vưong quốc, 
vưong quốc hùng mạnh nhất là Magadha (Ma-kiệt-đà) và 
Kosala (Câu-tát-la). 

Theo học giả lỗi lạc Tiến sĩ Rhys Davids (người sáng 
lập Hội Kinh Điển Pali, PTS): Magadha (Ma-kiệt-đà) có 
một quận lý ngày này gọi là Bihar và có thủ đô là 
Rajagaha (thành Vưong-Xá). Vào thời của Đức Phật, 
vưong quốc này có 80 ngàn ngôi làng lớn nhỏ dưới sự trị 
vì của vua Bimbisara (Tần-bà-sa-la) và sau đó là con trai 
của ông là vua Ajatasattu (A-xà-thế). Magadha kéo dài 
trên một diện tích 300 yojana (Do-tuần), tức là có chu vi 
khoảng 2.400 dặm Anh. 

Người thuộc tộc Kosala là những người trị vì vưong 
quốc Kosala, thủ đô là Savatthi (thành Xá-Vệ), noi này 
ngày nay là một phần trong khu khai quật tàn tích được gọi 
là “Sahet-Mahet” gần địa danh Balrampur, bang uttar 
Pradesh. (Xem thêm quyến ^‘‘Hành Hương về xứ PhậP’’). 
Người trị vì vưong quốc này là Vua Pasenadi. về phía 
Bắc, gần biên giới Ản Độ và Nepal ngày nay, là nước cộng 
hòa nhỏ bé tên là Sakya (Thích-Ca), một nước chư hầu 



732 • Giáo trình Phật học 


của vương quốc Kosala. Người đứng đầu nước cộng hòa 
này là vua Suddhodana (vua Tịnh Phạn) và thủ đô là 
Kapilavatthu (thành Ca-Tỳ-La-Vệ). 

Theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy 
(Theravada), Đức Phật đản sinh vào ngày Trăng Tròn của 
tháng Wesakha (cuối tháng Tư - tháng Năm) năm 623 
trước CN, mặc dù ngày tháng này bị tranh cãi bởi nhiều 
trường phái khác (Chú giải 1). Mẹ của Người là Maha 
Maya Devi, Hoàng Hậu của Vua Suddhodana (Tịnh 
Phạn). Lúc đó bà đã 56 tuổi (Chú giải 2) và đã mang thai 
Bồ-tát hay vị Phật tương lai trong vòng 10 tháng tròn, bà 
đang trên đường trở về nhà của cha mẹ mình ở xứ 
Devadaha để hạ sinh con mình theo truyền thống cổ xưa 
của bộ tộc Koliya (Câu-lợi) của mình. Dọc đường, khi đi 
ngang qua Vườn Lumbini, một khu rừng Sala Long Thọ 
nhỏ và đẹp, lúc ấy là ngày Trăng Tròn. Khi nhìn thấy vẻ 
đẹp rực rỡ, bà quyết định đứng lại ở đó để chiêm ngưỡng 
bông hoa cây cỏ. Ngay sau đó, bà bắt đầu thấy chuyển dạ 
sinh con rất nhanh. Lập tức, bà gọi những người hầu gái 
dùng màn vải bao bọc xung quanh. Rồi bà dùng tay phải 
nắm chặt cành cây Sala Long Thọ và hạ sinh vị Bồ-tát 
trong tư thế đứng. 

Sau này, vào năm 249 trước CN, Hoàng Đe Asoka (Vua 
A-Dục), vị vua vĩ đại của xứ Maurya, năm 273-236 trước 
CN) đã viếng thăm Lumbini trong chuyến hành hương của 
ông về những thánh địa Phật giáo. Đe ghi nhớ chuyến 
viếng thăm của mình, nhà vua đã cho xây một trụ đá và 
khắc chữ Brahmi (chữ viết thời vua A-Dục dùng để ghi 
tiếng Phạn) để ghi lại sự kiện này cho thế hệ con cháu mai 



Cuộc Đời của Đức Phật • 733 


sau được biết. Bảng khắc chữ trên cột đá gồm có năm 
dòng chữ được dịch ra như sau: 


Tiếng Brahmi: 

Devannapiyena piyadasina ỉajina-visativasabhisitena. 
Atana-agacha mahiyite. 

Hida Budhe-jate sakyamuniti. 

Silavigadabhicha kalapita silathabhe-cha usapapite. 
Hida Bhagavam jateti Lumbinigame ubalike 
kate,Athabhagiye ca. 


Việt dịch: 

“Quốc vưong Devànampiya Piyadasi (tức là Vua A- 
Dục), đứa con yêu dấu của các vị Trời, hai mươi năm 
sau khi lên ngôi, đã đích thân ngự viếng và lễ cúng nơi 
này, vì Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, đã đản sanh ở đây. 
Nhà vua ban lệnh khắc đầu một con ngựa trên đầu một 
trụ đá và dựng trụ đá lên. Bởi vỉ Đức Thế Tôn 
(Bhagavanj được sinh ra ở nơi đây, làng Lumbini được 
giảm thuế canh tác và chỉ còn đóng 1/8 so với mức thuế 
thông thường”. 

về sau này, sau cuộc Chinh Phạt của người Hồi Giáo 

Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Ấn Độ vào thế kỷ 12 sau CN dẫn 
đến việc cướp bóc và tàn phá những tu viện và đền thờ 
Phật Giáo, khu vực Vườn Lumbini đã bị bỏ hoang và cuối 
cùng bị rừng cây tarai bao phủ. 



734 • Giáo trình Phật học 


Năm 1896, nhả khảo cổ người Đức, Tiến Sĩ Alois A. 
Fuhrer, trong khi đang đi tìm noi thánh tích trong khu 
rừng cây tarai ở Nepal, đã vô tình tìm thấy một cột đá và 
đã chắc chắn rằng chính noi này là noi Đức Phật đản sinh. 
Cột Đá Lumbini (hay còn gọi là Cột Đá Rummindei) 
vẫn kỳ diệu đứng vững cho đến ngày nay để làm chứng 
tích cho noi Đức Phât đưoc sinh ra. 



Cuộc Đời của Đức Phật • 735 


II 


Lòi Tiên Tri 


Khi tin tốt được báo về kinh đô Kapilavatthu (Ca-Tỳ- 
La-Vệ), mọi người trong đất nước đều vui mừng với sự 
kiện một Thái Tử được ra đời. Một tu sĩ kho hạnh tên là 
Asita (A-tư-đà) còn được gọi với cái tên là Án Sĩ 
Kaladevila, cũng là một pháp sư của cung đình, đã đến 
thăm đứa bé hoàng gia. Nhà Vua bồng đứa bé đến để chào 
vị ẩn sĩ, nhưng nhà Vua thật kinh ngạc, hai chân của đứa 
trẻ xoay lại và đè lên trên mái tóc trên đầu vị ẩn sĩ. Nhà tu 
khổ hạnh nhận ra được sức mạnh và uy nghi đáng kinh 
ngạc và lạ thường của vị Bồ-tát, lập tức ông ta đứng dậy 
khỏi ghế ngồi và đảnh lễ chào. Chứng kiến cảnh tượng kỳ 
lạ đó, nhà Vua cũng cúi đầu xuống trước con trai của 
mình. 

Asita là một chuyên gia về phân biệt nhân tướng và 
ngay sau khi xem qua đứa bé, ông khẳng định một cách 
chắc chắn về tưong lai xuất chúng vượt trên tất cả nhân 
loại của đứa bé. Sau khi nghĩ về cái chết tất yếu sẽ đến của 
mình, vị ẩn sĩ đã khóc. Những người của dòng họ Thích- 
Ca nhìn thấy ông khóc, họ nghĩ rằng chắc có điềm xấu sắp 
xảy ra đối với Thái Tử. Nhưng Asita vẫn khẳng định chắc 
chắn rằng tưong lai tốt đẹp của thái tử là đích thực, vì thái 
tử chắc chắn sẽ trở thành một vị Phật, ông ta buồn vì ông 
sẽ chết trong nay mai và sẽ tái sinh vào cõi trời Vô sắc 
Giói, sẽ mất đi co hội được gặp Đức Phật và nghe Giáo 
Pháp của Người. 



736 • Giáo trình Phật học 


Đe bảo đảm có người trong gia đình của ông có người 
sẽ không mất co hội quý hiếm được gặp Phật, vị ẩn sĩ 
Asita đã thuật lại lời tiên tri của mình cho người cháu của 
ông là Nalaka. Sau khi nghe lời khuyên của Asita, Nalaka 
đã từ bỏ thế giới phàm tục và xuất gia đi tu, và chờ đến khi 
vị Bồ-tát (tức Đức Phật) chứng đạt được Giác Ngộ thành 
Phật vào 35 năm sau đó, Nalaka đã đến xin gặp Phật để 
xin được chỉ dạy nhiều vấn đề về tu tập. Sau khi lắng nghe 
những câu trả lời của Đức Phật, Nalaka đã chứng đắc trở 
thành một vị A-la-hán. Toàn bộ câu chuyện về lời tiên tri 
của Asita và việc Nalaka đến thỉnh cầu Đức Phật đã được 
ghi lại trong Kinh “Nalaka sutta”, thuộc bộ Kinh Tập 
{Sutta Nỉpata). 

Trở lại cảnh cung đình vào lúc năm ngày sau khi Bồ- 
tát^^ẩản sinh, nhà Vua Tịnh Phạn tổ chức lễ ăn mừng để 
đặt tên cho Thái Tử mới ra đời. Theo nhu Luận Giảng 
Kinh Đức Phật Đản Sinh ựataka), nhiều Bà-la-môn thông 
thái được mời đến Lễ Đặt Tên. Trong số họ có tám vị rất 
giỏi tiên đoán về tưong lai của đứa trẻ bằng cách xem nhân 
tướng và những vẻ đẹp trên co thể đứa bé. Bảy người 
trong số đó đã gio hai ngón tay lên để cho biết đứa bé lớn 
lên sẽ trở thành một đại đế của thế giới; hoặc sẽ trở thành 
một vị Phật. Nhưng còn người thứ tám, tên là Sudatta (Tu- 
đạt-đa) của họ tộc Kondanna (Kiều Trần Như), là vị Bà- 
la-môn trẻ tuổi nhất và có kiến thức vượt trội hon nhất 


Bồ-tát ở đây là chỉ Đức Phật Thích-ca, từ lúc đản sinh cho đến trước lúc 
Người chứng đắc thành Phật. Vì theo Đức Phật và kinh điển Phật giáo, rất rất 
nhiều kiếp trước Đức Phật là bậc Bồ-tát, mang hạnh nguyện tu thành quả vị 
Phật và cứu độ chúng sinh. Đến kiếp cuối cùng này, vị Bồ-tát đản sinh vào thế 
gian này thành Thái Tử Tất-Đạt-Đa và sau đó xuất gia thành vị tu sĩ Cồ-Đàm 
trước khi thành đạo trở thành Đức Phật Thích-Ca. (ND). 



Cuộc Đời của Đức Phật »737 


trong số tám người đó, đã giơ một ngón tay lên và quả 
quyết rằng Thái Tử sẽ từ bỏ cuộc sống phàm tục, xuất gia 
và trở thảnh một vị Phật. Sau đó, các Bà-la-môn đặt tên 
cho thái tử là Siddhattha (Tất-Đạt-Đa), có nghĩa là “thảnh 
đạt ước muốn”, họ của thái tử là Gotama (Cồ-Đàm). 

Đen ngày thứ bảy sau khi sinh, mẹ của Thái tử 
Siddhattha qua đời. Người em ruột của bà là Maha 
Pajapati Gotami (Maha Ba-xà-ba-đề Kiều Đàm Di), 
người cũng là thứ phi của Vua cha Tịnh Phạn, trở thảnh 
mẹ nuôi của Thái Tử. 



738 • Giáo trình Phất hoc 



Cuộc Đời của Đức Phật ‘739 


III 


Lễ Hội Cày Ruộng 


Trong suốt thời Đức Phật, kinh tế chủ yếu của Ấn Độ là 
nông nghiệp. Nên hàng năm đều có một lễ hội đuợc tổ 
chức để khuyến khích trồng trọt, lúc đó nhà Vua và những 
nguời thuộc giới quý tộc cũng dẫn đầu nhân dân đến 
những cánh đồng để cày đất cho vụ mùa mới. Vào đúng 
ngày lễ hội, nhà Vua cũng mang theo con trai nhỏ của 
mình, có cả nhiều nguời bảo mẫu đi theo để chăm sóc cho 
Thái Tử. Đặt đứa bé nằm trên ghế dài, có che lộng, bên 
duới bóng mát của một cây táo hồng, để cho những nguời 
bảo mẫu canh chừng cẩn thận. Nhà Vua đi tham dự Lễ Hội 
Cày Ruộng. Vào lúc Lễ Hội sôi nổi nhất, những nguời bảo 
mẫu bị cuốn theo và bỏ đi ra xem cảnh cày ruộng náo 
nhiệt. 

Bị bỏ lại một mình, thay vì khóc lóc hay chạy theo 
những nguời bảo mẫu, vị Bồ-tát ngồi xuống đất, tréo chân 
lại và tập trung vào hơi thở ra, thở vào của mình, đạt 
đuợc sự tập trung vào một điểm (nhất điểm) của tâm, và 
đạt đuợc Trạng Thái Thiền Thứ Nhất (Sơ Thiền). Nguời 
chắc hẳn đã nhập định rất lâu, bởi vì khi những nguời bảo 
mẫu chợt nhớ lại việc bỏ đứa bé một cách sơ suất, lúc đó 
đã quá buổi trua. Họ chạy trở lại gốc cây táo hồng và vô 
cùng ngạc nhiên khi thấy đứa bé ngồi tréo chân và đang 
nhập vào thiền định. 

Sau khi nghe câu chuyện kỳ lạ này, nhà Vua chạy vội về 
chỗ Thái Tử, thấy cảnh tuợng đó, nhà Vua cúi chào con 



740 • Giáo trình Phật học 


trai mình, nói rằng : “Cỡw trai yêu dấu, đây là lần thứ hai 
ta cúi chào con’\ 

Nhiều năm sau đó và sau sáu năm tu hành khổ hạnh 
gian khổ để tìm ra con đuờng Giác Ngộ, chính ký ức về 
thời trẻ thơ này đã thúc giục vị Bồ-tát từ bỏ con đường 
khổ hạnh sau khi Người nhận thấy được đây {Thiền 
Định) đích thực là con đường dẫn đến sự Giác Ngộ. 



Cuộc Đời của Đức Phật »741 


IV 

Tuổi Trẻ Của Thái Tử Siddhattha 


Mặc dù trong Kinh Điển Pali cung cấp rất ít thông tin về 
những năm tuổi trẻ của vị Bồ-tát, nhung mọi nguời đều có 
thể đoán ra đuợc rằng trong thời niên thiếu, Nguời đã theo 
học những thầy Bà-la-môn, cũng giống như Vua cha truớc 
kia cũng học nhu vậy. Chắc hẳn, cùng với những Hoàng 
Tử trong dòng họ Thích-Ca, Nguời cũng đã học tất cả Văn 
Học Bà-la-môn, bao gồm Kinh Vệ-Đà (Veda), Negamas 
(Giới Luật), Thần học (Puranas), Lịch Sử và nhiều môn 
học khác. Điều này cũng thể hiện rõ trong các ghi chép 
trong các Kinh rằng Đức Phật rất quen thuộc với những 
giới luật và kiến thức của Bà-la-môn. Vì Nguời cũng thuộc 
tầng lóp Chiến sĩ ikhattiya), nên Nguời cũng đuợc huấn 
luyện đặc biệt về quân sự và rất giỏi về cung tên và có 
nhiều kỹ năng tinh nhuệ. 

Thái Tử Siddhattha (Tất-Đạt-Đa) lớn lên trong nhung 
lụa xa hoa. Trong Tăng Chi Bộ Kinh {Anguttara, Quyển 
Ba, Kinh so 38), Đức Phật đã miêu tả sự xa hoa gấm vóc 
mà Vua cha đã cấp duõng trong thời niên thiếu của Nguời. 
Nguời đuợc nuôi duõng và ăn mặc bằng những trang phục 
sang trọng bậc nhất làm toàn từ vải lụa Kasi. Cả ngày lẫn 
đêm, luôn luôn có lộng dù màu trắng che nắng mua, nóng, 
lạnh và suong, bụi cho Thái Tử. Thái Tử có ba Cung Điện: 
một cung điện mùa Đông, một cung điện mùa Hè và một 
cung điện để ở những tháng mùa Mua. Trong cung điện 
mùa Mua luôn có những cung nữ xuớng ca để phục vụ đàn 
hát để làm vui lòng Thái Tử. Trong suốt bốn tháng mùa 



742 • Giáo trình Phật học 


Mưa, Thái Tử không cần phải đi qua hai cung điện kia. 
Ngay cả khi những chỗ khác thường chỉ cho những người 
hầu hạ, xướng ca ăn gạo nát, canh rau đậu, nhưng ở đây, 
trong cung điện của Vua cha, những người này luôn cho 
ăn bằng gạo trắng, thịt thà đầy đủ. 

Khi Thái Tử Siddhattha được 16 tuổi, Vua cha quyết 
định đưa Thái Tử lên ngai vàng và thu xếp chuyện gả vợ 
cho Thái Tử. Ngay sau khi lời của Vua Tịnh Phạn được 
truyền ra, nhóm giai cấp quý tộc của tộc Thích-Ca liền đưa 
ra những lời nhận xét coi thường, họ cho rằng mặc dù Thái 
Tử khôi ngô tuấn tú, nhưng Thái Tử chẳng có một nghề 
nghiệp, nghệ tinh nào để giúp làm trụ cột trong một gia 
đình. Do vậy, vị Bồ-tát phải biểu diễn bằng nhiều tài thao 
lược tinh nhuệ và tài nghệ cung tên của mình, làm cho giới 
quý tộc đầy ấn tượng và họ liền gửi những công nưong, 
công chúa đến để Thái Tử kén vợ. 

Trong số những công chúa thuộc dòng họ Thích-Ca, 
người được chọn là Công Chúa Yasodhara (Da-Du-Đà- 
La), tên lúc chưa lấy chồng của công chúa là 
Bhaddakaccana, cùng tuổi với Thái Tử. Công Chúa là 
con gái của vua xứ Koliya, thuộc vưong quốc Devadaha, 
là vua Suppabuddha (cậu của Thái Tử) và Hoàng Hậu 
Amita (cô của Thái Tử). Công chúa được mang tên 
Yasodhara bởi vì nổi tiếng là tiết hạnh {Yaso= đức hạnh, 
tiết hạnh, dhara= người mang, người có). Sau cuộc hôn 
nhân hạnh phúc, Thái Tử sống cuộc đời vưong giả, sung 
sướng, không hề biết gì đến những trầm kha, đau khổ của 
cuộc đời bên ngoài cổng cung thành. 



Cuộc Đời của Đức Phật »743 


V 

Bốn Dấu Hiệu & Cuộc Từ Bỏ Vĩ Đại 


Thời gian trôi qua, vị Bồ-tát dần dần trở nên cảm thấy 
nhàm chán đối với cuộc sống trong cung điện, và Nguời 
cứ muốn tìm kiếm sự khuây khỏa một mình bằng cách đi 
ra ngoài dạo cảnh trong vuờn cây, ngự viên của hoàng gia. 
Trong bốn lần, trong khi đang cuõi ngựa đi đến ngự viên, 
Nguời nhìn thấy liên tiếp những cảnh tuợng kỳ lạ: một 
ngưòi già lụ khụ, yếu ớt, một người bệnh hoạn, một xác 
chết, và một thầy tu vói vẻ mặt bình thản, trầm lặng. 

Ba cảnh tượng làm cho Người đối diện với những sự 
thật trần trụi của kiếp sống. Ba cảnh tượng đó được gọi là 
những “Dấu hiệu khẩn cấp” (samvega nimừta), là dấu 
hiệu thúc giục khẩn thiết về tâm linh. Khi Người quán 
tưởng về những điều này, Người nhận thấy rằng bản thân 
mình cũng không thể tránh khỏi những điều này: già, bệnh 
và chết. Ảo vọng về tuổi trẻ, sức khỏe và cuộc đòi đã 
hoàn toàn không còn nữa. Cảnh tượng cuối cùng về vẻ mặt 
của vị thầy tu đã mang lại một tia hy vọng như là một 
phưoTig cách giải thoát khỏi đau khổ của kiếp người. 
Điều này được gọi là “Dấu hiệu của Thiền Quán” 
(pađhana nỉmỉtta), là dấu hiệu thúc giục nỗ lực về thiền 
định"^® là phưong pháp để thoát khỏi già, bệnh, chết. 


Kinh sách thường chữ "thiền định" theo nghĩa chung để chỉ về phương pháp 
tu thiền trong Phật giáo, là phương pháp tu dưỡng, huấn luyện Tâm. Trong 
Thiền Phật giáo nguvvòi ta có phân ra Thiền Định và Thiền Quán, tuy nhiên à 
đây "thiền định" chỉ có nghĩa là phương pháp tu thiền, chứ không nói riêng về 
thiền định. (ND). 



744 • Giáo trình Phật học 


Khi Vua Tịnh Phạn biết được sự việc này, Ngài bắt đầu 
lo lắng, lo sợ rồi đây Thái Tử sẽ từ bỏ đời sống thế tục, 
giống như lời tiên tri của những nhà chiêm tinh của hoàng 
gia trước đây. Đe phòng ngừa Thái Tử bỏ đi, nhà Vua cho 
xây dựng tường rào rất cao xung quanh cung điện, xây 
những cổng thành to lớn và tăng cường canh gác, tăng 
thêm người hầu hạ và cả những vũ nữ, xướng ca để chăm 
sóc cho Thái Tử. Nhưng sự thúc giục về tâm linh về Đạo 
{samvega) của vị Bồ-tát đã được đánh thức. Khoái lạc ngũ 
dục không còn hấp dẫn Người được nữa. Sau khi giác ngộ 
ra rằng tính phù phiếm của những khoái lạc ngũ dục chỉ là 
mục tiêu tầm cầu của những hạng người tầm thường và 
người có trí khôn thì tìm thấy niềm vui và giá trị của sự từ 
bỏ chúng, Người quyết định từ bỏ thế tục để đi tầm cầu sự 
Bất Tử. 

Trong lúc sự thúc giục tâm linh khẩn thiết đã được đánh 
thức, Người nhận được tin đứa con trai mới vừa được chào 
đời. Những người cha thông thường sẽ rất vui mừng khi 
nghe tin con mình vừa được sinh ra. Nhưng đối với vị Bồ- 
tát, sau khi đã suy tư chín chắn và đang quyết định từ bỏ 
cuộc sống phàm tục để ra đi, thì đó như là một chướng 
ngại. Người cho rằng: “Một chướng ngại (rahu) được 
sinh ra; thêm một gông cùm”. Nhà Vua nghe được 
chuyện, liền đặt tên cho cháu nội của mình là Rahula, có 
nghĩa là một Chướng Ngại. 

Theo như những Luận giảng Phật giáo, Cuộc Từ Bỏ Vĩ 
Đại được thực hiện vào lúc nửa đêm của ngày Trăng 
Tròn của tháng Asalha (tháng Bảy/ tháng Tám), khi đó 
Bồ-tát đã được hai mươi chín tuổi. 



Cuộc Đời của Đức Phật »745 


Trước đó vào buổi chiều, nhóm cung nữ đàn ca và khiêu 
vũ trong cung điện, nhưng Thái Tử không còn hứng thú để 
thưởng thức và Người đã ngủ thiếp đi. Sau khi thấy chủ 
nhân đã ngủ, những vũ nữ, ca sĩ cũng ngừng biểu diễn và 
nghỉ ngoi. Ngay sau đó, họ cũng ngủ thiếp đi. Khi Bồ-tát 
thức dậy, Người thấy những cô gái đang nằm ngủ như xác 
chết ngoài nghĩa địa, những nhạc cụ và đồ đạc thì vung vãi 
khắp noi, một số thì chảy nước bọt, một số thì nghiến răng 
khi ngủ, một số nói nhảm, một số thì ngáy, một số thì quần 
áo xốc xếch, hở hang, đầu tóc thì rối tung. Khi Bồ-tát thấy 
sự thay đồi của mọi người như vậy, trong lòng đầy sự ghê 
tởm và buộc miệng thốt ra rằng: “Thật là ngột ngạt, thật là 
kinh khủng !”. Tâm đã quyết: Ta phải ra đi từ lúc này”. 

Rời cung điện, Người đi đến chuồng ngựa và lệnh cho 
người giữ ngựa là Channa (Xa-Nặc) thắng yên cưong cho 
con ngựa quý của mình là Kanthaka (Kiền-Trắc) chuẩn bị 
lên đường lập tức. Trong khi Channa chuẩn bị, Người 
quay lại phòng ngủ để nhìn vợ và đứa con của mình lần 
cuối trước khi ra đi. Người thấy vợ mình đang nằm ngủ 
với tay làm gối cho con nhỏ gối đầu. Người muốn ẵm con 
lên, nhưng sợ vợ thức dậy sẽ làm khó xử cho sự ra đi của 
mình. Người cũng biết rằng Vua cha sẽ chăm sóc tốt cho 
vợ và con trai của mình, nghĩ đến điều đó, Bồ-tát ra đi, thề 
nguyện rằng chỉ quay lại để gặp con trai khi nào đạt được 
Giác Ngộ. Leo lên yên ngựa, Channa đi theo sau đuôi 
ngựa, Bồ-tát đánh ngựa ra khỏi Ca-Tỳ-La-Vệ 
(Kapilavatthu) qua cổng phía Đông và ra đi trong đêm 
tối. 



746 • Giáo trình Phật học 


Họ đi suốt đêm không nghỉ và sáng hôm sau đến đuợc 
bờ sông Anoma thuộc nuớc Mallas. Tại đây, Bồ-tát cắt bỏ 
tóc, râu bằng thanh kiếm của mình và cởi bỏ toàn bộ trang 
phục hoàng gia và trang sức đua cho Channa, Nguời chỉ 
choàng chiếc áo đon giản của một tu sĩ khổ hạnh. Mặc dù 
Channa cũng muốn từ bỏ kinh thành để đi theo hầu hạ 
Thái Tử, nhung Bồ-tát không cho và bắt ông phải quay về 
cung điện cùng con ngựa. Nhung Ngựa Kanthaka, sau 
khi thấy chủ của mình bỏ đi, liền buồn lòng ngã ra chết, và 
Channa một mình trở lại thủ đô (thành Ca-Tỳ-La-Vệ) để 
báo tin cho Vua Tịnh Phạn. 



Cuộc Đời của Đức Phật •lAl 


VI 

Cuộc Tầm Cầu & Đấu Tranh Để Giác Ngộ 


Sau khi trở thành một nhà tu khổ hạnh, Bồ-tát trải qua 
một tuần ở khu rừng xoài tên là Anupiya truớc khi tiến về 
Rajagaha (Thành Vuơng Xá) để tìm một đạo su thích họp 
có thể giúp Nguời hoàn thành mục đích. Thậm chí ngay 
khi đến thành Rajagaha, lúc đó vua Bimbisara (Tần-bì-sa- 
la) mời Nguời ở lại để giao cho một nửa vuong quốc của 
mình để trị vì, nhung Nguời từ chối lời mời vàng ngọc đó, 
Nguời nói rằng Nguời phải tìm ra con đuờng để kết thúc 
“sanh, già, chết” và hứa với nhà Vua sẽ quay lại sau khi 
Nguời tìm ra câu trả lời đó. 

Là một nguời đang đi tìm Chân Lý và Bình An, Nguời 
tìm đến đạo su Alara Kalama ở Vesali (thành Tỳ-Xá-Ly), 
một tu sĩ khổ hạnh có nhiều uy tín. ở đó, Nguời nhanh 
chóng học những giáo lý của ông ta và tu tập phát triển 
đến tầng Thiền thứ 7 của cảnh giới Vô sắc Giới, là Không 
Vô Biên Xứ, một giai đoạn thiền định rất cao sâu. Sau đó, 
Nguời cũng không thỏa mãn với hệ tu tập của Kalama, 
Nguời từ giã ông ta và để gặp đạo su Uddaka Ramaputta 
ở Rajgir (thành Vuong Xá), ở đó Nguời học tập giáo lý 
của ông và đã tu tập đạt đến tầng thiền Vô sắc Giới cao 
nhất, đó là Phi Tuởng Phi Phi Tuởng Xứ. 

Rồi sau đó, Nguời vẫn chua thỏa mãn đuợc mục đích, 
và lại từ giã vị đạo su để ra đi, tầm cầu con đuờng giải 
thoát theo cách riêng của mình. Nguời đang đi tìm Niết- 
bàn (Nibbana), sự chấm dứt hoàn toàn mọi khổ đau. 



748 • Giáo trình Phật học 


Người nhận thấy rằng không có ai đủ năng lực để dạy cho 
Người giải thoát, vì tất cả vẫn còn đang vướng trong “vô 
minh” tăm tối. Mặc dù thất vọng, nhưng Người không bao 
giờ nản chí trên hành trình đi tìm sự Bình An Tối Thượng 
đó. Người tiếp tục đi lang thang và cuối cùng đến khu 
rừng Uruvela bên bờ sông Neranjara (Ni-liên-thuyền). ở 
đây, Người đã ngồi tập trung vào việc hành thiền và cố 
gắng thành tựu mục tiêu đã đặt ra. 

Sau khi nghe tin về sự xuất gia của Thái Tử, đạo sĩ 
Kondanna (Kiều Trần Như), chính là người Bà-la-môn 
thứ tám trước kia đã tiên đoán Thái Tử sẽ trở thành một vị 
Phật, và cùng các đạo sĩ Bhaddiya, Vappa, Mahanama 
và Assaji, là bốn người con trai của bốn họ tộc khác, cũng 
tuyên bố xuất gia, từ bỏ thế tục để đi theo Người. Trải qua 
sáu năm trời ròng rã, Thái tử Siddhatta đã thực hiện những 
nỗ lực “siêu phàm”, hết sức công phu tu tập mọi hình thức 
khắc nghiệt nhất của pháp tu khổ hạnh, hành xác. 

Trong một bài giảng sau này, được gọi là kinh “Tiếng 
Rống Của Sư Tử” (Sư Tử Hống), trong “Trung Bộ Kinh” 
(Majjhima Nikaya), Đức Phật đã kể lại cho Ngài Sariputta 
(Xá-Lợi-Phất) cách mà Người đã hết sức thực hành những 
Cực Hình của pháp tu Khổ Hạnh, cách sống trần trụi, sống 
bừa bãi và ẩn dật ở những noi chết chóc, như rừng sâu 
nước độc, nghĩa địa khi Người còn là một Bồ-tát khổ hạnh. 
Ngài Nagasamala đứng phía sau hầu quạt cho Phật nói 
rằng ông cảm thấy lông tóc dựng ngược lên khi ông nghe 
Phật kể lại (về sự khắc nghiệt của đời tu khổ hạnh, hành 
xác), và ông muốn biết được bài thuyết giảng này được gọi 
là kinh gì. Đức Phật bèn trả lời rằng, bài thuyết giảng này 
nên được gọi là “Bài Kinh Dựng Lông Tóc”. 



Cuộc Đời của Đức Phật »749 


Những cách tu hành xác cực đoan đã khiến thân thể của 
Người trở nên tiều tụy, điêu tàn, chỉ còn là bộ xương và 
da, vắt kiệt sức lực, hậu quả của đói khát và hành xác cực 
hình. Người gầy ốm đến nỗi khi rờ vào cơ bụng cũng có 
thể chạm được cột sống ở phía sau thắt lưng. Người đang 
bên bờ vực giữa sự sống và cái chết, vì đã nỗ lực hết mình, 
chịu đựng hết cách, hơn hẳn những nỗ lực và sức chịu 
đựng của bất kỳ thầy tu khổ hạnh hay Bà-la-môn nào, 
trong nỗ lực khổ hạnh, hành xác. Nhưng tất cả chỉ là vô 
ích, chẳng đem lại kết quả gì. Lúc đó, Người bắt đầu 
chuyển hướng qua con đường khác để tìm ra cho được Sự 
Giác Ngộ. 

Người nhớ lại thời niên thiếu khi Người đã đi vào trạng 
thái Sơ Thiền không còn cảm thọ về những dục lạc giác 
quan, khi bị bỏ lại một mình trong dịp “Lễ Hội Cày 
Ruộng”. Quán tưởng về điều này, Người chợt nhận ra đây 
có thể là con đường dẫn đến sự Giác Ngộ. Sau khi thấy 
được rằng, sự Giác Ngộ không thể nào có được bằng 
việc hành xác, trong một cơ thể kiệt quệ sắp chết, Người 
quyết định từ bỏ cách tu khổ hạnh và bắt đầu thực hiện 
Con Đường Trung Đạo {Majjhỉma Patipada), đó là Con 
Đường ở giữa hai cực đoan của dục lạc giác quan và cực 
đoan hành xác, khổ hạnh. Lúc đó, Người quyết định phải 
ăn uống một số thức ăn, mặc dù điều đó đã làm cho năm 
người bạn tu khổ hạnh kia trở nên bất đồng, phản đối. Cho 
nên, ngay đến lúc quyết định ngã rẽ con đường này, những 
người bạn đồng tu cuối cùng của Người cũng rời bỏ 
Người, nhưng Người không cảm thấy thất vọng hay nản 
chí vì điều đó. 



750 • Giáo trình Phật học 


Sau khi ăn một bát cháo nấu bằng gạo và sữa do một cô 
gái tốt bụng tên là Sujata, Nguời đến ngồi bên gốc cây Đa 
Đe lịch sử (tên tiếng Anh: Pipal tree, tên khoa học Pỉcus 
religiosa, sau này đuợc gọi là Cây Bồ-Đe lịch sử của Phật 
Giáo) ở vùng Bodhgaya (ngày nay địa danh này đuợc gọi 
là Bồ-Đe Đạo Tràng, là một thành phố ở quận Gaya, 
Bihar, Ân Độ) để ngồi quán tuởng, hành thiền bằng một ý 
chí sắt đá và kiên định rằng sẽ không bao giờ đứng dậy 
cho đến khi chứng đạt đuợc Sự Giác Ngộ. 



Cuộc Đời của Đức Phật ‘751 


VII 

GIÁC NGỘ & Bảy Tuần Sau Đó 


Vào nửa đêm bước qua rạng sáng ngày Trăng Tròn 
tháng Vesakha Năm 588 trước CN, trong nỗ lực tham 
thiền, nhập định bằng tâm tĩnh lặng và thanh tịnh, vào 
Canh thứ nhất, (6g-10g tối), Người đã chứng đạt một “Trí 
tuệ siêu thế” có thế nhìn thấy lại những tiền kiếp trong 
quá khứ của mình, xua tan màn đêm vô minh che mờ Quá 
Khứ. (Hán-Việt gọi là Túc Mạng Minh). 

Vào Canh Hai (lOg toi-2g sáng), Người tham thiền 
chứng đạt được một “Tầm nhìn siêu thế” có thể nhìn 
thấy hết mọi nguyên nhân đưa đến sự sinh tử, tái sinh 
của mọi loài, xóa tan màn đêm vô minh che khuất Tưong 
Lai. (Hán-Việt gọi là Thiên Nhãn Minh). 

Vào Canh Ba (2g sáng-6g sáng), Người tham thiền, 
nhập định và chứng đạt thêm một “Trí tuệ siêu thế” để 
diệt trừ tất cả bất tịnh và ô nhiễm (Hán-Việt gọi là Lậu 
Tận Minh), quán chiếu được tận Nguồn gốc, Nguyên 
nhân Khổ, sự Chấm Dứt Khổ, và Con Đường Chấm 
Dứt Khổ (Tử Diệu Đế), nhìn thấy bản chất của mỗi sự vật 
đúng ""như chúng là”. Đó là sự Giác Ngộ Hoàn Toàn 
(Toàn giác, viên giác). 

Cây Đa Đề lịch sử, như đã nói trên, sau đó và ngày nay 
được gọi tên là Cây Bằ-Đề (Bodhi) - có nghĩa là Cây 
Giác Ngộ - bởi vì dưới gốc cây này, Thái Tử Siddhattha 



752 • Giáo trình Phật học 


chứng ngộ Tri Tuệ Toàn Giác (Sambodhi: âm Hán-Việt 
đọc là Tam-Bồ-Đề, Hán-Việt dịch là “Chánh Giác”). 

Lúc này, Người đã 35 tuổi và trở thành vị Phật — Một 
bậc Giác ngộ Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Đức Phật đã cống hiến phần còn lại của đời mình ở cõi 
trần gian để phục vụ, giúp đỡ nhân loại và nỗ lực hết mình 
để dẫn dắt mọi người đến với con đường “Bát Chánh 
Đạo” với mục đích chấm dứt mọi đau khổ. 

Sau khi Giác Ngộ, Đức Phật nhịn đói luôn suốt bảy tuần 
và lưu lại bên dưới và xung quanh khu vực gần gốc Cây 

Bồ-Đề: 

1) Trong suốt bảy ngày của tuần lễ đầu tiên, Đức Phật ngồi 

yên một tư thế, trải nghiệm niềm An Lạc Của Sự Giải 
Thoát. 

2) Trong tuần thứ hai, để tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với cây 

Bồ-Đe đã che chở cho Người suốt thời gian thiền 
hành để thành Đạo, Người đã đứng chăm chú ngắm 
nhìn cây Bồ-Đe suốt một tuần liền mà không hề nháy 
mắt (Animisaỉocana). về sau, chính noi này, vua 
Asoka đã dựng lên một Tháp tưởng niệm gọi là 
Animisalocana Cetiva và đến nay vẫn còn. 

3) Trong suốt tuần thứ ba, Đức Phật đi kinh hành lên 

xuống trên quãng đường gần cây Bồ-Đe, sau này 
được gọi là “Đường Kinh Hành Ngọc Báu” 
(Ratana Cankamana). 



Cuộc Đời của Đức Phật ‘753 


4) Trong tuần lễ thứ tư, Đức Phật ngồi tham thiền trong 

thất, được gọi là “Bảo Thất” (Ratana-ghara: nghĩa 
là cái phòng bằng ngọc báu, trong ý nghĩa “cái phòng 
quý báu”) để suy niệm về “Vi Diệu Pháp” 
(Abhidhamma). Kinh sách ghi nhận rằng, tâm và thân 
Người phát sáng một vầng hào quang sáu màu. (Chú 
giải 3). 

5) Trong tuần thứ năm, Đức Phật ngồi dưới Cây Ajapala 

Banyan để suy niệm về Giáo Pháp và thấm nhuần 
niềm hạnh phúc của sự giải thoát. (Ajapala có nghĩa 
là: “chỗ của những người chăn dê”. Cây Banyan là 
một loại cây đa, cây này là noi những người chăn dê 
trong vùng thường ngồi nghỉ trong khi thả cho bầy dê 
ăn cỏ). Vào cuối tuần, khi Người xuất ra khỏi trạng 
thái siêu thế ấy, có một vị Bà-la-môn ngã mạn 
(Huhumka lakita) đến gần và hỏi Người rằng “đứng 
về phưong diện nào và những điều kiện nào ông ta có 
thể trở thành một Bà-la-môn thánh nhân 
(Brahmana)?”. Đức Phật đã trả lời và chỉ ra những 
phẩm chất cần có của một Bà-la-môn đích thực nên 
có. 

6) Tuần thứ sáu, Đức Phật đến ngồi dưới cây Mucalinda 

(Cây Mãng Xà Vưong). Lúc bấy giờ, trời giông bão, 
gió lạnh mù mịt kéo dài suốt bảy ngày. Truyền thuyết 
kể lại rằng, Mucalinda, Vua Rắn từ dưới hồ nước đi 
lên, dùng thân quấn quanh người Đức Phật và lấy cái 
mỏ to che trên đầu Đức Phật để che chở, bảo vệ cho 
Người. 



754 • Giáo trình Phật học 


7) Tuần thứ bảy, Đức Phật đến ngồi dưới cây Rajayatana, 
lúc đó có hai anh người lái buôn tên là Tapussa và 
Bhallika đến từ Ukkala (Orissa) dâng lên cúng 
dường Đức Phật bánh gạo nếp và mật ong. Sau khi 
Đức Phật thọ trai bữa ăn xong, hai người quỳ lạy 
dưới chân Người và xin được quy y nưong tựa vào 
Đức Phật và Giáo Pháp của Người. Họ trở thành 
Những Phật Tử cư sĩ đầu tiên, quy y vào Phật và 
Pháp (Nhị Bảo). 



Cuộc Đời của Đức Phật • 155 


VIII 

Đức Phật Khai Giảng Giáo Pháp 


Sau khi Đức Phật thọ trai bữa ăn xong bữa ăn do hai 
anh người lái buôn cúng dường đó, là bảy tuần sau khi 
thành Đạo, Đức Phật suy tính và cảm thấy do dự, không 
muốn truyền dạy Giáo Pháp (Dhamma) cho mọi người. 
Người nghĩ rằng, mọi người sẽ không thể nào hiểu được 
giáo lý cao ngời và thâm sâu của Người, vì tất cả đều đang 
chìm đắm trong bóng tối của vô minh. Truyền thuyết được 
ghi chép lại rằng, Phạm Thiên Brahma Sahampati (là 
Đấng Tạo Hóa, theo niềm tin của đạo Hindu) đã đến và 
thỉnh cầu Đức Phật khai giảng Giáo Pháp (Dhamma), 
Ngài thưa rằng sẽ có những người hiểu được Giáo Pháp. 
Sau khi quán chiếu khắp thế gian, Đức Phật nhận thấy 
rằng có những chúng sinh có khả năng hiểu được Giáo 
Pháp. Người chấp nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên 
Brahma và bắt đầu truyền dạy Giáo Pháp. 

( 1 ) 

Người đầu tiên Đức Phật nghĩ đến là vị đạo sĩ Alara 
Kalama, người thầy cũ của Người trước kia, nhưng một 
thiên thần đã báo cho Đức Phật biết là ông ta đã qua đời 
cách đó bảy ngày. Sau đó, Đức Phật nghĩ đến đạo sĩ 
Uddaka Ramaputta, và một lần nữa, một thiên thần lại báo 
tin ông này cũng đã qua đời vào tối ngày hôm trước. Cuối 
cùng, Đức Phật nghĩ đến năm người bạn tu khổ hạnh trước 
đây, những người đã cùng chia sẻ những tháng ngày tu 
hành khổ hạnh cho đến trước khi Đức Phật thành Đạo. 
Bằng Thiên Nhãn Minh của mình, Người biết được họ 



756 • Giáo trình Phật học 


đang ở tại Vườn Nai ở Isipatana, gần Benares (Ba-la-nại, 
tức địa danh Varanasi ngày nay). 

Vào ngày thứ 50 sau khi Giác Ngộ, Đức Phật lên đường 
đi Benares (Ba-la-nại) để khai giảng Giáo Pháp cho 5 
người bạn tu khổ hạnh trước đây, là Kondanna, 
Bhaddiya, Vappa, Mahanama và Assaji {Âm Hán Việt 
là: Kiều Trần Như, Bạt-đề, Thực Lực, Maha Nama, Át-bệ). 

Đức Phật đã đến Vườn Nai ở Isipatana vào Ngày Trăng 
Tròn của tháng Asalhai, đúng 2 tháng sau ngày Trăng 
Tròn của tháng Vesakha (tức ngày Đức Phật Giác ngộ 
thành Phật) ; và ở đó Phật bắt đầu “Bài thuyết giảng đầu 
tiên” là Ki nh Chuyển Pháp Luân {Dhamma- 
cakkkapavattana Sutta), mà sau khi nghe xong bài pháp 
này, năm người Bạn Tu Khổ Hạnh đó đã chứng ngộ được 
Thánh Quả Sotapatti (Nhập Lưu) hay còn gọi là bậc Tu- 
đà-hoàn (HV).49 

Và họ trở thành Những Tỳ Kheo đầu tiên của Đức 
Phật. Sau đó, Đức Phật giảng Kinh “Vô Ngã Tướng” 
{Anatta-lakkhana Sutta), mà sau khi nghe giảng, tất cả họ 
đều chứng ngộ thảnh A-la-hán (Arahant), là tầng Thánh 
Quả cuối cùng (bậc Vô Sinh, không còn tái sinh trong luân 
hồi sinh tử nữa). 

( 2 ) 


Tức là tầng Thánh Đạo và Thánh Quả đầu tiên. Sota: dòng nước, Apatti: đến 
được, đạt đến đầu tiên, nghĩa là đã nhập vào dòng Thánh, không còn thối 
chuyến trở lại. Độc giả sẽ đọc rõ hơn về những tầng thánh đạo và thánh quả ở 
những chương sau. (ND). 



Cuộc Đời của Đức Phật »757 


Đức Phật cũng đã thành công trong việc truyền dạy 
Giáo Pháp cho công tử Yasa và 54 người bạn của anh ta, 
cùng nhau gia nhập Tăng Đoàn và cuối cùng đều trở thành 
bậc A-la-hán. 

Cha, mẹ và vợ của Yasa cũng đắc được đạo quả Tu-đà- 
hoàn (Sotapatti) và chính họ đã trở thành những Phật Tử 
cư sĩ đầu tiên quy y Phật, Pháp và Tăng {Tam Bảo). 

• Như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, đã có được sáu 
mưoi (60) Tỳ kheo tu học theo Giáo Pháp và tất cả đều 
chứng đắc thành những A-la-hán. Đức Phật phái họ đi 
nhiều hướng khác nhau để truyền bá Giáo Pháp 
(Dhamma). 

( 3 ) 

Còn riêng mình, Đức Phật rời khỏi Benares (Ba-la-nại) 
và du hành về xứ Uruvela. Trên đường đi, Phật đã gặp ba 
mưoi (30) người quý tộc trẻ tuồi, được gọi là Bhaddavaggỉ 
{thường được gọi là ""nhóm ba mươi người may man'\ 
bỏã vì họ là những hoàng tử anh em, đang sổng một cuộc 
sổng sung sướng, hạnh phúc). Trong khi họ đang vui choi, 
thì một hầu nữ lấy cắp những trang sức quý giá của một 
hoàng tử. Ba mưoi người hoàng tử liền kéo nhau đi tìm 
người hầu nữ và tình cờ họ gặp Đức Phật. Cũng như tất cả 
những trường hợp khác, câu chuyện chi tiết được ghi lại 
đầy đủ trong các kinh điển Nguyên Thủy, nhưng ở đây chỉ 
nói qua nhanh, sau khi gặp, Đức Phật cũng đã thành công 
trong việc giảng dạy Giáo Pháp cho họ. Tất cả họ đều 
chứng đắc nhiều bậc Thánh quả thứ nhất (Nhập lưu), thứ 
hai (Nhất Lai) và thứ ba (Bất Lai) khác nhau và họ đều 
được gia nhập Tăng Đoàn. Những Tỳ kheo ‘hoàng tử’ này, 



758 • Giáo trình Phật học 


chính là anh em cùng cha khác mẹ với Vua Pasenadi của 
xứ Kosala (Câu-tát-la), và vì họ thường cư ngụ tại Thành 
Paveyya ở miền Tây Kosala, nên sau này họ được gọi với 
tên là Những Tỳ Kheo Paveyyaka. Cuối cùng đến một 
ngày nọ, họ đều chứng đắc quả A-la-hán sau khi nghe 
giảng Kinh “Tương ưng Vô Thủy” (Anamatagga Sutta: 
Bài Thuyết Giảng về Những Vòng Luân Hồi Vô Tận 
Những Kiếp Sống), lúc Đức Phật đang ngụ tại Tịnh Xá 
Veluvana ở Thành Vương Xá (Rajagaha hay Ragir). 

Và sau này, cũng nhân dịp họ vất vả vượt đường xa 
mưa gió đến thăm Đức Phật ngay sau Mùa Mưa An Cư, 
Đức Phật đã cho phép tồ chức “Lễ Dâng Y Kathina” 
hàng năm sau thời gian An cư mùa Mưa (Vassa). {Vassa: 
Ba Tháng “An cư mùa mưa”, hay còn gọi là Hạ An Cư 
hay Kiết Hạ). (Chú giải 4) 

(4) 

Trong thời gian lưu lại Umvela, có 3 anh em tu sĩ tóc 
búi là những Bà-la-môn tu kho hạnh, tên là: Uruvela 
Kassapa, Nadi Kassapa và Gaya Kassapa (Ẩm Hán- Việt 
là: ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp, Na-đề Ca-diếp và Già-da Ca- 
diểp), mỗi người theo thứ tự đang sống chung với 500, 300 
và 200 đệ tử. Phải dùng nhiều nỗ lực và đôi khi phải dùng 
đến thần thông, Đức Phật mới thuyết phục được tất cả họ 
gia nhập vào Tăng Đoàn sau khi giảng giải Giáo Pháp cho 
họ. Vì biết được họ là những người thờ thần Lửa, Đức 
Phật đã dùng hình ảnh lửa để thuyết giảng cho họ về giáo 
pháp. Bài thuyết giảng đó sau này được gọi là Kinh Lửa 
(Adittapariyaya Sutta), sau khi nghe hết bài thuyết pháp 
này, tất cả họ đều đạt được quả vị A-la-hán. 



Cuộc Đời của Đức Phật •159 


Như vậy, Đức Phật đến lúc này đã có được một đoàn Tỳ 
kheo theo Người; bao gồm 1.000 bậc A-ỉa-hán, mà tất cả 
họ trước đây đều là những tu sĩ búi tóc tu khổ hạnh. Đức 
Phật hướng về Thành Vưong Xá (Rajagaha) để gặp Đức 
Vua Bimbisara (Tần-bà-sa-la) theo đúng như lời hứa 
trước khi Người thành Đạo. Khi vua Bimbisara và những 
công dân Bà-la-môn nhìn thấy Đức Phật cùng với ngài 
Uruvela Kassapa (ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp), người mà 
những Bà-la-môn rất mực tôn kính, họ phân vân không 
biết được ai là người dẫn đầu của đoàn Tỳ kheo đó. Đức 
Phật bèn hỏi ngài Ca-diếp rằng ai đã biết được Đức Phật 
như là người Thầy của mình nên dùng cách phi thân lên 
không trung để tôn kính Đức Phật ba lần. 

Sau đó, Đức Phật thuyết giảng về Chuyện Tiền Thân 
Của Ngài Uruvela Kassapa (Maha Narada Kassapa 
Jataka), tức về ngài ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp, theo sau đó là 
một bài thuyết giảng khác. Cuối cùng, tất cả 110.000 Bà- 
la-môn do Vua Bimbisara dẫn đầu đều chứng đắc được 
Thánh quả đầu tiên là Nhập Lưu. 

Sau đó, nhà Vua Bimbisara đã xin cúng dường khu rừng 
Trúc Lâm Veluvana để Đức Phật và Tăng Đoàn các đệ tử 
sử dụng, được xem như là Vật cúng dường đầu tiên cho 
Đức Phật, là chỗ cư trú cho Tăng Đoàn. 

Đức Phật đã trải qua ba (3) lần Vassa (Mùa Mưa An 
Cư) liên tục và ba (3) lần Vassa (Mùa Mưa An Cư) khác 
không liên tục ở tại lâm viên mang nhiều tính lịch sử này. 



760 • Giáo trình Phất hoc 



Cuộc Đời của Đức Phật »761 


IX 

Sự Chuyển Hóa của Ngài Xá-Lọi-Phất 
và Ngài Moggallana 


Không xa lắm khỏi Thảnh Vưong Xá (Rajagaha) là ngôi 
làng tên Nalaka, nơi có một Bà-la-Môn trẻ tuổi nổi tiếng 
thông thái tên Upatissa, còn có tên khác là Sariputta (âm 
Hán-Việt: Xá-Lợi-Phất), là con cháu của một dòng họ 
đứng đầu trong ngôi làng này. Nguời này có một nguời 
bạn tâm giao tên Kolita, còn đuợc gọi là Moggallana (âm 
Hán-Việt: Mục-Kiền-Liên). Cả hai đều đã từ giã cuộc 
sống xa hoa, thế tục và trở thành những tu sĩ khổ hạnh theo 
vị đạo su tên là Sanjaya. Chẳng bao lâu, họ cảm thấy 
không thỏa mãn với giáo huấn của vị thầy và quay trở lại 
làng quê, với một lòng tâm huyết rằng, ai tìm đuợc Con 
Đuờng Giải Thoát sẽ truyền dạy lại cho nguời kia ngay. 

Trong thời gian này, Ngài Assaji, một trong 5 đệ tử đầu 
tiên của Đức Phật (trong nhóm Kiều-Trần-Nhu) đang đi 
khất thực xung quanh Thành Vuơng Xá (Rajagaha). Cảm 
kích vì phong cách tĩnh lặng và điềm tĩnh của vị Tỳ kheo 
này, upatissa đã mời chỗ ngồi và nuớc uống cho Ngài 
Assaji trong khi Ngài đang dùng bữa thọ trai. Sau đó, khi 
nghe Upatissa thỉnh cầu Ngài chỉ dạy giáo pháp cho mình, 
Ngài Assaji liền thốt ra một bài kệ bốn câu, tóm tắt một 
cách tài tình ý nghĩa Giáo Pháp của Đức Phật về triết lý 
nhân quả như sau: 

“Ye dhamma hetuppabhava — 
tesam hetu tathagato 



762 • Giáo trình Phật học 


Aha tesan ca yo nirodho — 
evam vadi Maha-Samano. ” 

“Nhữngpháp nào do một nhân sinh— 

Như Lai chỉ nhân ẩy. 

Và chỉ luôn sự diệt— 

Đại Sa Môn dạy vậy”. 

Ngay lập tức, sau khi nghe được hai câu đầu, một nửa 
bài kệ, Upatissa Xá-Lợi-Phất đã chứng đắc Thảnh quả 
Nhập Lưu (Sotapatti). Theo như lời giao hẹn, Xá-Lợi-Phất 
truyền nguyên bài kệ lại cho người bạn Kolita (Mục-Kiền- 
Liên) và người này cũng liền đắc chứng được Thánh quả 
Nhập Lưu (Sotapatti). 

Sau đó hai người, cùng những người đệ tử khác, cùng đi 
đến gặp Đức Phật và thỉnh cầu Đức Phật cho gia nhập 
Tăng Đoàn. Đại Đức Mục-Kiền-Liên cũng chứng ngộ 
được bậc A-la-hán sau một tuần sau khi gia nhập Tăng 
Đoàn, nhưng ngài Xá-Lợi-Phất trải qua hai tuần để suy 
niệm lại và phân tích bằng trí tuệ minh sát mọi mức độ của 
tâm thức, và Ngài chứng đắc quả vị A-la-hán ngay khi 
đang đứng hầu quạt Đức Phật khi Phật đang thuyết giảng 
giáo pháp cho một cư sĩ khổ hạnh tên là Dighanakha. 


^ Ngay chiều hôm đó, Đức Phật cho triệu tập tất cả 
những đệ tử Tỳ kheo đến diện kiến Đức Phật và công bố 
về những chức vị Đại Đệ Tử Thứ Nhất và Đại Đệ Tử Thứ 
Hai trong Tăng Đoàn Tỳ kheo, theo thứ tự là Đại Đức Xá- 
Lọi-Phất (Sariputta) và Đại Đức Đại Mục-Kiền-Liên 
(Maha Moggallana). 



Cuộc Đời của Đức Phật ‘763 


Đen lúc này, có nhiều Tỳ kheo tỏ ra không hài lòng và 
phân trần với nhau rằng Đức Phật đã lẽ ra nên trao những 
chức vị Đại Đệ Tử Thứ Nhất & Đại Đệ Tử Thứ Hai cho 
những nguời đã thọ giới Tăng Đoàn đầu tiên, chẳng hạn 
nhu trong nhóm 5 Nguời tu khổ hạnh (nhóm Kiều-Trần- 
Nhu), Tỳ kheo Yasa hay những nguời bạn của Yasa, hay 
trong nhóm Tỳ kheo “Ba muoi nguời may mắn” 
{Bhaddavaggiya); hay là những nguời khác truớc đó, cho 
đến ba anh em nhà Ca-diếp (Kasspa). Thay vì vậy, Đức 
Phật bỏ qua tất cả những Tỳ kheo lớn tuổi xuất sắc đã thọ 
giới vào Tăng Đoàn truớc (ý nói tuổi Hạ trong Tăng Đoàn) 
và lại trao chức vị quan trọng này cho nguời tuổi trẻ nhất 
(ý nói tuổi Hạ nhỏ nhất và mới vừa thọ giới vào Tăng 
Đoàn sau cùng nhất). 

Khi Đức Phật biết đuợc điều này, Nguời tập họp tất cả 
Tỳ kheo và giải thích rõ về lý do chọn lựa của Nguời. Khi 
Đại Đức Đại Mục-Kiền-Liên và Xá-Lợi-Phất trong rất 
nhiều kiếp truớc vào thời Phật Anomaddassin, họ đuợc 
sinh ra trở thành Bà-la-môn trẻ tuổi tên Sarada và một 
thuong nhân tên Sirivaddhaka, họ đã từng có đại nguyện là 
đuợc làm những Đại Đệ Tử. Vì vậy cho nên Đức Phật đã 
làm nhu vậy, nhu cho họ co hội để họ thực hiện ý nguyện 
trong rất nhiều kiếp truớc của mình, trong khi những Tỳ 
kheo lớn tuổi đời, tuổi hạ khác nhau chua từng phát tâm 
đại nguyện đuợc làm Đại Đệ Tử. 

• Chữ ‘‘‘‘kiếp'' ở đây, trong tiếng Pàli là ''kappá’' (tiếng 
Ảnh dịch là: Aeon), một con so chỉ thời gian rất lâu trong 
toán học cô đại Ân Độ, có thế bằng tuối thọ của trái đất, 
chứ không phải là một “kiếp người” 100 năm ngắn ngủi 
như chúng ta thường dùng. (Chú giải 5). 



764 • Giáo trình Phất hoc 



Cuộc Đời của Đức Phật •165 


X 

Đức Phật về Thăm Lại Nơi Sinh Của Người 


Khi Vua Tịnh Phạn (Suddhodana) hay được Đức Phật 
đang giảng Giáo Pháp tại thành Xá-Vệ (Rajahaha), ngài 
đã chín lần phái chín cận thần đến để mời Đức Phật về lại 
kinh đô Kapilavatthu (Ca-Tỳ-La-Vệ), nhưng mỗi một cận 
thần đến gặp Đức Phật, đều được Đức Phật chuyển hóa và 
họ đều trở thảnh A-la-hán. Sau khi chứng đắc A-la-hán, họ 
không còn quan tâm đến cuộc sống trần tục nữa, và thậm 
chí họ không chuyển dụ thông điệp của nhà Vua cho Đức 
Phật. Cuối cùng, một cận thần khác tến Kaludayi, là một 
người bạn thời niên thiếu của Đức Phật, đã được chọn để 
phái đến chuyển lời thỉnh cầu đến Đức Phật, ông ta đồng 
ý đi và cuối cùng cũng thọ giáo vào Tăng Đoàn. Sau khi 
gặp Phật và nghe giảng Giáo Pháp của Người, ông ta cũng 
chứng đắc thành quả A-la-hán, nhưng ông vẫn nhớ lời hứa 
đối với nhà Vua và ông đã chuyển lại thông điệp nhà Vua 
cho Đức Phật nghe. 

Khi Đức Phật trở lại Kapilavatthu (Ca-Tỳ-La-Vệ), các 
vị cao niên ngã mạn dòng Thích-Ca vẫn không chịu 
nghênh đón và đảnh lễ Đức Phật. Đe khắc phục tánh kiêu 
căng và cảm hóa các vị cao niên trong hoàng tộc, Người 
đã phải dùng một số năng lực thần thông của mình bay lên 
giữa lưng trời..., như trong kinh điển có ghi lại chi tiết 
cảnh tượng này. Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, Vua 
cha đã củi đầu đảnh lễ Phật, đây là lần đảnh lễ thứ ba đối 
với con trai yêu dấu của mình. 



766 • Giáo trình Phật học 


Sau đó, Đức Phật giảng Kinh Vessantara Jataka (Túc 
Sanh Truyện) cho nhiều nguời cùng họ hàng thân quyến. 
Phật tiếp tục giảng pháp cho nhà Vua thêm nhiều lần nữa, 
và Vua cha đã chứng đắc đuợc Thánh quả thứ ba là Bất- 
Lai (Anàgàmi, âm Hán-Việt: A-na-hàm). 

Đức Phật cũng thành công trong việc giảng pháp và 
thuyết phục vị hoàng tử Nanda (em cùng cha khác mẹ) và 
nguời anh em họ là Ananda cũng thọ giới gia nhập Tăng 
Đoàn. 

• Theo Từ Điển “Dictionary of Palỉ Proper Names ” 
của G. p Malalasekera, thì Ananda được sinh ra cùng 
ngày, cùng tháng, cùng năm với Đức Phật. (ND). 

Khi Đức Phật đến thăm cung điện, Công chúa 
Yasodhara và con trai Rahula đã đến đảnh lễ tôn kính 
Đức Phật. Sau cùng, Đức Phật cũng thọ giới cho Rahula 
vào Tăng Đoàn, mặc dù lúc đó chỉ mới đuợc bảy tuổi. Vua 
Tịnh Phạn (Suddhodana) khi nghe đuợc việc thọ giới của 
cháu nội của mình, ngài trở nên buồn bã vô cùng và yêu 
cầu Đức Phật không đuợc chấp nhận thọ giới cho những vị 
thành niên vào Tăng Đoàn truớc khi có sự đồng ý của bậc 
cha mẹ. Đức Phật đã đồng ý với lời thỉnh cầu của nhà Vua 
và sau này Phật đua điều này vào trong Giới Luật của 
Tăng Đoàn Tỳ kheo. 

Truớc khi qua đời, Vua cha Tịnh Phạn lại đuợc nghe 
Đức Phật giảng Pháp và nhà Vua đã chứng đắc Thánh Quả 
A-la-hán. Sau khi huởng thụ niềm an lạc của sự giải thoát 
trong bảy ngày, Vua Tịnh Phạn băng hà. Khi đó, Đức Phật 
bốn mươi tuổi. 



Cuộc Đời của Đức Phật •161 


Sau khi nhà Vua băng hà, bà dì mẫu Maha Pajapati 
Gotami (Kiều Đàm Di) và Công Chúa Yasodhara (Da- 
Du-Đà-La) cũng gia nhập Tăng Đoàn Tỳ kheo Ni và sau 
này họ cũng chứng ngộ trở thành những bậc A-la-hán. 



768 • Giáo trình Phật học 


XI 

Thời Gian Truyền Bá Giáo Pháp Của Đức Phật 


Sự truyền bá Giáo Pháp của Đức Phật đã được thực 
hiện thành công và Giáo Pháp đã được xiểng dương suốt 
45 năm, cùng với sự ủng hộ, cúng dường nhiệt thành của 
nhiều Phật tử cư sĩ, của những vua chúa và thường dân. 

Người cúng dường lớn nhất, đại nam thí chủ (daỵaka) 
của Đức Phật là nhà trọc phú Sudatta, thường được gọi 
với cái tên Anathapindika {Hán-Việt dịch là Cấp Cô 
Độc: có nghĩa là người hay cấp dưỡng, bổ thí cho những 
người nghèo, đem độc). Ngài cấp Cô Độc đã cúng dường 
Tịnh Xá Kỳ Viên (Jetavana) ở Savatthi (thành Xá Vệ), 
nơi mà Đức Phật đã trải qua tất cả 19 Mùa Mưa An Cư 
(Kiết Hạ) trong cuộc đời của Người và thuyết giảng nhiều 
bài Kinh quan trọng mà sau này đã được ghi lại trong các 
kinh điển Phật Giáo. 

Nữ thí chủ (dayika) lớn nhất là Phu Nhân Visakha, 
người đã cúng dường Tịnh Xá Pubbarama ở phía Đông 
của Savatthi (thành Xá Vệ), nơi mà Đức Phật đã ngụ lại 
tất cả 6 Mùa Mưa An Cư trong cuộc đời của Người. 

Cũng tại Savatthi, Đức Phật đã có cơ hội gặp tướng 
cưóp giết người khét tiếng Angulimala, người đã giết 
từng người và chặt lấy một ngón tay và sưu tập được 999 
ngón tay. Khi tên cưóp gặp Phật, hắn muốn giết Phật để có 
đủ bộ sưu tập 1.000 ngón tay. Đức Phật đã dùng năng lực 
thần thông và thuyết giảng Giáo Pháp và đã thu phục được 
tên cưóp buông bỏ khí giới, gia nhập Tăng Đoàn và trở 



Cuộc Đời của Đức Phật • 169 


thành Tỳ kheo. Tất cả những câu chuyện này đều đuợc ghi 
lại chi tiết trong các kinh điển nguyên thủy. 

^ Trong suốt 45 năm, Đức Phật đi du hành và truyền 
bá Giáo Pháp một cách không biết mệt mỏi. Trên đôi chân 
trần, Đức Phật đã rong ruổi khắp miền Bắc Ản Độ cổ xua 
cùng với đoàn Tỳ kheo của mình. Đức Phật, từ Vesali ở 
miền Đông cho đến Kuru (tức Delhi ngày nay) ở miền 
Tây, đã đi giảng dạy Giáo Pháp vì lợi ích của chúng sinh. 
Mặc dù uớc muốn và động co của Đức Phật là hoàn toàn 
trong sáng và không vị kỷ, nhung Phật cũng đã luôn gặp 
những thế lực phản đối chống đối từ phía những lãnh tụ 
của những tôn giáo khác và những tầng lóp Bà-la-môn 
truyền thống. 

Ngay cả trong Tăng Đoàn, Đức Phật cũng phải đối đầu 
với những vấn đề khó khăn, đặc biệt là sự xung khắc từ 
phía nguời anh em họ và cũng là anh ruột của Công Chúa 
Yasodhara (Du-Da-Đà-La), đó là Devadatta (Đe-bà-đạt- 
đa), nguời luôn luôn âm muu phá hoại, lật đổ và thậm chí 
giết Phật nhiều lần, nhung đều thất bại. Cuối cùng, 
Devadatta rời khỏi Tăng Đoàn, nhung ngay truớc khi ông 
chết, ông đã ăn năn, hối hận và xin đuợc gặp Phật. Truớc 
khi ông vào Tịnh Xá Kỳ Viên (letavana) để gặp Phật, ông 
ta bị lún xuống chết trong vũng đầm lầy truớc cổng Tịnh 
Xá. Ngay lúc đó, ông cũng vừa kịp quay đầu lại quy y vào 
Đức Phật. 



770 • Giáo trình Phất hoc 



Cuộc Đời của Đức Phật »771 


XII 


Bát-Niết-bàn 

& Những Lời Khuyên Bảo Cuối Cùng 
dành cho các Tỳ kheo 


Ba tháng trước khi Bát-Niết-Bàn (Parinibbana) của 
Đức Phật, Người đã từ bỏ ý định ở lại Đền Capala ở 
Vesali (thành Tỳ-xá-ly). Sau khi cho triệu tập tất cả Tỳ 
Kheo đến trước khán phòng của Căn Nhà Nóc Nhọn, Phật 
đã truyền dụ Những Lòi Khuyên Cuối Cùng, trong đó 
Phật động viên các Tỳ kheo phải cố gắng học tập, phát 
triển, tu tập và truyền bá những Giáo Pháp mà Đức Phật 
đã trực tiếp truyền dạy trong thời gian qua, với mục đích 
nuôi dưỡng Đời sống Thánh Thiện của các Tỳ kheo. Đức 
Phật dạy rằng: 

“Và, này các Tỳ kheo, những Giáo Pháp đó là gì? Đó 

chính là: 

1. Bốn Nền Tảng Chánh niệm (Satipatthana, Tứ 
Niệm Xứ), 

2. Bốn Nỗ Lực Chân Chín/í (Sammappadhana), 
(HV:Tứ Chánh cần), 

3. Bốn Cơ Sở Năng Lực Thần Thông (Iddhipada), 
(HV: Tứ Thần Túc), 

4. Năm Giác Quan ựndriya), (HV: Ngũ Căn), 

5. Năm Năng Lực (Bala), (HV: Ngũ Lực), 



772 • Giáo trình Phật học 


6. Bảy Yếu Tố Giác Ngộ (Bojjhanga), (HV: Thất 
Giác Chi), và 

7. Tám Phần của Bát Chánh Đạo (Magganga), (HV: 
Bát Chi Thánh Đạo). ” 


• Lim ỷ: Đây là 7 mục quan trọng của Giáo Pháp của 
Đức Phật, tổng cộng bao gồm 37 Bằ-Đề phần (hay 37 
phần trợ đạo) cần phải được tu tập đầy đủ đế chứng đạt 
được Giác Ngộ. 

• Bát Chánh Đạo, Bát Thảnh Đạo hay Bát Chi Thánh 
Đạo...đều là một, tùy theo cách dịch của các dịch giả. 
(ND). 

Từ Vesali, Đức Phật tiếp tục đi bộ hành đến nơi dừng 
chân cuối cùng là Kusirana (Kusinagar), trên đường đi, 
Đức Phật vẫn liên tục thuyết giảng, chỉ dạy về Giáo Pháp 
cho các Tỳ kheo. Phật ghé thọ trai Bữa com cuối cùng ở 
nhà người thợ rèn tên Cunda, rồi sau đó người giáo huấn, 
hóa độ du sĩ kho hạnh tên Subhadda, đối với người này, 
Phật thuyết giảng Kinh Tiếng Gầm Của Sư Tử (Kinh Sư 
Tử Hống), như trước đây đã nói, là bài thuyết giảng về 
những cực đoan không đáng làm của cách tu khổ hạnh, 
hành xác và tuyên thuyết Con Đường “Bát Chánh Đạo” 
chính là con đường đích thực để dẫn đến Niết-bàn 
(Nibbana): 

. .Này Subhadda, nếu Giáo Pháp và Giới Luật nào mà 
không hàm chứa Tám Phần Thánh Đạo thì Giáo Pháp và 
Giới Luật đó không đào tạo các vị sa-môn đạt đạo Quả 



Cuộc Đời của Đức Phật • 773 


thứ nhất, ...hay đạo Quả thứ hai,...hay đạo Quả thứ ba, 
hay đạo Quả thứ tư. ” 

“Này Subhada, nếu Giáo Pháp và Giới Luật nào có 
hàm chứa Tám Phần Thánh Đạo thì Giáo Pháp và Giới 
Luật đó sẽ đào tạo các vị sa-môn đạt đạo Quả thứ 
nhất,... hay đạo Quả thứ hai,... hay đạo Quả thứ ba, hay 
đạo Quả thứ tư. ” 

“Này Subhada, Giáo Pháp và Giới Luật của Ta có hàm 
chứa Tám Phần Thánh Đạo nên Giáo Pháp và Giới Luật 
đó đào tạo các vị sa-môn đạt đạo Quả thứ nhất,...hay đạo 
Quả thứ hai, ...hay đạo Quả thứ ba, hay đạo Quả thứ tư. ” 

“Các hệ thong Giáo Pháp và Giới Luật khác đều không 
đào tạo các vị sa-môn đạt thánh đạo Quả, chứng đắc trí 
tuệ giải thoát. Này Subhadda, khi nào các vị sa-môn tu tập 
và sổng một cách đúng đắn thì thế giới nay sẽ không bao 
giờ thiếu vẳng các bậc A-la-hán. ” 

{Trích “Kinh Đại Bát-Niết-bàn”) 


Đức Phật đã từ giã trần gian vào ngày Trăng Tròn^^ 
của tháng Wesakha bên dưới bóng mát của hai Cây Sala 
Long Thọ trong rừng Sala ở xứ Mallas. Lúc này là năm 
543, Đức Phật đã tám mưoi tuổi. 


“ Như một sự xếp đặt kỳ diệu nào đó, những ngày quan trọng nhất trong cuộc 
đời của Đức Phật đều là những ngày Trăng Tròn hay Ngày Rằm. Ngày Phật Đản 
Sinh, ngày Phật Xuất Gia, ngày Phật Thành Đạo và Ngày Phật Từ Giã Trần Gian 
đều là ngày Trăng Tròn. 



774 • Giáo trình Phật học 


Thông điệp nổi tiếng cuối cùng mà Phật đã gửi gắm cho 
các Tỳ kheo là: 

“Này các Tỳ kheo, Tất cả những pháp hữu vi đều biến 
hoại (vô thường). Hãy cố gắng tinh tẩn (tu tập) đế đạt 
được mục tiêu (giải thoát) của mình!”. 


Vậy là thế gian đã từ giã một một nhân văn lịch sử kiệt 
xuất, một bậc Thánh Nhân, bậc Giác Ngộ Vô Thuợng mà 
đến hôm nay thế giới vẫn hằng biết đến. Nguời đã đản sinh 
nhu một con nguời thế gian. Rồi sống nhu một nguời xuất 
chúng, là một vị Phật, rồi Nguời đã từ giã trần gian. 

Trong biên niên sử của nhân loại, không ai đuợc nhắc 
đến nhiều nhất vì sự cống hiến nhiều nhất trong cả cuộc 
đời mình cho phúc lợi của tất cả mọi chúng sinh, bất kể 
mọi tầng lớp, giai cấp, tín nguõng...nhu là Đức Phật, với 
Trí Tuệ vô thuợng và lòng Bi Mần vô vàn. 

Mặc dù Đức Phật lịch sử đã đi xa, nhung Giáo Pháp 
(Dhamma) mà Phật đã giảng dạy suốt 45 năm vẫn còn luu 
truyền đến tận hôm nay, nhờ những nỗ lực không mệt mỏi 
của những Phật Tử kiên trung với tầm nhìn xa trông rộng, 
họ đã kết tập tất cả Giáo Pháp của Phật và truyền miệng 
suốt hơn năm thế kỷ truớc khi những kho tàng Giáo Pháp 
được chép trên lá Bối trên đảo quốc Tích Lan, cách xa 
ngàn dặm từ noi mà Giáo Pháp đuợc sinh ra. 

Câu chuyện Kho Tàng Giáo Pháp, đuợc gọi là “Tam 
Tạng Kinh” (Tipitaka), còn gọi là “Ba Rỗ Kinh”, chứa 
đựng những Lòi Dạy và Hướng Dẩn tu tập để dẫn đến 



Cuộc Đời của Đức Phật »775 


chấm dứt mọi đau khổ của kiếp người, vẫn còn nguyên 
thủy và không bị mai một, được truyền rộng ra khỏi biên 
giới quê hương của Giáo Pháp, trở thành một chứng tích 
Biên Niên Sử diệu kỳ, như đã được ữình bày thêm ở phần 
Phần XVI. 


Đó là minh chứng sống động về những nỗ lực kiên 
trung đầy hoài bão và những cống hiến vô song của 
những thế hệ Tỳ kheo, Phật tử thời cổ xưa trong việc bảo 
tồn, truyền bá và làm sống mãi những Giáo Pháp của Đức 
Phật, kể từ sau khi Đại Bảt-Niết-bàn của Người cho đến 
tận hôm nay. 

Đức Phật lịch sử đã đi xa, nhưng Giáo Pháp của Đức 
Phật vẫn còn, thì Đức Phật vẫn còn mãi bên trong mỗi 
chúng ta như một người Thầy kiệt xuất, từ bi và đáng 
tưởng niệm nhất của chúng ta và tất cả mọi chúng sinh. 



116 • Giáo trình Phật học 


XIII 

Chú Giải 


(Chủ giải 1) : 

Theo truyền thống của Phật Giáo Nguyên Thủy, Truởng Lão 
Bộ, Đức Phật Bát-Niết-bàn (nhập diệt) vào ngày Trăng Tròn 
tháng Wesakha (tháng 4-5) năm 543 trước CN tại Kusinara. 
Lúc đó, Đức Phật đã 80 tuổi, năm sinh của Đức Phật là năm 
623 trước CN. Những mốc thời gian này đều được thống nhất 
bởi tất cả các nước theo Phật Giáo Nguyên Thủy cũng như Hội 
Ái Hữu Phật Giáo Thế Giới. 

Trong Tăng Đoàn ngày xưa, họ đếm số năm theo con số của 
những mùa An Cư mùa Mưa (vassas), vì vậy, mùa Mưa đầu 
tiên (từ tháng 7 - tháng 10) sau Bát-Niết-bàn được đoán là Năm 
1 của Phật Lịch (Buddha Era, BE), điều đó có nghĩa rằng năm 
543 trước CN chính là Năm 1 của Phật Lịch (PL). Đe tính 
chuyển từ Niên Lịch Gregorian qua Phật Lịch, chỉ cần cộng 
thêm 544 năm vào năm hiện hành, ví dụ như 1956 vừa qua 
được lấy làm năm để làm Lễ Tưởng Niệm 2.500 Năm Phật 
Lịch. 

Tuy nhiên, những học giả Châu Âu ở đầu thế kỷ 20 đều từ 
chối cách tính này, vì họ phát hiện ra những sai sót, không 
trùng khóp trong cách tính của Phật Giáo Nguyên Thủy về sự 
kiện thời gian lúc vua Asoka (A-dục) lên ngôi, thời điểm này 
cũng có thể tính bằng những nguồn lịch sử của Hy-Lạp cổ, ví 
dụ như Quyển sách “Indika” (một quyển sách hồi ký viết về 
An Độ) được viết vào khoảng năm 300 trước CN bởi 
Megasthenes, là Đại Sứ của Đe Chế Seleucid (Một Đe Chế của 
Hy Lạp Cổ) đã đến kinh đô nước Maurya của vua 
Chandragupta, ông nội của vua Asoka. Theo nguồn tư liệu lịch 



Cuộc Đời của Đức Phật • 111 


sử Hy Lạp cổ, họ tính năm vua Asoka lên ngôi sau hcm khoảng 
60 năm so với cách tính của nguồn Kinh Điển Pali. Năm Đức 
Phật Đại Bát-Niết-bàn đã đuợc tính lại là tuơng trùng với năm 
483 trước CN và hầu hết các học giả đều đồng ý với cách tính 
này. 

Cả hai cách tính là đều dựa vào biên niên sử quá dài, bởi vì 
người ta cũng đồng ý rằng Kinh Điển Pali cho rằng vua Asoka 
đăng quang 218 năm sau Bát-Niết-bàn của Đức Phật. Tại một 
hội nghị tổ chức ở Gottigen, Germany vào năm 1988, một 
nhóm các học giả đã đề nghị tính lại thời gian, dựa vào sự diễn 
dịch lại Sứ Mạng Truyền Giáo Acariya-parampara (Dòng đời 
Năm vị Đạo Sư), Đại Đức Mahinda, con của vua Asoka, được 
ghi trong Bộ Mahavamsa (Đại Vương Thống Sử) do Geiger 
dịch qua tiếng Anh. Trong quyển “The idea is nothing new” 
(Ý tưởng thì không có gì mới) năm 1881, của Tiến Sĩ T.w. 
Rhys Davids ghi nhận rằng khoảng thời gian là 236 năm cho 
sự kiện năm người đạo sư đó trước Lần Ket Tập Kinh Điển Thứ 
Ba là quá dài, và Tiến Sĩ đã đưa ra một khoảng thời gian ngắn 
hơn là 150 năm, kể từ khi Đức Phật Bát-Niết-bàn cho đến lần 
Ket Tập Kinh Điển Thứ Ba. Ý tưởng này khiến cho năm Đức 
Phật Bát-Niết-bàn rơi vào khoảng 400 năm trước CN, thay vì 
là 483 trước CN như cách tính trước kia của Kinh Điển Pali. 
Sự tính lại thời gian kiểu này là dựa trên lý do là một tu sĩ trong 
thời gian sau đó muốn thọ giáo một đệ tử mới thì phải có thâm 
niên tuổi Hạ khoảng 30-40 năm, tức là đã từng được thọ giới 
30-40 năm trước; Và bốn thế hệ các tu sĩ thọ giáo liên tiếp, như 
vầy là đã đủ khoảng 150 năm, chứ không phải là 238 năm. Tuy 
nhiên giả thuyết này có vẻ đã quên đi một yếu tố đó là những 
Acariyas (Đạo Sư nói trên) sống đến tuổi thọ rất cao, nhờ vào 
lối sống giản dị và sự tâm hoàn toàn thanh tịnh, không giống 
như những tu sĩ trong thời hiện đại. Cho nên giả thuyết này 
cũng không đứng vững. 



778 • Giáo trình Phật học 


■ Chú thích ; 

Sự kiện Acariyaparampara (Dòng Đòi Năm Vị Đạo Sư) đã 

cung cấp số năm tuổi Hạ (hay số Mùa Mưa An Cư, Kiết Hạ, 
vassas) của một Tỳ kheo của các vị Đạo sư bắt đầu từ Đại Đức 
Upalo (74), Đại Đức Dasaka (64), Đại Đức Sonaka (64), Đại 
Đức Siggava (76), Đại Đức Moggaliputte (80) và Đại Đức 
Mahinda (60 năm). 


■ Tham khảo : 

(1) The Datìng of the Historical Buddha (Mốc Thời Gian của 
Đức Phật Lịch Sử): bài Tham Luận của tác giả L.s. Cousins- 
Joumal of the Royal Asiatic Society, Series 3, 6.1 (1996): 57- 
63. 

(2) The Book of the Great Decease (Sách về Sự Qua Đời Vĩ 
Đại). Tác giả Tiến Sĩ T. w. Rhys Davids- Vol. XI, Sacred 
Books of the East. Clarendon Press 1881. 


(Chủ giải 2) : 


Theo các sách Luận Giải, Hoàng Hậu Mahamaya đã ở tuổi 
hết 1/3 giai đoạn 2 của cuộc đòi (cách giải thích trong luận 
giải-ND) khi bà mang thai Bồ-tát (tức Thái Tử Siddhatta). Bởi 
vì vòng đời của một người lúc bấy giờ được cho là 100 năm, và 
chia ra ba giai đoạn (trẻ, trung, già) thì mỗi giai đoạn là 33 năm 
4 tháng. Rồi mỗi giai đoạn lại được chia làm ba giai đoạn nhỏ, 
mỗi giai đoạn nhỏ là 11 năm. Vì vậy Hoàng Hậu Mahamaya đã 
55 năm 4 tháng tuổi khi bà mang thai Thái Tử. Cộng thêm 10 
tháng của tuổi thai, như vậy Hoàng Hậu đã là 56 năm 2 tháng 
tuổi khi bà hạ sinh Thái Tử. 



Cuộc Đời của Đức Phật • 779 


(Chủ giải 3) : 

Theo các sách Luận Giải, khi Đức Phật quán chiếu về 
Thuyết Nhân Duyên (Patthana), Trí tuệ của Nguời đã tìm thấy 
cơ hội để đua ra một luận thuyết phổ quát, bao trùm, có thể 
xoay chuyển rộng khắp (nhu cá voi quay đầu, vùng vẫy khắp 
nơi chứ không phải cứng nhắc, hẹp hòi trong một chậu nuớc 
nhỏ). 

Đức Phật quán chiếu tâm mình đến từng vấn đề vi diệu và 
thâm sâu của Thuyết Nhân Duyên, nên khởi sinh sự hỷ lạc cao 
độ trong tâm. Và vì đạt đuợc sự vui mừng lớn lao đó trong tâm, 
nên máu cũng trở nên trong suốt, và da cũng trở nên trong suốt. 
Và vì da đã trở nên trong suốt, nên những ánh sáng nhiều màu 
bắt nguồn từ châu thân Đức Phật phát ra ánh sáng bên ngoài. 
Màu Xanh phát ra từ những bộ phận màu xanh, nhu là ánh mắt; 
Màu Vàng và ánh vàng phát ra từ làn da; Màu Trắng phát ra từ 
xuơng, răng và phần trắng của mắt. Màu Đỏ phát ra từ máu, thịt 
và mắt. Từ những phần khác của châu thân, phát ra nhiều loại 
hào quang khác, nhu màu sáng và tối, do hỗn hợp nhiều màu 
phát ra cùng lúc, Màu chóp sáng và ánh sắc lấp lánh cũng phát 
ra. Nên gọi là sáu hào quang xanh, vàng, trắng đỏ, màu tối và 
màu sáng lấp lánh phát ra mưòi phương khác nhau. 


(Chủ giải 4) : 

Nhóm Tỳ kheo Paveyyaka này trở về thành đô quê hương 
của họ và đi vào rừng để tu hành theo hạnh đầu đà (dhutanga), 
bao gồm việc: sống trong rừng (arannakanga), đi khất thực 
(pindapatikanga), mặc y phục làm từ giẻ rách nhặt ở những 
đống rác hay ngoài nghĩa địa (pansukulikanga), chỉ dùng đúng 
3 y cà-sa (tecivarikanga). Họ tu tập suốt 13 năm. Cuối cùng, vì 
mong ước muốn gặp lại Ngưòi Thầy để tỏ lòng tôn kính, họ 



780 • Giáo trình Phật học 


bắt đầu chuyến đi đến Savatthi (thành Xá Vệ) nơi Đức Phật 
đang ở đó. Nhung vì quãng đuờng quá xa xôi, họ phải dừng 
chân lại ở Saketa, cách Savatthi khoảng yojanas (72 dặm Anh), 
vì mùa Mua và kỳ An Cu Kiết Hạ (vassa) cũng đã đến. Thay vì 
cố gắng đi nhanh đến đế gặp Đức Phật, họ phải tìm nơi trú ngụ 
ở Saketa, bởi vì nếu các Tỳ kheo đi ra khỏi nơi cu ngụ hơn 3 
ngày trong Mùa An Cu mùa Mua sẽ vi phạm Giới Luật. 

Ngay sau khi Mùa An Cu đã hết, mặc dù vẫn còn mua lớn, 
nhung họ vẫn lên đuờng lập tức và đi bộ hành qua những vùng 
quê đầy bùn lầy và nuớc mua, cho nên y phục của họ đều bị 
dính bùn đất, dơ bẩn khi họ đến đuợc Savatthi để đảnh lễ Đức 
Phật. Nhìn vào bộ dạng hốc hác, tiêu điều và dính đầy bùn đất 
đó của họ. Đức Phật lòng tràn đầy lòng bi mẫn, và Nguời cũng 
đã cho phép làm Lễ Dâng Y Kathina. Lễ Kathina, nghĩa đen 
của từ này nghĩa là “cứng”, để miêu tả chỗ chất vải do những 
Phật Tử thành kính cúng duờng để cho Tăng Đoàn sử dụng. 

Những vải này phải đuợc nhuộm màu, may khâu lại thành y 
cà-sa, sau đó trở thành tài sản chung của Tăng Đoàn, nhung 
cũng đuợc chia đều phát cho các Tỳ kheo trong cùng ngày đó. 


(Chủ giải 5) : 

Theo “Luận Giải Kinh Pháp Cú” (Buddhist Legends, Book I, 
Story 8, Những Truyền Thuyết Phật Giáo, Quyển I, Chuyện 8), 
những Đại Đệ Tử đã có uớc nguyện cách đây một asankheyya 
(A-tăng-kỳ) kiếp và 100,000 kiếp luân hồi (CHƯƠNG VIII, 
10), tức là vào thời của Đức Phật Anomadassin. Và sau đó, họ 
phải tu tập hoàn toàn Mưòi Hạnh Ba-la-mật (Parami) - 
(Tiếng Anh: Ten Períections), trong suốt quãng thời gian dài 
thăm thắm đó truớc khi đuợc trở thành Đại Đệ Tử duới Thời 
của Đức Phật Thích-Ca cồ-đàm. Đe trở thành một Đại Đệ Tử 
(hay một Đại A-la-hán: Maha Arahant), những nguời thệ 



Cuộc Đời của Đức Phật »781 


nguyện đó, phải hoàn tất tu tập chứng đạt hết Muời Hạnh Ba- 
la-mật (Parami) trong vòng 100,000 kiếp sống thế gian. 

Cũng cách đó 100,000 kiếp sống thế gian, Đại Đức 
Kondanna (Kiều-Trần-Nhu) đã có thệ nguyện sau này sẽ trở 
thành nguời đầu tiên đuợc tiếp cận Giáo Pháp (Dhamma) khi 
ngài thực hiện việc bố thí, cúng duờng liên tục 7 ngày lên Đức 
Phật Padumuttara (Liên Hoa). Và cách đây 91 kiếp thế gian, 
ngài đã đuợc sinh ra là một nông phu tên là Culakala và ngài đã 
cúng duờng đến 9 lần tất cả lúa ngô thu hoạch trong vụ mùa 
đầu tiên cho Đức Phật Vipassi (Tỳ-bà-thi). Tuy nhiên, nguời 
anh trai của ngài là Mahakala không có thệ nguyên đó, mặc dù 
sau này nguời anh cũng thực hiện cúng duờng, bố thí. Đen thời 
Đức Phật, ngài Culakala đuợc sinh ra là Đại Đức Kondanna 
(Kiều-Trần-Nhu) và đã thành nguời đầu tiên tiếp cận và giác 
ngộ Giáo Pháp Dhamma khi Đức Phật Thích Ca đến khai giảng 
giáo pháp tại Vuờn Nai ở Isipatana, gần Samath. Trong khi đó, 
nguời anh trai Mahakala lại đuợc sinh ra thành một du sĩ khổ 
hạnh tên Subhadda nhu đã nói truớc đây, và trở thành nguời 
cuối cùng đuợc nghe Giáo Pháp của Đức Phật và đuợc thọ giới 
vào Tăng Đoàn. Và Subhadda chứng đắc quả vị A-la-hán ngay 
sau khi Đức Phật Bát-Niết-bàn (Parinibbana) ở Kusinara. 

Đại Đức Yasa và 54 nguời bạn thì có lời thệ nguyện trở 
thành bậc A-la-hán từ nhiều kiếp sống truớc kia truớc mặt một 
vị Phật và họ cũng đã thực hiện rất nhiều việc công đức rất 
đáng tôn kính. 

Còn nhóm 30 Tỳ Kheo Bhaddavaggiya (Ba Muơi Nguời 
May Mắn) thì cùng nguyện trở thành bậc A-la-hán truớc mặt 
nhiều vị Phật truớc kia. Sau đó, họ lại bị sinh ra thành những kẻ 
nghiện ruợu. Sau khi nghe lời dạy bảo, khuyên răn từ một vị 
Bồ-Tát nhu đã ghi lại trong Tundila lataka (Chuyện Con Heo 
Mõm Dài, Tiền thân Tundila), họ đã thay đổi hoàn toàn và 
thực hiện việc tuân giữ theo Năm Giới Hạnh hơn 60.000 năm. 



782 • Giáo trình Phật học 


Sau khi tâm nguyện đuợc trở thành A-la-hán, anh em nhà 
Kassapa (Ca-diếp) cũng thực hiện rất nhiều việc công đức đáng 
ca ngợi. Cách đây 92 kiếp sống thế gian, ngay trong kiếp đó, 
xuất hiện liên tiếp 2 vị Phật là Phật Tissa và Phật Phussa. Thì 
anh em nhà Kassapa chính là những anh em của Đức Phật 
Phussa ở kiếp đó và họ đã dẫn dắt hàng ngàn nguời để tu theo 
họ thực hiện việc bố thí, cúng duờng (dana) và tu tập, tuân giữ 
Mưòi Giói Thập Thiện trong suốt 3 tháng. Sau khi chết, họ đã 
đuợc sinh về cõi trời trở thành những vị Thần (devas) và tái 
sinh lại 92 kiếp làm Thần trên Cõi Trời (Deva). Vì vậy, Ba anh 
em Ca-diếp đã thệ nguyện đuợc trở thành bậc A-la-hán và đã 
thực hiện nhiều việc công đức lớn sau đó, nên họ cũng đuợc 
toại nguyện tu tập trở thành những A-la-hán trong cõi này của 
Đức Phật Thích Ca. 



Cuộc Đời của Đức Phật ‘783 


XIV 

Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


(1) “A Manual of Buddhism ” ị Câm Nang Phật Giáo). Tác giả 
Đại trưởng lão Hòa thượng Narada Maha Thera. 

(2) “Some Notes on the Political Division of India when 
Buddhism Arose ” (Một số Chú Giải về Chính Trị Của Ãn 
Độ vào thời Phật Giáo Xuất Hiện). Tác giả Tiến Sĩ T. w. 
Rhys Davỉds - Tournal of the Palỉ Text Society, 1897 - 
1901 

(3) “The Lỉfe of the Buddha — Accordỉng to the Palỉ Canon ” 
ị Cuộc Đời Đức Phật — Theo Như Kỉnh Điên Palỉ). Tác giả 
Tỳ kheo Nanamolỉ - Buddhỉst Publỉcatỉon Socỉety, Srỉ 
Lanka. 

(4) “The Great Chronỉcle o/Buddhas ” (Đại Biên Niên Sử Chư 
Phật). Tác giả Hòa thượng Thiền sư Mingun Sayadaw 
Bhaddanta Vỉcỉttasarabhỉvamsa - Yangon, Myanmar. 

(5) “Buddhist Legends translated from Dhammapada 
Commentary” (Những Truyền Thuyết Phật Giáo dịch từ 
Luận Giải Kinh Pháp Cú). Tác giả Eugene Watson 
Burlỉngame - Part 1, Book I, 8. 

(6) “Last Days of the Buddha (Mahaparinibbana Sutta)” 
(Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật (Kinh Đại Bát- 
Niết-bàn). Tác giả Tỳ kheo Nỉ Vajira, Buddhỉst Publỉcatỉon 
Socỉety, Srỉ Lanka, 1964. 

(7) “Middle Length Dỉscourses of the Buddha - A New 
Translatỉon of the Majjhỉma Nikaya” (Bản Dịch Mới của 



784 • Giáo trình Phật học 


Trung Bộ Kinh). Dịch giả Tỳ kheo Bhikkhu Bodhi và Tỳ 
kheo Bhỉkkhu Nanamolỉ — Xb bởi Buddhỉst Publỉcatỉon 
Socỉety, Sri Lanka. 



Cuộc Đời của Đức Phật ‘785 


về người dịch 

Sinh năm 1969 tại Nha Trang. 

Năm 1989-1991: Học Đại Học Tổng Hợp Tp. HCM, khoa Anh 
ngữ, đến năm thứ 3. 

Năm 1991-1993: Nghỉ học đại học, biên dịch Từ Điên Anh-Việt 
65.000 từ (Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia ấn hành). 

Năm 1993-1994: Dạy bán thời gian môn tiếng Anh, Đại Học 
Công Nghệ Tp.HCM. 

Năm 1996-2000: Làm đại diện bán hàng nguyên liệu cho một số 
công ty nước ngoài tại Việt Nam (Nhật Bản, Nam Triều Tiên, 
Singapore, Thụy Sĩ...). 

Năm 2000-2004: Tốt nghiệp Khỏa Ngoại Thương, Trường Kỉnh Te 
Đối Ngoại; Trường Doanh Thương Trí Dũng; Tốt nghiệp Cao Học 
QTKD (MBA), Đại Học Unỉversỉty of Washỉngton, Hoa Kỳ; Tốt 
nghiệp Mini-MBA, Chương trình Hội CNTT & Quản Trị Kinh 
Doanh Hoa Kỳ. 

Năm 2001-2009: Làm Trưởng đại diện tập đoàn ICEC Corp. 
(Mỹ) tại Việt Nam. 

Năm 2005-2009: Làm kiêm giám đốc Phát triến Thị trường (Việt 
Nam, Ân Độ, Bangladesh & Pakistan) cho 3 tập đoàn sản xuất 
hóa chất nông nghiệp Trung Quốc ở Sơn Đông (AM&PC), Nam 
Kinh (diangsu E/H), và Quảng Đông (Zanhua Chem & 
Guangdong AMP). 

Từ Năm 2009: Nghỉ làm; bắt đầu biên dịch kinh sách Phật giáo; 
in và phát hành miễn phi Kinh sách Phật giáo; tham gia các 
chương trình từ thiện Phật giáo. 

Quyy Tam Bảo tại Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, pháp danh: Đức 
Trí Thành. 


Những sách đã biên dịch và biên soạn: 



786 • Giáo trình Phật học 


1. Những Điều Phật Đã Dạy 

2. Giáo Trình Phật Plọc {Toàn bộ) 

3. Hướng Dan Hành Hưong về Xứ Phật 

4. Con Đường Của Chủng Ta {dành cho các Phật tử tại gia) 

5. Vấn Đáp về Phật Giáo 

6. Không Có ‘Tiêu Thừa ’ Trong Phật Giáo 

7. Lỷ tưởng Bồ-tát trong Phật giáo 

8. Các Kinh Phật Dạy Người Tại Gia 

9. Lẽ Sinh Diệt, Lý Tu Hành 

10. Thiền Phật Giáo - Chánh Niệm giảng bằng ngôn ngữ thông 
thường 

11. Thiền Phật Giáo - Bốn Nen Tảng Chánh Niệm giảng bằng 
ngôn ngữ thông thường 

12. Thiền Phật Giáo - Chánh Định giảng bằng ngôn ngữ thông 
thường 

13. Thiền Theo Cách Phật Dạy Sẽ Đi Đen Giải Thoát 

14. Thiền Phật giáo - Nghệ Thuật Biến Mất 

15. Thiền Phật giáo - Con Đường Tĩnh Lặng và Trí Tuệ 

16. Như Trong Lời Phật Dạy 

17. Một Kiếp Người {đang biên soạn) 



